TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 
Phật lịch 2553 — Tây lịch: 2009 


+ T 


+ 
«‹ 
z 
t^ 






¿` 
v.° 
r 


Ẩ ng `X +2 


2 LÝ ở 


PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ, 


(tập hợp bài viết đã đăng trên tập san Pháp Luân) 





BAN BIÊN TẬP PHÁP LUÂN 
thực hiện 


“Một cụm mây tuôn mưa xuống xứng theo mỗi 
giống loại mà cây cỏ được sanh trưởng, đơn 
bông kết trái. Dầu rằng một cõi đất sanh, một 
trận mưa thấm nhuân mà các cỏ cây đêu có 


Sai khác... ” 


Khao khát có được chất liệu sống như vậy đang hiện màu 
vàng úa lên đầu cây lá cỏ, đã ló dạng chiêu tà ín vết rang 
trên mảnh đất vốn màu mỡ, nơi từng ươn mâm non, nuôi 
đại thụ vươn cao nghìn tầm, đã có lúc chìm lắng chừng như 
tắt lim hoặc sôi sục nghiêng ngả như không bao giờ đứng 
vững, nhưng tất cả đã trải qua và giờ đây bắt đầu chuyển 
màu xanh tươi, miên khát khao đã nảy lộc đâm chỗi, phủ 
màu xanh cỏ lá sau những đợt sấm chớp, mưa tuôn... 

Ai đến đây hãy nhẹ chân đặt lên thảm cỏ mêm mại này, tử 
từ cảm nhận được sự rung động giữa làn da, ngọn 14; sẽ 
cảm nhận không khí trong lành với nhiều màu sắc, thời 
gian... và nhiều điều kỹ diệu khác mà chỉ có người đó mới 
biết được. 

Đến đây, ta sẽ không như những du khách để ngắm nhìn 
cảnh đẹp sau những ngày làm việc bận rộn hay những nhà 


thám hiểm đi tìm kiếm những điêu kỳ thú mà sẽ là người 


ˆ“ 


đến để cảm nhận sự tính tế, sống động; đến để lắng nghe 
sự rung động nhỏ nhất của thế giới xung quanh, của chính 
mình, sẽ thể nghiêm sức sống mãnh liệt của nội tâm, thấy 
được quy luật của Vũ trụ... 

Rồi hãy đi, để khởi sự của một con người đã thấm nhuần 
không khí trong lành, đã cảm nhận được sự mâu nhiệm và 
giải thoát, hãy đi để giới thiêu mọi người biết để cùng hưởng 
niềm an lạc đích thực. Hãy đi để tiếp nối thế hê đi trước, để 
thắp sáng cho hiên tại, để truyền nguồn hạnh phúc cho hậu 
lai; đi để ta trong chúng ta là một truyền thống vững bên. 
Chúng ta đi để khởi sự ngày hôm nay... 

V2, đây là những gì đã và đang đồng hành cùng chúng tôi, 
chúng ta rất đáng học hỏi và giới thiêu đến quý độc giả, 
ACE GÐPT. 

Ban Biên Tập Pháp Luân 


Trân trọng giớ thiêu 


4 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


Ăn chay và ăn mặn 








Tuổi trẻ đến với đạo Phật với nhiều bỡ ngỡ như người 
lạc vào khu rừng đây hoa thơm cỏ lạ nhưng lại khó tìm lối 
ra. Tiết mục “Tuổi Trẻ Với Phật Pháp” đến với các bạn trẻ 
để chúng ta cùng tìm hiểu và thực hành Phật Pháp, hầu 
đạt được an lạc, hạnh phúc và thảnh thơi ngay trong cuộc 
sống trước mặt cho bản thân, gia đình và cho mọi người 
quanh ta. Kính mời quý vị và các bạn trẻ cùng theo dõi 
câu chuyện hôm nay với tiêu đề “Ăn chay, Ăn mặn” với 
các bạn trẻ (A), (B) và (C). Đây là một vấn đề mà nhiều 
người quan tâm đến, lại là một vấn đề hết sức tế nhị nên 
chúng tôi không dám tự tiện lý luận mà phải dựa vào 
những bài viết của hai vị sau đây: một là Tiến sĩ Victor A. 
Gunesekara, người Úc gốc Tích Lan, hiện là giáo sư đại 
học Queensland và là tổng thư ký hội Phật Giáo 
Queensland, Úc Đại Lợi; hai là Đại đức Thích Trí Siêu, ở 
Chùa Linh Sơn, Paris, Pháp quốc. 

A: Này các bạn ơi, các bạn có biết các vị tu sĩ Phật 
giáo (PG) Tây Tạng ăn thịt bò không? Nghĩa là họ không 
ăn chay đó mà. Quý thây tu Việt Nam mình mà thuộc 
Nam tông cũng vậy, ăn mặn đó! Nhưng họ chỉ ăn một 
bữa. 

C: Bậy nào, tại sao lại như vậy được? 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 5 


B: Không phải bậy đâu. Các bạn có biết không? 
Chúng ta thường tiếp xúc với quý Thầy tu Bắc tông, quí vị 
này theo truyền thống “tu hành thì phải ăn chay” nên 
chúng ta ngạc nhiên khi gặp những vị tu sĩ PG ăn mặn 
nghĩa là ăn thịt đó thôi. Thật ra khi xưa, có nhiêu sự kiện 
được ghi lại trong đời sống đức Phật và chư Tỳ-kheo, ban 
đầu họ đã ăn thịt. 

A: Thật vậy sao? 

B: Thật chứ! Này nha, hồi đức Phật còn tại thế, khi đi 
khất thực, ai cho cái gì, quý Thầy ăn cái đó, không phân 
biệt ngon dở. Có câu chuyện kể rằng Đại đức Pindola 
Bharadvaja đã thản nhiên ăn ngón tay của một người cùi 
rụng rơi vào bình bát của Ngài, khi người này cúng dường 
vật thực. Như vậy, việc ăn chay hay ăn mặn đâu còn là 
vấn đề nữa? 

C: Đức Phật có cấm các thây Tỳ-kheo ăn thịt không? 

B: Thời đức Phật còn tại thế, khi đi khất thực, Tỳ-kheo 
được phép ăn 5 thứ thịt, gọi là ngũ tịnh nhục. 

A: Đó là 5 thứ thịt gì vậy? 

B: Đó là qui định về việc ăn thịt: 1. Thịt ăn mà không 
thấy người giết. 2. Thịt ăn mà không nghe tiếng của con 
vật kêu la. 3. Thịt ăn mà không nghỉ người ta giết vì mình 
và cho mình ăn. 4. Thịt của con thú tự chết. 5. Thịt của 
con thú khác ăn còn dư. Có chỗ người ta ghi gọn lại là 
“Tam tinh nhục” (không thấy, không nghe, không nghi 
ngờ) để nói đến qui định của đức Phật về việc ăn thịt. 

C: Vậy còn theo giới luật thì sao? 

B: Trong giới luật của Tỳ-kheo (Pratimoksha), dù là 
227 giới của Tiểu thừa hay 250 giới của Đại thừa đều 
không có giới nào cấm ăn thịt cả. Do đó, một vị Tỳ-kheo 
ăn thịt chay hay thịt mặn đều không thể xem là phạm giới 
được. Ngoài ra, các bạn không nghe người ta nói “ăn 


6 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


mặn nói ngay hơn ăn chay nói dối”. Câu này không phải 
nói ăn mặn tốt nhưng là để cảnh tỉnh người ăn chay, vì 
nhiều người ăn chay thì sinh tâm ngã mạn, chê người 
không ăn chay. 

A: Như vậy tại sao Phật tử Đại thừa lại có giới ăn 
chay? 

B: Trong 2 kinh Đại thừa Lăng-già và Đại Bát-niết-bàn, 
đức Phật dạy đệ tử không được ăn thịt cá, vì như vậy làm 
mất hạt giống từ bi. Trong Kinh Phạm Võng nói về Bồ tát 
giới cũng có 10 giới trọng và 48 giới khinh (trong đó giới 
khinh thứ 3 là cấm ăn thịt). Vì vậy, ai thọ Bồ-tát giới phải 
ăn trường trai. Gần đây Thượng tọa Đức Niệm soạn dịch 
cuốn Tại gia Bồ-tát giới gôm 6 giới trọng và 28 giới khinh, 
trong đó không bắt buộc phải trường trai nữa mà phải giữ 
ít nhất là 6 ngày chay trong một tháng. 

C: Như vậy, nếu ta thích ăn chay vì lòng từ bi hay giữ 
giới Bồ-tát thì cứ việc ăn chay, mấy ngày trong 1 tháng 
cũng được, ăn chay trường cũng được nhưng đừng chỉ 
trích hay coi thường người không ăn chay như ta, có phải 
không? 

B: Đúng rồi, bạn nắm vững vấn đề ăn chay ăn mặn rồi 
đói 

A: Các bạn có biết rằng Phật tử Nam tông chỉ trích quý 
thầy Bắc tông ăn chay là “chạy theo Đề-bà-đạt-đa” 
không? Tại sao vậy hả? 

B: Tại vì vào thời đức Phật, Đề Bà Đạt Đa yêu cầu 
Ngài ban hành thêm 5 giới luật của hàng xuất gia: 1. Tỳ- 
kheo phải sống trọn đời trong rừng; 2. Tỳ-kheo phải sống 
đời du phương hành khất; 3. Tỳ-kheo phải đắp y may 
bằng những mảnh vải rách lượm ở các đống rác hay 
trong nghĩa địa; 4. Tỳ-kheo phải sống dưới gốc cây. 5. 
Tỳ-kheo phải ăn chay suốt đời. Đức Phật tuyên bố rằng 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 7 


các đệ tử của Ngài được tự do hành động về 5 điều này, 
muốn theo hay không tùy ý. 

C: Nghe nói chư Tăng và các Lạt ma Tây Tạng ăn thịt 
bò và đặc biệt thịt Yak (một loại bò núi rất to) phải 
không? Các bạn có biết tại sao không ? 

B: Có một lần trong một buổi thuyết pháp, Lạt ma 
Thrangou Rinpoche trả lời câu hỏi “tại sao các sư Tây 
Tạng không ăn chay?” như sau: dân Tây Tạng giết một 
con Yak nuôi được 10 người trong một tháng, trong khi 
đó nấu một bó cải có thể làm chết biết bao nhiêu côn 
trùng sâu bọ mà chỉ nuôi được một người trong một bữa! 
Vậy thì cái nào lợi và ai sát sanh nhiều hơn! 

A: Cũng có lý của họ. Tương tự, chúng ta thường nghe 
mấy bà nội trợ thắc mắc: ăn chay là tránh sát sanh 
nhưng còn chuyện xịt thuốc cho ruồi, kiến, gián, chuột 
v.v... trong nhà bếp, nhà kho v.v.. chết thì làm sao đây? 
Đó là chưa nói làm ruộng, làm vườn, trồng cây v.v... lại 
còn phải xịt thuốc trừ sâu nữa! 

B: Đúng vậy, sau khi nghe hết mọi lý lẽ, ăn chay hay 
ăn mặn là tùy ý bạn; cái chính mà người Phật tử cần lưu 
tâm là ăn để sống, để nuôi thân chứ không phải sống để 
mà ăn”. 

C: Nói đúng lắm, chúng ta ai cũng nghe câu bệnh tùng 
khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất nghĩa là bệnh từ miệng 
vào và tai họa từ miệng mà ra vì vậy phải ăn sao cho 
đúng phép dưỡng sinh. 

A: Thế nào là đúng phép dưỡng sinh? Nghe nói người 
Tây phương không phải là Phật tử họ cũng ăn chay đó, vì 
ăn chay có nhiều chất bổ dưỡng có phải không? 

C: Phải rồi! Ăn chay rất tốt chứ, vì ăn chay là ăn các 
loại ngũ cốc, hoa quả, rau cải tươi, bơ sữa, fromage 
(cheese), đậu, mật ong, nước trái cây, nước suối, v.v... là 


8 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


những loại thực phẩm đầy đủ chất bổ dưỡng cho cơ thể, 
đầy đủ sinh tố, giúp cho tâm trí bén nhạy, sáng suốt, và 
vắng lặng. Còn những thức ăn như thịt cá, hành tỏi, rượu, 
cà phê, thuốc lá, thuốc phiện v.v... đồ hộp, đồ gia vị, đồ 
hóa học đều có hại cho cơ thể, làm tiêu hao năng lực, 
kích thích cả thân và tâm trí, làm con người mất tự chủ. 
Càng dùng ít càng tốt. 

B: Đó chính là lý do người ta càng ngày càng ngán và 
sợ thịt. Đó là chưa nói ăn thịt làm cho dạ dày mau mệt, 
những loại dầu thực vật tốt cho cơ thể hơn là dâu động 
vật v.v... Ngoài ra còn phải ăn thong thả, ăn vừa đủ, 
đừng để quá no; phải biết ăn theo mùa, những trái cây 
rau quả đúng mùa thì vừa rẻ vừa tốt và bổ dưỡng. 

A: Nãy giờ chúng ta chỉ nói chung vê ăn chay và ăn 
mặn mà chưa ởi sâu vào chỉ tiết như tại sao có những 
luận cứ chống lại việc ăn thịt về phương diện tôn giáo? 
Nói rõ hơn là đạo Phật. 

B: Trong kinh Lăng Già nói rằng chúng ta không nên 
ăn thịt thú vật vì vài lý do sau đây: 1. Những thú vật hiện 
nay có thể là bà con bạn bè với chúng ta trong những 
kiếp quá khứ. 2. Chính cha mẹ bà con bạn bè của chúng 
ta hôm nay có thể tái sanh làm thú vật trong các kiếp sau 
này. 3. Thịt được xem là ô uế vì sự phóng uế của thân 
xác. 4. Viễn ảnh bị giết khiến cho thú vật kinh hoàng. 5. 
Toàn bộ thịt chẳng khác gì một xác chết thối rữa. 6. Ăn 
thịt có thể khiến cho tánh tình thêm nóng nảy, độc ác, gợi 
cảm nhục dục. 7. Theo bản tánh tự nhiên, con người 
không phải là con vật ăn thịt. 

C: Thật vậy đó, cơ thể con người giống loài ăn cỏ 
nhưng không hoàn toàn là loài ăn cỏ vì cấu trúc dạ dày 
của con người khác hẳn với loài ăn cỏ, nhưng bộ ruột dài 
thì giống với loài ăn cỏ mà khác với loài ăn thịt. Đó là một 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 9 


cơ cấu thỏa hiệp giữa loài ăn cỏ thuần túy và loài ăn thịt 
thuần túy; vì vậy, “con người là một loài ăn tạp”. Thực 
phẩm chay thích hợp cho sức khoẻ con người vì trong 
các thức ăn chay có các chất đạm cao để cân bằng với 
lượng Cholesterol dư thừa trong cơ thể. Bệnh cao 
Cholesterol là hậu quả tai hại của việc dùng quá nhiều 
sản phẩm từ động vật. 

A: À, mà các bạn có biết vào thời đức Phật, các tôn 
giáo khác có cấm ăn thịt không? 

C: Không, không phải tất cả tín đồ các tôn giáo đều bị 
cấm ăn thịt; bởi vì bạn không nhớ là ở Ấn Độ có tục lệ 
giết súc vật để tế thần linh đó sao? Chính đức Phật đã lý 
luận với người Bà-la-môn tế lễ khi cứu một con dê con 
sắp bị thọc huyết đó! Tuy nhiên, đa số tín đồ Hindu (Ấn 
Độ giáo) lại ăn chay, hay ít nhất họ tránh ăn thịt bò. Còn 
phái Kỳ-na thì “kỹ lưỡng” hơn nữa; họ không những chỉ 
ăn chay mà lại còn cấm ăn một số trái cây có một số sinh 
vật bé li ti sống trên đó như trái vải, họ cũng cấm dùng 
bữa sau khi mặt trời lặn vì như vậy sẽ có một số thiêu 
thân lao vào bếp lửa chết v.v... 

B: Còn nữa, theo kinh Thánh thì sau khi tạo dựng nên 
Trời đất Thượng đế đã ra lệnh cho con người phải ăn rau 
đậu, nhưng lệnh cấm đó đã được hủy bỏ sau cơn đại 
hồng thủy rồi. Ở Trung Hoa thì vào năm 511 trước Tây 
lịch, Lương Võ Đế đã ra lệnh cấm ăn thịt và tại hầu hết 
các nước Tây phương và nơi tiểu lục địa Ấn Độ đã có sự 
chống đối việc ăn thịt các con vật cưng (pets) hay các 
loài bò sát. 

A: Nghe nói ở Ấn Độ thời đức Phật tuy không cấm ăn 
thịt nhưng cũng có một số con vật không được đụng tới 
phải không? 


10 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


C: Phải đó, ở xã hội Ấn Độ thời đó, thịt của 10 sinh vật 
sau đây bị cấm xử dụng; đó là: thịt người, thịt voi, ngựa, 
chó, rắn, sư tử, cọp, beo, gấu và linh cẩu. 

A: Tại sao những con vật này lại ưu tiên? 

B: Mặc dù không ai nói chỉ tiết tại sao nhưng ngâm 
hiểu rằng sở dĩ có sự cấm đoán vì đã được công chúng 
đồng ý. Đức Phật của chúng ta thường có khuynh hướng 
chấp nhận những phong tục xã hội đang thịnh hành, 
miễn là đừng mâu thuẫn với những nguyên lý giáo pháp 
của Ngài. 

C: Tại sao trong 10 con vật không có con bò cái? Hiện 
nay nó là con linh vật cấm ky nhất của Ấn Độ giáo đó mài 

B: Điều đó cho thấy có lẽ vào thời đức Phật, Ấn Độ 
giáo chưa được phát triển và sự kiện bò cái sau này mới 
được thừa nhận. Tuy nhiên, đối với chúng ta hôm nay 
việc quan trọng là qua cuộc nói chuyện này, tóm tắt cho 
được “tại sao Phật dạy người Phật tử phải ăn chay” và 
“ăn chay như thế nào mới được gọi là đúng với Chánh 
pháp”. 

A: Vậy thì các bạn làm ơn tóm tắt lại hai trọng tâm đó 
đi 

B: Những lợi ích của sự ăn chay là: thân thể khỏe 
mạnh, tránh các bệnh nan y và làm việc được dai sức. Ăn 
chay giúp trí óc được sáng suốt, tánh tình thuần hậu và 
nhất là tập thói quen nếp sống thanh bạch, ăn uống giản 
di, thực hiện hạnh “ít muốn, biết đủ” của người con Phật. 

C: Còn nữa! Ăn chay đúng Chánh pháp là ăn chay mà 
không chấp vào chuyện này, không chê bai người không 
ăn chay, không “nhiêu chuyện” kiêng cử đủ thứ như chén 
đũa, soong nồi, v.v... phải để riêng làm phiền đến mọi 
người trong gia đình, trong tập thể... điều cốt yếu là mình 
mượn phương tiện ăn chay để mở rộng tâm từ. 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 11 


A: Vậy các bạn có biết, thông thường người ta ăn chay 
mấy ngày mỗi tháng không? 

B: Ăn chay 2 ngày 1 tháng thì ăn vào ngày Rằm (15 
Âm lịch) và mồng Một; ăn 4 ngày thì thêm 14 và 30 tháng 
thiếu thì ngày 29 tức là 30 đó; 6 ngày thì thêm mồng 8 và 
23; 10 ngày thì thêm 18, 24 và 28, 29 (hay 27, 28 tháng 
thiếu); tóm lại, nếu ăn chay 10 ngày thì vào những ngày: 
1, 8, 14, Rằm, 18, 23, 24, 28, 29, 30 (hay 27, 28, 29 
tháng thiếu) 

C: Như vậy buổi thảo luận vê ăn chay ăn mặn hôm 
nay cũng tạm đầy đủ phải không các bạn? Chúng ta hãy 
tạm biệt nhau và xin hẹn lần sau nha! 

A&B: Tạm biệt! Tạm biệtIm 


12 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


Vu lan & địa ngục 
trong tâm thức mỗi người 








Mỗi mùa Vu Lan về, chúng ta thường nghĩ đến và kể 
cho nhau nghe về Mục Liên Thanh Đề, người mẹ nghiệp 
chướng nặng nề của ngài Mục-kiên-liên và thương hại 
cho bà đã bị đọa vào địa ngục, khi vừa đưa bát cơm vào 
miệng thì cơm đã hóa thành than hồng cháy đỏ, bụng đói 
mà không sao ăn được v.v... Câu chuyện xưa còn đó, 
nhưng có một điêu chúng ta có quên không? Đó là: địa 
ngục ấy vẫn hiện tiền trên thế gian này, trong cõi đời này. 
Nhiều người trong chúng ta cũng đã từng trải qua thảm 
cảnh ấy: bưng chén cơm ngon lành lên ăn, nhưng ăn 
không vô vì lửa thù hận, lửa đố ky, lửa nghi ky, lửa ghen 
ghét, lửa cố chấp v.v... đang bừng cháy trong tâm, phải 
không bạn? Đó chính là địa ngục trong tâm thức của mỗi 
người chúng ta; hôm nay, nhân mùa Vu lan, chúng ta thử 
tìm hiểu về địa ngục ấy. 

Chúng ta thường nghe nói: “Khi tham sân và chấp thủ 
nổi dậy thì trăm ngàn cửa địa ngục mở ra trước mắt” hay 
“một niệm sân nổi lên, đốt cháy cả rừng công đức”. Như 
vậy câu hỏi: “Địa ngục có hay không? Nếu có thì cảnh 
giới ấy ở đâu?” rõ ràng đã được trả lời rồi, phải không 
bạn? 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 13 


Địa ngục là nơi thọ nghiệp của những chúng sanh tạo 
nhân tham lam, sân hận và si mê. Có người bị ba thứ độc 
dược này khống chế và sai sử, luôn sống trong những 
toan tính, những âm mưu thâm độc để hại người rồi để lo 
sợ bị người hại và từ đó ăn không ngon, ngủ không yên, 
sống trong ác mộng; cuộc đời bỗng dưng thành địa ngục, 
triền miên đau khổ phiền não, đó cũng là nguyên nhân 
của luân hồi trong 3 đường ác. Nói là ba thứ độc nhưng 
nguyên nhân cũng là thứ độc tưởng như “thường tình” 
nhất, đó là tham - đầu mối của mọi lỗi lầm đáng tiếc. Thật 
vậy, con người khi tham mà không được toại nguyện thì 
hay nổi sân và khi tham, sân đã chế ngự tâm ta thì ta 
không còn kiểm soát được lời nói, ý nghĩ và việc làm nữa, 
tâm trở nên bất an, náo động và hỗn loạn (biểu hiện của 
Sl), nói những lời không nên nói, làm những việc không 
đáng làm, tư tưởng xấu xa đen tối, nói cách khác, ta đang 
ở trong cảnh giới địa ngục vậy. 

Tại sao tham? Làm sao để chế ngự tham, sân, sỉ? - 
Tham là vì quá ích kỷ, chỉ biết thương mình, chỉ nghĩ tới 
mình, cái gì cũng “Tôi và “của tôi. Bao nhiêu công sức, 
trí óc đều tập trung lo cho cái “Tôi và cái “của tôi: Tôi 
phải giàu, tôi phải giỏi, con tôi phải hạnh phúc v.v... Suy 
cho cùng, ngay cả tình mẫu tử có khi cũng chỉ là một 
dạng đặc biệt của lòng tham, nói theo danh từ Phật học 
là do “chấp ngã” (chấp là có một cái “Tôi). Thật vậy, đã 
có những bà mẹ thương yêu con mình đến nỗi phải giết 
con của người khác (để cướp ngôi vua chẳng hạn;) có 
những bà mẹ hành hạ con người khác không chút thương 
xót để phục vụ cho con mình tối đa; có những bà mẹ 
thương con bằng cách ép buộc nó đi theo con đường 
mình chọn, bất chấp nguyện vọng, chí hướng, tâm tư, 
tình cảm của con, v.v... 


14 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


Sự bành trướng của cái “Tôi” là cái 'của tôi. Nhân danh 
'quê hương tôi, “gia đình tôï, “đất nước tôi, 'đảng phái 
tôi, v.v... người ta đã gây ra biết bao nhiêu là lỗi lầm, tội 
ác? Thật vậy, tham sân si quả đã xâm chiếm hành tinh 
chúng ta: Tham tiền, tham địa vị, danh vọng, tham mở 
rộng thị trường, phát triển quân sự, bành trướng thế lực 
chính trị, v.v... Chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi một 
ngày nào đó thế giới này bốc lửa, nếu chúng ta cứ để cho 
tham, sân, si cháy bùng hay cháy ngầm trong lòng mỗi 
người, mỗi phe nhóm, mỗi đảng phái, mỗi quốc gia, v.v... 
Quả đất này rồi sẽ nổ tung khi 3 cái rễ lớn của tâm tự ngã 
tham, sân, si khoét sâu vào lòng nó. 

Muốn loại bỏ tham, sân, si, ta cân phải huấn luyện tâm 
mình, vì một cái tâm thiếu huấn luyện luôn luôn dính mắc 
vào ưa - ghét, lấy - bỏ: Nắm giữ cái ưa thích, xua đuổi cái 
ghét bỏ, luôn phản ứng với mọi chuyện xảy ra trong chiêu 
hướng ấy, đó là một cái tâm 'mất quân bình và mỏi mệt. 
Muốn đưa tâm về trạng thái quân bình và thảnh thơi ban 
đầu, ta phải đối diện với những tư tưởng, tình cảm và 
cảm giác của chính mình, phải quan sát một cách đơn 
thuần những gì đang xảy ra trong tâm ta khi chúng vừa 
khởi lên với một thái độ khách quan, không phê phán, 
đánh giá, tự hào hay xấu hỗ, v.v... và không can thiệp 
vào những gì đang xảy ra. Nói cách khác là ta phải thực 
tập chánh niệm trong mọi lúc và ở mọi nơi vậy. (Thực tập 
chánh niệm là ý thức rõ ràng mình đang làm gì, nói gì, 
nghĩ gì. Ví dụ: khi đi biết là mình đang đi, khi ăn cơm biết 
là mình đang ăn cơm, khi giận, biết là mình đang giận, 
V.V...) 

Khi việc tu tập về sự quan sát đơn thuần này được 
phát triển và tiến bộ, chúng ta sẽ đối diện với tư tưởng và 
cảm giác của mình cũng như với hoàn cảnh và với tha 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 15 


nhân một cách khách quan, không còn bị tham ái, chấp 
thủ và sân hận chi phối. Danh từ nhà Phật hay gọi là “đối 
cảnh mà không khởi niệm” vậy. Từng bước, chúng ta sẽ 
loại dần 3 thứ độc tham, sân, si ra khỏi tâm mình để thật 
sự có an lạc và giải thoát. Một cách tích cực hơn, như 
trong Duy thức dạy, ta phải tu tập thường xuyên 3 thiện 
tâm: Vô tham, vô sân và vô si. Vô tham biểu lộ qua sự ít 
muốn và biết đử, lòng độ lượng, không dính mắc, và bố 
thí; vô sân biểu lộ qua tâm từ (đem vui), tâm bi (cứu khổ), 
nhẫn nhục, tha thứ, hỷ xả; và vô si biểu lộ qua sự tỉnh 
thức, hiểu biết, nhìn mọi sự vật, hiện tượng và cả con 
người một cách như thật (như - nó - là) không thành kiến, 
không tham đắm, cũng không xua đuổi. 

Ngày nay, con người đua nhau đi tìm các hành tinh 
mới, tìm hiểu mặt trăng, hỏa tinh, v.v... đua nhau chế tạo 
vũ khí hạt nhân, hơn thua nhau trong các lĩnh vực kinh tế, 
chính trị... nhưng lại quên một điều vô cùng quan trọng: 
Ấy là sự hiểu biết sâu sắc về nội tâm mình. Chiến tranh 
thế giới, hiểm họa lớn nhất của hành tinh chúng ta, phải 
chăng chỉ là sự biểu hiện của tham, sân, si, của lương 
tâm con người dưới một hình thức vi tế hơn? Chỉ có cách 
quay về với nội tâm, tìm hiểu chính mình, tu tập để loại 
bỏ ác tâm thì nhân loại mới có thể tự cứu mình ra khỏi 
họa diệt vong do tham, sân, si gây ra, và mỗi người 
chúng ta mới không bao giờ phải đọa vào địa ngục của 3 
độc do chính mình dựng lên để nhốt mình mà thôi. 

Cầu mong cho chúng ta và tất cả loài hữu tình sớm 
thức tỉnh để đừng ai phải trở thành một Thanh Đề với 
chén cơm hóa thành than đỏ, đừng ai bị đau khổ vì cô 
đơn trong địa ngục “ngã mạn”, đừng ai bị lạnh lẽo vì tự 
giam trong tháp ngà thành kiến và cố chấp của mình 
(cũng là một loại địa ngục ở trân gian), đừng ai tự cho 


16 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


mình là “hòn núi cao” để khỏi bơ vơ vì không có tình bạn 
chân thật, và đừng ai vì “cái tôi mà phải hy sinh cái 
“chúng ta” hay cái “mọi người” để tất cả chúng ta được 
sống chung trong hoà thuận, tin yêu, vui vẻ trên “hành 
tinh xanh” này. 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 17 


Tuổi thơ và người lớn 








Kính thưa Anh Chị Em Áo Lam, 


Là huynh trưởng GĐPT, đối tượng giáo dục của chúng 
ta là các em Oanh Vũ, các em ngành Thiếu..., nói chung 
là tuổi trẻ. Có nhiều huynh trưởng có thể dạy và chơi với 
đoàn sinh ở mọi lứa tuổi, có huynh trưởng lại chỉ quen 
dạy và chơi với các em Oanh Vũ hay ngành Thiếu, có 
người lại chỉ quen và thích nói chuyện, tiếp xúc với ngành 
Thanh... Hôm nay, nhân trong mùa trăng trung thu, 
chúng ta thử tìm hiểu về tuổi thơ. 

Tất cả chúng ta ai cũng đã từng là trẻ con nhưng khi 
nói về tuổi thơ, ai cũng đề cập đến như về một thế giới bí 
mật, xa lạ nào đó như chúng ta chưa bao giờ là một đứa 
con nít vậy!@©Ú!' Hình như đó là tâm lý chung của mọi 
người. Từ thuở xa xưa, trong đồng dao, ca dao Việt Nam 
đã có chuyện Chú Cuội với Hằng Nga rồi. Theo truyền 
thuyết đó, Cuội là một thiếu niên mới lớn, nhà nghèo 
nhưng không ham cơm áo, gạo tiền mà ham mơ mộng. 
Đi chăn trâu không lo chăm chú theo dõi trâu lại lo chạy 
theo những hình bóng của tiên nga với vũ khúc nghê 
thường làm say mê lòng người (mà chỉ có Cuội là có thể 
nghe và thấy được Hằng Nga và bầy tiên nữ chứ đâu có 


18 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


ai thấy được!) Kết quả là bỏ trâu ăn lúa của người ta, vê 
nhà bị đánh đòn. Nhưng ai nói gì thì nói Cuội vẫn “giữ 
vững lập trường” là thật có nghe khúc hát của tiên nữ, 
thật có thấy Hằng Nga và không có bài hát nào ở trần 
gian có thể so sánh được cũng như không có cô gái nào 
trong làng đẹp như nàng Hằng Nga mà Cuội đã thấy. 
Không biết cậu bé đã thấy thật hay chỉ thấy trong lúc mơ 
màng nhưng kết quả tai hại tiếp theo là Gái - vợ chưa 
cưới của Cuội mà gia đình đã hỏi cho - cũng cho rằng 
Cuội đã mắc bệnh tâm thần (nói theo ngôn ngữ mới) và 
từ bỏ Cuội. Phần Cuội, chàng trai đúng như đang sống 
trên mây, không buồn vì mọi người cho mình điên, bị 
đánh đòn, bị Gái bỏ, trái lại vẫn đi tìm bầy tiên nga, vẫn 
lắng nghe “tiếng hát Thiên Thai và một ngày kia chàng 
trai đã bỏ làng đi biền biệt. Người ta đồn rằng chàng đã 
lên cung trăng với cô Hằng... 

Câu chuyện bịa đặt nhưng thật nên thơ, nói lên cái đặc 
tính của tuổi thơ - đó là sự nhạy bén với cái đẹp, sự mơ 
mộng đến những phương trời xa lạ nhưng hấp dẫn khác 
hẳn với cuộc sống thực tế đơn điệu hằng ngày. Tuổi thơ 
quả thật thiếu thực tế nhưng vô cùng can đảm, không 
biết e sợ mà trái lại ưa khám phá những vùng đất mới, 
khung trời mới... Chỉ có tuổi trẻ mới 'nghe' được những 
âm thanh tuyệt vời, mới thấy' được thế giới thần tiên. 
Thế giới ngày nay có phong phú hơn, có muôn màu 
muôn vẻ hơn là cũng nhờ những bàn tay và khối óc của 
tuổi trẻ: dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân... như chàng 
thanh niên Tất-đạt-đa năm xưa dám bỏ cuộc đời thường - 
dù đó là cuộc sống cao sang của một vị vương giả - để 
dấn thân vào một phương trời vô định với muôn vàn khó 
khăn, thử thách... tưởng chừng như không thể vượt qua. 
Chính vì Chàng cũng đã 'nghe' được tiếng gọi 'bí mật 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 19 


của lòng từ bi, gọi là 'bí mật vì đâu có ai nghe được; 
người ta chỉ nghe tiếng đàn hát, nói cười,... thường tình 
mà thôi. Cuối cùng, Chàng đã chiến thắng chính mình để 
đem lại đạo giải thoát cho nhân loại hôm nay. 

Đó là một cách nhìn, một lối suy nghĩ, một cách nói 
biểu tượng của chúng ta về tuổi thơ. Chúng ta nói trẻ thơ 
sống trong thế giới thiên thân, chúng ta nói cuộc đời của 
trẻ con 'mỗi trang là một bài thơ'... nhưng chúng ta phải 
thấy rằng thế giới ấy chỉ thần tiên trên mặt nổi; thực chất, 
thế giới ấy cũng đầy cạm bẫy, đầy cám dỗ nguy hiểm. 
Thật vậy, nếu trẻ con không được người lớn chăm sóc, 
giáo dục và bảo vệ thì nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc 
nào. Này nhé, các em đâu có biết lửa các em đốt từ một 
que diêm nhỏ xíu có thể gây nên hỏa hoạn? Các em đâu 
biết leo cây thì có thể bị té bể đầu gảy cổ. Các em đâu 
biết đi vào những chỗ cỏ rậm có thể bị rắn cắn; ăn trái 
cây bậy bạ có thể bị độc chết người; tự động bước xuống 
nước gặp chỗ sâu là chết đuối liền, v.v... 

Nói tóm lại, tuổi thơ sống thường xuyên trong nguy 
hiểm đe dọa, đó là chưa nói đến những đe dọa do chính 
người lớn gây ra. Như có một bà mẹ bỏ quên con nhỏ 
trong xe đi công chuyện, khi ra xe thì em bé đã chết vì 
nóng và ngạt; hay có ông cha uống rượu say cũng bỏ 
quên con mình cả đêm trong xe, sáng ra khi người cha 
tỉnh rượu sực nhớ ởi tìm con thì em bé đã chết cóng từ 
lâu! 

Còn “người lớn' thì sao? Chúng ta tự cho mình khôn 
ngoan, biết phân biệt điều gì nguy hiểm, điều gì không. 
Có thật thế hay không đây? - Thưa không! Chúng ta vẫn 
thường xuyên chơi những trò chơi nguy hiểm nhưng tự 
hào mình khôn ngoan, không coi những trò chơi này là 
dại dột. Thí dụ, như chiến tranh. Trò chơi này không nguy 


20 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


hiểm sao? Nhưng cả những bậc được tôn là Thánh nhân 
vẫn tán thành chiến tranh, cho đó là hành xử khôn ngoan 
để giải quyết những vấn đề khó giải quyết. Trẻ con không 
ý thức được những nguy hiểm rình rập quanh mình vì 
chưa nhận thức đây đủ vê thế giới quanh nó. Còn chúng 
ta, chúng ta đã biết rõ quy luật thiên nhiên và xã hội 
quanh ta chưa? Tất cả những công trình nghiên cứu vê 
khoa học cũng như về nhân văn không có định luật nào 
là vĩnh cửu, định luật cũ được thay bằng những định luật 
mới, sai lầm trước được điều chỉnh bởi 'sự thật sau; để 
rôi một thời gian sau sự thật này cũng 'không còn thật 
nữa. Đúng như lời than thở của một nhà thơ nào đó: “Sự 
thật hôm nay không thật đến ngày mai. Nói cách khác, 
'người lớn” chúng ta cũng không biết gì nhiều về thế giới 
quanh mình, và do đó không ý thức hết được những nguy 
hiểm đang rình rập và vì vậy, những điều ta làm và tự 
cho là “đỉnh cao trí tuệ' biết đâu lại là trò chơi nguy hiểm 
của trẻ thơ? 

Tuy nhiên, trước mắt, bằng những hiểu biết kém cỏi 
của mình, chúng ta vẫn phải bảo vệ tuổi thơ bởi vì chúng 
ta là 'người lớn.' Muốn có 'thiên đường tuổi ngọc' thì phải 
có những thiên thần canh giữ thiên đường, thế giới trẻ thơ 
mới là thiên đường, còn không thế giới ấy sẽ là địa ngục. 
Mà thiên thần và ác quỷ là ai? Chúng lẫn lộn đấy, thưa 
các bạn! Bởi vì cả hai tồn tại ngay trong tâm mỗi người 
chúng ta. Cho nên, có những điều ta tưởng làm tốt cho 
trẻ nhỏ, hóa ra làm xấu. Trẻ con không phải là Bồ-tát; mà 
ngay cả Bồ-tát khi chưa giác ngộ vẫn còn những tham 
lam, ích kỷ, và nhiều tật xấu. Chúng ta chăm sóc các con 
em của chúng ta tránh bị ảnh hưởng của những thói hư, 
tật xấu của xã hội; nhưng bên cạnh đó còn những tật xấu 
bẩm sinh, đúng là nội ma ngoại chướng'. Do vậy, việc 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 21 


chăm sóc và giáo dục cũng như bảo vệ tuổi thơ không 
phải là dễ, đó luôn luôn là vấn đề 'nóng hổi của người 
lớn chúng ta: Của cha mẹ đối với con trẻ, thầy cô giáo đối 
với học sinh của mình, anh chị huynh trưởng đối với các 
em đoàn sinh, và ngay cả quý thầy đối với các chú điệu 
của mình." 


22 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


Tụng kinh — Trì chú —- Niệm Phật 








tời thưa- Trong chương trình Phật pháp của Đoàn sinh 
cũng như Huynh trưởng có nhiều đề tài mà ai nấy đều 
cho là “khó” giảng dạy, xin đưa ra vài ví dụ cụ thể như 
sau: 

Trong lịch sử đức Phật Thích Ca, chuyện hoàng hậu 
Ma-gia sinh thái tử Tất-đạt-đa ở nơi hông phải, không 
phải như những bà mẹ bình thường ở thế gian này. 

Cõi nước của đức Phật A-di-đà ở phương Tây, ở đó có 
không khí, cảnh vật rất thanh tịnh, đẹp đế, có chim nói 
Pháp rất hay, ai sinh qua đó sẽ tu thành đạo quả. Muốn 
được sinh qua đó phải nhất tâm niệm Phật A-di-đà; người 
được đến cõi này sẽ sinh ra trong một hoa sen chứ 
không phải sinh trong bào thai mẹ như bình thường 
chúng ta thấy ở cõi Ta bà. 

Niệm Phật, trì Chú, tụng Kinh cầu ở tha lực của chư 
Phật, chư Bồ-tát. Những mẫu chuyện tiền thân v.v... 

Những đề tài trên đây được gọi khó giảng dạy không 
phải vì người Huynh trưởng chúng ta thiếu niêm tin, mà vì 
thế hệ trẻ hôm nay cái gì cũng đòi “mắt thấy tai nghe” 
mới cho là có lý mặc dù họ vẫn hiểu rằng mắt tai của con 
người có khả năng rất hạn hẹp. Những màu sắc mà mắt 
ghi nhận được không ngoài dải 7 màu: Đỏ, cam, vàng, 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 23 


lục, lam, chàm, tím (lam = màu xanh nước biển). Ngoài 2 
giới hạn màu đỏ và màu tím thì mắt ta không thấy được 
nữa! Tai cũng vậy, những âm thanh quá nhỏ, ví dụ nhỏ 
hơn cả tiếng lá rơi, lỗ tai người sẽ chịu thua ngay (nhưng 
con chó có thể nghe được) hay những âm thanh quá lớn 
cũng làm tai ta đau nhức. 

Ngoài ra, đôi khi còn có hiện tượng chính bản thân một 
số Huynh trưởng cũng không đồng ý về cầu nguyện ở tha 
lực, vê những chuyện thần thoại trong lịch sử đức Phật. 
Đã nói về tôn giáo tất nhiên phải nói đến đức tin; mặc dù 
đức tin ở mọi người có nhiều sắc thái khác nhau, nên khi 
diễn đạt cũng sai khác. Ở đây, chúng ta không bàn đến 
cách hiểu, cách nhìn Kinh, Chú... từ góc cạnh nào để 
đưa đến kết luận nào... mà chúng ta chỉ muốn giới thiệu 
với anh chị em Huynh trưởng một cách nhìn, một lối suy 
nghĩ về những vấn đề trên đây của một số Huynh trưởng 
trẻ; họ đã tìm cách áp dụng vào cuộc sống như thế nào 
và thông qua thực hành họ đã “thấy” được diệu dụng của 
Phật pháp, như đức Thế Tôn đã dạy: “... cũng giống như 
uống nước, ai uống thì tự biết nóng lạnh ngọt lạt như thế 
nào...”, còn chỉ nói suông thì không ai có thể hiểu ai, 
không ai tin ai được cả!!©©!! Xin mời các bạn tham dự 
buổi pháp đàm của ba Huynh trưởng trẻ A,B,C - trao đổi 
với nhau kinh nghiệm thực tập - về đề tài: 

Tụng Kinh, Trì Chú, Niệm Phật 

A: Kinh thực sự có nghĩa là gì hở các bạn? Và tụng 
Kinh để làm gì? 

B: Kinh là những lời dạy của đức Phật. Phương pháp 
chủ yếu của Kinh là khiến ta thay đổi cách nhìn, từ đó 
dẫn ta tới sự thay đổi về nhân sinh quan và vũ trụ quan. 
Tụng Kinh là đọc thành tiếng, một mình hay tập thể, để 


24 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


được nghe, được nhắc nhở về những lời dạy đó, để thân 
tâm được trong sạch, sáng suốt. 

C: Tại sao tụng Kinh thì tâm được trong sạch sáng 
suốt? 

B: Tại vì Kinh dạy ta nhìn từ chân lý bất biến, nhìn 
theo cái nhìn của Phật. Xin lấy một ví dụ: Từ lâu chúng ta 
quen nhìn mọi sự vật, hiện tượng theo cái ưa ghét, lấy bỏ 
của mình, như: Chim bồ câu đẹp, cú mèo xấu, mùa Xuân 
ấm tốt, mùa Đông lạnh xấu, thích vui ghét buồn v.v... 
Phật dạy (Kinh dạy) chúng ta phải nhìn mọi sự vật hiện 
tượng “như nó đang là” (as-it-is) với tâm bình đẳng; 
không thêm thắt, không khởi tâm ưa ghét hay mong cầu. 
Như vậy thì tâm mình thanh tịnh, sáng suốt, không bị ô 
nhiễm vì tham muốn hay ghét bỏ. Mà thay đổi cái nhìn 
tức là thay đổi cách sống, cách suy nghĩ v.v... một sự 
thay đổi rất cơ bản đối với người mới tu như chúng ta. Do 
đó, tụng Kinh cũng là một cách học Phật pháp thực hành, 
cũng thuộc vê một nghệ thuật sống sao cho tâm được 
thanh tịnh. 

A: Thật là hay đó! Nhưng mà nhân sinh quan là gì? Vũ 
trụ quan là gì? 

B: À, xin lỗi, nếu dịch ra tiếng Anh là bạn hiểu ngay. 
Nhân sinh quan Phật giáo chẳng hạn, là quan điểm của 
Phật giáo vê con người, về đời sống con người v.v...; còn 
vũ trụ quan là quan điểm về thế giới, về vũ trụ, vê sự hình 
thành và tan rã của nó. (Nhân sinh quan của PG = 
Opinion of Buddhism about human life; vũ trụ quan của 
PG = Opinion of Buddhism about the Ủniverse) 

C: Và đức Phật dạy ta những gì vê nhân sinh quan và 
vũ trụ quan? Nghĩa là Kinh đã dạy những gì? 

B: Kinh dạy con người là một tập hợp của 5 uẩn: Sắc 
uẩn (body), Thọ uẩn (feelings), Tưởng uẩn (perception), 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 25 


Hành uẩn (mental formaton) và Thức uẩn 
(consciousnous). Như vậy, Sắc uẩn là thân và bốn uẩn 
còn lại là tâm. Vì vậy, thân này không chắc thật, sống 
chết vô thường. Tâm cũng vậy, luôn luôn biến đổi, dao 
động, khi Ma khi Phật, không đáng tin cậy. 

A: Hay ghê! Hèn gì hôm bữa đọc bài Kinh gì mà có 
câu “thân như bọt nước, do gió thổi mà thành; niêm vui 
nỗi khổ của chúng sanh cũng thế, có rồi không. Tưởng 
thì như ánh nắng nơi cánh đồng xa kia, nhìn thì đẹp 
nhưng đến nơi có khi nắng đã tắt” v.v... mình không hiểu 
gì cả, nay nghe B nhắc lại lời dạy của đức Phật về 5 uẩn 
một cách rõ ràng ngắn gọn, thật là dễ hiểu. 

B: Cảm ơn! Vậy là chúng ta đã nắm được ý nghĩa Kinh 
là gì và đọc tụng Kinh được lợi ích gì rồi phải không? 

C: Phải rồi, nãy giờ chúng ta chưa tụng Kinh mà vẫn 
thấy rất rõ diệu dụng của Kinh rồi đó, phải không các 
bạn? 

A: Đồng ý, chúng ta có thể đi qua phần thứ hai là Chú 
rôi. Chú là gì? Trì Chú là gì? Và tại sao ta cần phải trì 
Chú? 

B: Chú, tiếng Sanskrit là Dharani, chúng ta thường gọi 
theo tiếng Tàu là Đà-la-ni, hay chân ngôn (Mantra). 

C: Chú, nói đây đủ là thần chú, là một câu hay một 
nhóm âm... có sức mạnh thân bí (theo Phật giáo Mật 
tông). 

B: Đúng, thân Chú chứa đựng sức mạnh đặc biệt của 
vũ trụ hoặc biểu hiện của một khía cạnh nào đó của Phật 
tánh; đây cũng là một phương tiện trợ giúp tâm thức của 
hành giả. 

A: Nghe nói đọc thần Chú là gây được rung động cùng 
tân số (frequency) với thần linh phải không? 


26 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


B: Phải rồi! Vì Đà-la-ni còn được coi là “tổng trì” nghĩa 
là thâu nhiếp tất cả - trong một câu kinh ngắn mang sức 
mạnh siêu nhiên. Ngoài ra, trong ba cửa: Thân, miệng, ý 
thì Mantra thuộc về miệng và tác động thông qua luồng 
âm thanh rung động do sự tụng niệm Mantra phát sinh. 
Hành giả luôn luôn vừa đọc Mantra vừa quán tưởng một 
đối tượng và tay giữ một “ấn”. Theo Mật tông Tây Tạng, 
chức năng của các Mantra tùy theo thứ bậc (cao thấp 
khác nhau); người trì Chú có thể thấy các linh ảnh, có thể 
tránh những tai họa sắp xảy ra v.v... Người ta thường 
dùng chữ “không thể nghĩ bàn” để chỉ vê những diệu 
dụng của sự trì tụng thân Chú. 


A: Các bạn chưa định nghĩa “Trì Chú” là gì? 

B: Trì là nắm giữ một cách chắc chắn; trì Chú là niệm 
Chú một cách tinh tấn, và đúng cách như sau: 

túc đọc Mlanứra, 

Đừng quá gãp rút, 

Đừng quá chậm rãi. 

Đọc đừng quá fo tiếng 

Đừng quá thì thầm. 

Không phải lúc nói năng 

Không để bí loạn động. 

C: Đúng rôi đó, mà bạn B này, bạn hay dùng chữ 
“hành giả”, hành giả là ai vậy? 

A: Là người thực hành thiền định, thực hành Phật 
pháp, người tu tập như chúng ta đây, phải không? 

B: Phải rồi, đạo Phật là đạo để thực hành, không phải 
để thảo luận suông, nên Phật tử chân chính là người biết 
đem những giáo lý của đức Phật dạy ra thực hành. Ta có 
thể thực hành bất cứ pháp môn nào (Phật có tới tám vạn 
bốn ngàn pháp môn!) cũng đều được gọi là “hành giả” để 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 27 


phân biệt với “học giả” - là những người chỉ nghiên cứu 
đạo Phật, viết vê đạo Phật nhưng có thể không phải là 
Phật tử và không thực hành giáo lý Phật đà. 

C: Cảm ơn bạn, vậy bây giờ ta trở lại vấn đề đi, sau khi 
biết Chú là gì, trì Chú là gì rôi, ta hãy trả lời câu hỏi “vì 
sao phải trì Chú?” đi! 

B: Chú có công năng phi thường như vậy, nên nếu 
hành giả thành tâm trì Chú thì sẽ thấy được hiệu lực ngay 
và nhiều lợi lạc không thể tưởng tượng được (nói cách 
khác là “không thể nghĩ bàn”); các bạn có biết không? 
Người Phật tử Ấn và Tây Tạng còn khắc những câu thần 
Chú lên các núi đá nữa đó, ví dụ như câu “Om Mani 
Padme Hum”. Những nhà du lịch (biết về Chú, có thể họ 
cũng là Phật tử) cho biết khi nhìn thấy câu thần chú này, 
họ chỉ đọc thâm và quán tưởng ý nghĩa của câu này thôi 
mà nghe như cả núi rừng đều có tiếng vang dội lại! 

C : Trình độ vê định của các vị này thật là mạnh quá 
hở các bạn? 

A: Phải rồi! Thật là thú vị! Bây giờ các bạn có thể nói 
sơ ý nghĩa của các Chú mà anh chị em mình thường đọc 
tụng như chú Đại Bi, chú Vãng Sanh, chú Lăng Nghiêm, 
chú Chuẩn Đề, chú Cát Tường, chú Thất Phật Diệt Tội 
v.v... hay không? 

C: Mình chỉ biết sơ ý nghĩa chú Đại Bi là do mình được 
đọc “Đà-la-ni xuất tượng”, trong đó giải thích rằng cứ mỗi 
âm hoặc mỗi nhóm âm đều là một danh hiệu Phật, Bồ- 
tát, chư Long Thân Hộ Pháp, Quỷ Thần, hay Càn-thát-bà 
v.v... đại ý là tất cả những vị đó đều hứa bảo hộ, che chở, 
giúp đỡ cho hành giả được thân tâm an lạc, tai nạn tiêu 
trừ để có thể tinh tấn tu hành đạo giải thoát. Nhưng mà 
nhớ là họ chỉ bảo hộ mình làm việc Đạo, lợi ích cho mình 
và cho mọi người chứ còn nếu làm việc hại người thì họ 


28 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


không giúp đâu đó nha!l©©!! Bạn B chắc còn biết ý nghĩa 
các Chú khác, nói cho chúng mình nghe điI 

B: Chú Vãng Sanh có hiệu lực giúp hành giả sám hối 
chân thật, để tội chướng, nghiệp chướng được tiêu trừ tận 
gốc rễ, sớm ngày vãng sanh về cõi Tây phương Cực Lạc. 
Chú Lăng Nghiêm thì giúp hành giả trí tuệ tăng trưởng, 
vượt thắng những chướng ma bên ngoài và cả bên trong 
lòng mình để thân tâm an lạc, không bị ràng buộc vướng 
bận vào ái dục. Tôi nhớ trong kinh Lăng Nghiêm, lúc ngài 
A-nan gặp nạn Ma-đăng-già, đức Thế Tôn sai ngài Văn 
Thù đem thần Chú đi cứu A-nan, không biết có phải là 
thần Chú này không. Chú Chuẩn Đề được xem là thần 
Chú diệt trừ tà ma, quỷ quái v.v... không chỉ bên ngoài 
mà còn những thứ ma dễ sợ nhất, khó trừ nhất vẫn là 
năm mươi mấy thứ ma ở ngay trong tâm mình: Ma lười 
biếng, ma ngã mạn, ma đố ky, ma sân hận, ma si mê, 
v.v... (đức Phật đã giảng rõ ràng trong kinh Lăng 
Nghiêm). Chú Cát Tường có hiệu lực giúp thân tâm an 
lạc, tai nạn tiêu trừ hay tránh xa, ngày đêm an lành gặp 
mọi điều may mắn. 

A: Còn “Thất Phật diệt tội chân ngôn” là sao? Có ý 
nghĩa gì? 

B: Đó là thần chú gồm tên bảy vị Pháp vương có công 
năng giúp hành giả trong việc chuyển hóa tâm thức, chân 
thành sám hối những tội nghiệp lớn nhỏ trong nhiều đời 
nhiều kiếp để có thể diệt trừ những tội lỗi đã tích tụ từ 
ngàn xưa do vô minh gây ra. Ngoài ra, có nhiều chân 
ngôn như chân ngôn của Bồ-tát Quán Thế Âm “Om Mani 
Padme Hum” (chúng ta thường nghe Tàu phiên âm “Án 
Ma Ni Bát Di Hồng” đó). Thần chú này chỉ có sáu âm 
nhưng có công năng diệt trừ sáu cảm giác độc hại, đã 
kéo chúng sanh vào sáu nẻo luân hồi; làm trong sạch 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 29 


hóa (purify) tâm ta. Sáu độc đó là: tham, sân, si, ngã 
mạn, đố ky, ái dục - thần chú có năng lực chuyển hóa 
chúng trở về trạng thái thanh tịnh ban đầu của chúng. Đó 
là lý do tại sao có người cảm nhận được một cách sâu 
sắc năng lực siêu phàm đến nỗi họ phải khắc lên núi đá 
như đã kể hồi nãy cho các bạn nghe. 

A: Thiệt là hay quá! Thế các bạn có kinh nghiệm gì 
trong việc trì Chú không? Kể cho mình cùng nghe đi! 

C: Mình thấy trì Chú giúp mình có định lực mạnh hơn 
rất rõ. Nhờ chú tâm cao độ để đừng “ăn” mất chữ, đừng 
nhầm lẫn đoạn trên với đoạn dưới v.v... mình dần dần 
luyện được sự nhất tâm; khi trì Chú, mình không nhớ nghĩ 
những chuyện đời thường. Nói cách khác, tâm mình 
không “bay nhảy” như khỉ, như vượn được nữa. 

B: Ngoài ra, nhiều khi trì Chú sẽ giúp mình vượt qua 
những trở ngại (vê tâm) một cách đáng ngạc nhiên. Hồi 
đó, mình bắt chước đức Thế Tôn rải tâm từ ra cho mọi 
loài chúng sanh; bắt đầu bằng cách rải tâm từ đến những 
người thân, bà con, bạn bè... nhưng mình gặp chướng 
ngại khi nghĩ đến những người “dễ ghét”!©©!! Mình cảm 
thấy rất xấu hổ khi biết nguyên nhân của chướng ngại 
này; nhưng mình vẫn thực tập. Cho đến một hôm, mình 
thấy “đối tượng” đó không còn “dễ ghét” nữa và tâm mình 
bằng lòng rải tâm từ đến đối tượng ấy. Từ đó, mình cảm 
thấy rất rõ diệu dụng của Kinh, Chú, cũng như diệu dụng 
của sự thực hành tụng Kinh, niệm Phật, trì Chú đó các 
bạn ạ! Đến nay mình cảm thấy rất hạnh phúc là mình đã 
tiến bộ, mình không còn thấy ai “dễ ghét” hết, hay nói 
cách khác mình có thể “yêu thương tất cả” - tất nhiên là ở 
mức độ thấp nhất, cho nên mình còn phải tu tập nhiều 
nhiều. 


30 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


A: Chết, chúng mình còn một phân nữa, đó là “niệm 
Phật”. Pháp môn này thì mình cũng hiểu và thực hành 
hằng ngày; mình nói các bạn nghe thử có phải không 
nha! Niệm Phật là tưởng nhớ đến Phật, hình dung tướng 
mạo trang nghiêm của Phật, các đức hạnh của Ngài (từ 
bi, trí tuệ, tinh tấn, thanh tịnh, hỷ xả) để noi theo gương 
sáng của Ngài và làm hiển hiện vị Phật ở trong tâm ta 
(Phật tánh) một ngày gần đây. 

C: Đúng rồi đó, niệm Phật cũng giúp ta thanh lọc tư 
tưởng. Trong khi niệm Phật, nhớ nghĩ đến danh hiệu của 
Ngài, ta không còn để tâm “niệm ma” nữa (ma là ma 
trong chính nội tâm mình, ma tham sân, ma si mê, ma 
ngã mạn, ma đố ky, ma ích kỷ v.v... là những “con ma” 
đáng ghê sợ nhất). Các bạn thường niệm danh hiệu các 
đức Phật hay các vị Bồ-tát nào? 

B: Niệm danh hiệu đức Phật hay Bồ-tát nào cũng 
được, điêu cần thiết là phải thành tâm, chú tâm theo dõi 
từng chữ, từng âm trong câu niệm, ví dụ “Nam mô Bổn 
sư Thích Ca Mâu Ni Phật” hay “Nam mô Đại bi Quán Thế 
Âm Bồ-tát” v.v... Lúc niệm danh hiệu đức Bổn sư, hành 
giả quán hạnh tinh tấn của Ngài; lúc niệm danh hiệu Bồ- 
tát Quán Thế Âm, ta chiêm ngưỡng hạnh từ bi của Ngài 
và cố gắng noi theo. Người tu pháp môn Tịnh Độ thì niệm 
danh hiệu đức Phật A-di-đà câu vãng sanh; người muốn 
mong cầu thoát khỏi một căn bệnh hiểm nghèo thì cầu 
đức Dược Sư; cũng có người muốn niệm danh hiệu đức 
Phật Di Lặc v.v... Một cách tổng quát, chúng ta có thể 
niệm hồng danh của bất cứ vị Phật hay vị Bồ-tát nào, chỉ 
cần phải nhất tâm niệm Phật, đừng để cho tâm khởi lên 
một ý niệm gì ngoài câu niệm Phật. 

A: Điều này mới thật là khó đó! 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 31 


C: Tất nhiên rồi Có như vậy thì ba nghiệp (thân, 
miệng, ý) mới không còn tác hại người khác, nghĩa là ba 
nghiệp được thuần thiện, thuần lành. 

B: Nhưng thật không phải dễ đâu nha! Sử dụng ba 
nghiệp sao cho đạt đến chỗ “bất hại” (không có khả năng 
làm hại ai cả) thì đó đúng là một nghệ thuật sống cao 
thượng đáng khâm phục. 

A: Bạn có thể nhắc lại cho mình biết tại sao cần phải 
niệm Phật không? 

B: Niệm Phật là nhớ nghĩ đến hạnh lành của chư Phật 
và chư Bồ-tát, là “cột” cái tâm lại nơi tiếng niệm Phật, 
không để nó chạy lang thang như con trâu chạy lung 
tung đạp nhằm lúa mạ của người ta, đem đến khổ đau 
phiền não cho mình và cho người. Như vậy mình luôn 
sống trong chân lý, tâm mình an trú trong chân lý, nghĩa 
là mình có an lạc và làm cho mọi người chung quanh đều 
an lạc. 

C: Vậy là cả ba thứ tụng Kinh, trì Chú và niệm Phật 
đều giúp hành giả phát triển định lực cả phải không? 

B: Đúng thế, ngoài ra tụng Kinh, trì Chú và niệm Phật 
còn giúp ta thanh tịnh tâm ý, cho ta những kinh nghiệm 
quí báu về nội tâm của mình. Chúng ta không thể nào 
hiểu được những điều này nếu chúng ta không thực 
hành. 

C: Phải rôi, không những thực hành các pháp môn 
này, ta còn phải thực hành những lời Phật dạy trong Kinh 
nữa nha! Nếu không, chúng ta sẽ biến thành những con 
vẹt đó. 

A: Chí lý, chí lý! Chúc các bạn thực tập tốt bài học này, 
còn bây giờ phải chấm dứt ngang đây vì đã hết giờ 
rồi!!! Xin chào tạm biệt nha! 

B và C: Tạm biệt! Tạm biệt! 


32 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


Bạn có biết? 








“Bạn Có Biết” là một chương trình trong đó các bạn trẻ 
đưa ra những câu hỏi thường thức về Phật pháp, đạo 
đức, luân lý của người Việt Nam nói riêng, người phương 
Đông nói chung, rồi trả lời để các bạn trẻ khắp nơi nắm 
được vấn đề. Qua đó, có thể học hỏi, hiểu biết thêm về 
Phật pháp, đạo lý làm người, phong tục tập quán v.v... 
của người Việt Nam chúng ta. 

Ngoài ra, khi câu trả lời có một vài chữ lạ đối với người 
nghe thì những chữ đó cũng thành ra một “câu hỏi con” 
để các bạn trẻ có thể hiểu được lời giải đáp một cách trọn 
vẹn. 

Đạo Phật là gì? Đạo Phật có phải là một triết học hay 
không? 

Đã có rất nhiêu bàn cãi vê câu hỏi này: Đạo Phật là 
một tôn giáo, một triết học, một khoa học, hay một nên 
luân lý? Ở đây, chúng tôi xin trả lời một cách đơn giản 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 33 


đạo Phật là đạo Phật, bao gôm tất cả những định nghĩa 
mà bạn đã đặt ra. 

Thật vậy, nếu tôn giáo được định nghĩa như là sự thờ 
phụng một đấng thiêng liêng, thì đạo Phật là một tôn giáo 
với sự thờ cúng chư Phật, chư Bồ-tát, chư Tổ, v.v... 

Đạo Phật có phải là một triết học hay không? - Phải, 
những lý thuyết về Duy thức, về Nghiệp, vê Tái sinh, 
v.v... đòi hỏi người muốn nghiên cứu đạo Phật như một 
triết học phải có trình độ nghiên cứu thâm hậu về triết 
học Đông và Tây phương. 

Duy Thức là gì? - Là một môn học có thể gọi là khoa 
Tâm lý học Phật giáo (Buddhist Psychology). 

Tái sinh là gì? (Reincarnation) - Đạo Phật cũng là một 
khoa học qua các lý thuyết Nhân quả, Nhân duyên sinh, 
Ngũ uẩn v.v... 

Lý thuyết Nhân quả như thế nào? - Đó là lý thuyết thực 
tế nhất, không cần học nhiều cũng biết, bất cứ nước nào 
cũng đều có những câu chuyện cổ tích, ngụ ngôn, thân 
thoại v.v... dạy vê đạo lý nhân quả: ở hiền gặp lành, gieo 
lúa được lúa, gieo cà được cà. 

Ngũ uẩn là gì? - Là 5 nhóm cấu tạo nên “con người” 
theo cách nhìn của Phật giáo; đó là: sắc (Body), thọ 
(Feelings), tưởng (Thoughts), hành (Mental Formation- 
intentions of body, mouth, mind), thức (Consciousness). 

Đạo Phật cũng là Luận lý học, Giáo dục học hay Đạo 
đức học, có phải không? - Phải, là tất cả những thứ đó, vì 
sao? Những bộ luận của chư Tổ, bộ Giới luật của các vị 
xuất gia, những lời dạy của đức Phật Thích-ca về việc 
hiếu thuận trong gia đình, việc cai trị dân chúng, về tu 
học đạo tỉnh thức v.v... cho biết đạo Phật bao gôm mọi 
môn học đã nêu trên với đường lối tu tập thực hành có 
phương pháp, có lý luận, qua kinh nghiệm tu hành v.v... 


34 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


Đức Phật còn hay đã mất rôi? Nếu Ngài đã mất rồi thì 
làm sao Ngài giúp đỡ chúng ta được? 

Đứng vê phương diện lịch sử thì đức Phật Thích-ca đã 
viên tịch lúc Ngài được 80 tuổi; nhưng Ngài dạy đệ tử 
rằng: “Sau khi ta viên tịch, thì Pháp (là những lời dạy của 
Ngài) chính là Thây của các con”. 

Đứng về phương diện bản thể, Phật không bao giờ 
mất, đức Phật chính là giáo lý của Ngài và ngược lại. 
Ngoài ra, đức Phật có dạy rằng: “Ta là Phật đã thành, 
các con là Phật sẽ thành”. Nói cách khác, trong mỗi 
chúng sanh đều có hạt giống Phật; nếu chúng ta tu tập 
tinh chuyên thì một ngày nào đó những hạt giống Phật ấy 
sẽ nở ra hoa giác ngộ, nghĩa là chúng ta cũng thành Phật 
như đức Phật Thích-ca vậy. 

Tuy đức Phật lịch sử đã viên tịch nhưng giáo lý của 
Ngài để lại có thể giúp đỡ chúng ta chứ; ví dụ như 
Edison, nhà bác học phát minh ra điện tuy đã chết từ lâu 
nhưng những ánh sáng, điện lực mà chúng ta dùng hằng 
ngày, ứng dụng về điện không ngừng được cung cấp cho 
cuộc sống con người, nâng cao đời sống con người thì 
không chết theo thân xác của nhà bác học. Cũng vậy, 
đức Phật Thích Ca đã nhập diệt hơn 2500 năm nhưng 
giáo lý của Ngài không những không mất đi mà trái lại 
còn được lan truyền trên thế giới từ Á Đông sang Tây 
phương, có thể chữa lành thân bệnh và tâm bệnh của 
con người. 

Đức Phật có phải là một vị thần linh, có thể ban phước 
giáng họa cho chúng ta không? 

Đức Phật không phải là một vị thân linh và cũng không 
phải là con của một vị thần linh nào, cũng không phải là 
sứ giả do một vị thần linh nào gởi đến thế giới này cả. 
Ngài thuần túy là một con người đến cõi đời này với hình 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 35 


thức bình thường như tất cả chúng ta: có “cha sinh mẹ 
đẻ.” Ngài dạy cho chúng ta thấy rằng con người có thể 
hoàn thiện mình bằng chính khả năng của mình, nói cách 
khác tất cả chúng ta đây đều có khả năng giác ngộ như 
Ngài. 

Đức Phật không có khả năng ban phước giáng họa 
cho ai cả và Ngài dạy rằng không có ai có thể ban phước 
hay giáng họa cho ai cả. Mỗi hành vi thiện của mình là 
một phước lớn và mỗi hành vi ác tự nó là một sự trừng 
phạt. Thật vậy, nếu ta làm ác mà pháp luật không biết (vì 
ta giấu giếm) thì chính lương tâm ta không để ta yên, cứ 
lo sợ ưu phiền, ăn không ngon ngủ không yên, tâm ta 
luôn ở trong âu lo, sợ hãi, bất an. Như vậy còn khổ hơn là 
thà bị ở trong tù nữa. 

Bạn có thể tóm tắt giáo lý cơ bản của đạo Phật vào 
một vài câu thôi hay không? 

Xin kể bạn một câu chuyện vui. Một người đến hỏi một 
nhà sư: Bí quyết để thành Phật là gì? Nhà sư đáp: Tránh 
tất cả các việc ác, làm tất cả các việc thiện, giữ tâm ý 
trong sạch (kinh Pháp cú). Người kia nói: Thật là dễ quá, 
ai mà không biết, một đứa bé lên ba cũng biết! Nhà sư 
đáp: Đúng vậy, một em bé lên ba cũng nói được nhưng 
một ông già 80 tuổi làm suốt đời cũng không được. Vậy 
nếu bạn muốn tóm tắt đạo Phật vào trong vài câu kệ thì 
đây là các câu bạn muốn: 

Tránh tất cả việc ác 

Làm tât cả việc lành 

GIữ tâm ƒý trong sạch 

Ấy lời chư Phật dạy. 

Còn giáo lý cơ bản sâu hơn một chút là gì? 

Đó là giáo lý Tứ diệu đế hay “Bốn sự thật cao quý”. 
Những nhà Phật học ví Tứ diệu đế xuyên suốt giáo lý 


36 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


Phật đà như một bánh xe nối các căm xe, niên xe và trục 
xe vậy. Tứ là bốn, Diệu là vi diệu, tuyệt diệu, quí báu, và 
Đế là sự thật. 

Vậy “đế” thứ nhất là gì? 

Đế thứ nhất (tức là chân lý thứ nhất) là khổ đế (dukkha 
= sufferings). Sống là khổ, nói cách khác, không ai có thể 
sống mà không có kinh nghiệm về sự khổ cả. Đức Phật 
dạy: “Nước mắt của chúng sanh chứa đầy trong bốn bể 
(đại dương)”. 

Như vậy đạo Phật có yếm thế (chán đời, bi quan) 
không? - Không, đức Phật dạy “sống là khổ”, nhưng 
không nói “hãy lìa bỏ cuộc sống” hay “cuộc sống đáng 
chán”. Đây là một kinh nghiệm mà ai cũng phải trải qua: 
một đứa bé mới lọt lòng mẹ đã khổ rồi (vì ra khỏi bụng 
mẹ, nóng lạnh bất chợt v.v... Và một thi sĩ đã nói: Em bé 
mới chào đời đã thấy khổ vì “đời có vui sao chẳng cười 
khì”; già cũng làm ta khổ, bệnh, chết cũng vậy; nhưng 
những người thân của ta lại rơi lệ biệt ly! Nói tóm lại, con 
người ai cũng phải khổ vì sinh, già, bệnh, chết; chưa nói 
còn nhiếu thứ khổ nữa! 

Có lý lắm, xin bạn nói tiếp tục về “đế” thứ hai? 

Đế thứ hai là Tập đế (samudaya = the roots). Tập đế 
là nguyên nhân của Khổ, nguồn gốc của Khổ. Khi ta tiếp 
xúc với Khổ, ta hãy nhìn sâu vào nó để thấy gốc rễ của 
nó, ta sẽ thấy được cái gì đã nuôi dưỡng nó, nhờ vậy ta 
có thể tiêu diệt nó bằng cách không cung cấp thức ăn 
cho nó nữa. 

Cái gì là thức ăn nuôi dưỡng cái Khổ hở bạn? 

Đó là tham ái và chấp thủ. Tham lam, yêu ghét, lấy bỏ, 
v.v... là những thức ăn cung cấp cho Khổ! Thế nhưng con 
người luôn luôn chạy đi tìm khoái lạc trong những trạng 
thái tâm bệnh hoạn như thết Thật vậy, khi thích thì nắm 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 37 


giữ say sưa, mất thì đau đớn, khổ sở; khi ghét thì tìm 
trăm phương ngàn kế để lìa bỏ, khi thấy người không 
giống mình, không ủng hộ mình thì sinh tâm thù hẳn, tìm 
cách bôi nhọ, làm hại v.v... những cái đó chính là cái 
nhân của đau khổ phiên não tự mình chuốc lấy mà thôi. 
Nếu ta sống với cái tâm thanh tịnh, bình đẳng thì tham ái 
và chấp thủ không có cơ hội “vùng lên” đem Khổ đến cho 
ta nữa, mà vắng mặt Khổ tức là an lạc vậy. 

Vậy còn “để” thứ ba là gì? 

Đế thứ ba là Diệt đế (nirodha = the cessation). Diệt đế 
là sự chấm dứt đau Khổ. Đức Phật dạy vê Khổ nhưng 
không nói rằng không thể chấm dứt Khổ được. Diệt đế 
chính là sự chữa lành bệnh Khổ của chúng sanh. Diệt đế 
là sự vắng lặng hoàn toàn, tịch tĩnh hoàn toàn, còn gọi là 
trạng thái Niết-bàn. 

“Đế” thứ bốn là gì? 

Đế thứ bốn là Đạo đế (magge = the path): Đạo đế là 
con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ đau. Con đường đó 
đối với Phật tử chúng ta là Bát chánh đạo; đó là: Chánh 
kiến (Right view), Chánh tư duy (Right thinking), Chánh 
ngữ (Eight speech), Chánh nghiệp (Right actions), 
Chánh mạng (Right livehood), Chánh tinh tấn (Right 
diligence), Chánh niệm (Right mindfullness), Chánh định 
(Right Concentration). 

Xin bạn cho biết áp dụng Bát chánh đạo vào cuộc 
sống hằng ngày như thế nào? 

Thiền sư Achaan Chah nói rằng Bát chánh đạo giản dị 
nhất nằm ngay trong chúng ta là: hai mắt, hai tai, hai mũi, 
một lưỡi và một thân. Nào, bạn nghĩ thử có phải không? - 
Đây là 8 cánh cửa vào Đạo, tâm chúng ta đi trên con 
đường ấy. Biết những cửa này và quan sát chúng thì tất 
cả giáo pháp sẽ hiện hành. 


38 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


Tu hai con mắt: 

Khi hai mắt ta tiếp xúc với sắc (cảnh vật bên ngoài) mà 
thiếu ánh sáng của chánh niệm thì ham muốn liền khởi 
lên và tâm dao động: ưa-ghét, lấy-bỏ liên hiện ra dưới đủ 
mọi hình thức. Nếu ta tu tập chánh kiến thì khi nhìn mọi 
sự vật hiện tượng, phải nhìn dưới ánh sáng của vô 
thường, vô ngã, không tham đắm cũng không xua đuổi. 
Từ cái nhìn của con mắt thịt, chúng ta tiến xa hơn một 
bước về cái nhìn hướng thượng để nhìn tất cả các sự vật 
hiện tượng trong cuộc đời này với tâm bình đẳng không 
ưa ghét, mong cầu, than trách v.v... Không chỉ thích mùa 
Xuân mà ghét nắng của mùa Hạ, không buồn khi mùa 
Thu đến, không ta thán khi mùa Đông tuyết đóng băng 
v.v... Sống thuận theo bốn mùa của thiên nhiên; mùa nào 
cũng tốt, ngày nào cũng vui như thi sĩ Nguyễn Bỉnh 
Khiêm: 

Đông ăn măng túc, Thu ăn giá 

Xuân tắm hồ sen, Hạ tắm ao... 

Hay như thiền sư Vạn Hạnh, không lo âu sợ hãi trước 
những thăng trầm của cuộc đời: 

Nhậm vận thịnh suy vô bố uý 

Thính suy như lộ thảo đầu phô. 

(Mặc cuộc thịnh suy không sợ hãi 

Thịnh suy như hạt sương đọng nơi đầu ngọn cỏ) 

Thế còn lỗ tai thì tu như thế nào? 

Tai cũng là một cửa đi vào Đạo. Khi nghe khen ta 
không chấp vào lời khen mà sinh ra ngã mạn, khi nghe 
chê cũng không vì chấp vào lời chê mà chán nản, ghét 
người chê mình. Những lời khen, lời chê... tự nó không 
xấu nhưng nếu ta chấp vào chúng mà khởi tâm bất thiện 
thì cái nguy hiểm là ở chỗ này. Hãy quán sát âm thanh 
đơn thuần là âm thanh thì hiểu được Đạo. Khen hay chê 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 39 


đều không thể biến ta thành người khác: khi ta bình thản 
trước những lời chê bai, chưởi mắng của một người nào 
đó, tức là ta đã độ được tâm mình, độ được người ấy mà 
chính cũng là người ấy đã độ ta. Đức Phật nói không sai: 
“Tai cũng là một biển lớn mà ta phải vượt qua”. Vì vậy: 
giữ tâm bình thản trước mọi âm thanh thì chính là ta đã 
“®u hai lỗ tai” rồi. 

Tu cái lưỡi: 

Cái lưỡi cũng quan trọng trong việc ăn và nói. Tham 
ăn cũng có thể đưa đến những tai hại và sai lầm không 
sửa lại được. Ví dụ như ăn vào những chất độc làm hại 
cơ thể, hại dạ dày, hại gan v.v... Nguy hiểm hơn một chút 
là khi được ăn ngon, uống say có thể bị mua chuộc, bị 
ám hại, bị lợi dụng v.v... mà không thể đề phòng được. Vì 
vậy tu cái lưỡi là khi ăn, phải biết “ăn chánh niệm”, nghĩa 
là ta phải biết rằng “ăn để mà sống”, thức ăn có tác dụng 
như thuốc bổ, có thể nuôi sống thân mạng mình. Trước 
khi ăn phải khởi lên một niệm biết ơn những người gián 
tiếp hay trực tiếp lo cho ta bữa ăn này. Khi ăn phải nhai 
thật kỹ, không ăn quá no, không vừa ăn vừa lo nghĩ, giận 
hờn, phiên muộn... như thế thì thức ăn mới được tiêu hóa, 
dễ dàng nuôi dưỡng cơ thể. 

Còn “nói” chính là thể hiện hay tu tập “Chánh ngữ”. Đó 
là lý do chúng ta thường được nghe câu “phải uốn lưỡi 
bảy lần trước khi nói” vậy. Đánh răng và súc miệng mỗi 
buổi sáng là cần thiết và quan trọng như thế nào thì giữ 
gìn lời nói của mình “cho sạch nghiệp nói năng” còn quan 
trọng hơn nữa. Muốn nói cho “sạch nghiệp” thì phải nói 
lời chân thật, lời dịu dàng, lời đoàn kết, đem lại an vui lợi 
ích cho người khác. Đừng bao giờ nói trong lúc đang giận 
dữ, vì “giận thì mất khôn”. Cái lưỡi sẽ “phun” ra những 
nọc độc bắn vào người khác làm tổn thương họ và sau 


40 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


khi nguôi giận, có thể ta sẽ ân hận suốt đời. Đó là chưa 
nói: trong lịch sử nhân loại xưa nay không hiếm gì ví dụ 
một lời nói có thể làm sụp đổ một ngai vàng, cũng có thể 
đem lại hòa bình cho nhân loại, cũng có thể gây ra chiến 
tranh thế giới v.v... Những điều này nhắc ta sự quan 
trọng của lời nói tức là Chánh ngữ trong Bát chánh đạo. 

Xin tặng Bạn bài thi kệ này để chúng ta tự nhắc nhở 
mình về cách nói năng của mình ngay lúc vừa thức dậy, 
đi đánh răng và súc miệng: 

Đánh răng và súc miệng 

Cho sạch nghiệp nói năng 

Miệng thơm lời chánh ngữ 

Hoa nở tự vườn tâm. 

Tu hai lỗ mũi: 

Tu hai lỗ mũi là “biết thở Chánh niệm”. Thở chánh 
niệm là “thở vào ta biết ta đang thở vào, thở ra ta biết ta 
đang thở ra” mà không chú ý đến gì khác ngoài hơi thở. 
Điều này nghe thì dễ nhưng làm thì khó. Ai đã từng thực 
tập đếm hơi thở (sổ tức quán) đều có kinh nghiệm này: 
nếu không có chánh niệm, ta sẽ đếm nhầm ngay (và phải 
bắt đầu lại!©©!I). 

Năng lượng chánh niệm do hơi thở tạo ra sẽ giúp ta an 
trú trong hiện tại, không tìm vê quá khứ, không mơ tưởng 
tương lai - những thứ này là nguyên nhân của đau khổ 
phiền não. Khi đã có khả năng kiểm soát hơi thở vững 
vàng, ta sẽ điêu hòa được những ưa-ghét, lãy-bỏ của hai 
lỗ mũi; lúc đó mùi hôi không còn làm ta giận dữ, khó chịu 
cũng như mùi thơm không còn khả năng lôi cuốn, chiếm 
giữ hay sai sử tâm ta nữa; vì vậy mới nói rằng: an lạc sẽ 
đến với những người biết điều hòa hơi thở hay biết thở 
chánh niệm. 

Tu Thân: 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 41 


Ba nghiệp dữ (ác nghiệp) của thân là: sát sanh, trộm 
cướp và tà hạnh (nghiệp = những hành động cố ý, gây ra 
tội). Đức Phật dạy: nguyên nhân của những nghiệp dữ 
này là do ý (tâm) chủ động hết thảy: 

Tâm dẫn đầu mọi Pháp 

Tâm chủ, tâm tạo tác 

Nếu với tâm ô nhiễm 

Mới lên hay hành động 

Khổ não sẽ theo sau 

Như xe theo (con) vật kéo. 

(kinh Pháp Cú 1) 

Tâm dẫn đầu mọi Pháp 

Tâm chủ, Tâm tạo tác 

Nếu nói hay hành động 

Với tâm tư thanh tĩnh 

Hạnh phúc sẽ theo sau 

Như bóng không rời hình. 

(kinh Pháp Cú 2) 

Thật vậy, nếu mắt tiếp xúc với sắc, tai tiếp xúc với âm 
thanh... mà không có ý phụ họa thì đâu có tạo nghiệp? 
Thấy sắc, nghe tiếng rồi khởi lên ý niệm đẹp-xấu, hay-dở, 
rồi khen-chê, ưa-ghét, lấy-bỏ; mới thành ra dính mắc, mới 
đâm ra ăn cướp, ăn trộm, giết người, cướp của, v.v... Như 
vậy những nghiệp của thân chính ra là do ý dẫn dắt vậy. 
Chúng ta thấy rõ rằng: mắt, tai, mũi, lưỡi chính là ở trong 
thân rồi; nhưng nói về thân để còn nói đến thân thể, tay 
chân... nữa; nói chung, tất cả những bộ phận trên thân 
người đều có thể gây ra tội. Cho nên, đến đây chúng ta 
có thể thêm vào lời dạy của ngài A Chah Chaan: Bát 
chánh đạo trong ta gồm: hai mắt, hai tai, mũi, lưỡi, thân 
và ý. 


42 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


Đạo Phật dạy nhiều giáo lý từ thấp đến cao, có ích lợi 
như vậy mà tại sao có những Phật tử vẫn đi vào chùa xin 
xăm, coi bói toán, xin bùa v.v... như vậy là họ có tin vào 
thuyết nhân quả không? 

Trước hết, những người đi vào chùa xin xăm, đi coi bói 
v.v... chưa hẳn tất cả đều là Phật tử. 

Thứ đến, cho dù họ là Phật tử nhưng xin xăm, coi bói 
v.v... là do tính hiếu kỳ chứ chưa hẳn họ đã tin. 

Thứ ba, có nhiều người gọi là Phật tử là vì gia đình thờ 
Phật nhưng bản thân họ không nghe, không đọc kinh 
điển, không tu tập theo các phương pháp truyền thống 
như Thiền, Tịnh độ v.v... cho nên họ không hiểu đúng 
những lời dạy của đức Phật, đức tin của họ có thể lớn 
hơn trí huệ của họ. 

Tại sao có một số chùa chủ trương cho Phật tử xin 
xăm và giải xăm cho họ? 

Xin xăm không phải theo truyền thống Phật giáo 
nhưng có thể nói là một tập quán lâu đời của dân tộc ta; 
đặc biệt trong những ngày Xuân, ngày Tết, người ta thích 
coi bói, xin xăm để thử xem năm tới có tốt hơn năm rồi 
không; ngoài ra một số những thanh niên nam nữ tuy 
không tin nhưng cũng bắt chước hay chiều ý người bạn 
trai (hay bạn gái) của mình. 

Các chùa tất nhiên là hiểu biết rõ ràng giáo lý nhân 
quả, nhưng cũng phải “tùy thuận chúng sanh”, cho họ cơ 
hội làm quen với chùa, làm quen với việc đi chùa, từ đó 
họ có thể tiếp cận với Phật pháp và hiểu được sâu hơn. 
Nhiều khi ban đầu họ đến chùa vì những chuyện “lãng 
xet” nhưng giúp họ lui tới chùa, quen được những thiện tri 
thức làm cho họ cảm mến, kính phục chẳng hạn, đưa họ 
vào Đạo một cách dễ dàng. Cái duyên đối với chùa, với 
Phật, với chư Tăng Ni nhiều khi rất đặc biệt, nên xin xăm 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 43 


cũng có thể đem họ đến với Đạo. Vì vậy, các chùa khó có 
thể bỏ tục xin xăm trong mấy ngày Tết. 

“Bạn Có Biết?” đúng là một chuyện dài nhiều tập! Xin 
hẹn các bạn lần saul©©II 


44 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


Đức Quán Âm với Ngày Hạnh 
của ngành Nữ GĐPTVN 








Thưa Anh Chị Em Lam viên thân mến, 

Mỗi ngành của GĐPT đều có ngày truyền thống của 
mình: Ngành Nam (Thiếu Nam và Nam Huynh trưởng) thì 
có ngày Dũng, là ngày vía Xuất gia - nhằm mồng 8 tháng 
2 âm lịch, ngành Oanh Vũ thì có ngày Hiếu - nhằm ngày 
Vu Lan Rằm tháng Bảy, ngành Nữ (Thiếu Nữ và Nữ 
Huynh trưởng) thì có ngày Hạnh. Trong ngày đó, các 
ngành có những sinh hoạt đặc biệt như trại họp bạn, 
những khóa tu học, hội thảo, triển lãm, đi thăm các bệnh 
viện, nhà dưỡng lão, cô nhi viện, v.v... Ngoài ra còn để 
báo cáo, tổng kết sinh hoạt của Đoàn, những thành quả 
của Ngành sau một năm, nói lên sức sống của đơn vị 
mình. Trong ngày đó, các em được thi đua về Phật pháp, 
hoạt động thanh niên; được biết, được làm quen với 
những điển hình xuất sắc của các đơn vị bạn... Riêng về 
ngành Nữ còn có triển lãm nữ công gia chánh. Đó là 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 45 


chưa kể những sáng kiến của riêng từng đoàn, từng tỉnh, 
v.v... có thể đưa ra nhiều hình thức tổ chức ngày Hạnh 
sao cho các em vừa được gần nhau, gần các chị Trưởng 
của mình, để có cơ hội hàn huyên tâm sự... 

Đúng ra ngày Hạnh của ngành Nữ ngày xưa được tiến 
hành qua ba giai đoạn: 19/2 là tổng kết sơ khởi ở Đoàn, 
19/6 là báo cáo lên Đơn vị, tổ chức trong đơn vị gia đình, 
và 19/9 mới là ngày tổng kết toàn tỉnh với các đơn vị bạn. 
Ở Đoàn thì do Ban Huynh trưởng ngành Nữ tổ chức, ở 
tỉnh thì do BHD tổ chức... Bởi vì ở trong nước, số lượng 
GĐPT rất đông, mỗi tỉnh không thôi đã có gần cả trăm 
đơn vị rồi, còn ở hải ngoại thì ít hơn và thời gian đi lại khó 
khăn hơn nên thường chỉ được tổ chức ở các Miền, và có 
thể vài năm mới tổ chức một lần, chỉ có ở đơn vị mới tổ 
chức ngày Hạnh hằng năm thôi. Vì vậy, chỉ có một ngày 
chứ không phải ba ngày như ngày xưa mà các em 
thường chọn 19/6 nhằm mùa hè, các em ngành Thiếu 
được nghỉ hè. 

Ngày Hạnh cũng như những ngày truyền thống trong 
GĐPT là dịp để các em ôn lại những việc đã làm, tự soi 
rọi lại mình, tiếp xúc với bạn bè ở các đơn vị khác, được 
thấy nghe những con người cụ thể, những điều hay đẹp, 
mới mẻ... của đơn vị bạn, để tự mình cố gắng tiến bộ 
trong tu học và tu tập. Riêng ngành Nữ, các em được các 
Chị trưởng nói về đức Quán Thế Âm, về ý nghĩa những 
hạnh nguyện cao cả rộng lớn của Ngài để các em thường 
chiêm ngưỡng, thực hành hạnh lắng nghe, lòng từ bị, trí 
tuệ, v.v... của Ngài nói riêng, của chư Phật và Bồ-tát nói 
chung, cũng như sự thống nhất tư tưởng Phật giáo mà 
các em đã được các anh chị trao truyên. Chúng ta hãy 
cùng với ngành Nữ ôn lại một chút. 


46 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


Thưa Anh Chị Em Lam viên kính mến, 

Hình tướng có nam có nữ còn trí tuệ thì không có phân 
biệt nam nữ, cho nên về khả năng giác ngộ thì nam nữ 
giống nhau. Đức Quán Thế Âm Bồ-tát chứng được tánh 
nghe nhiệm mâu nên tiếng của Ngài là tiếng nói nhiệm 
mầu, tiếng nói thanh tịnh, tiếng nói ứng hợp thời cơ, tiếng 
như âm thanh hải triều; cứu giúp chúng sanh được mọi 
sự an lành, thoát mọi nỗi khổ sợ hãi, v.v... nhưng Ngài 
vẫn không rời tự tánh thanh tịnh như trong kinh Pháp Hoa 
đã nói: 

“Diệu âm Quán Thế Âm 

Phạm âm hải triêu âm 

Thắng bỉ thế gian âm”. 

(tiếng mầu nhiệm Quán Thế Âm 

tiếng Phạm, tiếng hải triều 

tối thắng hơn tất cả âm thanh của thế gian). 

Tại sao nói: “Đức Quán Thế Âm chứng được tánh 
nghe nhiệm mầu”? Ấy là tại vì Ngài tu phép nhĩ căn viên 
thông. “Chứng” là chỉ rõ được cái nhĩ căn hiện tiền, vẫn 
viên dung vô ngại, cùng khắp, hơn hẳn các căn khác - 
đây là lời đức Phật xác chứng trong kinh Lăng Nghiêm. 

Trong đoạn “Viên thông vê nhĩ căn”, đức Quán Thế 
Âm đã trình bày chỗ tu chứng của Ngài. Đó là do nghe, 
nghĩ và tu mà Ngài đã vào Tam-ma-đề (Samàdhi = đại 
định): Nghe là nghe Phật pháp, hiểu rõ đạo lý của Phật, 
do đó phát được Văn tuệ (trí tuệ do nghe). Nghĩ là suy 
nghĩ những điều đã học được, nhận rõ đạo lý ấy nơi tâm 
cảnh hiện tiền, do đó phát ra Tư tuệ (trí tuệ do tư duy). 
Sau khi nhận rõ đạo lý nơi tâm cảnh hiện tiên, Ngài luôn 
luôn đem cái đạo lý ấy mà huân tập tâm tính, nương theo 
đạo lý ấy mà tu tập, diệt trừ các mê lầm, do đó phát ra Tu 
tuệ (trí tuệ do tu tập). GĐPT chúng ta nói chung, ngành 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 47 


Nữ nói riêng, đã áp dụng Văn-Tư-Tu trong việc giáo dục 
đàn em và chính mình, thể hiện qua các bài học Phật 
pháp với ba phần rõ rệt: Em nghe, Em suy nghiệm, Em tu 
tập. 


Thưa Anh Chị Em Áo Lam kính mến, 

Noi theo gương Ngài ở mức độ cao hơn, hàng Huynh 
truởng chúng ta còn học tập đức Quán Thế Âm ở việc 
Ngài “quán cái tánh nghe không thêm bớt, không thay 
đổi, không sinh diệt, cùng khắp mười phương không ngăn 
ngại." Ngài quán các tướng động, tính hiện ra trong tánh 
nghe là như huyễn như hóa, không có tự tánh nên không 
còn phân biệt “Ta” và “Người”. Chúng ta đã diễn đạt ra 
đơn giản hơn, đó là “đức Quán Thế Âm Bồ-tát đã vượt 
qua biển lớn của lỗ tai (nhĩ căn)” và chúng ta cũng đã đặt 
câu hỏi để mình tự trả lời: Tại sao tai cũng là biển lớn 
phải vượt qua? Tại vì những lời qua tiếng lại, những lời 
khen tiếng chê v.v... cũng làm tâm dao động. Những lời 
khen chê, tự nó không xấu nhưng do ta chấp vào lời khen 
để sinh tâm ngã mạn, hay chấp vào lời chê để sinh tâm 
thù oán thì đó là sai. Quán sát âm thanh đơn thuần là âm 
thanh thì hiểu được Đạo. Khi ta điềm nhiên trước những 
lời chê bai, chửi mắng, nhục mạ, v.v... là ta đã độ được 
tâm mình, độ được tâm người kia. 

Nhớ chuyện xưa, đức Phật im lặng lắng nghe người 
Bà-la-môn kia mắng chửi Ngài đến nỗi người ấy phải kinh 
ngạc hỏi: “Tại sao tôi nhục mạ Ngài cả buổi mà Ngài 
không giận dữ hay chưởi mắng lại?” Đức Phật hỏi: “Khi 
ông đem cho ai cái gì mà họ không nhận thì ông làm 
sao?” Người Bà-la-môn đáp: “Thì tôi đem vê”. Đức Phật 
nói: “Cũng thế, những lời nhục mạ lúc nãy của ông cho, 
Như Lai không nhận, vậy ông hãy đem về đi”!©©!! Thật 


48 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


vậy, khen hay chê đều không thể biến ta thành ra người 
khác. Ta hãy cố gắng giữ gìn chánh niệm, tỉnh lặng để 
nghe tất cả âm thanh với tâm không phân biệt; nghe 
khen không ngã mạn, nghe chê không chán nản, oán 
thù. Được như thế thì tất cả mọi âm thanh đều là pháp, 
những lời chê là thử thách sự kiên định của tâm, là 
phương pháp rèn luyện tâm, điều phục tâm dao động. 
Được như thế là ta đã phần nào noi theo gương đức 
Quán Thế Âm - vượt qua biển lớn của tai rồi. 


Thưa Anh Chị Em Lam viên, 

Trong mùa vía Quán Thế Âm này, chúng ta hãy cùng 
với ngành Nữ tiến thêm một bước nữa, nguyện học theo 
hạnh Ngài “tự nghe cái nghe”, hay “xoay cái nghe vào 
bên trong” (Phản văn văn tự tánh hay phản quan tự kỷ). 
Đức Quán Thế Âm dạy rằng, xoay cái nghe vào bên 
trong tức là thoát ly thanh trân. Điều này được soi sáng 
bằng câu trả lời của ngài Tuệ Trung Thượng Sỹ với đệ tử 
khi người này hỏi “mục đích tu thiền là gì?”: 

“Phản quan tự kỷ bổn phận sự, bất tùng tha đắc”, có 
nghĩa là: Người tu phải soi rọi lại chính mình, đó là bổn 
phận; không phải từ bên ngoài mà được Đạo. Để giúp 
thêm tài liệu cho Anh Chị Em chúng ta vững tin rằng đây 
chính là tinh thân thống nhất được truyên từ trên xuống 
dưới của hệ thống kinh điển qua lịch đại tổ sư. Xin nhắc 
lại vài giai thoại Thiên, trước hết là câu chuyện “niêm Hoa 
vi tiếu” trên đỉnh Linh Thứu: Trong Pháp hội, đức Phật 
cầm cành hoa sen đưa lên và đưa mắt nhìn mọi người, 
đến Ca-diếp, Tôn giả mỉm cười, đức Phật liền nói: “Ta có 
chánh pháp nhãn tạng Niết-bàn diệu tâm, nay đem trao 
cho Ca-diếp”. Như vậy, tôn giả Ca-diếp được đức Thế 
Tôn truyền y bát làm vị tổ thứ nhất. Sau đó, khi đức Phật 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 49 


đã nhập Niết-bàn rồi, tôn giả A-nan hỏi Ngài Ca-diếp: 
Thế Tôn truyên y bát cho sư huynh, có truyền thêm gì 
nữa không? 

Ca-diếp không trả lời mà cất tiếng gọi: A-nan! 

A-nan đáp: Dại 

Ca-diếp nói tiếp: Cây phướng trước Chùa ngã. 

Ngay đó, tôn giả A-nan ngộ. 

Chúng ta nghe vậy thì ngơ ngác, vì Tôn giả A-nan đã 
nhận biết cái chân thật của mình, còn chúng ta đang lăng 
xăng quá nên chưa nhận ra cái gì giả và cái gì thật nơi 
mình cả!l©@©1 

Tương tự như vậy, khi Thần Quang thưa với tổ Đạt-ma 
rằng: 

Bạch hoà thượng, tâm con không an, xin hoà thượng 
dạy con pháp an tâm. 

Tổ đáp: Hãy đem tâm ra ta an chol 

Thân Quang sửng sốt, xoay lại tìm cái tâm của mình 
mà không thấy tâm đâu hết! Ông bèn thưa lại với Tổ: 
Bạch hoà thượng, con tìm tâm con không ra. 

Tổ bảo: Ta đã an tâm cho ngươi rồi đó! 

Ngay khi ấy, Thân Quang đại ngộ, được tổ Bồ-đề-đạt- 
ma thu nhận làm đệ tử và đổi tên là Huệ Khả. 


Thưa Anh Chị Em, 

Như vậy chúng ta thấy rõ rằng từ “Chánh pháp nhãn 
Tạng” của đức Thế Tôn trên đỉnh Linh Thứu đến pháp tu 
“nhĩ căn viên thông” của đức Quán Thế Âm, qua cái 
“pháp an tâm” của tổ Bồ-đề-đạt-ma, quả thật không khác 
lời tuyên bố của tổ Bồ-đêề Đạt-ma về tinh thần Thiền tông, 
cốt tủy của Đạo giải thoát, khi Ngài đến Trung Hoa. Đó 
là: 

Bất lập văn tự, 


50 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


Giáo ngoại biệt truyên, 

Trực chỉ nhân tâm 

Kiến tánh thành Phật. 

(Không có văn từ chữ nghĩa, 

Truyền riêng ở ngoài giáo lý, 

Chỉ thẳng tâm người, 

Thấy tánh thành Phật). 

Chúng ta tuy chưa đạt đến trình độ nghe một câu là 
trực ngộ nhưng chúng ta đã có phương pháp Văn-Tư-Tu, 
đã biết gốc ngọn của Đạo mình, đã biết được Đạo không 
phải là lý thuyết suông mà phải tu sau khi “Văn-Tư” rồi. 

Vì vậy, để kỷ niệm ngày vía Quán Thế Âm, cũng là 
ngày Hạnh của ngành Nữ GĐPT, để tán thán và cảm 
niệm ân đức sâu dày của Ngài “bố thí pháp vô úy cho 
chúng sanh”, không gì quí hơn là anh chị em chúng ta 
quyết tâm vâng theo lời khuyên của Ngài, tu tập nghe cái 
tánh nghe; hãy xoay cái nghe vào bên trong như ngài 
Ca-diếp đã dạy ngài A-nan như vậy. Chúng ta hãy dừng 
lại, đừng chạy theo ngoại cảnh mà hãy tự nghe cái tánh 
nghe của mình. Khi một căn của chúng ta đã thực hành 
được thì các căn còn lại cũng đều sẽ được như vậy. 

Thân kính chúc ngành Nữ GĐPT nói riêng, và tất cả 
Lam viên nói chung, một mùa vía Quán Thế Âm - Mùa 
Hạnh - an lạc, giải thoát để hoàn thành mọi Phật sự được 
giao phó. 

Trân trọng, 

Tâm Minh 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 51 


Bước đầu làm quen với Thiền 








Kính thưa quí vị và các bạn, 


Đối với các bạn trẻ, đạo Phật rất hấp dẫn vì tính cách 
khoa học và khai phóng của nó; không giáo điều, thần bí 
và “độc tài” như ở vài tôn giáo khác. Tuổi trẻ luôn tìm 
hiểu Phật pháp bằng cách tham gia vào những sinh hoạt 
tu học, cũng như tham dự những khóa tu do các vị Thiền 
sư hướng dẫn. Tuy nhiên, mấy chữ “tu Thiền”, “tu Tịnh 
độ”, “Tu Mật tông”... đối với họ vẫn còn mới mẻ và cao 
siêu quá, cho nên những người Huynh trưởng có bổn 
phận giải đáp những câu hỏi rất cân thiết nhưng đôi khi 
hơi ngây ngô của các em - cũng là huynh tưởng nhưng 
HTr. trẻ, chưa thông hiểu những ngôn ngữ Thiền, Tịnh, 
Mật, v.v... 

Hôm nay chúng tôi xin mời quí vị và các bạn cùng 
chúng tôi tham dự một buổi hội thoại bỏ túi giữa anh chị 
em Huynh trưởng GĐPT, tạm gọi tên là A, B, C (A là H.Tr 
lớn, thông hiểu danh Phật pháp hơn hai em B và C). 


B: Thưa Anh, kỳ vừa rồi, em nghe mấy bác nói “tôi tu 
Thiền” hay “tôi tu Tịnh Độ”... em không hiểu; vì anh chị 


52 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


dạy chúng em “tu là sửa”. Vậy thì các bác sửa Thiền và 
Tịnh Độ sao? 

C: Thiền và Tịnh Độ thật ra là gì? Tại sao phải sửa? Ai 
thì có thể sửa được? 

A: Thong thả đã, anh trả lời B trước rồi mới đến câu hỏi 
của C nhai 

B&C: Dạ, dại 

A: Đúng vậy, Thiền và Tịnh Độ là hai cách tu, nói đúng 
hơn là hai pháp môn trong rất nhiều pháp môn tu của 
Phật giáo; nói nôm na là hai cánh cửa trong rất nhiều 
cánh cửa để vào Đạo, vào Phật pháp. Như vậy, các bác 
đã nói “tắt, đáng lẽ ra phải nói: “tôi tu theo pháp môn 
Thiền”, hay “tôi tu theo pháp môn Tịnh độ”. B, em hãy nói 
cho C biết Thiền là gì? 

B: Thiên là thiên định (Meditation, Concentration - 
Zen) là tập trung tư tưởng, chú tâm vê một đề mục nào 
đó, một việc gì đó. Ví dụ em tập trung tư tưởng vào việc 
đếm hơi thở hay vào việc quan sát tượng đức Phật Thích 
Ca (hay đức Phật A-di-đà, đức Quán Thế Âm, v.v...). Còn 
Tu là gì? Bạn (C) hãy nói đi! 

C: Tu là sửa, sửa những thói hư, tính xấu như tính 
tham lam, tính hay giận dữ, hay nổi nóng... Những tính 
xấu đó làm cho chúng ta trở nên khổ sở, bất an, phiền 
não; và đó là những hạt giống xấu đã được huân tập từ 
muôn ngàn kiếp trước rồi. Bây giờ chúng ta tu là để loại 
trừ những hạt giống xấu đó và gieo vào tâm ta những hạt 
giống của sự vui vẻ, hiền hòa, bình tĩnh, từ bi... 

A: Như vậy là các em nắm được vấn đề chính yếu. Tu 
là sửa những thói hư tật xấu, và tu Thiên hay tu Tịnh độ 
là sửa theo cách dạy, theo phương pháp của Thiền tông 
hay của Tịnh Độ tông. 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 53 


B: Em nghe anh nói tu có nghĩa là “sửa” và cũng có 
nghĩa là “chuyển hóa” phải không? Xin anh cho chúng 
em ví dụ để hiểu rõ hơn. 

A: Như chúng ta đã biết, phiên não hay giận dữ không 
phải ở luôn trong tâm chúng ta. Chúng chỉ là “những đám 
mây đen” hay “những cơn mưa giông” kéo ngang qua 
“bầu trời Tâm yên tĩnh”. Như vậy, khi ta biết dùng trí tuệ 
để xua tan phiên não hay dẹp cơn giận dữ thì cũng như 
mặt trời hiện ra sau cơn mưa hay xua tan mây đen vậy. 
Lúc đó, giận dữ hay phiên não đã được chuyển hóa 
thành bình yên và an lạc. Tuy nhiên hết nắng lại mưa 
đấy! Không phải phiên não không trở lại đâu!©©!! Vì vậy 
mà chúng ta phải tu hoài! 

C: Anh có nói rằng mục đích của sự tu hành là sửa 
những thói hư, tánh xấu (gọi chung là phiên não) còn 
tụng kinh, ngồi thiền,... đều là phương tiện; có phải vậy 
không? 

A: Đúng vậy! Anh xin nói thêm vê Thiền. Thiên hay 
“thiền na” tiếng Sanskrit là dhyãna còn tiếng Pali là jhãna, 
tiếng Trung Hoa là fính lự, tiếng Anh như các em đã biết 
là meditation, tiếng Nhật là zenna hay zen. Thiên là gồm 
những phương pháp tu tập khác nhau nhưng với mục 
đích chung là đạt được kinh nghiệm của sự tỉnh giác, 
giác ngộ, chứng ngộ, giải thoát, v.v... 

Thiên gôm có hai: Thiên chỉ và Thiên quán. “Chỉ” là 
dừng lại, giữ tâm thức an tịnh, không tán loạn, đình chỉ 
mọi ý nghĩ lăng xăng. “Quán” là xét, soi rọi kỹ vê một vấn 
đề gì, tìm cách “thấy” rõ hơn... ví dụ quán về thân tứ đại, 
về khổ, về vô thường, v.v... 


Đó là những định nghĩa và ý niệm tổng quát về Thiền ở 
trình độ của anh chị em chúng ta; bây giờ chúng ta hãy 


54 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


nói về thực tập Thiên trong đời sống mà GĐPT chúng ta 
đã và đang áp dụng đi! 

C: Dạ, em xin anh nói thêm cho chúng em về mục 
đích và phương tiện như câu hỏi trên của em mà anh mới 
trả lời một nửal©©I 

A: Phải rồi, xin lỗi em! Mục đích tu là sửa những thói 
quen xấu, sai lâm, chữa những “bệnh” tham lam, ganh tị, 
độc ác,... những bệnh làm cho tâm mình dao động, điên 
đảo, bất an... trả lại cho tâm những giây phút tính lặng, 
trong sáng. Thế nhưng nhiều người nhầm lẫn giữa 
phương tiện và mục đích. Họ chỉ lo ngồi thiên, tụng kinh, 
niệm Phật, v.v... mà quên kiểm chứng xem tính xấu của 
mình có bớt không? Tính tốt có tăng thêm không? Những 
thói quen xấu ác có hoạt động mạnh không? 

B: Sao vậy hở anh? Em tưởng hễ mình siêng năng 
ngôi thiền, tụng kinh, niệm Phật thì nhất định phải tiến bộ 
chứt 

A: Em nói cũng đúng nhưng đúng một phần thôi, 
không phải “nhất định” như em nói đâu, bởi vì có người 
tụng kinh, trì chú, v.v... mà trong bụng lại có ý hại người 
hay ngồi thiền để giữ tâm được định trước tiếng rên la 
của đồng loại! 

B: Thật vậy sao anh? Cái gì mà lạ vậy? Như vậy sao 
gọi là tu được? 

C: Cái này em có biết vì đã đọc trong sách đó! Như 
trong truyện dịch từ một cuốn sách của Nhật - “Shogun” - 
có ông tướng gì đó, tra tấn tù binh của ổng bằng cách 
đun người ấy trong một thùng nước sôi; nạn nhân rên la 
thảm thiết, những người dân ở gân đó phải dọn đi hết mà 
ông ta cứ “ngồi thiên” để “định tâm” và “an nhiên tự tại” 
ăn uống, tẩm bổ, hưởng thụ cuộc sống sung túc của 
mình. 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 55 


B: Thật là kinh khủng quát Tu cái gì kỳ vậy? 

A: Đó không phải là tu mà họ chỉ lợi dụng phương 
pháp định tâm của Thiền để dùng vào mục tiêu riêng của 
họ mà thôi! Còn có một chuyện nữa làm các em ngạc 
nhiên hơn. Đó là chuyện trước khi sư Từ Đạo Hạnh xuất 
gia; ông ta luyện chú Đại Bi để có phép rồi trở về giết 
pháp sư Đại Điên để trả thù cho cha. 

C: Em cũng có đọc qua chuyện đó trong cuốn Thiên 
Sư Việt Nam của Thây Thanh Từ, phải không anh? Rõ 
ràng phương tiện là trì chú nhưng mục đích lại là giết 
người thì đâu có phải là tu theo Phật anh hở? 

A: Đúng vậy đó, các eml Những người như vậy là tu 
theo Ma chứ không phải tu theo Phật rôil©©!! Các em có 
nghe nói “Phật cao một thước, Ma cao một trượng” 
không? Ý nói về phương tiện thì Ma không thua Phật 
đâu, nó chỉ thua Phật ở mục đích, cứu cánh của sự tu 
hành mà thôi, còn tâm Ma và tâm Phật trong chúng ta thì 
chỉ cách nhau trong gang tấc. Riêng về thiên sư Từ Đạo 
Hạnh; sau khi trả thù cha, ông ta đã ăn năn và bỏ tất cả 
để thật sự tu hành và sau này đã trở nên một thiền sư 
Việt Nam nổi tiếng vào thế kỷ thứ 12 đó các em ạ. 

B: Như vậy người ta gọi là “bỏ đồ đao xuống là thành 
Phật” đó phải không anh? 

C: Không phải vậy, ông này đâu có phải là chuyên 
môn giết người đâu mà bạn nói như thế? 

A: C nói đúng, trường hợp vị sư này là do một phút 
nông nổi, bất giác, bị lòng thù hận xâm chiếm, bị mối thù 
giết cha khống chế, bị quan niệm sai lâm cố chấp và hẹp 
hòi về chữ Hiếu thúc đẩy nên mới dấn thân vào sự trả thù 
và tư tưởng trả thù đã che mờ lương tri, không còn nhớ lời 
Phật dạy “lấy oán báo oán, oán không bao giờ dứt” và 


56 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


cũng không còn nhớ bài học của ngài Ngộ Đạt trong kinh 
Thủy Sám nữal 

B: Anh nói “bất giác” có phải là trái nghĩa với tỉnh giác 
không? 

A: Phải đó, trong một phút bất giác, ta có thể nói hay 
làm những điều tệ hại không thể tưởng tượng được, có 
thể khiến ta phải hối hận, đau khổ... về sau này. Vì vậy, 
Thiền áp dụng trong cuộc sống của GĐÐPT chúng ta là 
nhằm cho các em tập tỉnh thức (mindful), ý thức rõ ràng 
mình đang làm gì, đang nói gì, đang nghĩ gì; biết được 
những ý nghĩ, lời nói ấy, việc làm ấy không gây đau khổ 
cho mình và cho người khác, mà nếu tích cực hơn thì còn 
đem lại an vui hạnh phúc cho mình và người chung 
quanh nữa. 

C: Em biết rồi, đó là “sáng cho người thêm niềm vui, 
chiều giúp người bớt khổ” phải không anh? 

B: Em cũng biết rồi, như các anh chị dạy chúng em 
phải học thuộc các thi kệ và khi thấy cái gì, làm cái gì... 
đều nghĩ đến người khác và nguyện cho mọi người được 
an lạc có phải không? 

C: Ví dụ như khi đi ra đường thấy đường sạch sẽ ta 
liền nhớ bài kệ: 

Thấy đường sạch sẽ 

Nguyện rằng chúng sanh 

Thường hành đại bí 

Tâm luôn tươi mát. 

Còn thấy đường bụi bặm thì đừng có phàn nàn, 
“đường gì mà dõm vậy!” mà phải nhớ đến bài kệ này nhal 

Gặp đường đây bụi, 

Nguyện rằng chúng sanh 

Mời xa bụi băm 

Giữ lòng thanh tính. 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 57 


Hễ gặp đám đông hãy nghĩ đến bài kệ: 

Khí thấy đám đông 

Nguyện rằng chúng sanh 

Nói lý thậm thâm 

Hòa hợp tất cả. 

Và bản thân mình thì áp dụng bài kệ này để khi hội 
họp thì nói lý lẽ để xây dựng, không nổi nóng, không cố 
chấp... đó là những phương pháp để mình thực tập về sự 
tỉnh thức phải không anh? 

A: Đúng vậy! Các em rất giỏi, đã thuộc nằm lòng 
những bài kệ để “phòng hộ” tâm như lời dạy của chư Tổ 
vê Thiền: 

Khi sáu căn tiếp xúc sáu trần 

Đem ý thức tĩnh chuyên phòng hộ. 

B: Tại sao phải “phòng hộ” tâm hở anh? Khi tiếp xúc 
với cảnh, tâm bị nguy hiểm chăng? 

A: Phải đó! Ví dụ như khi mắt thấy của cải, vàng bạc, 
v.v... thì tâm sinh ham muốn, ý muốn ăn cắp khởi lên, 
người ăn trộm sẽ tìm cách để cướp của, kể cả giết 
người... rồi sau đó anh ta có thể bị tù tội, xử tử, v.v... các 
em thấy có phải không những tâm gặp nguy hiểm và 
thân cũng gặp nguy hiểm nữa hay không? 

Có người nói rằng nếu đối cảnh mà không sinh tâm thì 
không cần phải học Thiên nữa. 

C: Như vậy, Thiền dạy cho ta làm những gì từ thấp lên 
cao hở anh? 

B: Bạn hỏi gì mà nhiều vậy? Bộ bạn muốn thành Phật 
liền sao? 

A: Câu hỏi của C đúng thật là nhiều đó, nhưng anh sẽ 
trả lời một phần theo hiểu biết của anh và chương trình 
học của GĐPT chúng ta thôi nha! 


58 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


Trước khi tu tập Thiên, chúng ta đều được dạy phải hội 
đủ ba điều kiện: phát Bồ đề tâm, xa lìa tham sân chấp 
ngã và hiểu rõ tánh Không; nếu thiếu một trong ba yếu tố 
đó thì dù luyện thân thông cao đến đâu cũng chỉ là hành 
Ma đạo mà thôi! ©©l! 

C: Chúng em đã học về phát Bồ-đề tâm, tham sân 
chấp ngã rồi, còn tánh Không có phải là thực tánh duyên 
khởi của các Pháp không anh? 

B: Nghĩa là mọi sự vật hiện tượng trong vũ trụ này, ở 
thế giới ta-bà này đêu không có thực tánh và không có 
cái gì độc lập tôn tại? “Cái này có vì cái kia có, cái này 
sinh vì cái kia sinh, cái này diệt vì cái kia diệt...” phải 
không? 

A: Đúng vậy, và chúng ta phải thường quán sát để 
thấy như thế. Như vậy thì trong khi tu thiền, hay bất cứ tu 
theo pháp môn nào, tâm ta cũng không có mong câu, mà 
chỉ thực hành theo lời dạy của Kinh, của Thầy mà tu tâm 
sửa tính; vì đã biết duyên khởi, đã tin nhân quả, nghiệp 
báo... thì không còn gì để mong cầu hay van xin ai cả; 
chính mình là người sẽ ban ân hay giáng họa cho mình, 
tùy vào những hành vi của mình qua ba ngỏ thân, miệng, 
ý là thiện hay bất thiện mà thôi. 

C: Như vậy, xin Anh tóm tắt lại cho chúng em GĐPT 
chúng ta tu Thiền như thế nào? 

B: Em đâu thấy chương trình có tu thiền đâu anh? 

A: Tuy không ghi rõ là tu Thiền nhưng những bài về 
“Chánh niệm và Tỉnh thức”, “Ăn cơm trong chánh niệm”, 
“Hạnh lắng nghe”, “Nghệ thuật nghe Pháp thoại” hay 5, 
10 phút ngồi tĩnh tâm trước hay sau buổi lễ Phật hằng 
tuần, hay những bài thi kệ, v.v... tất cả đều nằm trong nội 
dung của giáo dục Thiên đấy các em ạI 

C: Xin anh trở lại câu hỏi của eml 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 59 


A: Về lý thuyết, chúng ta học cho biết về các phương 
pháp Thiền, vê thực hành chúng ta chú trọng hai phân: 
Sám hối (tu tâm dưỡng tánh) và tập ngồi thiên (tại Chùa 
cũng như ở nhà hay ở những khóa tu học). Đó là lý do tại 
sao dù ở ngành nào, bậc nào chúng ta cũng đều tụng bài 
sám hối đầu tiên hết trong các buổi lễ Phật. Tụng và thực 
hành sám hối chân thật về các căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, 
v.v...), chúng ta phải soi rọi lại mình, từ cái thấy, cái 
nghe, v.v... Ví dụ: Mắt thấy sắc (vật chất: cái hoa, của 
cải, con người, v.v...) có sinh tâm tham lam muốn chiếm 
hữu không? Tai nghe lời khen tiếng chê có sinh tâm ngã 
mạn hay giận dữ, ganh ghét không? v.v... Nếu thấy mình 
có lỗi thì phải biết sửa lỗi. 

Về thực hành Thiền thì tùy theo trình độ, ngôi thiền, 
tĩnh tâm, tham dự những khóa tu học, v.v... Nhưng dù bất 
cứ dưới hình thức nào cũng không xa rời mục đích giữ 
gìn chánh niệm và cần nhất là áp dụng Thiền trong đời 
sống, luôn nhìn lại mình từng giờ, từng phút chứ không 
phải chỉ trong thời gian 5 phút, 15 phút hay 1 giờ... của 
thời khóa tu tập hằng ngày mà thôi đâu! 

B: Thưa anh, còn những điều chúng ta học trong bài 
Lục độ Ba-la-mật thì sao? Chúng ta mới áp dụng “sổ tức 
quán” và “niệm Phật quán” trong thiền định thôi, phải 
không? 

A: Phải, chúng ta chỉ mới bước đầu làm quen với Thiền 
mà thôi. Nói đúng hơn, chúng ta chỉ áp dụng phép đếm 
hơi thở để giữ tâm tĩnh lặng, để tập dừng lại các tư tưởng 
lăng xăng... Tâm có lặng thì mình mới có dịp soi rọi lại 
mình, để “thấy” được những tư tưởng khởi lên như thế 
nào, tồn tại và lặn xuống như thế nào, v.v... Đó là một 
trong những cách để chuyển hóa tâm giận dữ, tâm đố 
ky... Còn vê pháp quán thì chúng ta chỉ mới tập “quán vô 


60 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


thường” bằng cách trầm tư suy gẫm về vô thường trong 
đời sống, trong trời đất, trong lịch sử nhân loại, và trong 
chính tâm ta. 

Câu chuyện cũng đã dài rồi. Hôm nay chúng ta tạm 
dừng đây nhal 

C: Cảm ơn anh đã giải thích cho chúng em rất nhiều 
về chữ “tu” nhất là những điều lý thú về tu Thiên. 

B: Lần sau anh sẽ nói thêm và kể cho chúng em nhiều 
mẫu chuyện ý nghĩa về Thiền nữa chứ? 

A: Được! Tạm biệt các eml 

B&C: Tạm biệt! Tạm biệt!" 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 61 


Thiền bây giờ và ở đây 








Kính thưa quí vị và các bạn, 


Xin kính chào tái ngộ quí vị và các bạn, xin mời quí vị 
và các bạn cùng tham dự cuộc hội thoại của 3 anh em 
huynh trưởng trẻ A, B, C tản mạn về “Thiên bây giờ và ở 
đây” (The Here & Now Meditation). 

A: Hôm nay theo như đã hứa, anh sẽ nói chuyện với 
các em về phương pháp Thiên bây giờ và ở đây; nhưng 
trước hết, anh muốn các em nói cho anh biết tại sao 
người ta thiền? (meditate) 

C: Để tìm sự an ổn nội tâm (inner peace) để chấm dứt 
đau khổ, phiền não, để nâng cao tâm hồn và khí chất (to 
improve one's heart and behavior), để mở mang trí tuệ 
(to develop wisdom)... 

B: Để chứng nghiệm chân lý (to realize the Truth), để 
chữa trị (to heal)? để thăng tiến vê phương diện tâm linh 
(to evolve spiritually); để đạt đến giác ngộ (to attain 
enlightenment)? 

A: Đúng vậy, các em đã nói rất đúng về những mục 
đích từ nhỏ đến lớn từ thấp đến cao, từ đơn giản đến 
phức tạp của việc tu thiên. Nguyên nhân của phiền não 
bất an là do cái tâm (mind) lăng xăng của ta; nó không 


62 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


ngừng chạy nhảy tứ tung, liên tục lải nhải, không phút 
nào ngừng nghỉ, ngay trong giấc ngủ của chúng ta. 

B: Dạ, em hiểu rồi, cái tâm mình nó luôn bận rộn với 
những hồi tưởng vê quá khứ. 

C: Và những lo lắng, sợ hãi, toan tính về tương lai, 
phải không anh? 

A: Phải đó, và nó còn dày vò chúng ta với những quan 
điểm và cái nhìn “méo mó” của con người vì quen phê 
phán, phân tích, lý luận, để dựng lên những yêu-ghét, 
lãy-bỏ. Từ đó mới phát sinh ganh tị, hận thù, bạo lực, 
V.V... 

B: Như vậy làm sao Thiên có thể đương đầu với cái 
tâm như vậy hở anh? 

A: Trước hết, mục đích chính của Thiền là làm cho cái 
Tâm lắng dịu xuống (lying down” that “mind”), trong 
Thiền phương Đông, người ta thường nói là “giữ cho Tâm 
ở cùng với Thân”. 

C: Nghĩa là sao hở anh? 

A: Nghĩa là tùy thuộc vào mục đích khác nhau, dùng 
những phương pháp tập cho tâm dừng lại (stopping), 
hoặc giữ tâm hoàn toàn fính lặng (complete sftillness), 
hay vắng bặt tư tưởng (absence of thoughts), hay tỉnh 
giác vê chuyển động của tư tưởng, hay ngăn chặn sự 
khởi lên của tư tưởng (prevention of arising thoughts)... 

B: Còn “Thiên bây giờ và ở đây” thì làm sao? 

A: “Thiền bây giờ và ở đây” không chỉ có nghĩa ngôi 
khoanh chân lại hằng giờ; cũng không phải tham thiền 
hay thiền định như chư Tăng Ni... Tất cả chúng ta đều có 
thể thực hành một cách dễ dàng. 

C: Chúng ta ngồi Thiền sau giờ lễ Phật hay trước giờ lễ 
Phật có phải là loại Thiên này không? 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 63 


A: Đúng vậy! Chúng ta ngồi thiền với tâm bản nhiên, 
không mong cầu, không sợ hãi điêu gì, cũng không thấy 
mình chứng đắc một cái gì. 

B: Anh nhắc lại kỹ thuật cho chúng em đi (“here and 
now” meditation technique) - kỹ thuật của mức thứ nhất 
đó (level one technique). 

A: Có 3 bước : 

Bước 1, hít vào thật chậm qua mũi, thở ra bằng miệng, 
cảm thấy như có một làn sóng quét sạch từ đầu đến 
chân làm toàn thân thư giãn (relax) hoàn toàn. Mắt nhắm 
hay mở cũng được nhưng nhớ đừng chú mục vào đâu cả 
và cũng đừng tập trung tư tưởng vào bất cứ gì. 

Bước 2, biết rằng “thân đang ở đây”, tâm đang đi đến 
vùng trái tim; để cho thân tâm thư giãn, nhất là thư giãn 
tất cả những cơ bắp (muscles) quanh mắt và trán dù mắt 
nhắm hay mở. Mơ hồ biết rằng tâm đang ngự tại vùng trái 
tim (vaguely know that the mind ¡is sitting at the heart 
area). 

Giữ nguyên trạng thái không suy nghĩ, không tập trung 
đó tối thiểu là 1 phút và tối đa là 30 phút. Có thể nhắm 
mắt lại nếu thiền lâu hơn một phút. 

B: Thường anh cho chúng em ngôi 15 phút nhưng chỉ 
vài phút là tâm “chạy nhảy” rôi anh à! 

A: Anh biết chứ! Nếu tâm bắt đầu lang thang, chúng ta 
lập tức im lặng nhắc nhở nó “thân đang ở đây” thì nó sẽ 
trở về chỗ cũ, còn chúng ta cũng thả lỏng thân tâm như 
lúc mới bắt đầu. 

C: Còn bước thứ 3 thì sao anh? 

A: B thử nhắc lại bước thứ 3 đi, chắc em còn nhớ? 

B: Dạ, bước thứ 3 là hít vào một hơi thật sâu và thở ra 
chậm rãi, thư giãn thân thể để kết thúc thời thiên tập. 


64 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


A: Chúng ta có thể thiền bất cứ lúc nào chúng ta 
muốn: khi đi dạo, khi ngồi trên xe bus, khi sắp hàng đợi 
đến phiên mình, v.v... thời gian dài ngắn tùy hoàn cảnh, 
có thể chỉ là vài phút. 

C: Mục đích để thư giãn, tinh thần bớt căng thẳng, 
tránh được stress phải không anh? 

A: Phải rồi, nhưng mục đích chính của chúng ta là để 
luôn sống trong hiện tại, trong sự kiểm soát của tâm và 
giữ tâm tĩnh lặng và cân bằng (quân bình - equanimity) 
giữa cuộc đời huyên náo này. 

B: Vậy hằng ngày, ta phải thường tự nhắc nhở “thân 
đang ở đây” thở thật sâu và giữ sự yên tĩnh trong 30 giây, 
sau đó trở lại công việc bình thường và giữ tâm ở vùng 
trái tim càng lâu càng tốt, phải không anh? 

A: Đúng vậy, hãy thực tập thật tốt, thật nhuần nhuyễn 
bước 1 để có thể kinh nghiệm tình trạng tĩnh lặng trong 
một thời gian kha khá rồi mới nên qua mức thứ 2. Nhớ 
rằng “dục tốc bất đạt” (rushing may hinder successes). 

C: Anh nói lại cho chúng em, đặc tính của Thiền “bây 
giờ và ở đây” là gì hở anh? 

A: Đặc tính của thiên bây-giờ-và-ở-đây là không bị 
kiêm chế: Hành giả giữ hoàn toàn trong trạng thái không 
làm gì cả (inaction) không tập trung (unfocused), không 
chú mục (unwatchful), không kiêm chế (unrestraining) và 
không chú tâm (un-contemplative). 

B: Lợi ích của Thiên “bây giờ và ở đây” là gì? 

A: Trước hết là đơn giản và dễ thực hiện. Thứ nữa là 
sau khi kinh nghiệm được sự tính lặng của tâm, hành giả 
có thể tiến xa hơn dù thực tập theo phương pháp khác 
cũng được. 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 65 


Hơn nữa, chúng ta không thể thực hiện “thế giới hòa 
bình chúng sanh an lạc” nếu chúng ta không có sự bình 
an trong tâm hồn. 

C: Phải rồi, em nhớ hôm bữa anh nói còn phải thay đổi 
cách nhìn của mình về những sự việc chung quanh mình 
sao cho “tích cực” nữa phải không? 

A: Đúng vậy! Đau khổ phiên não thật ra đến từ trong 
lòng ta, không phải do bên ngoài! B này, em hãy nói xem 
chúng ta phải thay đổi cách nhìn như thế nào trong 
những trường hợp nào? 

B: Dạ, trước hết là phải thay đổi thói “lải nhải của tâm”. 
Ví dụ mẹ em rây oan cho em một lần; nhưng em cứ nhớ 
hoài và lâu dần thì tưởng ngày nào mẹ em cũng la em 
như vậy! Ta nói tâm ta hay “lải nhải” là vậy; những lúc đó 
ta phải tỉnh giác kéo tâm lại cho nó biết việc ấy không có, 
đừng có lải nhải nữa. 

A: Còn gì nữa? Bây giờ em đã nhớ chưa C? Nói tiếp 
đi! 

C: Dạ nhớ rôi! Chúng ta thường hay dùng chữ “phải” 
mà không biết dùng chữ “nên”. Vì vậy, chúng ta bực tức 
khi mọi người không vâng lời ta, vì họ đâu có suy nghĩ 
giống ta! Tại sao ta “bắt buộc” họ phải đồng ý? Đó chính 
là nguyên nhân đem lại phiền não cho ta. 

A: Còn nữa, chúng ta thường “muốn” rất nhiều mà 
không được toại nguyện, thế là đau khổ phiền não! Làm 
sao để đối trị? Chúng ta hãy cân nhắc “ta MUỐN cái này 
hay là CẦN cái này?” Nếu câu trả lời là “cần” hãy tiến tới, 
nếu câu rả lời là “muốn” thì hãy quên nó đi! 

B: Hay quá! Còn nữa, hãy sống trong hiện tại! Như mẹ 
em, thường đau khổ vì những việc đã xảy ra trong quá 
khứ! Còn ba em thì trái lại, không ngừng lo lắng vì những 
chuyện chưa xảy ra. Như vậy ba mẹ em quên mất là họ 


66 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


đang sống trong hiện tại! Và sự lo lắng đau khổ của họ 
thật là... một bên là vô duyên, một bên là vô cớ và không 
thay đổi được cái gì cả, ngoại trừ tự làm khổ mình !©@!I 

A: Các em rất giỏi, bây giờ anh đưa ra những tiêu đề 
sau đây, các em xem thử làm như thế nào, nghĩ như thế 
nào, thay đổi cách nhìn như thế nào mới là tích cực, góp 
phần vào việc ổn định nội tâm nha: 

Tin vào nghiệp 

Sự tương quan giữa người và người 

Rút ra được bài học gì? 

Về đúng-sai, thiện-ác v.v... 

Hạnh phúc và đau khổ 

Thay đổi người khác 

Thay đổi hoàn cảnh 

Sự tha thứ 

Sự tin tưởng 

V.V... 

Các em có thêm vấn đề gì nữa, mình sẽ cùng nhau 
thảo luận trong lân họp mặt tới đây nha! 

B&C: Dạ! DạiI Tạm biệt anhla 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 67 


Thiền ở đây và bây giờ (tt) 








Kính chảo tái ngộ quí v/ và các bạn, 

Hôm nay, chúng tôi xin mời quí vị và các bạn theo dõi 
một cuộc hội thoại giữa 3 huynh trưởng trẻ A, B, C về 
Phật Pháp nhập môn; vì cả 3 anh em đều không thông 
thạo tiếng Việt lắm, cũng như danh từ Phật Pháp, nên 
thỉnh thoảng phải nhắc nhở nhau những danh từ tiếng 
Anh, tiếng Pali đã học được để dễ ghi nhớ hay hiểu rõ 
hơn. Đề tài hôm nay tiếp nối câu chuyện “Thiền bây giờ 
và ở đây”. 

A: Chào các em, sao, hôm nay các em có vấn đề gì 
mới không? Có suy gẫm những điều anh nói hôm trước 
không? 

B: Dạ, thưa anh, hôm bữa anh có nói Thiền nói riêng 
và Phật pháp nói chung dạy chúng ta “không nên bám 
víu, nắm giữ hay dính mắc bất cứ điều gì” (nothing 
whatsoever should be grasped at or clung to) có phải 
không ạ? 

A: Phải rồi, em nhớ đúng lắm! 

C: Như vậy mình cũng không nắm giữ Phật pháp sao? 

A: Đúng vậy, mình phải thực hành Phật Pháp chứ 
không phải là nắm giữ Phật pháp; đức Phật, giáo pháp 
của Ngài như chiếc bè để qua sông, không phải để vác 


68 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


lên vai mà đi! Em có thể nói rõ hơn điều này cho bạn C 
hiểu không? 

B: Dạ được, này nha bạn C, ví dụ khi bạn hiểu được ý 
nghĩa của giới; ví dụ giới không trộm cắp, bạn thực hành 
nó, nghĩa là kiềm chế lòng tham, không lấy những đồ vật 
không phải của mình chứ không phải bạn học thuộc lòng 
các giới đó, đem ra “khoe” mình thông thuộc, nào là 
không sát sanh, không nói dối, không trộm cắp... mà 
không hề tự hỏi mình xem chứ mình có hay nói dối 
không, có hay bắn chim, bắt cá hay không v.v... 

A: Còn nữa! Tại sao một người thất bại trong việc giữ 
giới không trộm cắp? Tại vì người ấy bám víu vào sự vật 
đến nỗi không tự kiềm chế được lòng ham muốn mới đi 
đến phạm giới trộm cắp. 

C: Em hiểu rồi, cũng như tại sao tâm trí ta luôn xao 
lãng, không phút nào có thể định tâm? Đó là tại vì tâm ta 
đang còn dính mắc một điều gì, còn vướng bận một điều 
gì, phải không anh? 

A: Đúng vậy, khi C trả lời câu hỏi này, anh chợt nhớ 
đến... 

B: Một bài hát, có đúng không? 

A: Đúng!.. 

C: Em cũng vậy, đó là bài hát ngắn của anh Thanh 
Toàn: 

Gatê,Gatê, Paragatê, Parasamgatê, Buddhi Svahal(3) 

Này anh em ơi tiến lên tiến lên soi lại mình đi, 

Tâm chúng ta vướng bận điều gì? 

Tâm chúng ta vuớng bận điều gì! 

Gatê,Gatê, Paragatê, Parasamgatê, Buddhi Svahal(3) 

A: Vậy là 3 anh em mình tâm linh tương thông rồi ! 
©@ll 

C: “Tâm linh tương thông” là gì hở anh? 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 69 


B: Là telepathy đó! 

C: Ồ thì ra là vậy, dễ hiểu vô cùng! 

B: Xin hãy trở lại vấn đề của chúng ta, làm sao để thực 
hành sự không bám víu, không nắm giữ? (how to put in 
practice this non-grasping and non-clinging?) 

A: Đức Phật chỉ dẫn rất rõ ràng cho chúng ta cách 
thực hành thật đầy đủ như sau: 

Khi thấy một vật, chỉ đơn thuần là thấy vật ấy (viewing 
an object by way of the eye, just see it). 

Khi nghe một âm thanh, chỉ đơn thuần là nghe âm 
thanh ấy. 

Khi ngửi một mùi, chỉ đơn thuần là ngửi mùi ấy. 

Khi nếm một vị, chỉ đơn thuần là nếm vị ấy. 

Khi thân xúc chạm một vật, chỉ đơn thuần là sự xúc 
chạm. 

Khi một ý nghĩ khởi lên, hãy nhận biết và ghi nhận ý 
nghĩ ấy. 

B: Thật là hay quá! Như vậy em có thể nói ngắn gọn 
lại như vầy không? Khi nghe thì chỉ là nghe, 

Khi thấy thì chỉ là thấy, 

Khi ngửi thì chỉ là ngửi, 

Khi nếm thì chỉ là nếm, 

Khi xúc chạm thì chỉ là sự xúc chạm, 

Khi một ý nghĩ khởi lên trong tâm thì ý thức điều đó. 

A: Được chứt Đại ý là khi tiếp xúc với thế giới bên 
ngoài qua các giác quan (senses), chúng ta chỉ đơn 
thuần ghi nhận mà không để cho ý niệm về “tôi”, “ta”... 
xen vào. 

C: Em chưa hiểu, anh nói rõ hơn một chút được 
không? 

A: “Khi thấy một vật gì, chỉ đơn thuần là thấy” có nghĩa 
là: khi mắt tiếp xúc với một vật, em hãy quan sát vật ấy, 


70 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


ghi nhận chúng để biết cần phải làm gì nhưng đừng để 
cho tâm yêu - ghét khởi sinh. Vì sao? Nếu em khởi tâm 
yêu thích thì ham muốn theo liền, em sẽ tìm cách nắm 
giữ nó, bám víu nó; nếu để cho ghét khởi lên thì sân hận 
sẽ phát sinh và em sẽ tìm cách hủy hoại nó... từ đó mà 
có yêu ghét lấy bỏ, đó là sự dính mắc vào cái ta hay tự 
ngã ( ego_ self ); nếu là như vậy thì sẽ có phiền não khổ 
đau đến liên! 

C: Nhưng thực tế, hễ thấy cái gì là ta “yêu” hay “ghét” 
ngay, ví dụ thấy cái hoa đẹp thì ta thích, thấy con rắn thì 
ta sợ, thấy con chó dữ thì ta ghét v.v... làm sao “giữ cho 
cái thấy thuần là cái thấy” được? 

B: Vậy mới gọi là phải tu tập, phải thực tập. 

A: B nói đúng! Phải thực tập để cái nhìn sự vật ngưng 
ngay tại đó, và trí tuệ nội quán (wisdom, insight) sẽ vận 
hành một cách tự nhiên. 

C: Nói cách khác, ta đừng có thành kiến, chỉ ghi nhận 
sự vật như-nó-đang-là ( as-it-is) phải không anh? 

A: Đúng vậy, cho nên có câu nói các em còn nhớ 
không? “Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền” đó! 

B: Dạ, em có nhớ nghĩa là “tiếp xúc với trần cảnh mà 
không khởi tâm yêu ghét thì không cần phải hỏi thiên 
nữa” phải không anh? 

A: Phải rồi! 

C: Như vậy em đã hiểu; khi nghe một âm thanh thì ta 
cứ việc nghe: ví dụ nghe ai khen thì đừng khởi tâm ngã 
mạn, nghe chê đừng chán nản hay thù ghét người chê 
mình v.v... phải không anh? 

A: Phải đấy! Hằng ngày, mắt ta thấy vật này, người 
kia, cảnh nọ, tai nghe đủ loại âm thanh, mũi ngửi đủ thứ 
hương thơm cũng như mùi hôi... cả 6 giác quan không 
ngừng tiếp xúc với ngoại cảnh, như vậy, chỉ cần thực tập 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 71 


công phu “thấy chỉ thấy, nghe chỉ nghe...” cũng đủ là một 
phép rèn luyện tâm rất tốt rôi! 

B: Như vậy gọi là tu thân đó phải không anh? 

A: Em muốn nói chữ “tu thân” nào? Đức Khổng Tử 
ngày xưa có nói: tu thân, tê gia, trị quốc, bình thiên hạ; 
thì không phải hoàn toàn giống hai chữ tu thân của anh 
em mình, tu thân đó là nói chung; còn ở đây, chúng ta 
thấy rằng chúng ta có thể khởi sự Tu (quán sát - thiền 
tập) ngay nơi thân và tâm của mình-bây giờ và ở đây. 

C: Tu như thế nào là đạt hở anh? 

A: Trong thực hành, chúng ta phải luôn quán sát thân 
tâm một cách chánh niệm, tỉnh thức. Khi ta chỉ đơn thuân 
quán sát thân tâm, biểu hiện qua 6 giác quan mà không 
thêm bất kỳ một yếu tố nào vào, có nghĩa là không xem 
thân này là “tôi” hay “ta” hay “của tôi”, “của ta”... tức là ta 
đang thực hành Bát chánh đạo. 

B: Ô hay quá! Anh giảng rõ chỗ này cho chúng em 
nghe đi anhl 

A: Trước hết chúng ta đã biết đến 6 giác quan: mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân, ý; mỗi giác quan có 5 yếu tố; ví dụ về 
sự thấy, B cho anh biết 5 yếu tố của sự thấy là những gì? 

B: Thưa anh, đó là: căn, trần, thức, xúc, thọ. 

Mắt = cơ quan thu nhận hình sắc (căn), 

Vật được mắt nhìn thấy = đối tượng (trần), 

Thức = sự nhận biết đối tượng (consciousness of the 
©y©), 

Xúc = sự xúc chạm xảy ra giữa mắt, vật được thấy và 
thức, 

Thọ = cảm giác vui, khổ hay thờ ơ (không vui, không 
khổ). 

A: Giỏi lắm! Như vậy, có tất cả mấy yếu tố, C cho anh 
biết đi! 


72 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


C: Dạ thưa anh, mỗi giác quan có 5 yếu tố thì 6 giác 
quan có tổng cộng là 30 yếu tố. 

A: Đúng vậy! Các em thấy không? Mỗi yếu tố đều có 
thể bị chúng ta nắm giữ lấy, lầm tưởng đó là “ta” hay 'của 
ta.” Nếu thiếu chánh niệm, chúng ta có thể nhầm lẫn sự 
nhận biết là “tôi” hay “ta”; tương tự, chúng ta có thể bám 
víu vào xúc hay thọ và xem chúng là “tôi” hay “ta”. 

B: Em hiểu rồi, thật là dễ sợ anh hở? Vì mỗi ngày như 
vậy, chúng ta có thể lầm tưởng biết bao nhiêu lần với 30 
yếu tố đó, xem rằng chúng là “ta” hay “tôi” hay “của tôi”... 

A: Phải rồi! Và nếu có sự dính mắc vào sự vật thì liền 
đó sinh phiền não đau khổ ngay; như thế là ta đã tự xô 
mình vào mạng lưới chẳng chịt của chấp ngã, tham ái, và 
vậy là ta không đi trên con đường đức Phật đã dạy; có 
phải không C? Em thử giải thích xem? 

C: Dạ thưa anh, vì đức Phật dạy chúng ta đừng chấp 
chặt vào 6 giác quan cùng với các yếu tố liên hệ đến 
chúng. 

A: Đúng rồi, vậy là C đã nắm được vấn đề tu ngay trên 
thân này: nhờ luôn luôn canh phòng bằng chánh niệm, 
quan sát các sự vật và ghi nhận mọi ý tưởng sinh khởi... 
nên chúng ta không nhận giác quan nào hay yếu tố nào 
liên hệ đến chúng làm “ta “ hay “của ta” cả, chính ngay 
lúc đó Bát chánh đạo khởi sinh. 

B: Bây giờ em càng hiểu rõ tại sao ngài Achaan Chah 
nói tu Bát chánh đạo là tu hai con mắt, hai lỗ tai, hai cái 
mũi và cái lưỡi rồi! 

A: Các em rất giỏi! Bây giờ các em có câu hỏi nào nữa 
không? 

C: Thưa Anh, hôm bữa anh có nói chúng em hãy suy 
nghĩ vê nghiệp; hôm nay em muốn hỏi anh: nghiệp có vai 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 73 


trò như thế nào trong Phật học? (What role does Kamma 
play in Buddhism) 

A: Trước hết, B hãy trả lời cho anh: nghiệp là gì? 

B: Thưa anh, nghiệp (kamma) là những việc làm, 
những hành động của thân miệng, ý với tác ý (cetanã), 
nghĩa là cố ý chứ không phải vô tình hay tình cờ. 

A: Đúng rồi! Những tư tưởng, lời nói và hành động đều 
được phát sinh do “ý muốn làm” Phật giáo gọi ý muốn 
làm đó là “tác ý” (cetanã). Tất cả những hành động có tác 
ý dù thiện hay bất thiện đều tạo nghiệp. Những hành 
động không có chủ tâm, không có tác ý, dù biểu hiện 
bằng lời nói hay việc làm đều không tạo nghiệp. 

C: Thưa anh, như vậy nghiệp có phải là định mệnh 
hay số mạng không? 

A: Không, Phật giáo không nói rằng nghiệp là do tiền 
định hay một oai lực nào giáng lên con người mà chính 
những hành động (cố ý) thiện hay ác tự nó gây ra những 
phản ứng lành hay dữ. 

B: Nghiệp và nghiệp lực có khác nhau không? 

A: Nghiệp tự nó là một năng lực. 

C: Thưa anh, nghiệp được tích trữ nơi thân hay trong 
tâm con người? 

A: Em hỏi anh đúng ngay câu mà cách đây mấy trăm 
năm, vua Milanda đã hỏi ngài Nãgasena (ta quen gọi là 
ngài Na Tiên Tỳ-kheo); anh kể lại cho các em nghe đây: 

Một hôm vua Milanda hỏi Đại đức Nãgasena: 

Kính bạch Đại đức! Nghiệp được tích trữ ở đâu? 

Tâu Đại vương! Ta không thể nói nghiệp được tích trữ 
ở một nơi nào trong cái tâm luôn luôn biến đổi, hay một 
nơi nào khác trong thân thể con người. Nhưng tùy thuộc 
nơi danh và sắc, nghiệp khởi hiện trong một lúc thích 
ứng. Cũng như ta không thể nói trái xoài được tích trữ ở 


74 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


nơi nào trong cây xoài, nhưng tùy thuộc nơi cây xoài, và 
khi đây đủ cơ duyên, nó sẽ trổ ra đúng lúc, đúng mùa. 

B: Thật chí lý! Ngài Na Tiên cho ví dụ về trái xoài và 
cây xoài hay quá! Tuy nhiên, em xin anh nói thêm về sự 
chuyển hóa tâm bằng con đường thiền 'bây-giờ-và-ở-đây' 
đi anhl 

A: Đúng vậy, anh xin lỗi! Đức Đạt-lai-lat-ma (ĐLLM) 14 
nói: chìa khóa của sự chuyển hóa tâm là hiểu biết về sự 
vận hành của tình cảm và tư tưởng trong ta, biết được 
chúng hoạt động ra sao. 

C: Thì ta đã biết như trên đây, khi tiếp xúc với sự vật 
rôi đó phải không anh? 

A: Phải, nhưng chưa đủ! Chúng ta còn phải nhận diện 
được những tư tưởng tình cảm đối nghịch trong nội tâm 
ta khi chúng khởi lên (tâm sân, tâm từ...) và tự tìm ra 
cách giảm thiểu những năng lực bất thiện như giận, ghét, 
và phát triển những tình cảm đối nghịch với chúng là tình 
thương và lòng từ bi. 

B: Nghĩa là chúng ta phải luyện tập không ngừng nghỉ 
để nuôi dưỡng những tính thiện trong ta, phải không 
anh? 

A: Phải đó, ĐLLM 14 cũng nói rằng bản chất các cảm 
nghĩ trong con người là khi ta càng để tâm đến chúng và 
biết cách khai triển thì chúng càng lớn mạnh, vì vậy, 
chúng ta phải thực hiện việc huân tập này khi thực tập 
thiên, vì thiên theo Phật giáo là một thứ kỷ luật tâm linh 
giúp chúng ta kiểm soát tư tưởng và cảm xúc. 

C: Em hiểu rồi, đức Phật có giải thích là tại sao con 
người cho dù có hưởng thụ bao nhiêu dục lạc và “thỏa 
mãn ước nguyện” thì rốt cuộc vẫn đau khổ phiền não? 
Đó là tại vì cái tâm đầy những tư tưởng tình cảm lăng 
xăng, lung tung, vô kỷ luật mà con người không kiểm 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 75 


soát được lại bị chúng kiểm soát ngược lại và khống chế 
nên mới ra nông nổi đó phải không anh? 

A: Đúng vậy! 

B: Vì vậy nên mới nói thiền là một thứ kỷ luật tâm linh? 

A: Phải! Thiền giúp ta chú tâm vào một đối tượng nhất 
định; đến đây anh phải nói thêm cho các em về hai danh 
từ mới nữa, đó là “Thiền chỉ” hay thiền vắng lặng 
(Samatha) và “Thiên quán” hay “Thiên Minh sát 
(Vipassana) chính là qua thiền quán ta có thể luyện được 
cho mình khả năng chú tâm vào một đối tượng nhất định. 

C: Anh có thể cho em một ví dụ làm sáng tỏ sự khác 
biệt giữa thiền chỉ và thiền quán không? 

A: Ví dụ như thiền quán về vô thường chẳng hạn. Có 
một người luôn luôn chú tâm vào ý tưởng “mọi sự vật 
hiện tượng trong thế giới này đều thay đổi từ phút này 
sang phút khác”: người ấy đang thực hành thiên chỉ 
(thiền vắng lặng). 

Có một người khác, thiền quán về vô thường bằng 
cách luôn luôn áp dụng, kiểm chứng giáo lý vô thường 
vào mọi sự vật hiện tượng, làm mạnh thêm sự tin tưởng 
vê định luật vô thường trong họ: người này đang áp dụng 
Thiền Minh sát. 

B: Đây là Thiên Phật giáo phải không anh? 

A: Không chỉ Phật giáo mới áp dụng hai phương pháp 
thiền này. ĐLLM 14 nói rằng những người Ấn ĐỘ giáo, 
Thiên Chúa giáo, Do Thái giáo, v.v... đều thực hành hai 
phương pháp thiền này từ rất xa xưa, ví dụ họ chú tâm và 
đề mục Thượng Đế và họ đã đạt đến sự tin tưởng tuyệt 
đối vê Thượng Đế; và đức Phật cũng dạy là trước Ngài 
đã có rất nhiều bậc đạo sư đạt mức độ rất thâm sâu về 
thực hành thiền định. 


76 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


C: Em biết rôi! Nhưng đạo Phật khác với các tôn giáo 
khác là ba đặc điểm (tam pháp ấn) phải không anh? 

B: Là 4 đó, không phải 3 ạI 

A: Ba cũng được mà 4 cũng được, đó là những gì, B 
thử kể ra đi! 

B: Dạ, đó là: 1. Mọi sự vật hiện tượng (tất cả các pháp) 
đều do nhân duyên tạo thành, thay đổi không ngừng (vô 
thường); 2. Những gì bất tịnh đều đưa đến khổ (khổi; 3. 
Không có sự vật nào có tự tánh riêng biệt và tôn tại độc 
lập cả (vô ngã _ Không); 4. Niết-bàn là nơi thật sự có an 
lạc (Niết-bàn tịch tĩnh). 

C: Anh B, có điều thứ hai em không hiểu; anh nói rõ 
hơn đi! 

B: Chữ “ bất tinh” ở điều thứ hai có nghĩa là những tư 
tưởng tình cảm tiêu cực, làm tâm bị nhiễm ô và khi tâm bị 
nhiễm ô thì dẫn đến đau khổ phiền não; nói cách khác, 
nếu tâm không bị nhiễm ô thì con người sẽ có hạnh phúc 
lâu dài như lúc ban sơ chúng ta hằng ao ước. 

C: Như vậy thì em hiểu rồi, ý nói là gốc rễ của đau khổ 
phiền não không phải từ bên ngoài đến mà chúng đã 
nằm sâu trong tâm ta từ lâu? 

A: Đúng thế! Như vậy các em đã nắm được ý nghĩa 
của ba pháp ấn (hay 4 pháp ấn) rồi chứ gì? Có thắc mắc 
gì về đó nữa không? 

B: Dạ, còn “Niết-bàn tịch tĩnh” em nghĩ rằng mình nghe 
Phật dạy chứ mình làm sao biết “Niết-bàn là nơi nào” 
được? 

A: Ở trình độ anh chị em chúng ta, phải hiểu “Niết-bàn 
tịch tĩnh” xác định rằng bản chất của tâm là thanh tịnh; 
những ý niệm sai lâm, những tư tưởng, tình cảm, cảm 
nghĩ... tiêu cực không có trong bản chất của tâm. Chúng 
chỉ là “những đám mây đen” đi ngang qua “bầu trời tâm” 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 77 


trong sáng. Như vậy khi tâm trở lại bản tánh tự nhiên của 
nó như thiền sư Bankei nói “tâm Phật bất sinh” thì lúc đó 
tâm ở trạng thái Niết-bàn. 

C: Còn vô ngã và tánh không giúp ta cái gì, thưa anh? 

A: Tuệ giác về tánh rỗng không của các pháp có khả 
năng giúp ta loại trừ những tư tưởng và cảm xúc bất thiện 
cũng như những nhận thức sai lầm, gốc rễ của chúng. 
Nhờ vậy, tâm ta sẽ không bị ô nhiễm, hay sẽ được tịnh 
hóa khi những chất cấu bẩn được quét ra khỏi nó. 

B: Thưa anh, tâm Phật hay Phật tánh sẵn có trong mỗi 
chúng sanh, như vậy, trí tuệ và từ bi cũng sẵn có trong 
mình rồi, tại sao chúng ta phải tận lực để phát triển nó 
bằng phương pháp thiền nữa? 

A: Em hãy xem những hạt giống. Tất cả hạt giống đều 
có khả năng trở thành một cái cây, nhưng nếu không 
được gieo trồng trên đất tốt, không được chăm sóc tốt 
như tưới tẩm, làm cỏ, bón phân, giữ nhiệt độ thích hợp... 
thì liệu nó có trở thành một cái cây mạnh khỏe không? 
Cũng thế, những hạt giống trí tuệ và từ bi trong ta nếu 
không được ta tận lực nuôi dưỡng thì làm sao nở ra hoa 
giác ngộ được? Đó là chưa nói khu vườn tâm của chúng 
ta còn có những hạt giống tiêu cực; ví như cỏ dại luôn 
mạnh hơn hoa quí; ai đã từng làm vườn đều biết điều 
này. Vậy “làm cỏ” tức là quét sạch những cấu bẩn làm ô 
nhiễm tâm. 

C: Hôm nay chúng ta đã học nhiều quá rồi anh! Em 
thích nhất là vô ngã (không có “tôi” và “của tôi”) và tánh 
không, em đọc lại bài thơ mà trước buổi nói chuyện này 
em chưa hiểu lắm; bây giờ em càng thích hơn. 

B: Bài thơ gì? Của ai? 

C: Dạ của ngài Shantiveda, do ĐLLM 14 giới thiệu: 

“7ôi đâu cân nói gì thêm? 


78 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


Người ích kỷ làm việc lợi cho mình 
Đhật làm việc ích lợi cho người khác 
Hãy nhìn vào sự khác biệt đó. 

Nếu tôi không đổi hạnh phúc của tôi 
Lấy sự đau khổ của người khác 

Tôi sẽ không đạt tới quả vị Phật 

V2 ngay trong cối 1a bả, tôi cũng sẽ không vui. 
Gốc rễ của mọi khổ đau trên thế gian 
Nằm trong các ý nghĩ về “Tôi” 
Nguồn gốc tất cả hạnh phúc 

Là ý nghĩ hướng về người! 

A: Hay lắm! Phải đó các em, mỗi khi ta đối xử vị tha thì 
ta lập tức thấy bình thản và an lạc hơn, lòng từ bi đã đem 
lại phước báo cho ta ngay lập tức... chúng ta bớt lo cho 
bản thân mình nhiêu mà chuyển sự quan tâm ấy qua tha 
nhân; đó chính là chuyển hóa tâm. Bây giờ, chúng ta 
nghỉ nha! Tạm biệt các em, hẹn lần sau! 

Bế. C: Dạ, tạm biệt, tạm biệt!!! 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 79 


Tám cái biết 








Kính thưa quí vị và các bạn, 

Tuổi trẻ Phật giáo hôm nay đến với Phật Pháp như đi 
lạc vào một khu rừng đầy hoa thơm cỏ lạ, ngoài việc 
thưởng thức hương sắc tuyệt vời đem lại an lạc cho bản 
thân, các em còn muốn được biết tên, nhớ tên những 
danh từ Phật pháp để khi đọc sách, tham khảo có thể 
hiểu được dễ dàng. Đó là lý do các anh chị đi trước 
thường nói chuyện, trao đổi với các em của mình để vốn 
liếng tiếng Việt về Phật pháp được nâng cao. 

Hôm nay, chúng tôi xin kính chào tái ngộ với quí vị và 
các bạn trong đề tài “8 cái biết” dưới hình thức một cuộc 
hội thoại bỏ túi giữa 3 anh em huynh trưởng trẻ A, B, C 
đã được làm quen với quí vị và các bạn. 

A: Chào các em, hôm nay anh muốn giới thiệu với các 
em về một danh từ được Việt hóa, coi thử các em có còn 
nhớ “gốc gác” của nó là gì không? đó là danh từ “cái 
biết”. 

B: Dạ thưa anh, em nhớ chứ! Nhưng anh nói “8 cái 
biết” thì em không biết hết. 

C: Em cũng vậy, “cái biết” có phải là consciousness 
mà chúng ta thường gặp trong các bài Phật pháp với 
danh từ chữ Hán là “thức” phải không Anh? Nhưng em 


80 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


đã quen chữ này rồi nên khi Anh nói “cái biết” em nghe lạ 
tai hơn là chữ “thức”. 

B: Đúng vậy đó anh, khi học vê chánh niệm, anh có 
nhắc tụi em “to act in full consciousness” tức là ý thức rõ 
việc mình đang làm, đồng nghĩa với “mindfullness” đó 
phải không Anh? 

A: Các em khá lắm, như vậy các em hãy áp dụng chữ 
“thức” là “cái biết” để nghĩ xem chúng ta đã học được bao 
nhiêu loại thức rôi? C hãy kể trước đi nhaI 

C: Dạ thưa anh, như chúng em đã học trong bài “ngũ 
uẩn” thì có 6 cái biết (thức); đó là: nhãn thức 
(consciousness of the eyes), nhĩ thức (consciousness of 
the ears), tỉ thức (consciousness of the nose), thiệt thức 
(consciousness of the tongue), thân thức (consciousness 
of the body) và ý thức (consciousness of mind). 

A: Đúng rồi, B có gì bổ sung không? 

B: Dạ, em muốn thêm là khi nói đến “thức” thì phải nói 
đến “căn” và “cảnh”; vì bộ ba căn+cảnh+thức không thể 
tách rời nhau nên được gọi là “tam hòa hiệp” (threefold 
continuation). 

C: Dạ, em cũng nhớ ra rồi. 6 căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý. 6 trần là đối tượng của 6 căn; đó là sắc (form), 
thanh (sounds), hương (perfuime), vị (taste), xúc 
(contact), pháp (dharma hay dhamma). 

A: Các em rất giỏi, anh chỉ muốn bổ sung thêm 1 chút 
là chữ “thức” (vijnana), một thuật ngữ quan trọng trong 
Phật pháp, chỉ sự nhận biết. Như các em đã nhắc lại 
được 6 cái biết rồi, trước khi nói thêm 2 cái biết nữa, anh 
hỏi các em thêm vài chỉ tiết về 6 cái biết trên. 

B: Hãy cho anh biết, khi nói căn+cảnh+thức không thể 
tách rời nhau, chúng ta muốn nói đến cái gì? 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 81 


B: Dạ thưa anh, chúng ta muốn nói rằng: Nếu mắt 
nhìn (look at) mà không có mặt của nhãn thức thì tuy 
nhìn mà không thấy gì cả (we don't see anything). Tương 
tự, tai nghe mà không có sự hiện diện của nhĩ thức thì 
nghe mà không hiểu là đang nghe cái gì, v.v... Ngoài ra, 
sự kết hợp của 3 yếu tố căn+cảnh+thức làm phát sinh ra 
xúc và đưa đến cảm thọ (vui, buôn, không vui không 
buôn). 

C: Nghe khen thì vui, nghe chê thì buôn và hết nghe 
rồi vẫn còn nhớ lại những cảm giác đó... 

A: Đúng thế các em ạt! Vì vậy nói đến “thức” là phức 
tạp rồi. Trong Phật pháp chúng ta thường gặp những chữ 
như “biển thức” hay “thức biến”... ý nói các thức không 
hoạt động độc lập mà kết hợp với nhau, xuất hiện rồi biến 
đi, tạo ra một biển cảm giác gồm những hiện tượng tâm- 
vật lý sinh diệt không ngừng (the whole process of these 
psycho-physical phenomena which are constantly 
becoming and passing away...) 

B: Vậy ngoài 6 cái biết trên đây còn cái biết (thức) nào 
nữa hở Anh? 

A: Còn thức thứ 7 và thức thứ 8 nữa. 

C: Thức thứ 7 tên là gì? tác dụng như thế nào hở Anh? 

A: Thức thứ 7 tên là Mạt-na thức; Mạt-na là cái gốc 
của Ý nên Mạt-na còn được gọi là Ý căn (cũng như con 
mắt là nhãn căn vậy). Nói 1 cách dễ hiểu, những lúc ý 
thức bị gián đoạn (ngủ mê, bất tỉnh nhân sự, côma, bị 
chụp thuốc mê...) nó không bị mất hẳn mà nương vào 
thức thứ 7 là Mạt-na; ý thức vì vậy được ví như cái cây có 
cái rễ là thức thứ 7 (Mạt-na). Công năng của thức thứ 7 
này là chấp trước, so đo, suy xét, phân biệt, phân biệt ta 
và người, bảo thủ cho “cái tôi”, “cái ta” (self). 

B: Còn thức thứ 8 là gì hở Anh? 


82 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


A: Thức thứ 8 là A-lại-da thức (Alaya), còn có tên là 
Tàng thức. A-lại-da thức được coi như là cái KHO chứa 
mà Mạt-na dùng để cất hết vào đó những điều mắt thấy, 
tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm... dưới dạng chủng tử (hạt 
giống, seeds) Đó là lý do tại sao có nhiều cảnh, nhiều 
người, ta gặp từ hồi thơ ấu vẫn có thể tái hiện trong trí ta 
khiến ta nhớ lại. 

C: Như vậy Mạt-na là mạnh nhất phải không anh? Vì 
nó có khả năng dùng A-lại-da để cất giữ... 

A: Nói như vậy để cho dễ nhớ cũng được, Mạt-na có 
khả năng TRUYỀN những điều mắt thấy, tai nghe, v.v... 
(gọi là các pháp hiện hành) vào A-lai-da, vừa có khả 
năng TỐNG các chủng tử ở trong A-lai-da khởi ra hiện 
hành nữa. 

B: Như vậy, A-lại-da, thức thứ 8 là một cái kho vĩ đại, 
vì nó có thể cất giữ những gì Mạt-na muốn nắm giữ trong 
nhiều đời nhiều kiếp phải không Anh? 

A: Đúng vậy, Hòa thượng Thiện Hoa có một bài kệ nói 
vê 8 thức hay 8 cái biết, chúng ta cùng học thuộc lòng 
cho dễ nhớ nha: 

Anh em 8 chú 1 chàng sỉ 

Duy có Ý thức rất linh ly 

5 người ngoài cửa lo buôn bán 

Làm chủ trong nhà đệ bát y 

C: Em không hiểu gì cả! Anh giảng rõ nghĩa đi nha! 

B: Em hiểu rồi, để em nói cho C nghe: 1 chàng si = sỉ 
mê, chấp ngã đó, ám chỉ thức thứ 7 (Mạt-na) là chấp có 
cái tôi và cái của tôi; Ý thức rất linh ly là rất nhạy bén, linh 
động, khôn ngoan; “5 người ngoài cửa” = 5 thức trước: 
nhãn thức, nhĩ thức... thân thức; đệ bát y là thức thứ 8 đó 
(bát = 8, thất là 7, lục là 6, v.v...) 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 83 


A: Như vậy, các em đã hiểu “8 cái biết” là gì rồi phải 
không? 

B&C: Dạ phải! 

A: Bây giờ anh muốn các em cho anh biết, sau khi học 
qua 8 cái biết này, chúng ta áp dụng vào cuộc sống như 
thế nào? 

B: Chúng ta tu cho từng cái biết, nghĩa là đối với 5 cái 
biết trước (nhãn thức, nhĩ thức...) chúng vô tư vô tội, 
chúng ta tu tập làm sao để cái thấy vẫn chỉ là cái thấy 
thuần túy, cái nghe chỉ là cái nghe... 

C: Dạ, em cũng hiểu rồi, tu tập về cái thấy, chúng ta 
để cho cái thấy khách quan, đừng khởi tâm phân biệt, 
ham muốn, phê phán, v.v... ví dụ mắt ngắm nhìn một 
bông hoa thì chỉ thuần là quan sát, nhìn ngắm, chiêm 
ngưỡng vẻ đẹp của hoa, không khởi tâm muốn hái cái 
hoa đem về nhà, hay khởi tâm chê bai cái vườn hoa, 
người chủ khu vườn v.v... và v.v... Cũng thế, khi nghe chỉ 
thuần là nghe âm thanh mà không bị vướng vào yêu- 
ghét, lấy-bỏ... nghĩa là đừng để cho anh chàng Mạt-na 
chen vào. 

A: Vậy là các em đã nắm được vấn đề; các em có nghĩ 
đến áp dụng tu tập về thức thứ 7 và thứ 8 như thế nào 
không? 

B: Dạ, như trên dây, chúng ta cố gắng loại trừ tâm 
phân biệt, giữ tâm bình đẳng đối với mọi người, mọi vật 
mà ta thường tiếp xúc-nghĩa là không kỳ thị, không phân 
biệt đối xử-đó là một phương pháp tu cho thức thứ 7 
không hoành hành ngang nhiên, lộng quyên nữa. 

C: Còn đối với thức thứ 8 thì chúng ta cố gắng xông 
ướp (huân tập) vào tâm thức mình những hạt giống tốt: 
những hạt giống của từ bị, trí tuệ, tinh tấn, v.v... để trung 


84 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


hòa những hạt giống xấu đã được xông ướp vào từ nhiêu 
đời nhiều kiếp... 

B: Anh có thể nói thêm về thức thứ 8 và chủng tử với 
hiện hành khác nhau như thế nào cho chúng em biết 
không anh? 

A: Thức thứ 8 được xem là thức căn bản vì nó chứa 
đựng mọi kinh nghiệm của đời sống mỗi con người và là 
nguồn gốc của tất cả các hiện tượng tinh thân. Tất cả 
những việc làm có tác ý (intention) của thân, miệng, ý 
(gọi chung là nghiệp) đều được tích lũy trong A-lại-da 
thức dưới hình thức những hạt giống, đợi nhân duyên đây 
đủ sẽ hiện hành. 

C: Thế nào là nhân duyên đây đủ? Và hiện hành là 
như thế nào? Anh cho em một ví dụ cụ thể đi nhai! 

A: Ví dụ, trong tâm thức chúng ta có những hạt giống 
thiện và bất thiện: như những hạt giống của sự giận dữ, 
sân hận là bất thiện, nếu gặp thuận duyên như bị ai chọc 
tức, khiêu khích, mắng chưởi, đánh đập... thì những hạt 
giống đó sẽ hiện hành ngay-nghĩa là chúng ta liền đỏ mặt 
nổi giận, rồi phản ứng lại bằng mắng chưởi, đánh đập. 
Những hành động hiện hành mới này-chính là những 
chủng tử mới của nghiệp, lại được xông ướp vào Tàng 
thức, tạo ra một vòng tròn tiếp tục tạo tác và chịu sự chỉ 
phối của nhân quả luân hồi. Những hạt giống tư tưởng 
trong A-lại-da cũng như hạt giống trong cây chanh: hoa 
chanh và trái chanh tuy chưa xuất hiện nhưng nó đã ẩn 
tàng trong cây chanh, chỉ cân hội đủ thời gian, sự tưới 
tẩm, bón phân... cây chanh sẽ đơm hoa kết trái. 

B: Nói vậy, khi các hạt giống đang ngủ yên trong Tàng 
thức thì gọi là Nhân, khi đầy đủ các trợ duyên nó hiện 
khởi ra thì gọi là Quả, phải không Anh? 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 85 


A: Đúng vậy, và nhân quả luân lưu, cho nên mới nói: 
chủng tử sinh hiện hành, hiện hành huân tập chủng tử. Vì 
vậy, GĐPT chúng ta chú trọng giáo dục về xông ướp 
(xông ướp). Những điều mắt thấy, tai nghe,... những 
hành động của thân, miệng, ý... được cất kỹ vào Tàng 
thức chờ ngày xuất hiện. Do vậy chúng ta phải rất cẩn 
trọng trong việc tu tập và giáo dục cho đàn em, con em 
của chúng ta. 

C: Em hiểu rồi, vì vậy, chúng ta phải siêng năng tưới 
tẩm những hạt giống tốt trong tâm như từ bị, trí tuệ, thanh 
tịnh, v.v... để khi đủ trợ duyên sẽ đơm hoa kết thành 
những trái an lạc hạnh phúc. 

B: Còn những chủng tử xấu (tham sân si) như sâu ăn 
hại cây, như cỏ dại chiếm đất làm cây khô héo ta phải xịt 
thuốc trừ sâu, phải siêng năng nhổ sạch cỏ... để chúng 
khỏi xông ướp vào A-lại-da làm nhân cho những quả 
đắng về sau . 

A: Đúng vậy! Ngoài ra, chúng ta phải làm gương tốt 
cho các em trong khi nói năng, sinh hoạt: đừng nói một 
đằng làm một ngã, đừng dạy các em những thói hư tật 
xấu (như hút thuốc, uống rượu, cờ bạc, nói xấu lẫn nhau, 
ăn nói bậy bạ, nổi nóng...) Ngược lại, chúng ta trao 
truyền cho các em qua những bài học về Phật Pháp, Việt 
ngữ, Hoạt Động thanh niên... những lời hay ý đẹp, những 
nét đẹp của văn hóa dân tộc, những đức tính, những 
truyền thống, những nền nếp sống đạo đức... là chúng ta 
đã xông ướp vào Tàng thức của các em một vườn hoa 
thơm trái ngọt, như trao tặng các em một hành trang vào 
đời rất quí giá vậy. 

C: Nhờ bài học về A-lại-da này, em biết nghiệp không 
chỉ là do những tác ý trong đời này mà còn do bao nhiêu 
đời kiếp trước nữa... thật là ghê gớm quá! Như vậy, 


86 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


nghiệp không phải do từ bên ngoài mà do tự bên trong 
tâm của ta phải không Anh? 

A: Đúng vậy! Thực tế cho thấy các trẻ em cùng cha 
mẹ, cùng trong một điều kiện về vật chất, hoàn cảnh... 
giống nhau nhưng tính tình có khi rất khác nhau; thậm 
chí anh em song sinh cũng không giống nhau hoàn toàn 
về tâm tính; vì vậy giáo dục phải lấy căn bản là con người 
(đứa trẻ) chứ không thể theo một khuôn mẫu nào cố định 
được. 

Anh tặng các em mấy câu thơ của thi hào Nguyễn Du 
nói vê nghiệp nha: 

... Đã mang lấy nghiệp vào thân 

Cũng đừng trách lấn trời gần trời xa 

Thiện căn ở tại lòng ta 

Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài 

B: Cụ Nguyễn Du cũng giỏi Phật pháp quá Anh hở? 
Cụ nói “mang lấy nghiệp” vào thân nghĩa là cụ hiểu rằng 
“nghiệp” chính là những chủng tử đã được xông ướp vào 
A-lại-da đó mài 

A: Đúng rồi, nhưng em đã “khen phò mã tốt áo” rồi đó 
Bài 

C: Là sao hở anh 2 

A: Là mình khen một thi sĩ tài hoa và trí tuệ thì cũng 
như khen 1 vị phò mã có áo đẹp vậy thôi, có gì lạ đâu, ai 
mà không biết!!©©1H 

Thôi nha, bữa nay tạm đủ, tạm biệt các em ! 

B&C: Tạm biệt! Tạm biệt! 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 87 


Vu lan trong lòng tôi 








Bạn thân mến, 

Cứ mỗi lần Vu Lan đến, lòng tôi lại rộn lên bao nhiêu ý 
nghĩ vê Mẹ, vê chữ Hiếu, về sự Chết, về Địa ngục, về Tái 
sinh, v.V... 

Mẹ là đề tài muôn thuở; chữ Hiếu, vì vậy cũng đã có 
quá nhiều người đề cập đến và viết vê, cho nên hôm nay 
tôi muốn gởi đến Bạn những ý nghĩ nhỏ của mình về sự 
chết, về tái sinh, vê địa ngục, v.v... Bạn nhal©@!I 

Bạn còn nhớ không? Năm xưa, khi chúng ta còn học 
Trung học, chúng ta đã định nghĩa “chết” là gì không? 
Chết là chấm dứt những phản ứng cháy trong cơ thể 
mình (vì Hóa học hữu cơ dạy chúng ta rằng “thở” là phản 
ứng cháy của cơ thể chúng ta - vốn là một hydrat carbon 
- với ôxy để sinh ra khí carbonic và hơi nước; như vậy 
chết là chấm dứt các phản ứng cháy đó): đó là cái chết 
vật lý-hóa và sinh học. 

Thật ra con người nói chung và chúng ta - bạn và tôi - 
nói riêng, đã chết rất nhiều lần, đó là “sinh diệt trong từng 
sát na,” Bạn có từng nghe cụm từ này không? Đúng vậy, 
từ máu huyết cho đến các tế bào trong cơ thể con người 
đều thay đổi từng ngày từng gìờ, thế cho nên con người 
mới có phát triển, lớn lên, già đi rôi mới đi đến chết được 


88 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


chứ! Đó là về thân; còn tâm cũng vậy, khi vui khi buồn, 
khi “ma” khi “Phật”... không hề đứng yên một chỗ cho 
nên có thi sĩ đã than “từ tôi phút trước qua tôi phút này”, 
nhiều khi không cần phải một phút mà chỉ một giây thôi, 
thậm chí một sát na thôi! 

Ngoài cái chết vật lý-hóa-sinh học ra, con người còn 
có thể chết về mặt ý thức. Thật vậy, có khi nào bạn ăn 
mà không biết mình đang ăn? nghe mà không hiểu người 
ta nói cái gì, nhìn mà không thấy cái gì cả (nghĩa là 
không nhận biết được) hay không? Đấy là những lúc bạn 
quá đau khổ hay giận dữ, nỗi đau hay sự xúc động, giận 
dữ... đã làm mờ cặp mắt, làm điếc lỗ tai, làm hư vị 
giác,... làm cho chúng ta tạm thời như bị hư tất cả các 
giác quan, không thể cảm nhận được cái gì quanh ta cả, 
như vậy không phải ta đang chết hay sao? 

Bạn có sợ chết không? Bạn có sợ bị đưa xuống địa 
ngục không? Bạn có biết bạn sẽ tái sinh vê đâu không? 
Bạn có mong giải thoát sinh tử luân hồi không? Đó là 
những điều tôi muốn nói chuyện với Bạn trong mùa Vu 
Lan này. 

Đức Phật nói: không ai thương lượng được với đạo 
quân Thần Chết, nghĩa là không ai hẹn truớc được, 
không ai muốn đi sớm hơn cũng không thể trể hơn được 
cả! Đến giờ đến ngày khi Thần Chết đến là mình phải ra 
đi. Như vậy tại sao chúng ta không chuẩn bị sẵn sàng để 
đừng bị bối rối, hụt hãng... khi cái chết đến bất ngờ? 

Chuẩn bị bằng cách nào ư? Theo lời đức Phật dạy, 
mỗi ngày trước khi lên giường ngủ ta phải tự nhủ rằng: có 
thể ngày mai không dậy nữa; như vậy những gì cần làm 
hãy làm đi, đừng hẹn đến mai; đối với mọi người hãy tử 
tế, vui vẻ đi để nếu không có dịp gặp lại họ nữa thì cũng 
không có gì phải ân hận. Về bản thân, để chuẩn bị cho 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 89 


một sự ra đi nhẹ nhàng, nghĩa là “sống an chết lành” ta 
phải thực tập buông bỏ để ra đi không một chút luyến 
tiếc, dính mắc. 

Thế nào là buông bỏ? Buông bỏ là không bám víu, 
không tham đắm cũng không ghét bỏ, giữ cho cái thấy, 
cái nghe... hằng ngày vẫn chỉ là cái thấy, cái nghe thuần 
túy, trong sáng; và đối với các giác quan khác cũng vậy. 
Từ đó tâm ta sẽ tính lặng, minh triết và tuệ giác sẽ tăng 
trưởng. Chúng ta thực tập sự buông bỏ để thấy rằng mỗi 
khi buông bỏ được một cái gì mà mình rất ưa thích thì ta 
sẽ cảm nhận được một sự mãn nguyện sâu xa hơn là sự 
bám víu vào nó. 

Buông bỏ còn có nghĩa hoan hỷ, không chấp nê, dễ 
tha thứ, bao dung, bao gồm việc ai chưởi mình cũng 
không trả thù, ai nói oan mình cũng không nổi sân... vui 
với sự thành tựu của người khác... 

Khi tâm ta đã tĩnh lặng, ta sẽ không còn sợ cái gì nữa; 
vì chết là một giai đoạn khác của sự sống và vì ta không 
còn bám víu vào bất cứ gì ở đời sống này cho nên vô 
thường đối với ta không có gì gọi là “đột ngột” cả! Thật 
vậy, thân này tan rã nhưng không có nghĩa là sự sống 
không có; những giáo lý về thân trung ấm, về nghiệp, về 
tái sinh... chúng ta đều đã được học; cho nên dù chưa có 
ai chết rồi sống lại kể cho mình biết vê những chuyện 
bên kia cửa tử nhưng chúng ta vẫn biết rằng đời sau của 
chúng ta đã được định hình sơ bộ bởi những nghiệp mà 
chúng ta đã gây ra trong kiếp này. 

Bạn có sợ đọa địa ngục không? Nếu Bạn không hại ai, 
nếu Bạn không làm cho ai đau khổ, nếu Bạn không độc 
ác, không khủng bố ai, v.v... thì Bạn không cần phải sợ 
đọa vào địa ngục, vì địa ngục là nơi “tạm trú” của những 


90 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


người ác độc, luôn tìm cách hãm hại người khác, đau khổ 
của mọi người là hạnh phúc của họ v.v... 

Nếu Bạn không bỏn xẻn, rít róng, thấy người ta đói 
không đành lòng, biết bố thí cho người nghèo khó, bần 
hàn, biết chia cơm xẻ áo cho đồng loại, v.v... thì Bạn khỏi 
cần sợ sẽ đọa vào ngạ quỷ v.v... Nói cách khác, tuy 
chúng ta không phải là những nhà tiên tri, bói toán nhưng 
chúng ta cũng suy ra được chúng ta sẽ tái sinh vào 
những cõi như thế nào. 

Bạn có biết cận tử nghiệp không? Đó là cái nghiệp 
xuất hiện trước khi chết có công năng làm thay đổi lộ 
trình tái sinh của chúng ta; ví như chúng ta sắp lên tàu đi 
Sàigòn thì đột nhiên nhận được một bức điện tín bảo phải 
đi Sóc Trăng vậy đó!JJ!! Như vậy cận tử nghiệp thật là 
quan trọng phải không Bạn? Vì vậy, chúng ta phải hết 
sức thận trọng trong mọi hành động về thân, miệng, ý, để 
tránh việc trước khi ra đi vê cõi Thiện vì suốt đời làm 
lành, mà phải nhận một bức điện bảo đổi lộ trình đi về 
một nơi bất thiện nào đó! 

Cuộc đời này, cho dù chúng ta có sống đến trăm năm 
hay hơn nữa, cũng chỉ là một giấc mộng, nghĩa là khi tỉnh 
giấc “nồi kê chưa chín,” mọi chuyện xảy ra đều không có 
thực, hay nói cách khác “tất cả đều KHÔNG” như một 
nhà thơ kia đã nói: 

“2ù cho mộng dữ hay lành 

Đến khí tỉnh giấc cũng là không thôi” 

Cứ như vậy, chúng ta sống, chết, tái sinh, sống chết... 
cứ mãi trôi lăn trong 3 cõi 6 đường; ai mà không muốn 
giải thoát khỏi sinh tử luân hồi phải không Bạn? Nhưng tu 
như thế nào để giải thoát khỏi sinh tử luân hồi thì ngoài 
khả năng của tôi rồi; tôi chỉ có thể thảo luận với Bạn về 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 9 


việc sống trong đời này mà giải thoát khỏi những phiền 
não đau khổ vì cố chấp, hẹp hòi... mà thôi. 

Mùa Vu Lan, ngày Rằm Xá tội vong nhân, luôn xui cho 
mình nghĩ đến những tư tưởng liên quan đến cái chết, 
đến thọ nghiệp, đến Mục Liên Thanh Đề, đến “Văn tế 
thập loại chúng sanh” của thi hào Nguyễn Du... và lòng 
ta tự nhiên chùng xuống... Bạn có thấy buồn không? Bây 
giờ chúng ta hãy nghĩ rằng Vu Lan cũng là mùa Báo 
Hiếu, Mùa chư Tăng xuất hạ, mùa Hoan Hỷ của quí Ngài 
với ngày Tự Tứ, như ngày Tết của nhân gian, chư Tăng 
được tăng thêm hạ lạp: nghĩ như vậy là ta vui lại liên, có 
phải không Bạn? Xin tặng Bạn 5 chữ “T” của một vị Thây 
dạy chúng ta tu tập đạo giải thoát, đó là: Thương, Tha, 
Tùy, Thôi, Thoáng. 

Thương = từ bi (sáng cho người thêm niêm vui, chiều 
giúp người bớt khổ) 

Tha = tha thứ, bao dung 

Tùy = tùy duyên 

Thôi = buông bỏ 

Thoáng = open-minded 

Thân chúc Bạn một mùa Vu Lan an lạc và giải thoát. 


92 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


Đạo Phật với giáo dục tuổi trẻ 








Kính thưa quí vị, 


Gia Đình Phật Tử (GĐPT) là một tổ chức giáo dục tuổi 
trẻ của Phật giáo. Đoàn sinh GĐPT thoạt đầu là con em 
của các đạo hữu của các chùa, quí Thầy giao cho huynh 
trưởng GĐPT nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục các em theo 
tinh thân Phật giáo. Ngoài những buổi học ở trường, ngày 
Chủ nhật, các em theo cha mẹ đến chùa; ở đó các em 
được chơi mà học và học mà chơi. Theo năm tháng, tổ 
chức lớn mạnh, phát triển cực kỳ nhanh chóng từ trong 
nước ra hải ngoại, đến nay GĐPT đã có mặt khắp nơi từ 
Âu Châu, Úc Châu đến Mỹ, Canada... 

Trong GĐÐPT có đủ nam, phụ, lão, ấu; đứng đầu là bác 
Gia trưởng đến các anh/chị Huynh trưởng rồi đến Đoàn 
sinh. Tuổi của các em đoàn sinh từ 5, 6 tuổi đến 18, 20 
chia thành 2 Ngành: Nam và Nữ. Mỗi Ngành có 3 độ tuổi: 
Oanh Vũ (từ 6 đến 12); Thiếu (từ 13 đến 18) và Thanh 
(từ 18 trở lên). Như vậy, nói về giáo dục tuổi trẻ Phật giáo 
trong GĐÐPT là chủ yếu đề cập đến các em Oanh Vũ và 
các em ngành Thiếu. Ở cái tuổi “giao thời” 13, 14... các 
em chưa phải người lớn cũng không còn là trẻ con, cơ thể 
cũng như tâm hồn đang trải qua thời kỳ thay đổi rõ rệt, 
làm ảnh hưởng rất lớn đến tính tình, tâm tư, tình cảm... 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 93 


của các em. Do vậy, công việc của các anh chị huynh 
trưởng không phải dễ dàng, cần phải có đức tính yêu trẻ, 
hiểu trẻ, và rất nhiều kiên nhẫn nữa. Xin mời quí vị nghe 
cuộc mạn đàm giữa những Huynh trưởng trẻ A,B,C,D,E 
đang thao thức, băn khoăn, lo lắng về những biểu hiện 
của các em đoàn sinh của mình; liệu mình có đủ khả 
năng hướng dẫn tốt các em ở các độ tuổi phức tạp này 
hay không. A là Huynh trưởng lớn, B đang cầm Đoàn 
Thiếu Nam, C đang cầm Đoàn Thiếu Nữ, D đang giữ 
Đoàn Nam Oanh Vũ (OV) còn E đang giữ Đoàn Nữ Oanh 
Vũ. 

A: Các em bảo rằng có chuyện hỏi anh phải không? 
Là chuyện gì vậy? 

B: Dạ, các em của em đang độ tuổi teenager (1) thật 
là khó bảo quá Anh! Bên cạnh các em ngoan, có vài em 
cá biệt, em thật đau đầu, chịu hết nổi! 

A: Tất nhiên rồi! Teenager thì chính phụ huynh cũng 
sợ, đừng nói là anh chị em huynh truởng chúng ta; còn C 
có chuyện gì không em? 

C: Dạ, các em Thiếu nữ của em thì không nghịch 
ngợm nhưng khó hòa đồng và nhiều em suốt buổi họp 
Đoàn không nói một tiếng; hỏi thì có em nói bực bội cha 
mẹ, có em nói bực mình với các anh chị em trong nhà, 
em thì nói “không biết tại sao chiều nay em thấy buồn 
quát” 

A: Cũng dễ hiểu thôi em à! Giữa cha mẹ và con cái, dù 
là ở trong nước cũng có “hố ngăn cách” nghĩa là lỗ hổng 
giữa 2 thế hệ (generation gap) cho nên có rất nhiều mâu 
thuẫn đã xảy ra, huống gì ra hải ngoại với tập quán 
phong tục Tây phương quá phóng khoáng mà bậc làm 
cha mẹ có người chưa hấp thụ và tiêu hóa nổi. Nhiều phụ 
huynh còn giữ thói quen “quân sư phụ” nghĩa là trong nhà 


94 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


thì ông cha là số 1, ổng nói gì cũng phải nghe, gần như 
không có quyên tự quyết định cho mình; nhiều em đoàn 
sinh của chúng ta còn bảo rằng “bị ba má bắt buộc mới đi 
chùa” đó em!l©©!! Có nhiều em còn bị chứng trâm uất (to 
be gnawed by suppressed resentment and unable to 
confide to anyone) không biết tâm sự với ai, cứ chất chứa 
trong lòng, rôi sinh bệnh, trâm uất cũng là một căn bệnh 
nan y đó eml 

C: Dạ, em hiểu chứ! Vì vậy đối với các em đó làm sao 
mà chữa đây! 

B: Mình nghĩ là phải tìm cách để các em ấy cởi mở 
lòng mình ra, chịu tâm sự với bạn, từ đó bạn sẽ hiểu 
được nguyên nhân của vấn đề và mình mới tìm thuốc 
chữa được, có phải không thưa Anh? 

A: Đúng vậy, chuyện này không phải dễ đâu... mặc dù 
trong lòng ai cũng có những hạt giống thương yêu và 
muốn được thương yêu, các em này cũng có nhưng đã bị 
những người thân bỏ quên không tưới tẩm nên bây giờ 
những hạt giống ấy đã bị chôn vùi quá sâu, khó nẩy mầm 
lại được (these seeds were unable to sprout because 
people forgot to water them). 

C: Dạ, em cũng hiểu những điều Anh và bạn B chỉ 
điểm nhưng làm cách nào cho em ấy chịu mở miệng, em 
cứ suy nghĩ hoài! 

A: Điều này thì em giỏi hơn anh và B đấy em à, vì em 
là Chị trưởng, em có nhiều tình thương, bao dung, có 
nhiều lời nói, cử chỉ dịu dàng, thân ái, biết chăm sóc 
người ta một cách tỉ mỉ,... Đó chính là những lợi khí để 
thu phục nhân tâm, để xoa dịu lòng người, dễ gần gũi 
người ta, dễ cho người ta chịu tâm sự, cái này chính là 
nghề của huynh trưởng Nữ đấy, em tự lo liệu đi nha! Còn 
D coi sóc bây Oanh Vũ Nam cũng có vấn đề sao? 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 95 


D: Dạ, thưa Anh, hâu hết các em OV Nam của em rất 
ngoan nhưng cũng như chị C tâm sự với chúng ta vừa 
rồi, tương tự tình hình của Đoàn Thiếu Nữ, OV Nam của 
em cũng có vài em cá biệt, nghĩa là quậy phá kinh khủng, 
không chịu đứng ngồi cho yên trong lớp học, trong vòng 
tròn, thậm chí trong các trò chơi! Em thấy mệt mỏi quá! 

B: Có em không chịu nói tiếng Việt trong giờ Việt ngữ 
phải không? Có em không chịu đứng vào vòng tròn phải 
không? Lại có em nói chuyện liên tục trong giờ Phật pháp 
nếu mình không nhìn chăm chăm vào nó phải không? 

D: Sao Anh biết hay vậy? 

B: Thì anh đã từng gặp những em cá biệt như vậy 
rôil©@©H 

A: Trong những trường hợp đó, em xử sự thế nào? 

B: Dạ thưa Anh, thường em gọi riêng các em đó nói 
chuyện, hỏi lý do tại sao không chịu nói tiếng Việt, tại sao 
không thích vào trong vòng tròn, tại sao nói chuyện phá 
các bạn trong khi các bạn đang học v.v... Thường thì 
những nguyên nhân cho chúng ta thấy các em cố chấp 
vào một điều gì đó, hay không ưa một bạn nào đó, hay 
không có sách vở để theo dõi nên không hiểu rồi muốn 
chọc phá các bạn “cho vui” thôi! Hầu hết các nguyên 
nhân đều sai nên mình có thể thuyết phục em chấm dứt 
những hành vi tiêu cực của mình. 

A: Còn nếu nguyên nhân bất mãn của các em có lý do 
chính đáng (ví dụ bắt các em ngồi trong phòng quá lâu, 
nhồi nhét vào đầu óc (ta thường gọi là “nhồi sọ”) các em 
nhiều quá, vòng tròn quá rộng và nhiều thành phần, 
nhiều lứa tuổi... làm các em thấy không thoải mái tự 
nhiên thì chúng ta phải cải tiến phương pháp truyền đạt 
của chúng ta, làm sao để các em “học mà chơi” và trong 
chơi vẫn học được. 


96 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


D: Anh có thể cho em một ví dụ không? 

A: Được chứ! Ví dụ học bài lịch sử đức Phật Thích Ca, 
nếu các em không thích phương pháp thuyết giảng thì 
chúng ta chiếu phim cho các em xem-phim nói tiếng Anh 
nhưng sau khi xem xong, chúng ta hỏi bằng tiếng Việt và 
tập cho các em trả lời bằng tiếng Việt; mỗi buổi học chiếu 
một đoạn ngắn thôi, để bảo đảm giờ học và chương trình 
cũng như gây sự hứng thú cho các em đoàn sinh. Trò 
chơi trong vòng tròn phải được giải thích rõ ràng và thu 
hút sự chú ý của đoàn sinh, nghĩa là phải chọn trò chơi 
mới một chút và giới thiệu một cách hấp dẫn... Ủa, thế 
còn E, đoàn Nữ OV của em cũng có chuyện nữa sao? 

E: Dạ phải đó Anh! Các em Nữ OV sắp tới đây sẽ 
được cắt dây (2) lên Đoàn; phần nhiều cũng được vui 
nhưng có vài em khóc không chịu lên Đoàn Anh à, cứ đòi 
ở lại OV để được vòi vĩnh các chị, được cưng chìu... làm 
sao đây hở Anh? 

C: Thì chúng ta hồi đó cũng vậy; ai cũng nuối tiếc tuổi 
thơ của mình, đó là tâm lý chung mà eml Em phải chịu 
khó dỗ dành, hứa hẹn là “mấy chị H.Tr. đoàn Thiếu Nữ 
cũng sẽ cưng các em lắm, chưa gì đã sắm quà lên Đoàn 
cho các em rồi, các em ngoan và giỏi, chị nào lại không 
thương, Đoàn nào lại không hân hoan đón tiếp”. 

A: Đúng vậy đó E, các em nữ, nhất là OV nữ thích 
được dỗ ngọt, nuông chiều... lắm! Nhưng cưng vừa vừa 
thôi nha, không khéo cứ làm nũng làm nớt hoài không ai 
ưa đâu! 

E: Dạ, còn nữa, em quên nói với Anh trong bài báo 
Đoàn em, vào dịp Vu Lan này có một em viết vê cha mẹ, 
mà viết “...They are stupid...”(3) Em ấy bảo rằng ba má 
không hiểu nó nên mới la rây nó... Em bảo dù sao đi 
nữa, em ấy phải bỏ mấy chữ đó em mới cho đưa vào tờ 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 97 


báo của Đơn vị mình nếu không thì thôi! Em giảng cho 
em ấy hiểu rằng nói cha mẹ mà nói là “stupid” thì đó là vô 
lễ, là bất hiếu nhưng em ấy nói “không, em thương ba 
má, em không bất hiếu nhưng họ stupid thì em nói là 
stupid chứ đâu phải là vô lễ?” Bây giờ em sẽ phải làm 
sao? 

A: Em nói với em ấy rằng: em thương ba má, em có 
hiếu với ba má thì em đâu có làm cho ba má buồn? Ba 
má la rây em là có lý do, nếu em không hiểu mà trách ba 
má thì chính em mới là stupid đó; làm sao em nói ba má 
“stupid” được? 

B: Con nít ở đây tức cười lắm, nó thấy bạn nó là người 
Mỹ, Mễ, v.v... kêu cha mẹ, cô chú... bằng tên thì nó cho 
rằng những người ấy cũng như bạn bè, ngang hàng, 
muốn nói gì thì nói!©©!I 

C: Đúng vậy! Vì thế chúng ta chắc phải có một buổi 
họp chung Oanh Vũ Nam Nữ lại, nói về ngày Hiếu và 
nhấn mạnh thêm vê phong tục tập quán của người Việt 
Nam mình đối với ông bà cha mẹ v.v... mới được! 

D: Điều này thì đâu có năm nào mình không làm đâu? 

E: Nhưng mỗi tháng lại có các em mới vào, nhiều em 
giống như “Mỹ con” vậy, hoàn toàn không biết phong tục 
Việt Nam là gì, thậm chí có hôm có một em còn hỏi em 
rằng : “Chị ơi, em là người nước nào?” (Whats my 
country?) nữa chứ! Đủ biết ở nhà phụ huynh không bao 
giờ nghĩ rằng mình phải dạy cho con biết nó là người Việt 
Naml"©eïll 

A: Thế đấy các em ạ, cho nên trong những giờ học 
tiếng Việt mình phải bồi dưỡng thêm cho các em những 
thiếu sót này, chứ không cân đợi Vu Lan mới nói đến 
chuyện hiếu thảo với cha mẹ đâu! 


98 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


B: Tóm lại, nhiệm vụ của chúng ta rất nặng nê! Vừa 
làm huynh trưởng, vừa làm babysit.(4) Đối với các em 
bình thường ngoan hiên siêng năng thì công việc của 
chúng ta tương đối dễ dàng còn đối với các em cá biệt thì 
thật là khó lắm. 

A: Đúng vậy, chúng ta cần truyền đạt, hướng dẫn các 
em sao cho các em thích các môn học với những trợ 
huấn cụ ví dụ như phim ảnh, băng vidéo, DVD, Cassette, 
TV... để trong khi học các em có cảm tưởng như được 
giải trí (học mà chơi). Các em cũng đừng quên khung 
cảnh thay đổi cũng tạo được hưng phấn trong lòng các 
em đoàn sinh nha! Thỉnh thoảng cho các em học dưới 
bóng cây, đi dạo rồi sau đó sinh hoạt trong những công 
viên có nhiều hoa đẹp v.v... Gần gũi với thiên nhiên, các 
em dễ mở rộng lòng mình ra hơn, bớt căng thẳng hơn, 
vừa có lợi cho thân và tâm của các em nữa. 

C: Và em nghĩ rằng nếu mỗi huynh trưởng chuyên 
chăm sóc từ năm em trở lại thì dễ thân với các em hơn, 
có thì giờ để tìm hiểu, thân cận, từ đó các em mới có thói 
quen nói chuyện với huynh trưởng, dễ tâm sự khi cần 
thiết. 

B: Em nghĩ tập cho các em sống trong tinh thân đồng 
đội cũng giúp các em cởi mở, không chỉ với huynh trưởng 
mà cả với các bạn đồng đội nữa! 

A: Phải rồi, và anh tin rằng tất cả các em đều sẽ thành 
công vì các em rất lo lắng cho đàn em của mình, hiểu 
biết và thương yêu là hai yếu tố quan trọng nhất trong 
việc giáo dục tuổi trẻ đấy các em ạ! Buổi mạn đàm đã dài 
rôi đó, các em nghỉ ngơi nha! Tạm biệt các em, tuần sau 
gặp! 

B,C,D,E: Dạ, chúng em xin chào tạm biệt Anh! Tuần 
sau gặp!# 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 99 


Ghi chú: 

(1) Teenager = lứa tuổi dậy thì của các em, từ 12 đến dưới 18 

(2) Lễ cắt dây = còn gọi là lễ lên Đoàn của một em Oanh Vũ (Y phục 
của OV là áo chemise lam và jupe xanh (có dây). Trong lễ Lên Đoàn 
dây treo jupe được cắt bỏ đi, ý nói em sẽ không mặc Jupe nữa mà 
mặc quần trắng áo dài Lam. 

(3) They are stupid = họ dốt nát 

(4) Babysit = giữ trẻ 


100 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


Bổn phận người Phật tử tại gia 








Kính thưa quí vị, 


Tuổi trẻ, đến với đạo Phật với nhiều bỡ ngỡ như người 
lạc vào khu rừng đầy hoa thơm cỏ lạ nhưng lại khó tìm lối 
ra. Tiết mục “Tuổi trẻ với Phật pháp” đến với các bạn trẻ, 
đặc biệt là những bạn trẻ Phật tử VN ở hải ngoại, trưởng 
thành tại một nơi mà tiếng mẹ đẻ không được dùng trong 
sinh hoạt hằng ngày, để giúp nói đến những việc rất bình 
thường nhưng có thể “khó” với họ. Ngoài ra, “Tuổi trẻ với 
Phật pháp” sẽ giúp chúng ta cùng tìm hiểu và thực hành 
Phật pháp, hâu đạt được an lạc, hạnh phúc và thảnh thơi 
ngay trong cuộc sống trước mặt cho bản thân, gia đình 
và cho mọi người quanh ta. Kính mời quý vị và các bạn 
trẻ cùng theo dõi câu chuyện hôm nay với tiêu đề “Bổn 
phận người Phật tử tại gia” với các bạn trẻ A,B,C. 

A: Xin chào các bạn! Người Phật tử là người con Phật, 
đi theo con đường của đức Phật, học sống theo giáo lý 
của Ngài, nhưng tại sao lại gọi là “người Phật tử tại gia” 
hả? 

C: Gọi như vậy để phân biệt với người Phật tử xuất gia 
là quí vị Sa-di, Sa-di-ni, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, v.v... sống 
ở chùa, “ly gia cát ái” nghĩa là thoát ly khỏi sự ràng buộc 
của tình cảm gia đình đó. 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 101 


A: Người Phật tử tại gia có phải còn được gọi là Ưu-bà- 
tắc (nam) và Ưu-bà-di (nữ) hay “cận sự nam”, “cận sự 
nữ” hay “thiện nam”, “tín nữ” nữa phải không? 

B: Đúng rồi, nói tóm lại, là Phật tử chúng ta có “4 
Chúng đồng tu” là Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu- 
bà-di. 

A: Vậy thì các bạn hãy cho biết bổn phận của những 
người Phật tử tại gia (PTTG) là gì ngay đi! 

C: Bổn phận chính của người PTTG là sống đúng với 
Phật pháp, truyền bá Phật pháp đến mọi người để mọi 
người được an lạc. 

B: Như vậy vấn đề là trước hết, người PTTG phải biết 
áp dụng Phật pháp vào đời sống hằng ngày để tự mình 
có sự an lạc, rồi mới đem an lạc cho người khác được, có 
phải không? 

A: Phải rồi! Làm sao để gọi là sống đúng theo Phật 
pháp và có an lạc? 

B: Trong Phẩm “Tịnh hạnh” của kinh Hoa Nghiêm, 
ngài Văn Thù có trả lời cho Phật tử tại gia, những vị Bồ- 
tát ở nhà, sống như thế nào gọi là sống đúng theo Phật 
pháp (sách do thầy Hằng Trường Việt dịch và giảng). 

C: Có phải ngài Văn Thù dạy ta nhìn mọi sự vật, hiện 
tượng trong cuộc đời này bằng cặp mắt trí tuệ, hướng về 
chân lý chứ đừng nhìn với cái tâm hẹp hòi, cố chấp... ? 

B: Đúng rồi! Ngài có đưa ra hơn 10 lời dạy cho người 
PPTG sử dụng để sống đúng tinh thần Phật pháp trong 
những hoàn cảnh sinh hoạt bình thường ở gia đình. 

A: Thật là hay quá, bạn hãy cho biết những lời dạy ấy 
đi! 

B: Bài học thứ nhất là Ngài dạy: ở gia đình, người 
PTTG phải nhường nhịn (không tranh giành), phải bao 
dung với mọi người, nói năng nhỏ nhẹ, phải biết lắng 


102 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


nghe, chuyện qua rồi đừng có nhắc lại, đừng trách móc, 
tránh bàn luận chuyện đúng sai, hay dở của các thành 
viên trong gia đình; nên chia sẻ chân lý, truyên đạt những 
gì mình học được trong Phật pháp để mọi người biết làm 
những điều thiện lành tránh điều hung ác. 

C: Có phải bài kệ thường nhắc nhở chúng ta mà hôm 
trước bạn đã nhắc đến hay không? 

Bồ-tát ở nhà 

nguyện rằng chúng sanh 

Điết nhà tánh Không 

tránh mọi bức bách. 

A: Tôi nhớ ra rồi! Nghĩa là mình yêu mến gia đình 
nhưng đừng quá tham luyến, quá khẩn trương để sinh ra 
đủ thứ stress - là “bức bách” - phải không? 

B: Phải rồi, các bạn đã nhớ đúng rồi đó. Còn đối với 
cha mẹ thì hiếu thảo, chăm sóc nhưng cũng phải biết 
rằng đức Phật đã dạy: “Tất cả chúng sanh đều là cha mẹ 
của chúng ta trong bảy kiếp”; ý nói là thương yêu thờ 
phụng cha mẹ là hiếu, nhưng phải từ lòng hiếu đó lan 
rộng ra đến mọi người chứ không phải chỉ biết chăm lo 
cho cha mẹ mình mà xúc phạm đến cha mẹ người khác, 
hay vì lòng hiếu mà làm những chuyện sai trái tội lỗi v.v... 
thì đó lại là bất hiếu. Ngoài ra, phải biết cha mẹ cần mình 
nhất là những lúc già yếu, bệnh tật, xúc cảm, tuyệt vọng, 
hãy gần gũi họ, lắng nghe họ và chia sẻ kinh nghiệm tu 
học với họ. Các bạn còn nhớ bài kệ này chứ? 

C: Ừ, nhớt Bài kệ nhắc nhở chúng ta là: 

Hiếu thảo cha mẹ, 

Nguyện rằng chúng sanh 

Khéo phụng sự Phái, 

Chăm sóc hết thảy! 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 103 


A: Tôi cũng nhớ bài kệ nói về gia đình nhỏ gồm vợ con 
nhưng 2 câu cuối chưa được thông suốt, các bạn hãy 
giảng nghĩa giùm nha: 

Vợ con sum vây, 

Nguyện rằng chúng sanh 

Oán thân bình đẳng 

Vĩnh ty tham trước. 

B: Đức Phật dạy: “Phải có duyên nợ với nhau trong 
nhiều đời nhiều kiếp mới thành vợ chồng”, vì vậy phải 
thương yêu giúp đỡ chia sẻ hạnh phúc hay đau khổ với 
nhau cho đúng đạo lý. Mặt khác, đừng yêu đương tham 
đắm quá mà sinh ra ích kỷ, rồi từ đó nghỉ ky, hiểu lầm, 
ghen tuông, ly dị v.v... kéo theo liên! Phải tập sống theo 
“trung đạo”-không thắt chặt quá, không thả lỏng quá-thì 
tình vợ chồng, con cái mới bên vững và dành cho nhau 
sự tự do đúng mức. Đó cũng là ý nghĩa mấy chữ “vĩnh ly 
tham trước” và “bình đẳng” đối với kẻ oán, người thân 
trong 2 câu cuối. Thế còn về “ngũ dục thất tình” các bạn 
có còn nhớ bài kệ nhắc nhở chúng ta như thế nào 
không? 

A: Đó là: 

Được hưởng ngũ dục, 

Nguyện rằng chúng sanh 

Nhổ mũi tên dục, 

Cứu cánh yên ổï. 

Nhưng tôi chưa nhớ ra ngũ dục là gì? Và tại sao gọi là 
“mũi tên dục”? 

B: Ngũ dục là 5 “đối tượng” (object) của dục vọng: tiền 
tài vật chất, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống hưởng thụ, ngủ 
nghỉ (tài, sắc, danh, thực, thùy). Đặc tính của ngũ dục là 
khiến người ta nghiện ngập chìm đắm-các bạn đừng 
tưởng chỉ có rượu hay thuốc phiện mới làm người ta 


104 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


nghiện đâu nha-ngay cả danh vọng, địa vị, sắc đẹp cũng 
làm người ta say đắm và nhận chìm người ta được (“sắc 
bất ba đào dị nịch nhân” - có nghĩa là “sắc đẹp không có 
sóng nhưng nhận chìm người ta dễ dàng” đó!) 

C: Bạn nói đúng quá! Ai đã nếm mùi ngũ dục thật khó 
mà buông xả. Cho dù bạn muốn tránh né, nó cũng vẫn 
còn gốc rễ nằm sâu trong đáy lòng, phải không? Hèn gì 
đức Phật nói “ngũ dục là gốc rễ của địa ngục đọa lạc” - 
giống như mũi tên độc đã ngấm vào da thịt, khó nhổ cho 
ra và dù nhổ ra được thì đau đớn biết bao nhiêu và chất 
độc đã ngấm vào cơ thể rồi! 

A: Như vậy thì nguy rồi! Cuộc sống của người PTTG 
luôn có ngũ dục vây quanh, làm sao mà tránh đây các 
bạn? 

B: Thì mình phải giữ mình bằng cách “tiết chế” những 
ham muốn (to bound your desire, to limit) chứ đâu có làm 
sao hơn! Mình thực hành các hạnh sau đây: biết đủ (tri 
túc), tịch tĩnh, đạm bạc, buông xả, ít muốn (tránh hưởng 
thụ). 

C: Tôi nghe quý thầy giảng rằng muốn tránh ngũ dục 
mình phải suy nghĩ như thế này: làm giàu để làm gì? 
Chết có đem theo được không? (để đối trị với “tài”) 

Sắc đẹp làm mê đắm lòng người, có thể dẫn đến tội 
ác, phạm giới v.v... có đáng cho mình hy sinh mọi thứ để 
chạy theo “sắc” hay không? 

Danh là thật hay là giả, là hình hay bóng? Chạy theo 
có phí thời gian không? (Tỉnh giấc mộng nồi kê chưa 
chín”) 

Thực (ăn): bệnh là do miệng mà vào, tham thực cực 
thân, ăn vào dễ, nhả ra khó 

Ngủ nghỉ (thùy): hưởng thụ sướng thân, sinh biếng 
nhác, ham vui, phóng dật; đến lúc giật mình thì thời gian 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 105 


không còn nữa, cái chết đến gần... có phải một đời hối 
hận không? 

A: Thế còn đi xem văn nghệ, ca nhạc v.v... có phải là 
“ngũ dục” không? 

C: Cũng có bài kệ nói vê ca nhạc tụ họp đó nha: 

Ca nhạc íụ họp 

Nguyện rằng chúng sanh 

Vui vớ chân lý 

Biết nhạc là giả. 

B: Ca nhạc, thơ văn, hội hoạ v.v... nói chung là văn 
nghệ có tác dụng nuôi dưỡng tinh thân, tâm hồn con 
người, đặc biệt âm nhạc có sức mạnh thay đổi trạng thái 
tâm hồn của người nghe. Vẻ đẹp, cái hay, cái kỳ diệu của 
nhạc và thơ, không chỉ loài người mới có, thật là đa dạng 
và phong phú, trời cũng có nhạc nữa đấy (nhạc trời) và 
tiếng chim hót, tiếng suối reo, thông reo v.v... không phải 
cũng là những khúc nhạc làm êm dịu tâm hồn ta hay 
sao? Tuy nhiên, âm nhạc có thể cứu người mà cũng có 
thể hại người; cái chính là chúng ta luôn tỉnh giác để biết 
rằng tìm vui trong ca nhạc chỉ là tạm bợ, niềm vui chân 
chính, cứu cánh của an lạc phải là tìm vui nơi Chánh 
pháp, nơi chân lý. 

C: Niềm vui nơi chân lý có phải là vui với Pháp, với sự 
chấm dứt của vọng tưởng, sự dừng lại của mọi ham 
muốn tham đắm hay không? 

B: Phải đó! 

A: Các bạn có muốn nghe câu chuyện về “Bài ca vô 
thanh” mà đức Phật đã kể ở một cõi trời không? 

C: Muốn chứ, bạn hãy kể đi! 

A: Có một vị Bồ-tát được mời lên một cung Trời thuyết 
pháp. Ngài yên lặng nhập định, chuẩn bị giảng kinh. Các 
Thiên nữ tán hoa, múa hát, nhạc Trời trổi lên ai nghe 


106 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


cũng thấy tâm thân nhẹ nhõm và hoàn toàn bị cuốn hút 
vào. Sau khi vị Bồ-tát thuyết pháp xong, vua Trời Đế 
Thích hỏi: “Thưa Ngài, Ngài là bậc đã du hành vô số cõi 
Trời, đã nghe vô số âm nhạc, phải chăng âm nhạc của 
chúng tôi ở đây là hay nhất?” Vị Bồ-tát chắp tay đáp rằng: 
“Thật hổ thẹn, xin Ngài thứ lỗi, theo thiển kiến, chẳng âm 
nhạc nào xuất sắc bằng bản nhạc của sự im lặng tuyệt 
đối, chẳng có bài hát nào du dương bằng âm điệu của 
chân lý, của Pháp!” Vua Trời bỗng nhiên tỉnh thức, học 
tập lắng nghe bài ca vô thanh. 

B: Trên đây là những nhắc nhở chúng ta, những người 
PTTG về những sinh hoạt bình thường, làm sao để được 
an lạc và làm cho mọi người thân quanh mình được an 
lạc. Ngoài ra, vê xử thế, chúng ta còn được dạy về “cách 
cho”, tức là bố thí nữa: 

Cñho ai vật gì 

Nguyện rằng chúng sanh 

Cho được mọi thứ 

Lòng chẳng ái trước. 

Nghĩa là đã cho thì nên thật lòng cho, không hối tiếc, 
không tính toán hay mong cầu được trả công vì “cho” là 
thành khẩn muốn làm vui lòng người, không phải là trao 
đổi, mua chuộc, nịnh bợ v.v... Cho hay bố thí chính là 
phương pháp mở rộng lòng từ bị, đối trị bệnh ích kỷ, hà 
tiện, keo kiệt, tham lam v.v... Các bạn còn gì bổ sung 
không? 

C: Tôi còn nhớ ngài Văn Thù còn dạy bài kệ này cho 
người PTTG: 

Nếu bị ách nạn 

Nguyện rằng chúng sanh 

Tuy ý tự tại 

Việc làm vô ngạt! 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 107 


Tôi có một thắc mắc là tại sao bị ách nạn là việc mình 
hoàn toàn bị động mà làm sao mình lại “tự tại”, “vô ngại” 
được hở các bạn? 

B: Bạn thắc mắc đúng lắm! Gặp tai nạn, bị áp bức, 
khống chế, ép buộc, oan ức v.v... là những điêu đâu có ai 
muốn xảy ra cho mình, tất nhiên là mình ở trong hoàn 
cảnh bị động và bất lực rồi, thế nhưng mình vẫn có thể 
“chủ động” trong cách tư duy (suy nghĩ, phản tỉnh) để 
không đi đến tình trạng khủng hoảng, tuyệt vọng, than 
thân trách phận, oán trời trách đất hay làm những việc 
điên rô phải hối hận cả đời như tự tử hay giết người hay 
nuôi thù oán hằng chục năm v.v... 

A: Tôi hiểu rồi! Nghĩa là khi gặp ách nạn, oan ức, mình 
nghĩ rằng đây là nghiệp nhân quá khứ của mình đã “chín” 
thành quả rồi-mình đã từng gây nhân hống hách, hiếp 
đáp người, gây khó khăn cho người, nói oan cho người, 
nên nay mình gặt quả bị mất tự do, tự tại, tự chủ. Bây giờ 
mình phải gây nhân lành gieo hạt giống thiện, từ bi hỷ xả 
để có thể gặt quả “tai qua nạn khỏi ách nạn tiêu trừ” phải 
không các bạn? 

C: Phải rôi! Có còn gì nữa không, các bạn? 

B: Còn chứt! Vừa rồi, chúng ta chỉ mới nói về bổn phận 
đối với bản thân mà chưa nói tới việc hộ trì Tam bảo. 

A: Phải rôi, Phật có dạy Chúng xuất gia thì trụ trì ngôi 
nhà Phật giáo còn hàng Phật tử tại gia phải hộ trì 
(protect, sponsor) Tam bảo đó nhal 

C: Cho một ví dụ cụ thể đi! Tôi thường nghe Tam bảo 
hộ trì mình, bảo vệ mình chứ đâu có nghe mình mà bảo 
vệ và hộ trì (sponsor) cho Tam bảo đâu anhl 

B: Tam bảo hộ trì mình là hộ trì về tâm linh, về kinh 
điển, về Phật pháp, còn mình hộ trì Tam bảo là về vật 
chất, vê phương tiện và chống lại “thú dữ” giữa cuộc đời 


108 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


làm hại chư Tăng, Ni... Tại bạn không nhớ đó thôi! Hồi 
Pháp nạn 1963, các chùa trên toàn quốc miền Nam Việt 
Nam bị lính tấn công vào đánh đập chư Tăng Ni và Phật 
tử, hồi đó Phật tử chùa nào tụ họp vê chùa đó để bảo vệ 
chư Tăng, Ni... Người Phật tử, bao gôm GĐPT của anh 
chị em chúng ta, cũng có mặt với quý Thầy, quý Sư cô 
của mình trong cơn biến động đó. Hằng ngàn hàng vạn 
Tăng Ni, Phật tử đã bị bắt bớ giam cầm, có vị đã tự thiêu 
để cầu nguyện, có vị bị chết vì súng đạn đàn áp hay chết 
trong tủ... 

C: Hồi nãy chúng ta mới nói đến các pháp tu, nhưng 
chưa nói hết, chỉ mới nói đến Bố Thí tức là thực hành 
hạnh Từ Bi, các bạn nhớ không? 

B: Nhớ chứ, thực hành Bố thí là thực hành 1 trong 4 
nhiếp sự (Four Assistant Methods): Bố thí (Donation_ 
donation of Goods, of Dharma, of Encouragement), Ái 
ngữ (Friendly Speech), Lợi hành (Benificial Actions), 
Đồng sự (Collaboration) - Những điều này chúng ta đã 
biết rồi. 

A: Chúng ta cũng cần nhắc nhau rằng chúng ta không 
chỉ biết hộ trì Tam bảo lúc Chùa gặp nguy hiểm mà ngày 
thường cũng vậy, không những chúng ta hộ trì bảo vệ 
chư Tăng Ni mà chúng ta còn quan tâm những việc như 
xây cất tu bổ chùa, việc ăn ở của chư Tăng Ni, việc tổ 
chức tu học cho Phật tử, việc chi phí cho các đại lễ Phật 
Đản, Vu Lan, Tết Nguyên đán v.v... cũng cân có tài 
chánh. Chúng ta cũng phải quan tâm đóng góp phần 
mình; bởi vì nếu không có Chùa, chúng ta làm sao “làm 
quen” với Tam bảo được, phải không? 

C: Phải rôi, nhưng đó là việc của Ban hộ trì Tam bảo ở 
các Chùa phải không? 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 109 


B: Đúng vậy; nhưng có nhiều Chùa nhỏ, ít chư Tăng, ít 
Thiện nam Tín nữ thì họ phải tự túc, nếu biết được, 
chúng ta cũng phải có bổn phận quan tâm hộ trì Tam bảo 
ở những nơi đó. 

A: OK. Vậy cũng tạm đủ rồi. Nếu PTTG chúng ta làm 
được những điều như chúng ta vừa học tập và thảo luận 
trên đây thì cũng đủ đem lại hạnh phúc, an lạc cho bản 
thân, cho gia đình và cho mọi người quanh ta, đó cũng là 
cách hoằng dương Phật pháp một cách hữu hiệu nhất, 
phải không các bạn? 

C: Phải rồi, vậy bài học hôm nay tạm đủ, xin tạm biệt 
nhai 

A và B: Tạm biệt! Tạm biệt! 


110 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


Phật giáo phương Tây 








Kính thưa quí vị và các Bạn, 


Hôm nay nhóm huynh trưởng trẻ muốn nói vê sự du 
nhập của Phật giáo hay Phật pháp nói riêng vào các 
nước Tây phương; chúng tôi xin mời quí vị theo dõi nội 
dung cuộc nói chuyện với 3 bạn trẻ quen thuộc A, B và C 
sau đây. 

A: Chào các em, hôm nay chúng ta nói vê đề tài gì đây 
hở? 

B: Thưa anh, ngày nay có thể nói rằng GĐPT đã có 
mặt trên khắp 5 châu (4 châu thì đúng hơn, vì ở Phi Châu 
chưa có GĐÐPT): Âu, Á, Úc, Mỹ; nhưng tại sao trong 
chương trình dạy Phật pháp cho các em, chúng ta không 
nói đến sự du nhập của Phật giáo ở Tây phương hở anh? 
Trong khi đó chúng ta học rất kỹ về sự du nhập của đạo 
Phật vào Việt Nam? 

C: Dạ, đúng vậy, em thấy quý Thượng tọa, Hòa 
thượng bên Đức, bên Pháp có rất nhiêu đệ tử xuất gia 
người phương Tây: Anh, Pháp, Đức, Mỹ... điều đó chứng 
tỏ họ cũng có biết vê đạo Phật rất lâu rồi phải không 
anh? 

A: Phải đó! Phật giáo thật ra đã có mặt ở phương Tây 
từ rất lâu nhưng mãi đến đầu thế kỷ thứ 19 mới có những 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 111 


cuốn sách nói vê Phật giáo dưới danh từ Buddhism (Anh) 
hay Boudhisme (Pháp) hay Buddhismus (Đức). 

B: Phật giáo truyên đến Tây phương là Phật giáo (PG) 
Ấn Độ, PG Trung Hoa, hay PG Nhật bản hay PG Việt 
Nam hở anh? 

A: Như chúng ta đã biết, mặc dù đức Phật Thích-ca 
bắt đầu giảng dạy Phật pháp tại Ấn Độ nhưng đạo Phật 
đâu có được phát triển mạnh tại Ấn Độ; lại nữa, vào thế 
kỷ thứ 11, PG gần như biến mất ở Ấn Độ do Ấn Độ giáo 
tàn sát tín đồ Phật Giáo và đốt phá tất cả kinh sách, chùa 
chiền và tu viện PG... Mặc khác, chúng ta thấy khi Phật 
giáo du nhập vào một đất nước nào thì nó liên hội nhập 
với phong tục, tập quán, văn hoá truyền thống... của 
nước đó. Vì vậy, PG Việt Nam khác với PG Nhật Bản hay 
PG Trung Hoa, và cũng không giống PG Tây Tạng... 
mặc dù cũng Thiên, cũng Tịnh độ, cũng Mật tông, v.v... 
Do đó, khi vào đến các nước phương Tây (Anh, Pháp, 
Đức, Mỹ, Canada, Úc...), Phật Giáo cũng mang sắc thái 
đặc biệt của Anh, Pháp, Mỹ, Canada... chứ không còn 
giống hoàn toàn 100% với PG của các nước Việt Nam, 
Lào, Cao Miên, Thái Lan, Nhật Bản, Trung Hoa, v.v... 
nữa. 

B: Tại sao người ta nói rằng ngày nay Phật giáo đi vào 
các cộng đồng xã hội phương Tây một cách dễ dàng và 
sống động hở anh? 

A: Tại vì giáo lý đạo Phật dựa trên căn bản duy lý và 
thực nghiệm, và đạo Phật giống như một triết lý sống hơn 
là một tôn giáo thuần túy nên gần gũi với các quan điểm 
vê khoa học thực nghiệm của phương Tây. 

C: Anh cho em một ví dụ cụ thể để em hiểu được câu 
nói này của anhl 


112 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


A: Ví dụ như giáo lý Nhân quả, giáo lý Duyên khởi, hay 
Bát chánh đạo, Tứ diệu đế... giáo sư Rhys Davids (người 
Anh) đã phát biểu rằng: “...khi nghiên cứu các tôn giáo 
trên thế giới, tôi đã khám phá ra rằng không một tôn giáo 
nào có thể vượt qua được vẻ đẹp và sự quán triệt Bát 
chánh đạo và Tứ diệu đế của đức Phật. Tôi rất mãn 
nguyện đem áp dụng vào cuộc đời tôi theo con đường 
đó.” 

B: Em nghe nói có một vị Đạt-lai Lạt-ma Tây Tạng đã 
nói từ cách đây mấy trăm năm rằng Phật giáo nói chung 
và PG Tây Tạng nói riêng sẽ được truyền bá rộng khắp 
qua Tây phương phải không Anh 2 

A: Đúng vậy, anh có đọc trong một cuốn sách mà anh 
quên tên sách rồi, có ghi rõ tên của vị Đạt-lai Lạt-ma đó 
nữa, và Ngài nói rằng: “Khi những con chim sắt bay lượn 
trên bầu trời, thì PG Tây Tạng sẽ được truyền giảng khắp 
nơi ở phương Tây và người dân Tây Tạng cũng ởi ra các 
nước phương Tây.” Hồi đó chưa có máy bay nên người ta 
không hiểu “chim sắt bay lượn trên bầu trời” là gì, sau 
này người ta đã hiểu được câu nói của Ngài như một câu 
“sấm” báo trước những điều sẽ xảy ra trong tương lai vậy 
đó! Vì sau đó đức Đạt-lai Lạtma 14 cũng như những 
người dân Tây Tạng bị Trung Quốc xâm chiếm, bắt bớ, 
phải trốn ra nước ngoài, bây giờ quả thật đã sống ở khắp 
nơi, từ Ấn Độ, Âu châu cho đến Úc, Canada, Mỹ... 
Những trường học cho Tăng sĩ Tây Tạng cũng có ở khắp 
nơi và ở đâu, đức Đạt-lai Lạt-ma 14 cũng được kính mến, 
ngưỡng mộ như một vị Phật sống. Ngài thường được mời 
giảng dạy Phật pháp tại các trường đại học, các buổi 
thuyết giảng của Ngài rất đông người nghe - hàng mấy 
ngàn người, mà vé vào cửa đã phải đặt mua từ mấy 
tháng trước mới có. 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 113 


C: Như vậy người Tây phương có đọc được chữ Ấn Độ 
(Pali và Sanskrit) không anh? 

A: Có chứ! người Tây phương sau khi đã biết PG thì 
tập trung nghiên cứu, học hỏi chứ không phải như dân 
mình, biết đến PG đã hơn 2000 năm rôi và PG mạnh 
nhất là từ những triêu đại Đinh, Lê, Lý, Trần... nhưng đến 
thế kỷ 21 rồi cũng còn rất nhiêu người tự cho mình là 
Phật tử nhưng không biết Bát chánh đạo hay Tứ diệu đế 
là gì nữal©©H 

B: Vì Ấn Độ là thuộc địa của Anh nên người Anh biết 
đạo Phật sớm nhất phải không anh? 

A: Cũng có thể lắm! nhưng tài liệu có ghi là những 
luận điểm Phật giáo viết bằng tiếng Sanskrit được Brian 
tìm thấy ở Nepal vào khoảng năm 1820, Christian Lassen 
thì đọc được tiếng Pali, Jean-Pierre Abel-Rémusat đọc 
được Kinh Phật bằng chữ Hán, và không lâu sau đó thì 
Hung Alexandre Csomas de Koros đọc được Tạng ngữ. 
Từ đó đạo Phật thật sự được đưa vào phương Tây và 
được các học giả, triết gia... nghiên cứu rất sâu và sách 
vê Phật pháp ở phương Tây cũng rất phong phú và đa 
dạng. 

C: Anh có thể cho chúng em biết sơ lược về sự phát 
triển PG ở vài nước phương Tây tiêu biểu không? 

A: Được chứ! ví dụ tại nước Anh thì Hội PG Anh quốc 
và Ái Nhĩ Lan (Buddhist Society of Great Britain & 
Ireland) được thành lập từ năm 1907, năm 1923 đổi tên 
thành The Buddhist Society; một trong những sáng lập 
viên là giáo sư Rhys Davids, người đã xuất bản nhiều 
sách nói về kinh điển PG bằng tiếng Pali và dịch ra tiếng 
Anh. Hiện nay có 340 cơ sở, đoàn thể, tổ chức, hội đoàn 
PG... trên khắp nước Anh trong đó có 2 tu viện nổi tiếng 
nhất, đó là: Amaravati và Chithurst. Chương trình Phật 


114 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


Pháp được chính phủ cho giảng dạy từ Tiểu học đến Đại 
học và có chương trình truyền bá PG qua các đài truyền 
hình, truyên thanh BBC nữa. 

B: Còn ở Pháp, PG có phát triển như ở nước Anh 
không? 

A: Pháp là nước đã từng chiếm Đông Dương (Việt 
Nam, Cambodia và Lào) làm thuộc địa nên đã tiếp xúc 
với nền văn minh Á Đông sớm nhất. Hơn nữa, sau khi 
chiến tranh Đông Dương (1954) kết thúc, làn sóng người 
Việt định cư trên đất Pháp tăng lên rất cao, và sau năm 
1975 thì làn sóng người VN tị nạn càng tăng lên cao hơn 
nữa. Phật giáo Việt nam theo chân người Việt cũng phát 
triển và tất nhiên, bên cạnh đó Phật giáo Trung Hoa, PG 
Nhật Bản và PG Tây Tạng... cũng bành trướng nhanh 
chóng tại đất nước lớn mạnh nhất Âu châu này. Hiện nay 
cộng đồng Phật giáo Pháp đã có hơn 200 cơ sở với hơn 
600 ngàn Phật tử; có tu viện Monastère Nalanda là nơi 
đào tạo và huấn luyện chư Tăng Ni cho các nước Âu 
Châu. Ở miền Nam nước Pháp có cơ sở Làng Mai (Plum 
Village) của Thiền sư Nhất Hạnh cũng là nơi đào tạo và 
phát triển phong trào học Thiền kể từ năm 1982. Mặc dù 
Phật Giáo mới du nhập vào Âu châu vào giữa thế kỷ 19 
nhưng số Phật tử tại Pháp đã chiếm 5% trong khi đó tín 
đồ Thệ giáo chiếm 6% và tín đồ Thiên Chúa giáo La Mã 
chiếm 12%. Những nhà nghiên cứu Phật học, những học 
giả, giáo sư đứng hàng đầu trong việc truyền bá đạo 
Phật tại Pháp là Eugene Burnouf, Sylvan Levi, Paul 
Demieville và Louis Reneu. 

C: Thế còn ở nước Nga có Phật tử không hở anh? 

A: Ồ, có chứ, không những có mà Phật giáo hiện diện 
trên đất Nga rất sớm nữa đó! Từ năm 1908 đã có một 
ngôi chùa tên là Kuntsechoinei được xây dựng ở St. 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 115 


Petersburg rồi! Em ruột của Nga Hoàng Nicolas II là 
hoàng thân Ukhtomsky rất uyên bác về Phật học. 

Kể từ năm 1917 thì phong trào PG ở đây cũng như các 
tôn giáo khác đều bị đàn áp và triệt tiêu; mãi cho đến 
cuối năm 1989 khi Cộng Hòa Liên Bang Xô Viết sụp đổ 
th Phật giáo Nga mới được phục hoạt. Chùa 
Kuntsechoiney được trả lại và được sửa chữa, hiện đang 
có các vị Sa-di tu học. Hội Phật giáo Estonia (The 
Estonian Buddhist Association) có 2 ngàn Phật tử với vị 
lãnh đạo được bầu làm cố vấn trong hội đồng chính phủ. 
Các cộng đồng PG ở Novosibirsk, Kiev, Khalov và 
Tashkent cũng được thành lập, 2 ngôi chùa lvolga và 
Ago đã được trùng tu, cũng là nơi sinh hoạt cho 20 đoàn 
thể Phật tử ở Siberia. Ở Kalmykia, một trung tâm PG 
cũng được thành lập và các hội Phật học trước đây ở 
Moscow (Mát-scơ-va) và Latvia cũng đang tái sinh hoạt 
rất tích cực. Các đài truyên thanh, truyền hình đều có 
chương trình phát thanh Phật giáo hằng tuần, điều này 
chứng tỏ người Nga đang có sự lựa chọn mới cho cuộc 
sống tâm linh của họ. 

C: Ở Âu châu còn có nước nào có phong trào Phật 
Giáo phát triển được nữa không anh? 

A: Tại lúc nảy em hỏi các nước tiêu biểu thôi, chứ thật 
ra, Phật giáo hiện diện ở hầu hết các quốc gia Âu Châu 
như Đức, Ý, Hoà Lan, Thụy Sĩ... kể cả ở Bắc Âu (Na Uy, 
Thụy Điển) và Đông Âu (Ba Lan, Tiệp Khắc); không 
những thế, chúng ta còn có GĐPT và BHD/GĐPT tại Âu 
Châu nữa đó! 

B: còn Phật giáo ở Úc Châu thì sao hở anh? 

A: theo thống kê của báo Sun Herald số Phật tử ở Úc 
vào năm 1986 là 80.387 người đã tăng thành 200.000 
người vào năm 1991. Như vậy là trong vòng 15 năm đã 


116 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


tăng 25%! Hội đồng PG New South Wales (Buddhist 
Council of New South Wakes) đã ghi nhận: “Phật giáo là 
tôn giáo phát triển nhanh nhất tại Úc”. Trên toàn nước Úc 
(và Tân Tây Lan - New Zealand) có khoảng 190 cơ sở 
Phật giáo, 2 viện Cao đẳng Phật học để đào tạo Tăng tài 
như thiền viện Wat Buddha Dhamma Meditation center ở 
New South Wales, thiên viện Bodhinyana ở Perth và 
chùa Buddhist Vihara ở Auckland (NZ)... đó là những nơi 
thu hút Phật tử và khách thập phương nhiều nhất. 
Thượng tọa Pannayavaro người Úc đã từng tu học ở Tích 
Lan và Miến Điện hơn 20 năm và đã thành lập thiền viện 
Vipassana tại Sydney. Cũng chính vị này đã mở trang 
báo điện tử giảng giáo lý của đức Phật qua internet và 
con số người theo dõi chương trình này đã lên tới 50.000 
người. 

C: Ở Úc và New Zealand không có chùa Việt Nam sao 
anh? 

A: Có chứ và rất nhiều nữa là khác, có cả GĐPT Việt 
Nam nữa; nhưng đây chúng ta chỉ bàn đến Phật giáo nói 
chung chứ chưa đề cập đến Phật giáo Việt Nam ở Úc. 

B: Ở Úc mà nhiều chùa Việt Nam vậy, huống gì ở Mỹ 
hở anh? Vì Hoa Kỳ có rất nhiều người Việt. 

A: Đúng vậy, và cộng đồng người Việt hải ngoại đông 
nhất và mạnh là ở Mỹ. Cứ nhìn vào con số các chùa và 
tu viện... được xây dựng rải rác khắp các tiểu bang trên 
đất nước Hoa Kỳ này, cũng đủ thấy sự lớn mạnh của PG 
Việt Nam ở đây. 

C: Chúng em cũng chưa biết hết những Tiểu bang nào 
có chùa của người Việt Nam và là những chùa nào nữa 
đó anh, nói cho chúng em nghe điI 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 117 


A: Có tất cả 39 tiểu bang trong 50 Tiểu bang của Hoa 
Kỳ đều có PG Việt Nam hoạt động, và chỗ nào có người 
Việt thì ở đó có chùa hay tự viện. 

B: Wow! sự hiện diện của PG Việt Nam trên đất Mỹ 
thật là càng ngày càng phát triển đến mức độ không ai 
ngờ được! Nếu không có anh thì hôm nay em không biết 
được sự phát triển “phù đổng thiên vương” của PG Việt 
Nam tại Mỹ rôi! Em cảm thấy tự hào quá! Xin cảm ơn 
anh thật nhiêu! 

C: Em cũng vậy. 

A: Thôi, chào tạm biệt các eml 

B& C: Tạm biệt! Tạm biệt! 


118 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


Ta-bà và Cực Lạc 








Kính thưa quí vị và các bạn, 
Xín kính chảo tái ngộ vớ quí vị và các bạn, 


Tuổi trẻ hôm nay đến với đạo Phật không còn như tuổi 
trẻ của những năm 50-60 nữa, hồi đó con người nói 
chung và tuổi trẻ nói riêng, đức tin mạnh hơn lý luận nên 
huynh trưởng GĐPT lúc đó dạy Phật pháp cho các em dễ 
dàng hơn, nhất là những bài học có chút màu sắc thần 
thoại, thân thông, những hiện tượng lạ hay những phép 
tu Mật tông, pháp chuyển di tâm thức (phowa), trì chú, 
v.v... Mà những điêu này, dù không có trong chương trình 
nhưng các em cũng có thể đọc trên Net và đưa ra thắc 
mắc nhờ anh chị Trưởng giải đáp!©©lI 

Tuổi trẻ thường hay đòi được “mắt thấy tai nghe” mặc 
dù hơn ai hết, họ đã được khoa học cho biết rằng khả 
năng thấy, nghe của mắt tai của con người rất hạn chế: 
những màu sắc mắt ghi nhận được không ngoài dãi 7 
màu: đỏ, cam, vàng, xanh (green), lam (blue), chàm 
(indigo), tím; ngoài 7 màu đó, mắt không thể thấy được 
rất nhiều những màu sắc khác gọi chung là tử ngoại 
(ultraviolet, ngoài màu tím) hay hồng ngoại (infra-red, 
ngoài màu đỏ). Còn tai cũng vậy, những âm thanh quá 
nhỏ - gọi chung là những hạ âm - lỗ tai con người không 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 119 


ghi nhận được nhưng loài chó có thể nghe được; còn 
những âm thanh quá lớn cũng có thể làm lỗ tai bị đau 
nhức hay thậm chí có thể bị điếc luôn!©©!! Như vậy mà 
còn đòi mắt thấy tai nghe gì nữa! Tuy nhiên, không vì thế 
mà người huynh trưởng không dám dạy cho đoàn sinh 
của mình những bài có trong chương trình tu học và chủ 
yếu là dạy cho các em áp dụng những bài học ấy vào 
cuộc sống như thế nào. 

Vì thế các huynh trưởng trẻ, thường trao đổi với nhau 
vê những vấn đề liên quan đến tu học của mình và dạy 
lại cho các em đoàn sinh của mình. Hôm nay, chúng tôi 
kính mời quí vị nghe cuộc hội thoại bỏ túi về vấn đề “Ta- 
bà và Cực lạc” lan rộng đến những từ ngữ Tha lực, Tự 
lực, Tịnh Độ, tu Thiền, tu Tịnh độ, Thiên Tịnh song tu, tu 
Mật tông, v.v... giữa 3 huynh trưởng A, B, C mà chúng ta 
đã từng làm quen trong mục này. 

A: Chào các bạn, hôm nay chúng ta nói về đề tài gì 
hả? 

B: Trước hết là về một câu hỏi của một em: “Tịnh Độ là 
gì? Cõi Cực lạc có hay không có?” và câu hỏi này được 
nhiều em hưởng ứng, các em rất thích nghe câu trả lời 
của mình. 

C: Vậy bạn đã trả lời như thế nào? 

B: Tôi trả lời rằng: “Trong kinh A-di-đà, đức Phật 
Thích-ca có giới thiệu về cõi nước của đức Phật A-di-đà ở 
Tây phương, đó là cõi Tịnh Độ hay Cực lạc." Và tôi có 
đọc những đoạn cho các em biết vê cõi nước đó, cũng có 
nói sơ vê 48 lời nguyện của đức Phật Di-đà. 

A: Rồi các em có hỏi tiếp không? 

B: Có chứ! Các em bảo rằng mình là Phật tử thì mình 
tin, còn những người khác làm sao để cho họ tin? 

C: Rồi bạn trả lời như thế nào? 


120 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


B: Tôi đem câu chuyện ngụ ngôn “Rùa và Cá” kể cho 
các em nghe và kết luận rằng: Rùa sống được cả trong 
nước lẫn trên cạn nên có thể biết những chuyện ở trong 
nước và có khả năng đi lên trên mặt đất để thấy những 
cảnh tượng trên mặt đất; còn Cá chỉ biết sống dưới nước, 
không có phổi, thở bằng mang, v.v... nên không thể hiểu 
được những gì có trên mặt đất mà Rùa thì không thể diễn 
tả cho Cá biết những gì ở trên mặt đất vì những thứ đó 
dưới nước không có, làm sao nói cho Cá hiểu được? 
Cũng vậy, cõi Cực lạc chỉ có trí Phật mới hiểu được vì 
Phật biết cả 2 cảnh giới - Ta-bà và Tịnh độ; còn chúng ta 
chỉ biết Ta-bà thôi, làm sao đức Phật giảng cho ta nghe 
hiểu được, chúng ta là Phật tử nên tin Phật là được rồi. 

C: Phải rồi, bạn có thể nói rằng người đã ăn xoài mới 
biết mùi vị của nó, còn người chưa bao giờ ăn làm sao 
biết? Vả lại, làm sao bảo người ta tả ra cho mình hiểu 
được? 

A: Đúng vậy, đừng nói là Cực-lạc, chỉ nói Paris, 
London, New York, Sydney, v.v... nếu bạn là một người 
suốt đời chưa ra khỏi nơi mình sống là miền thượng du 
Bắc Việt hay miền đầm lầy Cà Mau, chưa bao giờ nghe 
ai nói đến thì cũng không thể nào biết được. 

B: Phải, phải! Mình còn nói với các em là trong vũ trụ 
(universe) có hàng triệu ngân hà (galaxies), mỗi ngân hà 
có hàng tỷ ngôi sao, mỗi ngôi sao lại có những vệ tinh 
quay quanh nó, tạo nên một hệ thống hành tinh của nó. 
Quả đất của chúng ta cũng chỉ là một vệ tinh của một 
ngôi sao lớn là mặt trời tạo nên thái dương hệ - tức là hệ 
thống hành tinh của thái dương (thái dương=mặt trời). 
Điều đó khoa học mới kham phá sau này nhưng trong 
Kinh đức Phật đã nói (cách đây mấy ngàn năm) đến “tam 
thiên đại thiên thế giới” rồi! 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 121 


C: Như vậy là tốt rồi, chuyện các em đã giải quyết 
xong, hãy nói chuyện của mình đi! 

A: Bạn lại có chuyện gì? 

C: Mình không còn thắc mắc Tịnh Độ có hay không 
như các em nữa nhưng nghe nói người tu Tịnh Độ chỉ 
cần niệm Phật và dựa vào tha lực của đức Phật A-di-đà 
là được vãng sanh, vì đức Phật A-di-đà có lời nguyện là 
ai niệm danh hiệu Ngài đều được vãng sanh Cực lạc; 
mình thấy vô lý quá! Các Bạn có thể nói rõ điểm này 
không? 

B: Đâu có ai nói “hồ đồ” như vậy được !©©!! Người tu 
Tịnh Độ nương vào tha lực của đức Phật A-di-đà là đúng, 
nhưng nếu không tự lực tích cực làm lành tránh ác, giữ 
tâm niệm thanh tịnh, không tạo thói quen nhất tâm niệm 
Phật... thì làm sao khi chết có thể sáng suốt niệm Phật 
cầu vãng sanh được? Làm sao giữ tâm đừng tán loạn để 
niệm Phật được? 

A: Đúng vậy, thí dụ như mình có đủ hết các địa chỉ, số 
điện thoại cần thiết như bệnh viện, cấp cứu, bác sĩ gia 
đình, v.v... nhưng đến khi bệnh nặng nổi lên làm mình 
đau đớn, thần trí không tỉnh táo, không tìm ra được 
những địa chỉ đó đã ghi ở đâu thì làm sao mà kêu cứu 
được hở bạn C? Đó là chưa nói có còn đủ sức để bấm 
(dial) những số phone đó không nữa!©©lI 

C: Mình hiểu rồi, như vậy dựa vào tha lực chỉ là một 
phần, còn phải nỗ lực tinh tấn niệm Phật, và một khi đã 
nhất tâm niệm Phật tức là phải có định tâm rồi, đâu khác 
gì Thiền nữa, phải không? 

B: Đúng vậy! Chúng ta phải biết kết hợp tự lực và tha 
lực chứ không nên quá khích cho rằng mình chỉ cần tự 
lực không cần tha lực hay ngược lại, chỉ cần 6 chữ Di-đà 
là tốc vãng Tịnh Đội 


122 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


A: Bạn nói đúng lắm, ai nói rằng tu Thiền không cần 
tha lực? Tu Thiên mới chính là cân tha lực đó, không phải 
sao? Các bạn có nghe nói không, tu Thiền mà không có 
Thầy hướng dẫn thì nhiều người đã đi đến điên loạn, tẩu 
hỏa nhập ma, v.v... cho nên cái tha lực lớn nhất đó là ông 
Thầy của mình, người hướng dẫn cho mình tu Thiền đó 
các bạn ạ! Đi tham dự các khóa tu, đi nghe giảng ở 
Chùa, hay nghe những bài giảng trên Net, v.v... không 
phải là tha lực sao? 

C: Phải rôi, mình đồng ý, tha lực còn làm mình vững 
tin hơn, có thể nói là nhờ có tha lực mà tự lực sẽ tăng 
trưởng; nhưng có người nói rằng vừa tu Thiền vừa tu Tịnh 
độ giống như người đi qua sông bằng cách đứng 2 chân 
lên trên 2 chiếc thuyền; như vậy thì nguy hiểm quá! 

B: Với giả thuyết như vậy thì thấy rõ người ấy sẽ bị té 
nhưng nếu dựa vào thực tế, trong những cuộc đua 
thuyền vòng quanh thế giới, người ta thấy rằng phần lớn 
những loại thuyền đôi (catamaran) hay thuyền 3 
(trimaran) là những loại thuyên buồm gồm 2 hay 3 chiếc 
thuyền nhỏ ghép lại, đều thắng giải vì nó chắc chắn 
không bị hư giữa đường (gảy cột buôm, lủng đáy, v.v...) 
và đi nhanh hơn nhiều. 

A: Đúng thế, với 37 Phẩm trợ đạo mà chúng ta đã học, 
ta có thể tu theo một hay nhiều phẩm vì mỗi phẩm hỗ trợ 
cho những phẩm kia, đâu có thể nói rằng “tu bố thí thì chỉ 
nên lo chuyện bố thí đi, đừng vừa tu bố thí vừa trì giới” 
được, có phải không? 

C: Bạn muốn nói rằng Bồ-tát tu Lục độ Ba-la-mật cũng 
như đi trên chiếc thuyên có sáu máy hay thuyền buôm 
gồm sáu thuyền nhỏ ghép lại? Như vậy tốc độ sẽ nhanh 
lắm? 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 123 


A: Phải! Vì vậy điêu phải cần biết là người lái có đủ 
khả năng điều khiển thuyên máy không; cũng như đi xe 
hơi nhanh hơn đi bộ nhưng phải biết lái xe, đi máy bay 
phản lực nhanh hơn xe hơi nhưng phải biết lái máy bay 
phản lực vì nếu không đủ khả năng hay sơ sót vê kỷ 
thuật thì không những không đến nơi mà còn mất mạng, 
tan xác nữa I©©!l 

B: Như vậy là chúng ta đã nắm vững về tha lực, tự lực. 
Bây giờ xin hỏi các bạn, ta có thể tu hai, ba pháp môn 
cùng lúc hay không? Ví dụ như ta thường nghe “Thiền 
Giáo đồng hành”, hay “Thiên Tịnh song tu”, hay “Thiền 
Tịnh Mật đồng hành” đó! 

C: Tôi có nghe một vị Thầy giảng rằng có thể tu hai, 
ba pháp môn cùng một lúc, ta có thể chọn một cái làm 
pháp môn chính (chánh tu) và những cái kia là phụ (trợ 
tu, trợ đạo). 

A: Phải rồi, có lý lắm, như vậy nếu bạn tu Thiền mà 
muốn tu thêm Tịnh Độ thì chỉ cần khi xả thiên, bạn phát 
nguyện và hồi hướng cầu về Cực lạc để được tiếp tục tu 
học với Tăng thân thanh tịnh của cõi đó. 

B: Tổ Vĩnh Minh, vị tổ thứ 6 của Tịnh Độ tông, có nói: 
“Có Thiền có Tịnh Độ giống như cọp thêm sừng” (Hữu 
Thiền, hữu Tịnh Độ dụ như đới giác hổi. 

C: Nhưng hiện giờ chúng ta đang ở cõi Ta-bà, hằng 
ngày phải đối diện với nhiều phiền não khổ đau, làm sao 
để đối phó và vượt qua những chướng ngại đó, hay chỉ 
cần niệm Phật A-di-đà là đủ? 

A: Tu Tịnh độ mà nếu chúng ta không xa lìa ham 
muốn, không buông bỏ yêu-ghét, thị phi, không thoát ra 
khỏi lưới ái dục, còn luyến tiếc hư danh, tài sản, v.v... thì 
cho dù đức Phật A-di-đà có đến rước, e rằng chúng ta 


124 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


cũng không đi nỗi, vì nghiệp ái quá nặng, không phải 
sao? ! ©@ell 

B: Hay! Bạn nói làm tôi nhớ đến câu chuyện của 
Thangtong Gyelpo, vị Thầy Mật tông Tây Tạng nổi tiếng 
về phép “chuyển di tâm thức” (Phowa); nghĩa là có khả 
năng tống thần thức của người hấp hối về thẳng cõi Cực 
lạc. Người nào vừa chết hay đang hấp hối mà có duyên 
lành gặp được hay thỉnh được Ngài thì coi như chắc chắn 
vãng sanh. 

C: Thật là kỳ diệu, câu chuyện như thế nào? 

B: Một hôm, Ngài đến một làng kia, tập họp dân làng 
lại và tuyên bố rằng: hôm nay là ngày lành tháng tốt, ai 
muốn về Cực lạc ta sẽ giúp cho. Nói xong, Ngài nhìn 
khắp mọi người nhưng không ai trả lời cả, trong khi ngày 
thường, họ băng ngàn lội suối để thỉnh Ngài về nhà làm 
phép phowa hay cầu siêu cho thân nhân. Thấy lạ, Ngài 
hỏi từng người. Chỉ vào một thanh niên, Ngài hỏi: “Chú 
không muốn về Cực lạc à?” Người thanh niên trả lời: “Dạ, 
thưa Ngài! con muốn lắm chứ nhưng còn mẹ già nên 
không thể bỏ đi”. Chỉ vào một người trung niên, Ngài hỏi: 
“Anh có muốn vê Cực lạc không?” - “Thưa Ngài, con 
muốn lắm nhưng bây giờ còn vợ con nên chưa đi được”, 
v.v... Cứ như thế Ngài hỏi hết mọi người trong làng, cả 
người trẻ lẫn người già, người nào cũng từ chối chưa 
muốn về Cực lạc bây giờ với đủ mọi lý do: còn cha mẹ, 
vợ con, ruộng đất, nhà cửa, nợ nân, v.v... và v.v... Cuối 
cùng có một em bé 10 tuổi bằng lòng về cõi Cực lạc ngay 
hôm nay - em mồ côi cha mẹ và không có họ hàng bà 
con gì hết! 

C: Hèn gì đức Phật ngày xưa khi vê kinh thành Ca-tỳ- 
la-vệ chỉ cho phép những người xuất gia mới được đi 
theo Ngài thôi! 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 125 


A: Tôi nghĩ rằng ngay cả những vị xuất gia nếu có mặt 
trong làng trên đây cũng chưa chắc đã sẵn sàng để về 
Cực lạc ngay bây giờ vì quí Ngài còn nhiều việc phải làm 
như việc Chùa, những Phật sự quan trọng còn dang dở, 
V.V... 

B: Đúng vậy, như bạn A đã nói hồi nãy, tu Tịnh Độ 
cũng phải trau giôi phước huệ, làm chủ tâm ý, có định lực 
để xa lìa ái dục, xa lìa ham muốn... thì khi lâm chung, 
đức Phật A-di-đà đến rước mới đủ dũng cảm cắt đứt 
những hệ lụy tình cảm thế gian thường tình đi theo Ngài 
về Cực lạc được chứ! 

C: Đúng rồi, chỉ có Thần Chết, xuất hiện bất cứ lúc 
nào mới đem một người ởi khi thọ mạng đã hết, không ai 
lấy hẹn trước, cũng không ai từ chối được mà thôi. Vì 
vậy, ta phải chuẩn bị để khi Thần Chết hiện ra ta vẫn còn 
sáng suốt để nhất tâm niệm Phật A-di-đà, cầu Ngài đến 
rước chúng ta về Cực lạc, phải không? 

A: Phải, phải! Những ai đang tu Tịnh Độ có nghĩa là họ 
đã biết và đã gieo duyên với đức Phật A-di-đà từ nhiều 
đời nhiêu kiếp trước nhưng nghiệp ái quá nặng, định tâm 
còn yếu nên chưa xả được, vì vậy mới kẹt lại Ta-bà đó 
thôi. Chư Tổ có câu: “Ái bất trọng bất sinh Ta-bà, niệm 
bất nhất bất sinh Tịnh Độ” đã rõ ràng quá rồi! 

C: Câu đó nghĩa là gì vậy? 

B: Nghĩa là “nghiệp ái không nặng thì đã không sinh ra 
ở cõi Ta-bà này, niệm Phật không nhất tâm thì không thể 
sinh về Tịnh Độ Cực lạc được”. 

C: Như vậy, tu Tịnh thêm Thiên để tăng định lực như 
thế nào hở các bạn? 

A: Bạn chia thời khóa biểu ngồi Thiền, niệm Phật... 
hay thực hành chuyên niệm là tốt nhất. 


126 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


B: Ngồi Thiền giúp thân trụ vững vàng thì tâm mới 
định. Trong lúc ngồi niệm Phật, bạn phải nhiếp tâm chăm 
chú không để những ý tưởng khác chen vào; nếu có một 
tạp niệm thì phải nhận ra ngay, trở về với chánh niệm, để 
biết rằng niệm Phật là nhớ nghĩ đến Phật; chứ niệm Phật 
mà nhớ nghĩ chuyện đời, vui buôn giận hờn, v.v... thì làm 
sao tương ưng với Phật và cảnh giới Tịnh Độ của Phật 
được? 

C: Cảm ơn các bạn nhiều, tôi đã hiểu vì sao niệm Phật 
không chuyên nhất thì không thể sinh vê thế giới Tây 
phương Cực lạc được. 

A: Dù tu Thiền, tu Tịnh hay Thiên Tịnh song tu nhưng 
đang còn sống ở thế gian này, chúng ta vẫn phải thực 
hành những công hạnh khác như lễ Phật, sám hối, bố thí, 
cúng dường... để tạo phước, mới mong nghiệp chướng 
(hay ma chướng của ngoại cảnh hay ở ngay trong tâm 
chúng ta) không phá hoại đường tu của chúng ta. 

B: Đúng vậy, mục đích chính của tu hành là để cầu 
giải thoát sinh tử luân hôi. Tu Thiền, tu Tịnh Độ, tu Mật 
tông... hay bất cứ tu pháp môn nào mà vẫn còn tham 
đắm thế gian, không xa lìa ái dục, thì cũng giống như 
muốn chèo thuyền qua sông mà dây neo buộc vào bờ 
vẫn chưa chịu tháo ra! ©@lI 

C: Các bạn có nghe nói Ta-bà với Tịnh độ là một hay 
không? Và có nghe bài kệ này chưa? 

Trang nghiêm Tịnh độ 

Nơi cõi Ta-bả 

Đất Tâm thanh tịnh 

Hiển lộ ngàn hoa. 

A: Có nghe rồi! Đó là quan niệm của Thiên “bây-giờ và 
ở-đây” (now and here); theo đó, chánh niệm là Tịnh độ, là 
an lạc rôi. Lúc đó dù ta đang uống trà, đang đánh răng 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 127 


súc miệng, đang mở máy TV hay máy vi tính (computer), 
đang lặt rau, đang đổ rác, v.v... Nghĩa là bất cứ đang làm 
việc gì bình thường nhất, giản dị nhất, ta cũng cảm nhận 
được thực tại nhiệm mầu, cảm nhận được cái tịnh trong 
cái bất tinh (cái sạch trong cái dơ), cái thường trong vô 
thường, vì lúc đó tâm ta đang ở trạng thái thật thanh tịnh, 
vườn tâm đang nở hoa . 

B: Có phải bạn nói những thi kệ phỏng theo “Tỳ-ni 
nhật dụng thiết yếu” mà chúng ta đã dạy cho các em học 
thuộc và áp dụng trong đời sống hằng ngày không? 

A: Phải đói! 

C: Tôi cũng đã nhớ ra rồi, để tôi đọc các bạn nghe 
nhai 


Chén trả trong hai ta/ 
Chánh niệm nâng tròn đầy 
Thân và tâm an trú 

Bây giờ và ở đây. 


Đánh răng và súc miệng 
Cho sạch nghiệp nói năng 
Miệng thơm lời chánh ngữ 
Hoa nở tự vườn tâm. 


Một thùng rác bẩn 

Một bông hồng thơm 
Muôn vật chuyển hóa 
Thường trong vô thường. 


Mất trời xanh rờn 
Một rổ rau tươi 
Vạn pháp nương nhau 


128 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


tam nên cuộc đời. 

C: Tôi quên mất 2 bài vê máy vi tính và xem TV rồi! 
B: Đó là : 

Tâm là máy truyền hình 

Với muôn ngàn nút bấm 

Chọn thế giới an lành 

Cho tươi vui cuộc sống. 


Thắp lên máy vi tính 

Ý tếp xúc với tàng 

Tuệ giác cảng tăng trưởng 

Nuôi lớn “hiểu” và “thương”. 

A: Nói tóm lại, Ta-bà hay Cực lạc đều xuất phát từ 
tâm, khi tâm ta thanh tịnh, ta thấy thế giới thanh tịnh; khi 
tâm ta lăng xăng, ngoại cảnh đều lăng xăng tán loạn 
theo... Trong cuộc sống, vì vậy nhiều khi trong một vài 
sát-na nào đó, một vài giây phút nào đó, ta quả thật đã 
nếm được mùi vị an lạc của thế giới thanh tịnh ở cõi Tây 
phương Cực lạc của đức Phật A-di-đà, chỉ là không lâu, 
ta lại bị cuốn hút vào những ham muốn, vui buồn, đấu 
tranh... của cuộc đời, nên đời đời cứ trôi lăn trong sinh tử. 

B: Như vậy hôm nay chúng ta đã giải quyết được 
nhiều nghi vấn về tu hành, vê Nhân gian Tịnh Độ, Tự lực, 
Tha lực... Thật vui và lợi ích, xin tạm biệt các bạn, chúng 
ta hẹn gặp lại lần sau nha! 

A và C: Tạm biệt, tạm biệt! 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 129 


Tứ động tâm 








Kính thưa quí vị và các bạn, 


Tuổi trẻ Phật giáo hôm nay khác với tuổi trẻ PG ngày 
xưa rất nhiều. Ví dụ như ngày xưa Phật tử không được 
đọc những Kinh “lớn” như Kim Cang, Lăng Nghiêm, Duy 
Ma Cật, v.v... vì quí Thầy, quí Sư Cô cố vấn giáo hạnh sợ 
các em chưa đủ tuổi để hiểu, rồi đâm ra hiểu lệch lạc, 
“mang tội”... Còn bây giờ, cho hay không cho cũng không 
thành vấn đề, các em chỉ cần lên “net” thì cái gì cũng có. 
Tuy nhiên, có nhiều chuyện thì các em biết về chữ nghĩa 
mà thực tế chưa biết hay có nhiều danh từ rất dễ hiểu mà 
các em không hiểu, trái lại những từ “cao siêu hơn” thì lại 
hiểu được! Vì vậy, các em luôn thắc mắc. Xin mời quí vị 
theo dõi cuộc hội thoại của mấy anh chị em huynh trưởng 
GĐPT trẻ A, B, C mà chúng ta đã làm quen qua mấy lân 
trước với đề tài Tứ Động Tâm, chủ yếu là Bồ-đề Đạo 
Tràng. 

A: Chào các em, hôm nay gần cuối năm 2005 rồi! Các 
em định nói chuyện gì đây? 

B: Dạ, chúng em định hỏi anh vê mấy chữ “tứ động 
tâm” là gì? 

C: Phải đó, Tứ vô lượng tâm hay Tứ thánh đế hay Tứ 
chánh cần, Tứ như ý túc, Tứ nhiếp pháp... chúng em đều 


130 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


đã học nhưng Tứ động tâm sao chúng em chưa học hở 
anh? 

A: Các em đã biết rôi nhưng không gọi tên như vậy 
thôi, chứ sao lại chưa học được! 

C: Thật sao? Biết hồi nào? 

A: Hồi học lịch sử đức Phật Thích-ca từ sơ sinh đến 
nhập diệt đó! Các em đều biết đức Phật đản sinh ở đâu? 
Thành đạo ở đâu? Thuyết giảng bài pháp đầu tiên ở đâu? 
Và nhập diệt ở đâu chứ? 

B: Dạ, nhất định rồi, dễ mà! đức Phật sinh ở vườn 
Lâm-tỳ-ni, thành Đạo ở Bồ-đề Đạo Tràng, thuyết giảng 
Tứ Đế (Bốn sự thật cao thuợng) ở vườn Nai (Lộc Uyển), 
và nhập diệt ở thành Câu-thi-la. 

A: Đúng rồi! 4 chỗ em vừa kể gọi là “4 động tâm” hay 
“tứ động tâm” cũng vậy; vì khi người con Phật đến đó 
không ai là không xúc động mạnh, xúc động đến tận tâm 
can. 

C: À thì ra vậy, hèn gì em cứ thắc mắc tại sao mình 
không được học! 

A: Bây giờ các em muốn nói động tâm nào trước? 

B: Dạ, hôm nay sắp đến ngày Thành Đạo, anh nói cho 
chúng em về Bồ-đề Đạo Tràng trước đi nha! 

A: Bồ-đề Đạo Tràng ở thành phố Bodh Gaya của Ấn 
Độ. Đây có lẽ là Thánh tích quan trọng nhất, được chính 
phủ Ấn đặc biệt quan tâm tu sửa, và hằng năm du khách 
Phật tử hay không Phật tử đều đến đây tham quan rất 
đông. 

C: Vậy hồi tháng 11/04 có lễ hội hành hương (LHHH) 
của GĐÐĐPT, anh cũng có đi chứ? 

A: Đúng vậy, các thành viên của các phái đoàn GĐPT 
được ăn, ở và sinh hoạt tại Trung tâm tu học Viên giác ở 
Bodh Gaya (Viên Giác Institute Center) của thầy Thích 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 131 


Như Điển, rất gần Bồ-đề Đạo Tràng. Mỗi buổi sáng, cứ 
4giờ30 là anh chị em mình được quí Thầy hướng dẫn ra 
Bồ-đề Đạo tràng, dưới cội Bồ-đề lịch sử để đi kinh hành, 
tụng kinh, bái sám và lễ lạy (nghĩa là đê đầu đảnh lễ) cội 
cây Bồ-đề. 

B: Thật là thích quá anh hở? GĐPT chúng ta ở đó 
được mãy ngày và làm những việc gì hở anh? 

A: Có nhiều phái đoàn, nhiều anh chị vì công tác, đã 
đến trước nhiều ngày nên không thể nói chính xác là anh 
chị em chúng ta lưu lại đó mấy ngày, nhưng tất cả mọi 
người đều đã ở đó ít nhất là 5 ngày, và liên tiếp trong 3 
ngày cuối cùng, trước khi rời BĐĐT, chúng ta đã tiến 
hành các Phật sự quan trọng, mang tính chất lịch sử, đó 
là lễ “rước ánh sáng” đại hùng đại lực, đại từ bi về Đại 
hội, lễ “thí phát gieo duyên lành xuất gia” cho một số anh 
chị em huynh trưởng và lễ thọ cấp Dũng ngay dưới Cội 
Cây Bồ-đề lịch sử của người anh Cả hải ngoại của chúng 
ta, anh Tâm Huệ Cao Chánh Hựu. 

C: Anh có thể mô tả sơ cho chúng em quang cảnh 
chung của Bồ-đê Đạo Tràng như thế nào không? 

A: Được chứ, đó là một khu rộng lớn, cỡ lớn hơn những 
công viên lớn (park) ở Hoa kỳ mà chúng ta thường gặp, 
gồm nhiều Thánh tích như Đại Tháp (Maha), hô Rồng Mù 
(Muchalinda), tòa tháp Animes Lochan, nơi đức Phật 
Thích-ca ngồi quan sát trong tuân thứ 2 sau khi thành 
đạo, mặt hướng về cội Bồ-đề, và nhiều tòa tháp, công 
trình xây dựng mang đặc tính của nhiều quốc gia Phật 
giáo cúng dường, như đại hồng chung của Nhật Bản, Việt 
Nam, công trình “hòn non bộ” Ngũ Hành sơn với núi non 
hoa lá kiểu bonsai do nghệ nhân xứ Huế thực hiện. 
Trong tháp Animes Lochan hiện chứa 3 tạng kinh Hoa 
Nghiêm bằng chữ Tây Tạng. 


132 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


B: Chỗ đó có đông người bản xứ đến tụng kinh như 
chúng ta không? 

A: Họ còn đến sớm hơn anh chị em mình nữa! Nghĩa 
là họ đã có mặt từ nửa đêm hay tự bao giờ không rõ, 
người thì dâng hoa, tụng kinh, chiêm bái các tượng Phật, 
người cầu nguyện, ngồi thiền, v.v... Không chỉ người dân 
bản xứ mà nhiều người “ngoại quốc” như Trung Hoa, 
Nhật Bản, Tây Tạng, Âu Châu, Việt Nam, v.v... Các vị 
Lạt-.ma Tây Tạng đảnh lễ khác hơn dân VN mình. Họ 
mang 2 chiếc dép vào 2 bàn tay, và khi gieo mình xuống 
đảnh lễ; họ duỗi thẳng 2 cánh tay lên đầu, bằng cách 
“chà” 2 bàn tay lên mặt đất để thân mình nằm sát đất - 
đúng nghĩa “gieo 5 vóc” xuống đất (đầu mình và tứ chỉ). 

C: Bên trong Đại Tháp như thế nào hở anh? 

A: Bên trong Đại Tháp có tượng đức Phật Thích-ca 
trong tư thế kiết già, tay trái gác lên đùi phải, tay phải 
buông xuôi, bàn tay trong tư thế bắt ấn địa xúc, mặt 
hướng về phía Đông. Nghe nói bức tượng này đã có trên 
1700 năm và tác giả điêu khắc bức tượng này là hóa thân 
của Bồ-tát Di-lặc. Bức tượng đã được tìm thấy và phục 
chế sau một thời gian dài bị chôn vùi,... 

B: Còn cây Bồ-đề lịch sử? 

A: Thân cây Bồ-đề to lắm, ít nhất là 5, 7 người ôm mới 
kín vòng! Tàng lá Bồ-đề phủ rộng ra khoảng 10m trĩu 
xuống, có những trụ chống làm giá đỡ, khá cao; người ta 
đã xây một bức tường bằng xi măng vây kín cội Bồ-đề, 
chỉ để một cửa vừa đủ cho một người ra vào, bên trong 
có tòa Kim Cang bằng sa thạch do vua Asoka lập, nơi 
đức Phật ngồi nhập đại định 49 ngày. Anh chị em mình 
được vào thăm bên trong, vì thây Như Điển có mượn chìa 
khóa mở cửa cho anh chị em chiêm bái cội Bồ-đề. Mọi 
người đi chung quanh cây, chạm trán vào thân cây, có 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 133 


người còn vốc một nắm đất dưới gốc nữa. Nghe đâu 
những vị quản lý khu BĐĐT có nhắc nhở “yêu cầu quí PT 
đừng lấy đất dưới gốc cây, vì như thế cây sẽ chết!” Hai 
năm trước, cội Bồ-đề suýt chết vì hàng trăm, hàng ngàn 
người đến thăm viếng, mỗi người đều vốc một nắm đất! 
Cây làm sao sống nổi! Phải nhờ hội bảo vệ thực vật quốc 
tế chăm sóc, cây mới sống được đến nay!©©l!I 

Vị trí cội Bồ-đề phía Tây Bắc, từ tòa ngồi đức Phật 
nhìn ra sông Ni-liên-thuyên là hướng Đông, và sao Mai 
mọc lên cũng từ hướng đó. 

B: Cội Bồ-đề còn gì đặc biệt không anh? 

A: Bên ngoài cội Bồ-đề lịch sử còn có hai dấu chân 
Phật rất lớn, to gấp 10 lần dấu chân bình thường, khắc 
trên đá và được lồng kính để bảo vệ. Phật tử đem hoa 
đặt lên mặt kính cúng dường. Hoa được dùng để cúng 
dường hầu hết không phải hoa sen mà là hoa Súng, màu 
trắng hay hồng tím; cánh hoa và cọng rất to gấp mấy lần 
hoa Súng ở Việt Nam hay ở Hoa Kỳ. Đi vào khu vực Bồ- 
đề Đạo Tràng, tất cả giày dép đều được để ở ngoài, nên 
khi đi thiền hành hay đi thăm các nơi bên trong đều đi 
chân trần, cảm nhận được sự mát lạnh của nên gạch hay 
đất. 

C: Còn hồ Rồng Mù như thế nào anh? 

A: Chỗ này có tượng đức Phật Thích-ca ngồi giữa hồ, 
đây là nơi đức Phật ngồi tọa thiền trong tuần lễ thứ 6 sau 
khi giác ngộ. Hình tạc tượng Ngài ngồi nhập định và được 
rắn thần hổ mang chúa xòe mang ra rất rộng để che mưa 
cho Ngài. Rất xa bên kia là sông Ni-liên-thuyền, rừng khổ 
hạnh cây thưa và xơ xác, và ngôi làng Sujata (khu làng 
lấy tên người nữ mục đồng dâng bát sữa lên đức Thế 
Tôn trước khi Ngài thành đạo). Sông Ni-liên-thuyền mùa 
hè không có nước, nằm trơ trọi với những bãi cát vàng 


134 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


rộng và dài với vài con lạch nhỏ nơi dân làng dùng để 
tắm gội, giặt giũ... Nghe nói mùa mưa thì nước sông Ni- 
liên-thuyên dâng lên đến bụng. 

B: Anh chị em còn đi đâu nữa, sau khi rời BĐĐT hở 
anh? đến động tâm thứ 2 hở? 

A: Không, phái đoàn còn ởi cứu trợ các nơi quanh khu 
vực BĐĐT rồi sau đó mới đi đến thành Vương-xá, lên núi 
Linh Thứu được nhìn thấy thạch động của ngài A-nan, 
ngài Maha Ca-diếp, thăm Phật học viện Nalanda, thăm 
Tịnh xá Trúc Lâm, v.v... rồi mới đi chiêm bái động tâm 
thứ 2, đó là vườn Nai (Lộc Uyển - Samath). 

C: Vườn Nai ở có xa BĐĐT lắm không anh? 

A: Từ Bồ-đề Đạo Tràng, phải vượt 300km mới đến 
vườn Nai. Ngày xưa phương tiện giao thông khó khăn 
hơn bây giờ, đủ biết đức Thế Tôn phải tốn biết bao nhiêu 
ngày giờ để đến Lộc Uyển độ cho 5 anh em ông Kiều- 
trân-như! Vườn Nai hay Lộc Uyển thuộc xứ Ba-la-nai 
(Banerès) là một khu rộng rãi vô cùng với nhiều cây cao 
bóng mát, chim hót vang lừng. Thật là một nơi lý tưởng 
để chuyển pháp luân; hèn gì trước đức Thích-ca đã có 3 
vị Phật khác là Câu-lưu-tôn, Câu-na-hàm và Phật Ca- 
diếp. Đại Tháp chuyển pháp luân (Dharmekkha) đánh 
dấu nơi đức Phật giảng bài Pháp đầu tiên. Tháp có hình 
khối tròn, cao 31,3m đường kính 28,3m đứng sừng sững, 
thi gan cùng năm tháng, do vua A-dục (Asoka) dựng lên 
cách đây hơn 2 ngàn 3 trăm năm (300 năm trước Tây 
lịch); trong vườn còn lưu lại 6 bức tượng, của đức Bổn sư 
và 5 anh em tôn giả Kiều-trân-như. 

B: Anh có nhìn thấy trụ đá của Vua A-dục sai khắc với 
hình 4 con sư tử mà anh chị em chúng ta dùng làm biểu 
tượng cho trại HL/HTr. A Dục không anh? 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 135 


A: Có chứ, đó là trụ đá cao 21,33m đánh dấu nơi đức 
Phật Thích-ca phân công cho 60 vị đệ tử của Ngài đi 
hoằng pháp khắp nơi... Ngày nay, trụ đá này đã bị gãy 
làm mấy khúc! Trên đó có ghi lời dạy của đức Thế Tôn 
với các đệ tử của Ngài là phải sống hòa hợp thương yêu 
nhau. Tượng sư tử thì được đặt tại viện bảo tàng, ở ngoài 
khuôn viên vườn Lộc Uyển. 

C: Quí Thầy có thuyết pháp cho anh chị em mình tại 
vườn Nai không hở anh? 

A: À may có câu hỏi của em, anh quên kể, là sau khi 
hành lễ xong, quí Thầy bảo anh chị em chúng ta ngồi 
vòng tròn dưới các tàng cây đầy bóng mát để nghe quí 
Thầy nói về những sự kiện liên quan đến Lộc Uyển. Anh 
có cảm giác như được trở vê quá khứ khi đức Thế tôn 
thuyết bài pháp đầu tiên cho anh em ông Kiều-trần-như 
vậy! Rải rác đây đó trong vườn Nai còn nhiêu nên móng 
thấp, di tích của các tu viện, Tăng xá ngày xưa... 

B: Thế rồi đoàn người lại đi thăm động tâm thứ 3 phải 
không anh? 

A: Phải đó! Từ vườn Nai, đoàn hành hương vượt thêm 
260 km về phía Bắc để đến động tâm thứ 3 là Câu-thi-na 
(Kushinagar), nơi đức Phật nhập Niết-bàn. Câu-thi-na 
thuộc thành phố Kasia, bang Uttar Pradesh, một trong 
những bang nghèo nhất xứ Ấn Độ. Khi đến chùa Niết- 
bàn, nơi cách đây hơn 2500 năm đức Phật từ giã thế gian 
và chư đệ tử của Ngài; lòng mọi người se lại... Tượng 
Niết-bàn dài chừng 6m, toàn thân Ngài sắc vàng, thế 
nằm gối đầu lên tay phải, đỉnh đầu hướng về phương 
Bắc, đúng như tài liệu tu học của anh chị em mình - 
nhiều người lấy la bàn ra kiểm chứng và rất lấy làm hoan 
hỷ nữa! Ngôi chùa Niết-bàn này do hội Phật giáo Miến 
Điện (Myanmar) xây cất. 


136 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


C: Vậy anh chị em mình có được thấy chỗ trà tỳ nhục 
thân của đức Phật khi xưa không anh? 

B: Và có được thấy ngọc xá-lợi của đức Phật không? 

A: Có, đại tháp trà tỳ nơi hỏa táng nhục thân đức Phật 
ở cách chùa Niết-bàn khoảng 1 km về phía Bắc. Tuy 
nhiên ngôi tháp đã bị phá hư từ lâu, bây giờ thay vào đó 
là một mộ gạch cổ to lớn tạc tượng đức Phật nằm, đầu 
cũng hướng về phương Bắc. Chung quanh ngôi mộ là 
một công viên với đủ loại hoa đầy màu sắc, hương 
thơm... xá-lợi Phật được thờ trong các chùa Việt Nam, 
chùa Thái Lan... với kiến trúc đặc trưng của mỗi nước. 
Anh chị em chúng ta được Ni sư trụ trì chùa Linh Sơn mở 
kim quan ra cho chiêm ngưỡng ngọc xá-lợi đủ màu, và 
được Ni sư giải thích tường tận về tính chất bất hoại linh 
thiêng của ngọc xá-lợi. 

C: Như vậy động tâm thứ tư là vườn Lâm-tÿy-ni đáng lễ 
được xem trước hết vì đó là nơi Thái tử Tất-đạt-đa 
(Sidhartha) đản sanh nhưng bây giờ được xem sau cùng 
phải không anh? Tại sao vậy? 

A: Đúng đó! Động tâm thứ 4 là vườn Lâm-tÿ-ni 
(Lumbini); mà vườn Lâm-ty-ni ngày nay thuộc Népal chứ 
không thuộc Ấn Độ. Từ Câu-thi-na phải đi hơn 148km 
mới đến Sonauli là biên giới Ấn Độ - Népal và phải mất 
nửa giờ để làm thủ tục visa qua biên giới! Népal là một xứ 
nhỏ và nghèo nhưng đã phá bỏ thành kiến về giai cấp từ 
lâu, thật xứng đáng là quê hương của đức Từ Phụ Thích- 
ca Mâu-ni. 

B: Có phải Népal có rất nhiều đảng phái không anh? 

A: Phải đó! Có đến 80 đảng phái lớn nhỏ!©©!! Ngoài 
ra, quân chính phủ và quân phiến loạn thường đụng độ, 
tình hình không được an ninh. Mấy năm trước đây, một 
ngôi chùa Nhật ở Lâm-tỳ-ni bị cướp tấn công và bắn chết 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 137 


vị Sư phó Trụ trì! May mắn là lúc anh chị em mình qua thì 
hai bên đang ngưng chiến nên tình hình tương đối yên 
tính. Khu vực vườn Lâm-tÿy-ni rộng mênh mông và đang 
trong thời kỳ xây dựng qui mô để đón du khách. Phái 
đoàn của anh chị em chúng ta được quí Thầy hướng dẫn 
hành lễ, tụng niệm trước trụ đá của vua A Dục xây vào 
năm 249 trước Tây lịch, và tấm bảng có hàng chữ khắc 
bằng tiếng Anh và tiếng Pali (hay Sanskrit?2) đại ý như 
sau: Lòng tưởng nhớ đến ngày trọng đại của Trời, Người, 
cách đây mấy ngàn năm: “Ngày Đản sanh của đức Thế 
Tôn! Chính nơi đây Ngài đã sinh ra làm thân người, rồi 
xuất gia tìm Đạo, để chỉ đường giải thoát cho chúng 
sanh.” 

C: Có chỗ nào ghi dấu 7 bước chân của Thái tử sơ 
sinh không hở anh? 

A: Để từ từ anh kể. Phía ngoài là cảnh hoang tàn đổ 
nát của những đền đài vương giả một thời vàng son, 
nhưng bên trong có đền mẫu hậu Maya, với một tấm bia 
đá để sâu dưới mặt đất, đánh dấu nơi đức Phật đản 
sanh, được bao bọc bằng một lớp gương dày. Phía trên 
tường là một tấm phù điêu khắc hình mẫu hậu Maya 
đang với tay bẻ cành cây Vô-ưu, bên hông ngài Maya là 
thái tử mới sinh và di mẫu Maha Ba-xà-ba-đề đang dang 
tay ẫm Thái tử. Bên trong có những ô đất vuông vức, ghi 
vị trí từng dấu chân của đức Sơ sinh bước đi và dấu chân 
của Maya hoàng hậu, chỗ ấy được gọi là ngôi bảo tồn 
“bảy bước xưng tôn”; gân đó có một hồ nước có nhiều 
bậc đi xuống. Tục truyên đó là nơi hoàng hậu Maya 
xuống tắm trước khi sinh Thái tử và cũng là nơi Thái tử 
được tắm sau khi đản sinh. Tấm bảng ghi “Sacred Pond. 
Mayadevi bathed here before giving birth to Buddha” còn 


138 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


được gọi là nơi “chín rồng phun nước”. Anh chị em GĐPT 
rất vui khi nhớ lại bài tán tụng ghi trong cẩm nang LHHH: 

Chí tâm đảnh lễ 

Dưới cây Vô-ưu 

Đản sanh thị hiện 

Chín rồng phun nước 

Bảy bước xưng tôn 

Bổn sư Thích-ca MMâu-ni Phật 

B: Như vậy, đức Phật của chúng ta là người Népal anh 
hở? Anh có thể nói thêm về người dân Népal không? 

A: Đúng vậy, đức Phật Thích-ca và hoàng triều Ca-tỳ- 
la-vệ là dân Népal, không phải Ấn- độ, da họ nâu và sáng 
chứ không đen và phục sức đơn giản, không phức tạp và 
loè loẹt như dân Ấn. Phụ nữ Ấn thích đẫy đà, mập mạp 
còn phụ nữ Népal thì cao và thon thả. Dòng họ Thích-ca 
bây giờ vẫn còn trong hình thái bộ tộc như xưa, tất cả 
đều theo Bái Hỏa giáo, thờ thân Lửa và suy tôn một trinh 
nữ khoảng 15, 16 tuổi làm nữ vương, hằng năm có 
những cuộc tế lễ, rước kiệu, v.v... 

C: Thật lạ quá phải không anh? Bà con dòng họ của 
đức Phật mà không biết Phật là ai, lại đi thờ Thân Lửa, 
trong khi cả thế giới đang qui ngưỡng đức Phật như một 
nhà giáo dục vĩ đại, một giáo chủ đặc biệt, độc đáo với 
giáo lý vô ngã, với những câu tuyên bố bất hủ như: “Ta là 
Phật đã thành, các người là Phật sẽ thành” hay “Không 
có giai cấp trong giọt máu cùng đỏ và giọt nước mắt cùng 
mặn” hay “oán thù không thể tiêu diệt hận thù, chỉ có từ 
bi mới dập tắt được lửa hận thù mà thôi”, v.v... em thật 
không hiểu nổi! ©©l!! 

A: Đúng vậy, thật đáng tiếc nhưng cũng dễ hiểu thôi vì 
Ấn Độ nói chung và Népal nói riêng đã từng bao phen bị 
Hồi giáo cai trị, họ đã giết hại nhiều thế hệ của Phật tử 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 139 


nói chung, dòng họ Thích-ca nói riêng... mục đích tiêu 
diệt Phật giáo, làm tuyệt giống Phật nên chỉ còn Sri 
Lanca là còn lưu truyền kinh điển, Phật pháp. 

B: Buổi nói chuyện hôm nay thật bổ ích cho chúng em, 
mặc dù phần cuối nhắc đến dòng họ Thích-ca làm anh 
chị em chúng ta thật bùi ngùi! Em xin cảm ơn anh nhiều 
và xin hẹn gặp lại lần sau. Tạm biệt! 

A &C: Tạm biệt! Tạm biệtI 


140 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


Xảo nguyện 








Kính thưa quí vị và các bạn, 


Mùa Xuân lại trở vê, thiên hạ lại chúc nhau, gởi đến 
cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất (best wishes) về 
sức khỏe (sự trường thọ), tài lộc (của cải vật chất, công 
danh sự nghiệp), gia đình (con đàn, cháu đống)... nhưng 
những lời chúc này vẫn bị thi sĩ Tú Xương “chê”: 

L ẳng tặng mà nghe nó chúc nhau 

Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu 

hen này ông quyết đi buôn cối 

Thiên hạ bao nhiêu đứa giã giâu. (giã trầu) 

Rồi nếu họ chúc thăng quan tiến chức thì thi sĩ đi buôn 
lọng, chúc đông con, nhiều cháu thì thi sĩ “đuổi” họ “lên 
núi ở với khỉ”, v.v... Nhà thơ trào phúng này thì không có 
cái gì mà ông không châm biếm nếu ông cho là “nhố 
nhăng, kịch cỡm”. 

Thiên sư Bankei cũng không thấy “năm mới” hay “năm 
cũ” gì cả, ông nói: 

Có gì quan trọng năm mới hay năm cũ? 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 141 


Tôi duỗi chân nằm ngủ an nhiên. 

Vì đối với Thiên sư: 

Mùa Xuân hoa đào nở 

Mùa Thu có lá rơi 

Cảnh sắc tự nhiên của đất trời 

Tất cả đều là ngữ ngôn của diệu pháp. 

Và nói chung, đối với các thiên sư, thì các Ngài không 
“lăng xăng” bận tâm như chúng ta bận tâm với Xuân, Hạ, 
Thu, Đông, vì nội tâm của các Ngài đã được chuyển hóa, 
không còn phân biệt nên không bị ràng buộc bởi không 
gian, thời gian... nữal 

Còn đối với Xuân Diệu, nhà thơ đã một thời được coi 
như “thi sĩ của tình yêu”, cũng bi quan khi nhìn tuổi trẻ đi 
qua không cách gì ngăn lại: 

Nói làm chỉ rằng Xuân vẫn tuần hoàn 

Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại? 

Như vậy, những gì chúng ta chúc nhau có phải là “best 
wishes” không? Xin mời quí vị và các bạn tham dự cuộc 
hội thoại bỏ túi giữa 3 huynh trưởng GĐPT mà chúng ta 
đã từng làm quen, nói vê những lời chúc tốt đẹp nhất, 
thiện xảo nhất, hoàn toàn nhất là như thế nào? 

B: Hôm nay gần Tết rồi! Chúng ta hãy bàn vê những 
lời chúc tụng và mong ước ởi nhai 

C: Phải đó, nói về “xảo nguyện” dịp này là đúng điệu 
nhất! © ©!! 

A: Đề tài hôm nay thật mới lạ quá! Xảo nguyện dịch ra 
tiếng Anh là gì hả? 

C: Tạm dịch là “perfect wishes” đi! 

B: Phải đó, Xảo nguyện là những thỉnh nguyện (mong 
ước) thiện xảo. 

A: Thế nào mới là một mong ước thiện xảo đây? Chứ 
không phải mình muốn mong ước cái gì cũng được sao? 


142 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


B: Mong ước là quyền của mình, nhưng không phải 
mong ước nào cũng là thiện xảo cả đâu. Thật vậy, các 
bạn thấy không? Thói thường, chúng ta hay mong câu 
kiểu như “cầu cho tôi thi đậu” hay “cầu cho tôi buôn may 
bán đắt” hay “cầu cho tôi được trúng số” hay “cầu cho gia 
đình tôi sớm ngày ổn định”, v.v... nghĩa là những lời câu 
nguyện xoay quanh “cái tôi” hay “cái của tôi” không thôi! 

C: A, tôi hiểu rồi, có phải bạn nói rằng “xảo nguyện” là 
những điều mong cầu không xoay quanh “cái tôi” nhỏ 
hẹp mà hướng về tha nhân, vê muôn loài chúng sanh 
nữa phải không? 

B: Phải rồi! 

A: A, tôi cũng nhớ ra rồi, ví dụ như trong bài Tự quy y: 
“Tự về nương Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đại 
đạo, phát tâm vô thượng. Tự về nương Pháp, xin nguyện 
chúng sanh, hiểu rõ kinh tạng, trí huệ như biển. Tự về 
nương Tăng, xin nguyện chúng sanh, bao gôm đại 
chúng, tất cả hòa thuận.” Đó phải không? 

B: Đúng lắm, các bạn nói và hiểu đúng lắm! Tuy nhiên, 
“Xảo nguyện” không chỉ là những lời nguyện thiện xảo 
mà còn là một phương pháp giáo dục cái nhìn cũng như 
điều chỉnh những phản ứng của mình trước những cảnh 
“mắt thấy, tai nghe, thân tiếp xúc.” 

A: Hay quá ha? Nhưng bạn hãy nói rõ thêm một chút 
nữa đi 

B: Tôi xin nói rõ hơn về những phản ứng của mình 
trước mỗi hoàn cảnh: Các bạn thấy không? Thật ra, bản 
thân của các sự vật, hiện tượng chỉ là một dữ kiện (data) 
bình thường. Nhưng vì mỗi người chúng ta ai cũng có 
muôn ngàn ký ức (memories) và cảm xúc (strongly 
affected, very much impressed) về một cảnh nào đó, một 
vật gì đó... cho nên mỗi vật, mỗi cảnh đều gắn liền và gợi 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 143 


lên một tâm trạng cảm xúc. Có khi đối với người này thì 
vật đó, cảnh đó không gợi lên cái gì hết nhưng với người 
kia thì gây ra thật nhiều xúc động không ai ngờ được. 

C: Phải đó! Lấy thí dụ như khi nhìn một cuốn kinh: có 
người nhớ ngay đến đức Phật, chùa, nhà thờ, Chúa... hay 
cảm thấy an lạc, hạnh phúc, nhẹ nhàng, thanh thoát... có 
người lại liên tưởng đến các tà giáo, mê tín, dị đoan, 
những nhà tu đạo đức giả, sư hổ mang... hay gợi lên 
những cảm xúc như chán ghét, mệt mỏi, buôn ngủ, hay 
những ý tưởng như “táo”, “vô ích”, “dài dòng”, “dõm” v.v... 

B: Đúng vậy, hễ mắt nhìn thấy gì, thì óc lập tức phản 
xạ (react, reflect), liên kết với những dữ kiện sẵn có trong 
ký ức. Có những phản xạ tự nhiên để tự bảo vệ bản thân 
(fight or fight response) như khi thấy con rắn, con cọp... 
lập tức toát mồ hôi, nhảy lùi lại và quay lưng chạy. 

A: Vậy là chuyện thường, đâu có gì phải sửa đổi các 
phản xạ? 

B: Ngoài những phản xạ tự nhiên như vậy ra, còn có 
những phản xạ làm cho tim mình đập mạnh, thần kinh 
căng thẳng. Ví dụ như, có một anh X kia từng bị người 
bạn Y của mình phê bình, châm biếm trước đám đông, 
nên mỗi khi gặp Y thì anh X tránh mặt hay lòng thấy khó 
chịu, thần kinh căng thẳng; đó cũng là một cách phản xạ. 
Trái lại, nếu gặp người mình ngưỡng mộ, yêu mến thì tim 
cũng đập mạnh nhưng cảm giác khoan khoái, nhẹ 
nhàng, phấn khởi, chứ không căng thẳng, khó chịu chút 
nào!!© @!! Từ lúc nhỏ chúng ta đã quen với những phản 
xạ không lựa chọn như vậy, không hề ý thức về quá trình 
hình thành của chúng ra sao. Nếu những phản xạ ấy đưa 
đến an lạc giải thoát thì rất may mắn, nhưng nếu những 
phản xạ ấy đưa đến phiền não, bệnh hoạn, chấp trước 


144 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


vào bản ngã, v.v... thì chúng ta cần phải sửa đổi chúng 
lại. 

C: Làm cách nào để sửa đổi lại những phản xạ ấy? 

B: Phương pháp để giáo dục cái nhìn và điều chỉnh lại 
những phản xạ gọi là “xảo nguyện” đó. Mỗi lần nhìn thấy 
cảnh, hay làm một công việc trong ngày, chúng ta đều 
lập một lời nguyện thiện xảo, ví dụ như: Múc nước để rửa 
tay, xin nguyện cho mọi người, có đôi bàn tay sạch, gìn 
giữ Giáo pháp này. 

A: Hay ghê, bạn hãy nói rõ hơn đi nhai 

B: Cái nhìn và phản xạ tuy là 2 quá trình (process) 
khác nhau nhưng chúng xảy ra tiếp theo nhau trong 
khoảnh khắc (thời gian rất ngắn); bởi vậy, giáo dục phản 
xạ tức là giáo dục cái nhìn, thay đổi cách nhìn tức là thay 
đổi cuộc sống, vì nhìn là sống. Phải giáo dục cái nhìn để 
phản xạ không phải là phiên não, chấp trước. 

C: Thật là hay đó! Vậy bắt đầu giáo dục cái nhìn là làm 
như thế nào? 

B: Trước hết là đổi hướng nhìn. Từ xưa đến nay chúng 
ta chỉ quen nghĩ đến mình (cái tôi nhỏ hẹp), bây giờ mỗi 
khi đối cảnh (tiếp xúc với cảnh bên ngoài), ta phải bắt 
đầu lời nguyện là: “nguyện rằng chúng sanh”, nghĩa là 
nghĩ đến tất cả mọi người trước hết, cũng có nghĩa là 
hướng đến chân lý. 

A: Rồi làm sao thay đổi phản xạ? 

B: Như đã nói, những vật, cảnh... mà mắt nhìn thấy 
thường gắn liền với những ký ức đã nằm sâu trong tiềm 
thức (subconsciousness); bây giờ ta phải làm sao để móc 
nối cái nhìn với chân lý chứ không cho nó móc vào với 
những ký ức đã tích tụ từ xa xưa. Muốn vậy, khi thấy một 
cảnh hay làm một việc ta phát một lời nguyện hướng vê 
chân lý; lâu dân sẽ giúp ta sống với chân lý. 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 145 


C: A, tôi hiểu rồi, vì vậy ban đầu lời nguyện chỉ là một 
lời nhắc nhở để ta ngẫm nghĩ về chân lý, sau rồi thành 
thói quen, hễ gặp cảnh là tự động phát nguyện, những lời 
nguyện không bị móc nối vào ký ức mà lại móc với chân 
lý giải thoát phải không? 

A: Vậy chứ “Xảo Nguyện” có giống như thực tập các 
bài thi kệ của thây Nhất Hạnh dịch thoát từ cuốn “Tỳ-ni 
nhật dụng thiết yếu” dành cho các chú Sa-di (tiểu) trong 
chùa không hả? 

B: Chính thị đó, bạn hiểu rồi chứ gì? Tuy nhiên “Tỳ-ni 
nhật dụng thiết yếu” chỉ là một phần; còn phẩm Tịnh 
Hạnh (kinh Hoa Nghiêm) mới đầy đủ những thi kệ dùng 
cho phương pháp Xảo Nguyện - khoảng chừng 141 bài 
thì phải. 

C: Bạn có biết thật sự công dụng của những bài kệ 
cũng như các phương pháp xảo nguyện là ở đâu không? 

B: Một chú sa di (hay chúng ta đây) hằng ngày đọc 
tụng những bài thi kệ cho đến khi thuộc lòng rôi sau đó 
thực tập quán tưởng và suy nghĩ theo lời nguyện trong 
kinh. Như vậy, chú bắt đầu có cái nhìn theo chân lý, rồi 
đưa tới được sống theo chân lý, kết quả tất nhiên là một 
ngày nào đó chú sẽ chứng nhập chân lý. 

A: Các bạn có thể giới thiệu những bài kệ đó không? 
Để chúng ta cùng nhau tập sửa đổi cái nhìn và điều 
chỉnh lại các phản xạ theo đúng chân lý. 

B: Được chứ, ngoài những bài trong kinh - lập nguyện 
khi làm những công việc thường ngày trong chùa - Thầy 
Nhất Hạnh còn sáng tác thêm những bài kệ mà ngày xưa 
đức Phật chưa dạy cho các chú tiểu, vì lúc đó chưa có 
điện thoại, cũng chưa có máy vi tính... nữa đó! Còn thây 
Hằng Trường thì dịch trọn phẩm Tịnh hạnh của kinh Hoa 


146 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


Nghiêm đầy đủ vê phương pháp “Xảo Nguyện”. Ví dụ 
như là: 
Kệ nghe Ca nhạc 
Ca nhạc íụu họp 
Nguyện rằng chúng sanh 
Vui với chân lý 
Biết nhạc là giả. 
Kệ bước xuống đất 
Bỏ chân xuống đất 
Nguyện rằng chúng sanh 
Tâm đắc giải thoát 
An trụ bất động. 
Kệ Bước đi 
Thoăn thoắt dấn bước 
Nguyện rằng chúng sanh 
Đạo f”nh pháp giới 
Tâm không chướng ngại. 
Đường thẳng 
Gặp đường thẳng tắp 
Nguyện rằng chúng sanh 
Cối lòng chính frực 
Không dối, không nựnh. 
Thấy cây cầu 
Khí thấy cây cầu 
Nguyện rằng chúng sanh 
Rộng cứu độ hết 
Giống như cây câu. 
Thấy nước chảy 
Nếu thấy nước chảy 
Nguyện rằng chúng sanh 
Có chí làm lành 
Tẩy trừ cấu hoặc. 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 147 


Mở máy vi tính 

Thắp lên máy vi tính 

Ý ẩiếp xúc với Tàng 

Tập khí nguyện chuyển hóa 

Nuôi lớn Hiểu và Thương. 

Mở cửa sổ 

Mở cửa nhìn pháp thân 

Đời mâu nhiệm vô cùng 

tòng dặn lòng tỉnh thức 

Dòng nước 1âm trong ngân. 

C: Mình cũng có thể tự đặt ra những thi kệ riêng cho 
mình chứ, phải không bạn? 

B: Đúng vậy, miễn là mình biết được bố cục của các 
thi kệ và lời nguyện của mình hướng về chân lý, vậy là 
được rồi. 

A: Vậy chứ bạn nói có thi kệ vê câm máy điện thoại 
hay là đi thiền hành hay là đi xe đạp đâu? 

B: À đây, bạn muốn biết thì tôi đọc nha: 

Cầm điện thoại lên 

Tiếng ởi ngoài ngàn dặm 

Xây dựng niềm tín yêu 

Mỗi lời là châu ngoc 

Mỗi lời là gấm thêu. 

Thiền hành 

Ý về muôn vạn nẻo 

Thiên lộ tâm an nhiên 

Từng bước gió mát dậy 

Từng buớc nở hoa se. 

Đi xe đạp 

Ngồi thẳng trên xe đạp 

Vững chãi giữ thăng bằng 

hước xin tu cùng Huệ 


148 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


Hành và Giải song song. 

Đổ rác 

Một thùng rác bẩn 

Một bông hồng thơm 

Muôn vật chuyển hóa 

Thường trong vô thường. 

B: Các bạn có thích thêm nữa không? 

C: Thôi, đủ rồi để học thuộc lòng và áp dụng đã rồi 
mới nhận thêm những bài kệ khác chứt 

A: Sắp Tết rồi, bạn B thử làm những bài kệ nhỏ chúc 
Tết cho vui đi! 

B: Nếu như vậy thì mình cũng đi vào chúc Tết cho cái 
“của tôi” rồi! 

C: Bạn nói sao, tôi không hiểu! 

B: Thì chúc quí Thầy của mình nè, quý Sư cô (nói 
chung là chư Tôn đức Tăng Ni của mình) rồi chúc ông bà 
cha mẹ, bà con họ hàng... không phải sao? 

A: Đúng vậy, nhưng “ăn theo thuở, ở theo thời” mà; 
nếu không mình sẽ “không giống ai” và đắc tội với mọi 
người đói 

B: Đồng ý, vậy chúng ta luân phiên làm những bài kệ 
chúc Tết đi nha; tôi “xung phong” đây: 

Xuân vê Tết đến 

Kính chúc Thầy Cô 

Chúng sanh đj độ 

Pháp thể khang an 

C: Đến tôi phải không? 

Năm hết Tết tới 

Kính chúc Ông Bà 

Cha Mẹ chúng con 

Sức khỏe đồi đào 

Thân tâm an lạc 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 149 


A: Tôi cả đời không biết làm thơ làm kệ, mà các bạn 
cũng bảo làm kệ chúc Tết, phải liêu chứ biết sao!© @ H 

Mùa Xuân Bính Tuất 

Đã đến đây rồi 

Kính chúc bả con 

Anh em cùng khắp 

Đồi dào sức khỏe 

“Mở mắt vễnh tai” 

Luôn luôn tỉnh thúc! 

C: Tôi thì chúc cho đất nước thanh bình chúng sanh 
an lạc nhai 

Xuân của đất trời 

Tết của chúng ta 

Chúc cho đãt nước 

Cùng khắp năm châu, 

Thế giới hòa bình 

Chúng sanh an lạc. 

B: Vậy thôi, hôm nay đến đây tạm đủ rồi, xin tạm biệt 
các bạn! 

A&C: Tạm biệt, tạm biệtII 


150 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


Hạnh nguyện Quán Thế Âm 








Kính thưa quí vị và các bạn! 


Như chúng ta đã biết, Phật tử trẻ tuổi hôm nay ở trong 
nước cũng như hải ngoại, học Phật pháp không chỉ với 
tín tâm và tự tìm tòi như lớp đàn anh của họ ngày xưa, 
mà bao giờ cũng tìm hiểu thật kỹ qua những câu hỏi có 
thể và có khi rất ngây ngô khờ khạo, với kiến thức ít ỏi, 
nông cạn, vốn liếng chữ Hán lại không có... nhưng các 
em vẫn đạt được mục đích là có thể biết được nhiều hơn 
đàn anh của họ ngày xưa ở tuổi đó, vì họ dám hỏi; không 
như ngày xưa, không dám hỏi “lôi thôi” nên cái biết nhiều 
khi không rõ ràng và rất lúng túng khi phải trả lời cho đàn 
em của mình. Hôm nay chúng tôi xin mời qúi vị và các 
bạn tham dự cuộc hội thoại bỏ túi giữa 3 anh chị em 
huynh trưởng trẻ với đề tài Hạnh nguyện Quán Thế Âm 
để thấy rõ đặc điểm này. Ngoài ra, xin quí vị và các bạn 
chỉ điểm thêm cho những sai sót hay thiếu sót vê những 
luận bàn, giải thích... trong những cuộc hội thoại này. Xin 
chân thành cảm ơn. 

A: Chào các em, hôm nay các em lại có câu hỏi gì nữa 
đây? 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 151 


B: Dạ chúng em muốn hỏi anh có phải trong 5 hạnh, 
Từ bi, Trí tuệ, Thanh tịnh, Tinh tấn, Hỷ xả, đức Quán Thế 
Âm tượng trưng cho hạnh Từ bi phải không anh? 

A: Phải đó! Ngài thường được thế gian gọi là “mẹ hiền 
Quan Âm”. 

C: Thế nhưng tại sao sau khi mình đọc kinh Phổ Môn, 
lại có 12 lời nguyện của Ngài, trong đó, có cả Thanh tinh, 
Hỷ xả... nữa hả anh??? Và còn có “hàng tà ma trừ yêu 
quái” nữa: 

Nam mô hàng tà ma trừ yêu quái Quán Âm Như Lai 
năng trừ nguy hiểm nguyện. 

B: Dạ, đúng vậy, các em thiếu nam của em thắc mắc 
tại sao Phật giáo không mê tín dị đoan mà còn có “hàng 
tà ma, trừ yêu quái”. 

A: Có vậy mà các em không trả lời được sao? 

B: Dạ được chứ, nhưng không mạnh dạn và rõ ràng 
lắm anh ạ! ©@lI 

A: Thật ra, trong những bài học Phật pháp, chúng ta 
“phân định” các biểu tượng của 5 hạnh như đức Phật 
Thích-ca tượng trưng cho hạnh Tinh tấn, đức Phật A-di- 
đà hạnh Thanh-tịnh, đức Quán Thế Âm Bồ tát hạnh Từ 
bi, để cho các em dễ nhớ, điều đó không có nghĩa đức 
Phật Thích-ca không từ bi hay đức Quán Thế Âm Bồ-tát 
không tỉnh tấn...; nói chung 5 hạnh là đặc trưng của chư 
Phật, chư Bồ tát, đó là chưa nói các em cũng đã biết 10 
đức tính của Như Lai (Ứng cúng, Chánh biến tri, Minh 
hạnh túc, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ, Điều 
ngự trượng phu v.v...) rồi mà! Trở lại câu hỏi của các em: 
các em có biết “tà ma” là gì và ở đâu không? 

C: Dạ, chúng em biết chứt “Tà” là trái nghĩa với “chính” 
và ma là ngũ ấm ma, ma ở ngay trong lòng mình, như ma 


152 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


sân si, ma thèm khát, ma ham ăn ham ngủ, ma nghi ky, 
ma ganh tị v.v... phải không anh? 

A: Phải rôi! “Tà ma” và “yêu quái” là những năng lượng 
tiêu cực bên ngoài hay chính bên trong (nội tâm) của 
chúng ta; vì vậy muốn trừ tà ma, trước hết là trừ tà ma 
ngay trong lòng mình, B hãy cho anh biết làm sao để trừ 
“tà” đây? 

B: Dạ, muốn trừ “tà” thì phải lấy “chính” mà đối trị, 
muốn “chính” thì phải lấy giới mà phòng hộ, như mình đã 
học: 

Khi sáu căn tiếp xúc sáu trần 

Đem ý thức tinh chuyên phòng hộ. 

Nghĩa là phải lấy giới làm đầu, giữ cho tâm mình được 
chính thì “tà” ở ngoài không xâm nhập vào được, không 
xô ngã được. 

A: C có nhớ tại sao nói “mắt là biển lớn mà chúng ta 
phải vượt qua” hay không? 

C: Dạ nhớt Vì khi mắt tiếp xúc với sắc thì ham muốn 
có thể nổi dậy, thèm khát cũng có thể nổi dậy, tham sân 
cũng có thể nổi dậy... tạo thành những đợt sóng lớn hay 
sóng ngầm, những trận cuồng phong, những con quái 
vật, mà tâm ta như một chiếc thuyền ở giữa đại dương 
đó; nếu ta không vững tay chèo, không có chiếc la bàn 
của Giới thì nhất định sẽ bị lạc hướng và bị nhận chìm 
trong biển phiền não khổ đau. 

A: Chính vì thế, đức Quán Thế Âm có lời nguyện, nếu 
trong cơn nguy hiểm, sắp bị tà ma yêu quái hay bị nước 
cuốn trôi, nhận chìm... mà ta niệm danh hiệu Ngài thì 
Ngài sẽ “hàng tà ma trừ yêu quái” giùm cho ta; nói cách 
khác, niệm danh hiệu Ngài có năng lực giúp ta tỉnh thức, 
nhận ra mình đang làm gì để có thể thoát ra khỏi “tà ma” 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 153 


và “yêu quái” sắp làm hại cuộc đời tu tập của mình, kéo 
mình ra khỏi biển lớn của giận dữ, thù hận, nghỉ ky, v.v... 

B: Tà ma trong mình và bên ngoài đều có thể hại mình 
hết, có phải không anh? 

A: Đúng vậy, tà ma nói chung là những sự việc, những 
lời nói và việc làm... có thể làm khơi dậy “ma tính” trong 
chúng ta hay cho người khác, ví dụ những lời nói khích, 
lời nói chia rẽ, nói sai sự thật, lời nói gây nghi ngờ... ví dụ 
như những lời của Ma vương nói với thái tử Tất-đạt-đa 
trước khi Ngài thành đạo... 

C: Nhưng Ngài đâu có bị dụ dỗ hay nổi ma tính lên 
đâu? 

B: Đó là tại vì Ngài có đạo lực vững mạnh, giới đức 
thâm hậu, phải không anh? 

A: Phải rôi Các em có nhớ 10 đạo quân của Ma 
vương là những gì không? 

C: Dạ nhớt! Đó là: 1. Tham dục (Kãmã), 2. Bất mãn với 
đời sống thánh thiện (Arati), 3. Đói và khát (Khuppĩpãsã), 
4. Ái dục (Tanhã), 5. Hôn trầm và Dã dượi (Thĩna- 
middha), 6. Sợ hãi (Bhiru), 7. Hoài nghi (Vicikicchã), 8. 
Phỉ báng và cố chấp (Makkha-thambha), 9. Lợi lộc 
(Lãbha), Khen tặng (Siloka), Vinh dự (Sakkãra), Thanh 
danh bất chính (Yasa) và 10. Tự đại và khinh người (tự 
đánh giá mình quá cao và khinh rẻ người khác- 
Attukkamsanapara-vambhana) 

A: Đúng rồi! Như vậy, bất kỳ khi nào và ở đâu mà 
trong chúng ta xuất hiện 1 trong 10 thứ trên đây thì ta 
phải biết đó chính là tà ma hay yêu quái chứ không ở đâu 
xa hết 

B: Em hiểu rồi, như vậy câu chuyện cái “kính chiếu 
yêu” của các đạo sĩ ngày xưa là nói về yêu ma trong con 
người mình anh hở? 


154 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


C: Cái gì? Kính chiếu yêu? Anh kể em nghe đi! 

A: Đây là nói về ngôn ngữ biểu tượng (symbolic) - có 
nhiều khi “ma tính” trong người mình nổi lên làm cho 
ngay cả mình cũng không còn nhận ra được mình nữa, 
đó chính là lúc mình trở thành con ma của ái dục, con 
cọp của giận dữ, hung thần của khủng bố, v.v... B hãy kể 
cho C nghe chuyện cái kính chiếu yêu mà ông thây cho 
đệ tử trong “Cửa tùng đôi cánh gài” đi! 

B: Dạ! Đó là câu chuyện của một chàng dũng sĩ tu 
luyện công phu với sư phụ của mình trên núi; một hôm 
chàng nóng lòng muốn xuống núi cứu đời. Sư phụ thấy 
đệ tử mình còn non, sợ anh ta sa ngã nên khuyên can 
nhiều lần nhưng anh ta cứ quyết chí xuống núi cứu nhân 
độ thế. Bất đắc dĩ, sư phụ để anh ta đi nhưng cho anh ta 
một cái kính (gương soi) bảo rằng hằng ngày hãy soi vào 
để biết mình như thế nào, nếu thấy mặt mình “xấu” đi thì 
phải biết mà quay về. Lúc đầu, anh ta sống và làm việc 
rất tốt, siêng năng soi gương để “thấy rõ” con người mình 
nhưng sau 7 năm anh ta gặp nhiều “ma chướng,” rồi gặp 
thất bại, anh ta buồn chán, cô đơn, và cảm thấy mệt mỏi 
không còn hăng hái như buổi ban đầu, anh cũng nhác soi 
gương nên cũng không biết mặt mũi mình bây giờ ra 
sao... Một hôm đi ngang qua vùng núi của Sư phụ, anh 
bỗng nhớ người và trở về chùa thăm nhưng cánh cửa 
chùa đã khép lại, anh dùng sức đẩy nhưng cánh cửa vẫn 
trơ trơ... 

C: Ủa, tại sao lạ vậy? Anh ta đẩy không được cửa để 
vào thì Phật tử làm sao đẩy ra? 

B: Ừ, đây là ý nói sư phụ đã làm phép không cho 
người xấu vào mài!! 

C: Vậy rồi làm sao? Anh ta bỏ đi hả? 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 155 


B: Không, anh ta đành buồn bã ngôi suốt đêm bên 
ngoài chờ người sư đệ đi lấy nước buổi sáng sớm hôm 
sau; khi gặp sư đệ, anh hỏi thăm mọi người còn người sư 
đệ thì nhắc đến cái gương sư phụ cho anh khi xuống núi, 
bảo anh lấy ra để 2 anh em soi chung... Nhìn vào gương, 
anh hét lên một tiếng rồi bất tỉnh vì ảnh của sư đệ hiện 
lên trong gương là một thiên thần, còn anh lại là một ác 
quỷ, có nanh vuốt dễ sợ lắm; anh không nhận ra được 
chính mình nữa! Người sư đệ vốc nước suối phả lên mặt 
anh để anh tỉnh lại, rồi nói: “Không ngờ phố phường dưới 
đó đã tàn hại cuộc đời của đại sư huynh như vậy”... câu 
chuyện này em đọc đã lâu rồi nên không nhớ chính xác 
nhưng đại khái cái kính chiếu yêu là vậy! 

A: Câu chuyện này mục đích khuyên chúng ta khi giới 
luật chưa vững vàng thì phải hết sức cẩn trọng tu tập, giữ 
giới, không nên “xông pha” vào những nơi buông lung 
phóng đãng, nhất định sẽ bị “ma quái” - ma trong lòng 
mình họp với ma ngoài xã hội phong lưu, kéo ta ra ngoài 
biển, nhận chìm chúng ta đến nỗi chúng ta không ngóc 
đầu lên được. Trở lại với 12 lời nguyện của đức Quán Thế 
Âm, các em còn có chỗ nào thắc mắc nữa không? 

C: Dạ còn, lời nguyện thứ 5 là... 

“Nam mô thanh tịnh bình thùy dương liễu Quán Âm 
Như Lai cam lộ sái tâm nguyện” 

Em không hiểu mấy chữ “thùy” “cam lộ” hay “cam lồ” 
và “sái tâm” nghĩa là gì nên không dịch ra tiếng Việt để 
hiểu rõ ràng được, chỉ hiểu sơ sơ thôi! ©@lI 

A: Chắc là B hiểu chứ? Em thử giải thích coil 

B: Dạ, “thùy” là rũ xuống, buông xuống, còn “sái” là rải 
xuống, rưới xuống phải không anh? 

A: Đúng rồi! Lời nguyện thứ 5 nói đức Quán-thế-âm có 
một cái bình Thanh tịnh, trong đó đựng một loại nước 


156 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


cam lồ (hay cam lộ cũng vậy) nghĩa là giọt sương cung 
cấp vị ngọt, mát mẻ... đó là giọt nước điều chế từ chất 
liệu Từ bi và Trí tuệ của đức Quán Thế Âm, mà khi Ngài 
dùng cành dương liễu nhúng vào đó, rảy xuống, rưới 
xuống cõi lòng đau khổ, phiên não, nặng trĩu của chúng 
ta thì sẽ làm trái tim chúng ta rộng mở ra, dập tắt được 
lửa phiên não, lửa giận hờn, lửa nghỉ ky... trong ta, làm 
cho tâm ta trở nên tươi mát, nhẹ nhàng, an vui... 

C: Thì ra đó là ngôn ngữ biểu tượng; thật là hay quái 
Vậy thì đức Quán Thế Âm ngàn mắt ngàn tay là như thế 
nào hở anh? 

A: Nếu anh chị em chúng ta cũng có hạnh nguyện 
“sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ” 
và đã thực hành được điều đó thì có phải mỗi người 
chúng ta là một “tiểu Bồ-tát Quán Thế Âm” không? Nói 
cách khác mỗi người chúng ta là một cánh tay, một con 
mắt của Ngài, cùng có hạnh nguyện từ bi đem vui cứu 
khổ cho mọi loài chúng sanh. Các em có thấy như vậy 
không? Em nào có thể cho anh một ví dụ cụ thể không? 

B: Dạ, ví dụ như những sư cô, những ma soeur... 
lượm trẻ sơ sinh bị cha mẹ bỏ rơi, hay trẻ mồ côi... đem 
vê nuôi dạy các em nên người, hay làm việc thiện nguyện 
trong những bệnh viện phong cùi, lao, tâm thần, trong 
những trung tâm người già, bệnh tật, hay khuyết tật... họ 
đều là những cánh tay, con mắt của Bồ-tát Quán Thế 
Âm. 

C: Hay những người lính cứu hỏa, hy sinh thân mạng 
mình để cứu dân chúng, hay trong những thiên tai, bão 
lụt, rất nhiều người quên thân mình, đã xả thân cứu được 
nhiều người thoát chết. 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 157 


A: Đúng vậy, như thánh Gandhi, mẹ Thérésa, đức Đạt- 
lai Lạt-ma thứ XIV... chúng ta đều có thể xem họ là hóa 
thân của Bồ-tát Quán Thế Âm. 

C: Dạ, em hiểu rồi, bây giờ qua nguyện thứ 6 chữ nào 
em cũng hiểu nghĩa hết nhưng em không hiểu toàn thể 
nói cái gì anh giảng giùm cho em nhal 

“Nam mô đại từ bi, năng hỷ xả Quán Âm Như Lai 
thường hành bình đẳng nguyện”. 

B: Em cũng vậy đó anh! Em chưa hiểu rõ nguyện 
“thường hành bình đẳng” là nguyện như thế nào? 

A: Câu này có nghĩa là đức Quán Thế Âm Bồ-tát có 4 
tâm vô lượng Đại Từ (great Loving Kindness-Mettã), Đại 
Bi (Great compassion-Karunã), Đại Hỷ (Great Joy- 
Muditã), Đại Xả (Great Equanimity-Upekkhã); với sự 
trang bị của 4 tâm vô lượng này, Ngài cứu độ chúng sanh 
một cách bình đẳng; nghĩa là chỉ cần nghe tiếng kêu đau 
thương là Ngài cứu không phân biệt người xấu hay người 
tốt, người da đen, da trắng hay da vàng, người theo Phật 
hay không theo Phật, người hiên triết hay người ngu si, 
người thường nhớ nghĩ đến Phật hay không bao giờ nghĩ 
đến Phật v.v... đó gọi là “thường hành bình đẳng”, không 
có tâm phân biệt. Chúng ta phải hiểu rõ nghĩa của Từ, Bị, 
Hỷ, Xả của bốn vô lượng tâm mới hiểu được chữ bình 
đẳng. Các em còn nhớ đặc tính của bốn tâm vô lượng 
này không? 

C: Dạ nhớ: kinh nói tâm Từ (mettã) là cái gì làm cho 
lòng ta êm dịu; tâm Từ phải được rải khắp đồng đều cho 
mọi chúng sanh, phải bao trùm vạn vật, phải sâu rộng và 
đậm đà như tình mẫu tử trong khi bảo vệ cho đứa con 
một của mình, dù hy sinh tính mạng cũng vui lòng. 
Nhưng tâm Từ không phải chỉ dừng lại ở tình mẫu tử ích 
kỷ chỉ lo cho con mình, hay tình bạn, tình đồng chí, đồng 


158 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


bào, đồng loại... trong nghĩa hẹp, mà phải vượt lên trên, 
không phân biệt thân sơ, bạn thù, chủng tộc v.v... mới 
được. Nghịch nghĩa với tâm Từ là thù hận, oán ghét, sợ 
hãi, đối phó,... khi những tình cảm này có mặt thì không 
thể nào có tâm Từ. 

B: Đúng vậy, đức Phật còn nói vê năng lực của tâm Từ 
như sau: “Như Lai sống trên một ngọn núi giữa đám sư 
tử, cọp, beo, hươu, nai... các thứ giữa rừng rậm cỏ 
hoang. Không một con vật nào sợ Như Lai và Như Lai 
cũng không sợ con vật nào. Chính nhờ oai lực của tâm 
Từ nâng đỡ, bảo vệ và giúp Như Lai sống yên ổn”. 

Tâm Bi là động lực làm cho tâm rung động trước sự 
đau khổ của người khác và muốn giúp người ấy thoát 
cảnh khổ; tâm Bi bao trùm tất cả chúng sanh đau khổ. Kẻ 
thù gián tiếp của tâm Bi là ưu sầu, phiên muộn. 

A: Các em đều nhớ được đặc tính của tâm Từ và tâm 
Bi; còn tâm Hỷ và tâm Xả thì như thế này: 

Hỷ là tâm vui trước hạnh phúc và thành công của 
người khác. Hỷ là niềm vui làm tiêu tan lòng ganh tị. Vì 
vậy nên mới nói kẻ thù của Hỷ là lòng ganh tị. Tâm Xả là 
tâm vô tư trong sáng trong cái thấy, nhận xét và lý luận 
nghĩa là thấy mọi sự vật, hiện tượng... như-nó-đang-là 
(as-it-is) không để cho yêu-ghét, lấy-bỏ xen vào. Vì Hỷ- 
Upeckkhã = “Upa”+ “ikkhã”; upa là đúng đắn, chân chính, 
vô tư; ikkhã là trông thấy, nhận định, suy luận. 

B: Dạ, như vậy em hiểu rồi, với tứ vô lượng tâm, đức 
Quán Thế Âm Bồ-tát rõ ràng là “thường hành bình đẳng” 
đối với muôn loài chúng sanh. Nói cách khác, Ngài 
thường rải tâm Từ, tâm Bi... đến mọi người, mọi loài, ở 
mọi cảnh giới, không phải chỉ riêng ở cõi Ta-bà của 
chúng ta thôi đâu, phải không anh? 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 159 


A: Phải đó! Vậy là các em hiểu rõ ràng rành mạch 
hạnh nguyện thứ sáu này rôi chứ gì? Và áp dụng hẹp 
vào GĐPT chúng ta: chúng ta yêu mến và quan tâm các 
em của mình một cách đồng đều không phân biệt đối với 
các em; ví dụ như em nào ngoan thì mình thương, năng 
hỏi han chú ý, còn em nào bướng bỉnh nghịch ngợm trái 
tính trái nết thì mình bỏ mặc, không hỏi han đến chứ? 

C: Dạ, không có đâu anh; em cũng đã hiểu rõ về hạnh 
nguyện này rôi nhưng còn hạnh nguyện thứ bảy nữa với 
mấy chữ “trú dạ tuần” và “thề diệt tam đồ” em không hiểu 
gì cả anh ạ! ©@l 

Nam mô trú dạ tuần vô tổn hại Quán Âm Như Lai thề 
diệt tam đồ nguyện. 

A: “Trú” là ngày, “dạ” là đêm, đọc kinh cầu an “trú dạ 
lục thời hằng cát tường” mà em quên rồi sao? “Tuần” là đi 
tuần tra, đi rảo, giống như anh chị em mình chia phiên 
trực ngày trực đêm trong sinh hoạt trại vậy đó; đi tuân để 
kiểm soát coi có gì có thể gây nguy hại cho trại sinh 
không? Có trại nào, trại sinh nào vi phạm kỷ luật không, 
ví dụ như giờ nghỉ rồi mà còn hát hò hay điện thoại v.v... 
hay quên dập tắt lửa trại, thắp nến đọc sách trong trại... 
có thể gây ra hỏa hoạn. Tương tự như trong các thiên 
đường, mỗi khi đại chúng ngồi thiền, có một vị Tăng cầm 
cái “bảng” đi “tuần tra” xem ai ngủ gật hay ngủ thì vị này 
sẽ đập vào vai cho người ngủ gật tỉnh lại, chú tâm vào 
việc thiền tập, khỏi bị “kỷ luật” 

B: Dạ, còn “tam đồ” là nẻo về của 3 đường ác: địa 
ngục, ngạ quỷ và súc sanh phải không anh? 

A: Đúng vậy, nguyện thứ 7 này nói đức Quán Thế Âm 
ngày đêm quán chiếu coi có cái gì làm tổn hại cho chúng 
sanh không để kịp thời ngăn cản, đừng để cho chúng 


160 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


sanh tạo nghiệp dữ mà phải rơi vào ba đường ác là súc 
sanh, ngạ quỷ, địa ngục. 

B: Như vậy, đức Quán Thế Âm nguyện “thề diệt tam 
đồ” là nguyện giúp chúng sanh khỏi rơi vào ba đường ác 
địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh bằng cách đi tuần tra 
ngày đêm để coi thử “everything” có “OK” hay không; nếu 
có ai phạm giới, hay có ác ý gây tổn hại cho Tăng thân tu 
học, cho cộng đồng chúng sanh hay ai đó có ý giết 
người... thì Ngài lập tức ngăn cản đừng để người ấy 
phạm tội phải rơi vào đường ác, phải không anh? 

C: À như vậy, bây giờ thành dễ hiểu rồi! Và nếu chúng 
ta muốn làm một cánh tay hay một con mắt của đức 
Quán Thế Âm trong hạnh nguyện này thì ta cũng thường 
xuyên “tuần tra” anh em, để nhắc nhở và cho họ giật 
mình tỉnh thức trước khi bị phạm luật, phạm giới anh hở? 

A: Phải rồi, nhưng điều quan trọng hơn là phải tự cảnh 
giác, tự “tuân tra” tâm mình trước khi lo cho mọi người đó 
nha! ©Ẳ©!! Có như vậy bản thân mình mới khỏi rơi vào ba 
đường ác. Ba đường ác không phải ở dưới lòng đất hay 
trên bầu trời đâu, nó ở ngay trong ta và chung quanh ta 
đó, các em biết không? 

B: Dạ, chúng em biết rôi anh, địa ngục trong tâm thức 
của mỗi người màIl©elI 

A: Biết rồi thì tốtt Hôm nay đến đây tạm đủ nha, xin 
hẹn các em lần sau! Tạm biệt! 

B và C: Dạ, xin cảm ơn anh, tạm biệt! 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 161 


Lá thư tu học ké 








(Lớp học Thành Duy Thức Luận của TT. Tuệ Sỹ) 
Kính thưa Thây, 


Hôm nay con trích vài trang trong Nhật ký tu học ké 
của con gởi đến Pháp Luân để gợi nhớ về những kỷ niệm 
thật vui trong những giờ học Duy Thức của chúng con mà 
giờ đây không còn nữa vì Thây bận nhập thất, dịch kinh, 
v.v... nên lớp học đã nghỉ dài hạn và chưa bắt đầu lại 
được! 

Con gọi là “tu học ké” vì lớp này của quý thầy, cô và 
chỉ một số anh chị em (ACE) cư sĩ chúng con được tham 
gia mà thôi. Lớp có nhiều hôm học đông, nhiều hôm 
vắng, nhiều hôm lớp vui, nhiều hôm im lặng... nghĩa là 
không có buổi học nào giống buổi nào, nhưng có cái 
chung là hôm nào cũng vui nhộn hãng lên khi Thầy “vào 
lớp” và chùng xuống khi Thầy chào từ giã lớp. 

Con không trình bày ở đây nội dung bài giảng của 
Thầy vì buổi học nào cũng giảng về chủng tử, alaya, sự 
có mặt của alaya, v.v... chứng minh sự hiện hữu của thức 
thứ 8, càng lúc càng tinh vi và nhất là những buổi học 
của chư Tăng Ni mà Thầy dạy cách dịch từ Hán ra Việt... 
thật khó “nuốt”, khó hơn dịch từ tiếng Pháp, tiếng Đức, 
tiếng Anh... ra Việt văn nhiều! Văn phạm chữ Hán “bí ẩn” 


162 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


quá Thầy ơil©©!! Nhiều hôm con bị Thầy chê: “Tiếng 
Hán một chữ cũng không biết!” 

Con chỉ ghi vào đây những điều Thây dặn dò phải đào 
sâu thêm cái gì, phải học như thế nào, và nhất là những 
câu hỏi của chư Tăng, Ni hay của ACE chúng con. 

Ví dụ như bài giảng của Thầy có liên hệ đến Mộng và 
Thực. Câu hỏi được đặt ra là: Thế nào là Mộng? Tại sao 
nói đời là Mộng mà mình không tỉnh mộng được? 

Thây dạy: Mộng là thật hay là giả? Có thật hay không 
có thật? Có nhiều khi mình mộng, nhưng những sự việc 
xảy ra trong giấc mộng đó có tác dụng lên thực tế. 
Trường hợp rất thường xảy ra và rất nhiêu người đã gặp: 
Nằm mơ thấy đá banh và giơ chân đá thì tỉnh dậy, thấy 
chân đá đụng vào vách tường! Hay giấc mơ của Thây mơ 
thấy mình đi từ Vạn Hạnh về Già Lam; khi đi qua giàn 
mướp trước chùa thì giàn mướp sập, Thầy đưa tay lên 
đỡ, thì tỉnh dậy thấy 2 tay đang đỡ cái giàn mùng rớt 
xuống! 

Dù là “thật” hay “giả” thì mộng vẫn là một quá trình 
(process) huân tập không phải “tự nhiên mà có”. Những 
hoài niệm, nhớ nhung, những tư tưởng tình cảm được 
tích tụ dài ngày dài tháng khi có điều kiện sẽ thành 
Mộng, có khi một giấc mộng đã được “chuẩn bị” từ 5, 10 
năm... Cuộc đời cũng là một giấc mộng mà muốn “tỉnh 
mộng” phải được xử lý quá trình huân tập ấy bằng quá 
trình tu tập chứ không phải một sớm một chiều có thể 
tỉnh được ngay! Thầy thường liên hệ với những danh từ 
dùng cho máy tính (computer) để ACE trẻ hiểu dễ dàng 
như: Giấc mộng (chiêm bao) bao gồm nạp dữ liệu (huân 
tập), tích lũy vào tâm thức (chứa vào Alaya), dị thục 
(quản lý, xử lý dữ liệu). 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 163 


Thây còn nói, vi tính đối với thời đại chúng ta là thần 
thông diệu toán. Nó thay đổi từng giờ từng phút; chúng ta 
học Duy Thức nói riêng, học Phật Pháp nói chung là để 
áp dụng vào cuộc sống của chúng ta và để tìm ra những 
phương pháp chữa bệnh, trị bệnh, cứu chúng sanh chứ 
không phải học để chơi, để nói dốc (hý luận)... Đã có 
những bác sĩ tâm thần, bác sĩ phân tâm... nghiên cứu từ 
những giấc mơ để chữa bệnh tâm thần hay tâm lý cho 
nhiều bệnh nhân... (Thiên và sức khoẻ tâm hồn, tinh 
thần; Thiền và sức khoẻ thể chất). 

Freud cũng giải thích vê những giấc mộng do ẩn ức 
(refoulement) mà ra, và cũng đã phân biệt tính chất 
những sóng não (brainwave) với những giai đoạn của 
giấc mộng: REM, SLOW-WAVE, NON-REM... 

Những điều Thầy giảng và đề cập đến, khi “học bài” 
con đều tìm lại những tin tức liên hệ đến qua sách vở và 
trên net, thật rất thích thú. Ví dụ như vê nghiên cứu và áp 
dụng Phật Pháp (Thiền) vào việc cứu giúp chúng sanh. 
Có một bản tin nói rằng từ năm 1992 ngài Đạt-lai Lạt-ma 
(ĐLLM) thứ 14 đã mời tiến sĩ Richard Davidson nghiên 
cứu về trạng thái thần kinh (tức hoạt động của não bộ và 
các tế bào thần kinh) khi thực hành Thiền; tiến sĩ 
Davidson cũng là một người thực hành thiên nên ông đã 
nhận lời đến vùng chân núi Hy-mã-lạp-sơn với các máy vi 
tính, máy điện não đồ, máy họa hình các chuyển động 
trong bộ não... khảo cứu bộ não các vị thiền sư Tây 
Tạng khi thực hành Thiền, qua các tiếng dội từ trường 
(Functional Magnetic Resonance lmaging). Công trình 
nghiên cứu này không những chỉ cho thấy hoạt động của 
bộ não trong thời gian thiên mà còn biết được cả ảnh 
hưởng tốt đẹp tồn tại sau nhiều tháng kế tiếp. Đã có 
nhiều nhà khoa học khác người Mỹ như Paul Ekman, 


164 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


Stephen Kosslyn, người Pháp như Mathieu Ricard, v.v... 
tham gia chương trình này. Cứ 2 năm 1 lần, các nhà 
khoa học cùng họp nhau ở dưới chân Hy-mã-lạp-sơn (nơi 
cư ngụ của ĐLLM 14) hay một nơi hẹn trước, dưới sự chủ 
tọa của đức ĐLLM 14 để hội luận về lợi ích của Thiền, và 
của những cảm xúc tích cực (từ, bi, hỷ, xả, an lạc...) 
cũng như các phương thức chuyển hoá những cảm xúc 
tiêu cực (giận dữ, hận thù, bất an, phiên muộn...) Ngoài 
ra, hiện nay có khoảng 250 trường đại học áp dụng 
chương trình hướng dẫn Thiền để phát triển sức khỏe và 
tạo đời sống an vui của tổ chức Giảm Căng Thẳng Bằng 
Tỉnh Thức (Mindfulness-Based Stress Reduction hay 
MBSR) do tiến sĩ Jon Kabat-Zinn thuộc viện đại học Y 
khoa Massachussetts Umass Medical School thành lập 
trên 25 năm qua. Tiến sĩ Kabat Zinn và các đồng nghiệp 
của ông (bác sĩ, y tá, cán sự xã hội, bác sĩ tâm thần...) 
trong chương trình MBSR đã chữa trị cho trên 16 ngàn 
người và đã đào tạo được trên hai ngàn chuyên viên có 
thể hướng dẫn bệnh nhân về chương trình này. 

Trở lại với bài học, để trả lời câu hỏi của một học viên: 
mộng có thật hay không có thật? và cuộc đời là giả hay 
thật? Thầy phân biệt rất hay và vui. Thây cho một ví dụ: 
Một người ngôi coi phim (vidéo) và một con kiến bò trên 
màn hình TV. Người coi phim biết những vở kịch, những 
chuyện phim... đều là giả, nhưng vẫn khóc, vẫn cười, vẫn 
buồn, giận, lo lắng... theo như tâm trạng của các diễn 
viên; con kiến bò trên màn hình không biết gì cả, không 
vui không buồn, cứ bò... Như vậy, giả hay thật, là tùy xử 
lý của người quan sát. Sơn hà đại địa, thế giới, vũ trụ này 
cũng vậy, cũng như những biến hiện trên màn hình nếu 
chúng ta là những người ở trên rừng mới vê thành phố, 
không biết gì đến văn minh, nên khi nhìn vào màn hình 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 165 


thấy sư tử cọp beo, thấy bắn súng, thấy người chết, 
tưởng thật phát sợ; còn Bồ-tát như những kỹ sư điện toán 
biết đó chỉ là phim ảnh, các diễn viên đóng tuồng có 
sống có chết, nhưng tất cả không phải thật, diễn xong vở 
tuồng, các diễn viên lại nói cười vui vẻ, không có gì xảy 
ra hết! 

Không khí các buổi học đều rất trang nghiêm, không ai 
ngắt lời Thầy và rất sợ Thầy dừng lại hỏi (mà “bí” thì quê 
lắm!) Gần hết buổi học, nhờ những câu hỏi và trả lời của 
Thây mà không khí đã có pha tiếng cười và những câu 
nói chuyện ngắn qua “tấm bảng” Thầy giảng bài. Thỉnh 
thoảng có thầy cô hay ACE cư sĩ ngâm thơ, ca hát... tặng 
Thầy, nhất là lúc Thầy sắp nhập thất. 

Buổi học cuối trước khi Thầy nhập thất được ban điều 
hành lớp gọi là “buổi học chót” lúc nào cũng buồn! Có 
nhiều thây ở xa gọi vào thăm và nói lời tạm biệt Thầy, 
khiến con nghĩ ngay đến câu “nhất nhật bất kiến như tam 
thu hề” (một ngày không gặp mặt dài như 3 năm) huống 
chi là nhiều tháng, rồi lại “khoảnh khắc thành thiên thu”. 
Con tự nhủ: với lý “không” của nhà Phật, mình cũng có 
thể nói “thiên thu thành khoảnh khắc” để thấy bây giờ và 
3 tháng nữa không khác, chỉ thoáng qua như là một giấc 
mộng thôi. Nghĩ như vậy để bớt thấy buồn vì sau hôm 
nay không còn được học với Thầy mỗi tuần hai lần nữa! 


(Trích đoạn 8u nọc chới viết ngày 30.09.2005 
trong tập M"hững trang nhật ký của Tâm Minh) 


166 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


Kính mừng Phật đản 








Kính thưa quý vị và các bạn, 


Chúng ta thường nghe nói: “Người Việt Nam chúng ta 
đa số theo đạo Phật” hay “Đúng ra, người Việt Nam theo 
đạo thờ cúng ông bà”, v.v... Nhưng sự thật, nhiều người 
Việt Nam không biết gì về đạo Phật mặc dù họ có đi chùa 
đều đặn vào những ngày lễ như Phật Đản, Vu Lan, v.v... 
Ở trong nước, phần nhiều gia đình nào cũng có bàn thờ 
ông bà nhưng ở hải ngoại thì không phải như vậy, bàn 
thờ ông bà tổ tiên không phải thường xuyên được để 
trong nhà của tất cả người Việt ở hải ngoại, mà có nhiều 
gia đình chỉ khi nào có cúng giỗ, hay Tết... mời bày ra; 
trừ nhà của những huynh trưởng GĐPT mới có đầy đủ 
bàn thờ Phật, bàn thờ tổ tiên trong nhà. Vì vậy, một số 
các em đoàn sinh ở nhà có thể không nghe cha mẹ nói 
vê Phật, vê ngày Phật Đản, v.v... và có em chỉ biết Phật 
Đản, Vu Lan, v.v... nhờ qua sinh hoạt với GĐPT. Chương 
trình tu học của GĐPT có bài “Lịch sử đức Phật Thích-ca 
từ sơ sanh đến nhập diệt”, nhiều em đoàn sinh bảo rằng 
em có đem về kể cho ba mẹ nghe, thật ra ba mẹ không 
biết nhiêu như em!l©©lI 

Hôm nay, chúng tôi xin mời quí vị và các bạn theo dõi 
cuộc hội thoại bỏ túi “vê ngày Phật Đản” giữa các huynh 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 167 


trưởng GĐPT mà chúng ta đã làm quen: A, B, C. Họ nói 
về những vấn đề từ thô thiển đến “cao siêu”, mục đích là 
để trao đổi kinh nghiệm hướng dẫn đàn em của họ và 
nhất là để giải đáp thắc mắc của các em thường xuyên 
đặt ra, vê những vấn đề “siêu hình” có khi trả lời được, có 
khi chưa trả lời dứt khoát, có khi “bí” luôn. Ước mong 
được quí vị và các bạn bao dung và chỉ giáo. 

A: Chào các eml Hôm nay có chuyện gì đặc biệt 
không? 

B: Dạ, sắp đến Phật Đản rồi anh! Em không biết tại 
sao các anh chị thường nói “mùa Phật Đản là mùa Bồ-đề 
thay lá”? Bồ-đề là nghĩa đen hay nghĩa bóng? Là cây Bồ- 
đề hay là đạo Bồ-đề hở anh? 

C: Dạ thưa anh, nhà em có trông cây Bồ-đề, mùa 
Xuân thì lá xanh non đâm ra đẹp lắm, có phải vì vậy mà 
nói mùa Phật Đản là mùa Bồ-đề thay lá hay không? 

A: Phải rồi! Mùa Phật Đản nhằm vào tháng Tư âm lịch, 
tháng Năm dương lịch, lúc đó ở Việt Nam mình là mùa 
Hè, nhưng ở đây là mùa Xuân, vì ở đất nước rộng lớn 
này, nhiều nơi tháng 3, tháng 4 vẫn đang còn có tuyết. Vì 
vậy, Bồ-đề ở Việt Nam có thể thay lá sớm hơn nhưng nói 
chung là vào mùa Phật Đản; người ta còn nói mùa Phật 
Đản là mùa sen nở vì hoa sen nở vào mùa hè và hoa sen 
cũng thường được dùng làm biểu tượng cho đạo Phật 
(Kinh Diệu Pháp Liên Hoa) 

B: Về tuợng Phật sơ sanh, các em Oanh Vũ của em 
thắc mắc là tại sao có chỗ thì tượng đức Phật đưa tay 
phải chỉ lên trời, tay trái chỉ xuống đất, có chỗ thì ngược 
lại, theo anh thì tượng nào mới đúng hở anh? 

C: Em cũng có bị vài em hỏi như vậy và có em ngành 
Thiếu của em hỏi rằng tại sao đạo Phật là đạo vô ngã mà 
đức Phật sơ sanh của mình lại nói câu “Thiên thượng 


168 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


ˆ^ 


thiên hạ duy ngã độc tôn”, nghĩa là “trên trời, dưới trời, chỉ 
có ta là bậc đáng tôn kính” phải không anh? Anh trả lời 
cho em đi nhai 

A: Trước hết, anh xin lỗi là anh “chịu thua” hai câu hỏi 
này vì với câu thứ nhất, anh chưa bao giờ chú ý vê “tay 
phải tay trái” của tượng Phật sơ sinh và thứ hai, câu nói 
của đức Phật sơ sinh, và đức Phật sơ sinh đã bước đi 
bảy bước, dưới mỗi bước chân có một hoa sen nở ra, 
v.v... Sự tích này được ghi lại và anh đã được nhìn thấy ở 
Bồ-đề đạo tràng, hình ảnh bàn chân đức Phật và bảy hoa 
sen, v.v... Mặc dù anh đã được nghe và đọc những lời 
giảng về câu nói của Ngài, nhưng anh chưa nắm vững 
lắm, nên anh hứa sẽ hỏi lại quý Thầy và lần sau sẽ giải 
thích rõ ràng cho các em nha! Còn câu hỏi nào nữa? 

B: Về việc “tắm Phật sơ sinh” trong ngày lễ Phật Đản 
có ý nghĩa gì hở anh? 

C: Có phải theo tục truyên khi đức Phật đản sinh, có 
hai vòi nước nóng và lạnh phun ra để tắm Phật không 
anh? 

A: Cũng có sự tích ấy, nhưng ngoài ý kỷ niệm ngày 
Phật đản sinh, “tắm Phật” còn có ý nghĩa sâu xa hơn một 
chút: đó là khi múc nước tắm Phật, mỗi người chúng ta 
đều phải nghĩ đến sự thanh lọc tâm ý để tâm ý không bị ô 
nhiễm bởi ba độc tham sân si. Vì vậy, bài học của “Tắm 


^^” 


Phật” là dạy chúng ta phải thường xuyên “tắm gội” tâm 
mình trong đời sống hằng ngày, chứ không phải đợi đến 
ngày Phật Đản mới nghĩ đến! Không những chỉ trong lúc 
tắm Phật hay tắm gội thân mình mà ngay cả trong những 
lúc rửa chén bát hằng ngày nữa! 

B: À, em nhớ ra rồi, có bài kệ nói là rửa chén bát với 
tâm chánh niệm, thanh lọc tâm ý thì việc rửa chén bát đó 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 169 


cũng linh thiêng không kém gì tắm tượng Phật sơ sinh 
phải không anh? 

Washing the dishes 

Is like bathing a baby Buddha 

The profane is the sacred 

Everyday mind ¡is Buddha's mind 

A: Phải rôi! Nếu tâm ta thiện, những việc làm của thân, 
miệng, ý đều nhằm huấn luyện tâm, cải tạo tâmv.v... thì 
tất cả đều là Phật pháp, cái tâm bình thường ấy chính là 
tâm Đạo, là tâm Phật. 

C: Còn trái lại, cho dù chúng ta có đọc “thiên kinh vạn 
quyển” nhưng miệng luôn nói chuyện thị phi, ý luôn nghĩ 
cách làm hại người khác nếu họ làm trái ý mình v.v... thì 
thật uổng công, có đúng không anh? 

A: Nói đúng lắm! Vì vậy, nếu chúng ta nghĩ rằng mình 
đã đi chùa 5 năm, 10 năm, 30 năm, 40 năm... rôi nhưng 
lại không từ bỏ những tham lam (không phải chỉ tham 
tiền mới gọi là tham đâu nha!l©©!!) thành kiến, cố chấp, 
ganh tị, tranh chấp, hẹp hòi, ích kỷ, phe nhóm, cục bộ, 
v.v... thì phiền não vẫn còn y nguyên và như thế thì việc 
đi chùa của chúng ta cũng coi như “dõm” đó nha! ©©l 

B: Dạ, chúng em hiểu rồi! 

A: Nãy giờ các em hỏi, bây giờ đến phiên anh nhai 
Các em nói cho anh nghe thử các em đã học được 
những bài học nào qua sự kiện đức Phật đản sinh? 

C: Dạ, đức Phật đản sinh hay thị hiện ra giữa cuộc đời 
này là để chỉ cho chúng sanh phương pháp “ngộ nhập 
Phật tri kiến”. 

B: Em cũng biết như vậy đó anh, nhưng bạn C có thể 
cho mình biết thế nào là ngộ nhập Phật tri kiến không? 

C: Thưa anh, có phải “ngộ” là biết rõ, không lờ mờ, còn 
“nhập” là sống với, hòa nhập vào? 


170 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


A: Phải đó, em nói tiếp đi! 

C: Và “Phật tri kiến” hay tri kiến Phật là cái thấy, cái 
biết của Phật; đó là cái thấy “như thật” thấy thật tướng 
của sự vật, sự việc như-nó-là (as-it-is) chứ không kèm 
theo sự yêu - ghét, lấy - bỏ hay những ý tưởng phân biệt 
của riêng mình. Em thường được nghe các anh chị nói 
mình nhìn sự vật qua các lăng kính và cặp kính màu của 
mình nên mọi vật đều bị “méo mó” và đổi màu hết! 

B: À phải, em biết rồi, ví dụ như khi nhìn các em của 
mình, mình ghi nhận em này giỏi vê Phật pháp, em kia 
lười học, em nọ thích phá các bạn trong giờ học, v.v... mà 
không kèm theo ý nghĩ “em này dễ ghét quá, em kia dễ 
thương, phải tìm cách trị em nọ thẳng tay mới được”, 
V.V... 

C: Chính vậy, hay khi nhìn trời mưa ta nói “trời mưal” 
chứ không nói hay nghĩ “trời xấu, trời thật tôi tệ quá, mất 
một ngày đi chơi rôi”, v.v... hay khi nghe một em đang to 
tiếng với một em khác, ta ghi nhận “hai em đang có 
chuyện bất đồng ý kiến” chứ không nghĩ: “hai em này thật 
là vô kỷ luật, ôn ào quá, phải phạt cho một trận mới 
được” v.v... 

A: Đúng! Chúng ta phải để cho cái thấy của mình hoàn 
toàn vô tư trong sáng không có thành kiến, không áp 
đặtv.v... như vậy thì sẽ không bị phiên não kéo theo saul 
Thật vậy, như các ví dụ trên, nếu các em vô tư tìm hiểu 
thì sẽ thấy được cách giải quyết tốt đẹp cho đàn em của 
mình, các em của mình sẽ vui vẻ, hòa thuận lại với nhau; 
bằng lòng với cách giải quyết công bằng, với lòng bao 
dung của anh/chị Trưởng của mình, tăng thêm niềm tin 
vào tổ chức GĐPT cũng như tăng trưởng niềm tin Phật, 
V.V... 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 171 


B: Thật rất khó phải không anh? Làm thế nào để trước 
mọi thứ công việc xoay vần mỗi ngày, trước những biến 
cố của cuộc đời, chúng ta có thể luôn tỉnh thức để nhìn 
mọi sự việc, hiện tượng như-chúng-đang là (as-they-are) 
được? 

A: Đúng thế! Cho nên mới nói mình tu học đê làm 
Phật, để có cái nhìn như đức Phật, nhìn đúng “Chân 
Như” của mọi sự vật, hiện tượng kể cả những hiện tượng 
tâm lý trong mình (có hằng hà sa số những niệm khởi lên 
rôi diệt đi ngay trong tâm mình); nếu mình làm được thì 
anh chị em mình là Phật hết rôi sao?? ©©!! Bài học vê 
“tri kiến Phật” này quả thật là bài học mình phải tu tập, 
thực hành trong nhiều đời nhiêu kiếp mới đạt được! Các 
em lần lượt nói lên những “bài học nhỏ” thử xem? 

C: Sự thị hiện đản sanh của đức Phật trong thân thế 
thái tử Tất-đạt-đa con vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma- 
da cho ta một tia hy vọng là chúng ta cũng sẽ có thể 
thành Phật. 

B: Dạ, cũng như Ngài gián tiếp dạy cho chúng ta “Ta 
là Phật đã thành, các người là Phật sẽ thành” vậy. 

A: Đúng rồi, Ngài cũng đã dạy “mọi loài đều bình 
đẳng, không có cao thấp, và đất Phật ai cũng có thể đạt 
đến được.” Trong kinh Hoa Nghiêm phẩm Phổ Hiền, Phật 
dạy: “Tất cả chúng sanh là gốc rễ, Bồ-tát là hoa, Phật là 
quả; dùng nước Đại bi tưới cho đượm nhuần gốc rễ 
chúng sanh thì có thể làm trổ hoa Bồ-tát và kết thành quả 
Phật.” 

C: Thật là hay quá, cảm ơn anh đã giới thiệu, chúng 
em sẽ tìm đọc Hoa Nghiêm đã dịch ra tiếng Việt. 

A: Các em còn bài học nào về Đản sanh không? 

B: Dạ, em còn ghi nhận một bài học nữa là giá trị vươn 
lên của con người. Từ vũng lầy sinh tử con người có thể 


172 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


vươn lên địa vị Bồ-tát, Phật như hoa sen từ trong bùn lây 
hôi tanh mà không nhiễm bùn mà còn vươn lên khỏi bùn, 
tỏa hưong thơm ngát cho thế gian nữa! 

C: Dạ, em còn một bài học nữa là ngày Đản sanh 
chúng ta tưởng nhớ đến đức Phật với Phật pháp là những 
lời dạy của Ngài để thực hành chứ không chỉ để đọc 
tụng; em nói “tưởng nhớ” chứ không phải tưởng niệm vì 
đức Phật vẫn còn đó, những ai thực hành Phật pháp thì 
đều “thấy” được Ngài, Ngài vẫn tồn tại trong tâm họ. 

A: Đúng vậy, đó là những người luôn ở gân bên cạnh 
Phật, còn đối với những người không lo tu học, không tự 
biết đủ (tri túc) thì Như Lai đã ở xa lơ xa lắc mất rồi! Sự 
thật, Phật không có sinh diệt, ngày Phật Đản có người 
“thấy” được đức Phật đang thuyết pháp, còn có người lại 
không hề cảm thấy hay nghe thấy gì cả, nghĩa là tâm họ 
đã ở quá xa Phật rồi! 

B: Em cũng còn một bài học nữa: ngày Phật Đản là 
ngày hội của mọi người và dù em có cơ hội mừng lễ Phật 
Đản với các anh chị, bạn bè, đàn em, v.v... của em ở 
chùa hay vì hoàn cảnh mà chỉ được lễ Phật một mình 
trong nhà cũng không sao vì Phật dạy đạo tràng là ở 
ngay tâm của mình. 

C: Thưa anh, em còn một bài học nữa: ngày em phát 
tâm theo Phật chính là ngày Phật Đản của em: em tưởng 
nhớ Phật, noi theo các hạnh lành của chư Phật, em được 
Phật hướng dẫn để theo dấu chân ngài đi đến bến bờ an 
lạc và hạnh phúc. 

A: Như vậy là các em đã hấp thụ được cốt lõi của 
những bài học về Phật Đản; anh mong rằng các em sẽ 
áp dụng vào cuộc sống hằng ngày và tập cho đàn em 
của chúng ta cùng áp dụng. Chào các em, chúc các em 
một mùa Phật Đản an lạc và giải thoát! Tạm biệt! 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 173 


B và C: Happy Vesak, anh! Tạm biệt! Tạm biệtI 


174 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


Tản mạn từ “Bát kinh pháp” 
đên “nam nữ bình đăng” 








Kính thưa quí vị và các bạn, 


Gia đình Phật tử đã có mặt trên 60 năm nên thành 
viên GĐPT có đủ hạng tuổi: nam, phụ, lão, ấu; có nhiều 
anh chị trên 70, 80 tuổi, cũng có các em thiếu nhi từ 7, 8 
tuổi đến 12, 13 tuổi, Huynh trưởng trẻ cũng ở độ tuổi trên 
dưới 20. Các anh chị đã sinh hoạt, gân gũi với quý Thầy, 
Cô lâu năm nên học hỏi được rất nhiêu. Vì vậy, có nhiều 
vấn đề đối với các anh chị lớn đã trở nên quen thuộc và 
rất bình thường nhưng đối với huynh trưởng trẻ thì những 
chuyện đó quá lạ, không tin, từ Phật Pháp đến chuyện 
đời thường. Những chuyện như vậy nếu viết hết, kể ra 
hết, e rằng nó sẽ dày như một cuốn tự điển. Vì vậy hôm 
nay chỉ xin đưa ra một vài chuyện nhỏ vừa Đạo, vừa 
Đời... có liên quan đến chủ đề TSPL.27 này để các em 
huynh trưởng trẻ hiểu được và quí Thầy Cô có đọc cũng 
không thấy suy nghĩ của các em “kỳ lạ” quái 

Thưa quý vị và các bạn, 

Ở thời đại này và nhất là ở các xã hội phương Tây 
ngày nay mà kể ra những chuyện “chồng chúa, vợ tôi” 
hay những chuyện “mẹ chồng, nàng dâu”... của Việt 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 175 


Nam mình thời Tự Lực văn đoàn, thì quả thật là “thế hệ 
thứ 3” không thể nào hiểu và tin được! Đối với các em ở 
độ tuổi lớp 2, lớp 3, khi trả lời câu hỏi “ai là chủ trong nhà 
em?” (Who's the boss at your house?) thì câu trả lời hâu 
hết là “mẹ” (mom)... Về phần các huynh trưởng trẻ cũng 
vậy, các em đã thấy từ các trường đại học, bệnh viện, 
hãng xưởng, quân đội, với các giáo sư, bác sĩ, giám đốc, 
dân biểu, các nhà khoa học, học giả, nhà văn nhà thơ tên 
tuổi, thậm chí phi công, phi hành gia... cũng đều có mặt 
của phụ nữ, mà những người nữ còn có thể thuộc loại 
xuất sắc hơn nam giới nữa cho nên hoàn toàn không có 
sự phân biệt nam nữ ở đây. Bởi vậy, khi một huynh 
trưởng trẻ tình cờ đọc thấy mấy chữ “bát kỉnh pháp” và sơ 
lược nội dung của pháp này thì vô cùng ngạc nhiên và so 
sánh với thói quen lịch sự “quý bà trước hết!” (lady's first) 
em ấy liền nêu thắc mắc với một huynh trưởng “cao 
niên”... Thế là các em khác cũng có vấn đề đưa ra thảo 
luận. Chúng tôi xin mời quí vị theo dõi cuộc hội thoại bỏ 
túi này với hai huynh trưởng lớn (A,B) và 3 huynh trưởng 
trẻ (C,D,E). 

A: Nào E, hãy nói em đọc được Bát Kỉnh Pháp ở đâu 
và em hiểu như thế nào mà ngạc nhiên quá vậy? 

E: Dạ, em đọc từ một bài viết, chỉ có 1 đoạn giới thiệu 
về Bát Kỉnh Pháp thôi, mà em nghe lạ quá không hiểu 
nên phải gọi các anh chị để hỏi ngay!! Bởi vì lở như các 
em ngành Thiếu của em cũng đọc được rồi hỏi thì em “bí” 
liền! 

C: Em cũng chưa bao giờ nghe mấy chữ này! 

D: Dạ, em cũng vậy! Em chỉ biết “Bát Chánh Đạo” và 
“Bát đại nhân giác” mà em đã thấy chữ Hán nhiều quá 
rồi! 


176 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


A: Vậy thì để anh nói rõ cho các em hơn một chút, một 
chút thôi, vì anh cũng không rành gì nhiều lắm về pháp 
này. 

Trước hết, Bát kỉnh pháp còn có tên là “Bát kính giới, 
có nghĩa là 8 phép kính, kính đây là kính trọng, có chỗ 
nói là “kỉnh”; vậy kỉnh hay kính đều giống nhau. Cũng có 
tên khác là “Bát tôn sư pháp” (= 8 phép tôn kính Thầy) 
cũng còn gọi là “Bát bất khả việt pháp” (= 8 phép chẳng 
nên vượt qua)... 

B: Nhiều tên như vậy nhưng nội dung rất đơn giản. 
Pháp này dạy chư Tỳ-kheo-ni phải tuân giữ phép tắc kính 
trọng đối với chư Tỳ-kheo. Em E có ghi lại 8 pháp đó 
không và em thắc mắc chỗ nào? 

E: Dạ có! Thứ nhất, dù Tỳ-kheo-ni già 100 tuổi mà gặp 
Tỳ-kheo mới thọ giới cũng nên tiếp rước lễ bái, mời ngồi 
chỗ thanh tịnh... 

A: Đúng vậy, có gì thắc mắc? 

C: Dạ thưa anh, em mới nghe E đọc thôi, cũng đã thắc 
mắc rồi! Chúng ta thường chào phụ nữ trước, mở cửa xe 
cho họ, thường nhường đường cho họ đi trước, nhường 
chỗ cho họ trên xe bus, v.v... mà đây lại có pháp tu gì 
ngược đời vậy? Đàn bà dù lớn tuổi cũng phải chào kính, 
nhường đàn ông dù nhỏ tuổi hơn? 

B: Phải rồi, nhưng không phải đàn bà nhường đàn ông 
mà là Tỳ-kheo-ni phải như vậy đối với Tỳ-kheo. 

D: Có gì khác, thưa chị? 

A: Khác là đức Phật không dạy người đàn ông, đàn bà 
ngoài đời tuân theo những điều này mà đây là những giới 
mà vị Tỳ-kheo-ni phải giữ! 

E: Như vậy thì em hiểu rồi, cũng giống như nếu mình 
chưa quy y thì không cần phải giữ giới nhưng một khi đã 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 177 


quy y rồi và hứa giữ 5 giới thì mình không được uống 
rượu, trộm cắp, v.v... phải không? 

B: Phải rồi! Qua giới thứ 2 của bát kỉnh giới là: Tỳ- 
kheo-ni không được mắng nhiếc Tỳ-kheo. 

C: Cái này thì không bao giờ xảy ra rồi, làm sao những 
người tu hành lại mắng nhiếc nhau được? 

D: Bạn nói vậy là không đúng rồi, mình lấy ví dụ cụ thể 
nha, ví dụ như Da-du Đà-la (Yashodhara) là mẹ của La- 
hầu-la (Rahula); nhưng bây giờ cả 2 người đều xuất gia, 
khi Rahula làm điều gì sai trái Tỳ-kheo-ni Yashodhara 
cũng không được la mắng tỳ-kheo Rahula vì ở trong 
Tăng đoàn của đức Phật, bà phải tuân theo Bát kỉnh giới 
chứ, có đúng không? 

E: Đúng vậy, trí tưởng tượng của bạn thật là phong 
phú quái 

A: Giới thứ 3 của Bát kính giới là: Tỳ-kheo-ni không 
được nói ra những lỗi lầm cũng như những nỗi oan ức 
của Tỳ-kheo. Giới này có lẽ để đối trị tính “bép xép” của 
phái nữ, phải không chị B? 

B: Đại khái là vậy, tôi cũng không có ý kiến gì 
khác!l©©!! Giới thứ 4 của Bát kính giới là: Thức-xoa-ma- 
na đã học giới rôi nên theo chúng Tăng mà thọ đại giới. 
Câu này có 2 chữ Hán cần phải dịch nghĩa, đó là “thức- 
xoa-ma-na” và “thọ đại giới” chắc là các em đều chưa 
biết; anh A giải thích cho các em nghe đi! 

A: Thức-xoa-ma-na là người Sa-di-ni sắp được thọ giới 
Cụ túc (cũng gọi là giới Tỳ-kheo hay đại giới.) Người nữ 
xuất gia năm 18 tuổi, đến năm 20 tuổi được làm Sa-di-ni 
trong 2 năm; trong 2 năm này coi như được thử thách vê 
công hạnh tu tập, sau đó nếu đủ tiêu chuẩn mới được thọ 
đại giới. 


178 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


E: Thật là hay quá, cảm ơn anh chị nhiều! khi chưa 
nghe giảng, em đọc giới thứ 4 chẳng hiểu cái gì cả! Giới 
thứ 5 là: Mỗi nửa tháng 1 lần, Tỳ-kheo-ni phạm giới phải 
đến sám hối với cả 2 bộ Tăng (Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni); 
cái này em không hiểu “phạm giới” có phải là phạm vào † 
trong 8 giới của bát kính giới hay không? 

B: Giới đây là cụ túc giới, ty kheo giữ 250 giới, ty kheo 
ni 348 giới. 

C: Eo ơi! Sao mà nhiều thế! Làm sao mà nhớ hết 
được? đừng nói chỉ là giữ nữal 

D: Bởi vậy chúng ta đâu có ai đi tu được chứ!? Và 
chính nhờ giữ giới như vậy, luôn tỉnh thức soi rọi lại mình 
như vậy nên phân đông chư Tăng Ni mới có một hình 
tướng bên ngoài uy nghi, trang nghiêm... ai mới thấy 
cũng phải phát tâm kính trọng, ngưỡng mộ, phải không 
thưa anh /chị? 

A: Đúng thế, vì giới là món trang sức đẹp nhất và cao 
quí nhất của ngưòi tu sĩ mà! Vị nào giữ giới nghiêm mật 
nhất thì xứng đáng là “sứ giả của Như lai” nhất! Còn giới 
thứ 6 thì sao? 

E: Giới thứ 6 là mỗi nửa tháng 1 lần, chư tỳ kheo ni 
phải đến giáo hội của Tỳ-kheo thỉnh một vị đế thuyết 
pháp. 

C: Như vậy là bất cứ 1 vị nào bên tỳ kheo cũng đều 
giỏi Phật Pháp hơn bên tỳ kheo ni sao? Em thấy nhiều sư 
cô giảng hay lắm đó! Phật tử hâm mộ quí Sư cô vô cùng 
đó anh/chị à! 

B: Không hẵẫn là như vậy; nhưng khi Tỳ-kheo-ni mời 
thỉnh thì tất nhiên Giáo hội Tỳ-kheo sẽ đê cử người có 
khả năng thuyết giảng Phật Pháp, đâu cần em phải 
lol©©l 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 179 


A: Xin trở lại giới thứ 7 của Bát kính giới, đó là : Tỳ 
kheo ni không nên an cư (vô Hạ) ở nơi nào mà không có 
sự hiện diện của chư Tỳ kheo . 

D: Cái này thí quá đúng, GĐPT chúng ta cũng vậy, 
đâu có bao giờ toàn thể ngành Nữ đi trại mà không có 
nam ởi theo đâu, cho dù họ không có trong Ban Quản 
Trại cũng vậy! 

E: Giới thứ 8, giới cuối cùng của Bát kỉnh giới, là: Sau 
thời gian an cư, chư Tỳ-kheo-ni nên làm lễ Tự Tứ chung 
với chư Tăng và hỏi chư Tăng có điều gì cần dạy bảo 
không . 

C: Em xin nêu ý kiến thắc mắc của em về điều này: 
Tại sao chư Tăng không hỏi chư Ni có điều gì cân dạy 
bảo mà chỉ có chư Ni làm vậy? Về trí tuệ, đức Phật đã 
dạy là “nam nữ bình đẳng” mài 

A: Câu hỏi này anh xin chịu thua, không trả lời được, 
để sẽ đưa lên nhờ quí Thầy giải đáp nha! Chị B có câu 
trả lời nào cho C không? 

B: Chị nghĩ rằng cái đức khiêm cung người Nữ cần hơn 
người nam; ở những người tu hành lại càng rõ nét, vì vậy 
việc đức Phật dạy chư Ni hỏi chư Tăng “có gì cân dạy 
bảo không?” Làm tăng vẻ hiền dịu, khiêm tốn, tuân 
phục... là những nét đẹp thật sự của tâm hôn một người 
nữ, đây không phải biểu hiện sự yếu kém về trí tuệ mà 
trái lại, là một sức mạnh tinh thân để thể hiện đầy đủ đức 
khiêm tốn chân thành, tự nhiên của họ. Ngay những nhà 
thơ “phàm trân” cũng có nói: “Phải khôn ngoan mới dư trí 
dại khờ” em không nghe sao? 

D: Em rất appreciate (đánh giá cao) câu trả lời của chi 
B và em nhận thấy đức Phật thật tài giỏi, cách đây hơn 
2500 năm mà ngài đã đặt ra Bát kính giới này, rất hợp với 
tâm lý, tính tình của 2 phái nam, nữ trong Tăng đoàn của 


180 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


ngài, và chắc ngài đã thấy trước là vào thế kỷ 21, những 
người nữ cư sĩ sẽ rất giỏi, có thể gìữ những địa vị trọng 
yếu trong xã hội, bấy giờ nếu được biết đến Bát kính giới 
thì họ sẽ biết cách cư xử với nam giới một cách khiêm tốn 
dễ thương chứ không “hách xì xằng” làm những con gà 
mái “gáy” loạn xạ làm cho người ta chán ghét, phải không 
anh/ch¡22! 

A: Đúng vậy, nhưng em khen “đức Phật tài giỏi” là 
khen phò mã tốt áo thôi!©@©!!I 

C: Lần này em nhớ “khen phò mã tốt áo” nghĩa là gì 
rồi! 

E: Em cũng vậy, và bây giờ em rất tự tin, nếu các em 
của em mà hỏi về vấn đề “nam nữ bình đẳng” trong đạo 
Phật, lại đem Bát Kính giới ra “hù” em thì em không còn 
sợ nữal 

A: Như vậy là quá tốt rồi; anh nghĩ câu chuyện của 
chúng tạm chấm dứt nơi đây nha! Xin tạm biệt mọi người! 
Hẹn lần sau gặp! 

B,C, D, E: Tạm biệt! Tạm biệt...IE 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 181 


Phật học và khoa học 








Kính thưa quý vị và các bạn, 


Tuổi trẻ tượng trưng cho sự mới mẻ, sự tươi mát, sự 
tiến bộ... Những đặc tính này giống như khoa học với 
cuộc sống con người. Khoa học phát minh ra bánh xe, 
cuộc sống con người được nhẹ nhàng nhanh chóng; 
khoa học phát minh ra điện, cuộc sống có thêm nhiều 
tiện nghi; khoa học phát hiện ra những hạt vật chất: 
Nguyên tử, phân tử, proton, neutron, électron, v.v... Con 
người có máy vi tính, có vệ tinh nhân tạo... nhưng cho 
đến nay khoa học chưa phát hiện được Tâm là gì, mặc 
dù điều này đức Phật nói riêng và những thiền sư nói 
chung đã biết cách đây mấy ngàn năm rồi! 

Những nhà khoa học cho rằng Tâm là bộ não. Nói một 
cách cụ thể Tâm là trái tim do bộ não điều khiển nhưng 
đức Phật nói Tâm điều khiển và vận hành bộ não. Trái 
tim cũng như bộ não, chỉ là một cơ quan của thân, không 
phải là Tâm. Rồi Ngài còn nói “Thân với Tâm là một”. 


182 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


Những nhà khoa học phải dùng viễn vọng kính để nhìn 
xa, phải dùng điện thoại viễn liên để nghe tiếng nói từ 
ngoài ngàn dặm, và tất cả những phương tiện hiện đại 
này chỉ mới có từ vài trăm năm nay. Trong khi bằng năng 
lực Thiền định, đức Phật và những vị Thiền sư ở thời đại 
Ngài đã làm được. Quý Ngài có thiên nhãn thông (divine 
eyes) có thể thấy cùng khắp, có thiên nhĩ thông (divine 
ears) nghe được âm thanh ngoài ngàn dặm; quý Ngài 
còn có tha tâm thông (đọc được tâm tư, tình cảm của 
người khác)... Những điều này cho đến nay vẫn còn là 
“phép lạ” đối với cả những người bình thường lẫn những 
khoa học gia, vì bộ não không có khả năng tạo ra thân 
thông. Năng lực thiên định cho phép con người bay được, 
lặn được, đi xuyên qua tường được... mà không cân đến 
phi cơ, tàu ngâm, máy đào đất, v.v... cho nên nói: “Bộ óc 
không phải là Tâm, càng không thể điều khiển Tâm. 
Người ta không thể thấy Tâm nhưng năng lực của Tâm 
xuyên qua việc thực tập Thiên và ứng dụng Thiền vào đời 
sống, vào việc trị liệu những “bệnh thời đại” làm cho ngày 
càng có nhiều người tìm hiểu, nghiên cứu Phật giáo, một 
tôn giáo hay một triết thuyết rất kỳ diệu nhưng cũng rất 
thực tiễn. Giống như điện, không ai thấy nhưng ứng dụng 
của nó thật là cùng khắp và đa dạng: Điện vào thì đèn 
sáng lên, vào bàn ủi hay lò sưởi thì nóng, vào tủ lạnh hay 
máy lạnh thì lạnh ngắt, vào radio thì cho ra tiếng, vào Tivi 
thì tạo ra cả hình và tiếng, v.v... Thật đúng là “thiên biến 
vạn hóa”. Xin mời quý vị và các Bạn theo dõi cuộc hội 
thoại bỏ túi giữa các huynh trưởng trẻ A,B,C bàn vê Phật 
học và khoa học. 

A: Chào các bạn! Đề tài của chúng ta hôm nay là gì 
đây? 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 183 


B: Các em của mình hỏi rằng tại sao không nói “khoa 
học tiến gân đến đạo Phật” mà lại nói “đạo Phật tiến gần 
đến khoa học”? 

C: Thật là nhiều chuyện quá! Cậu cho mình biết đi, hai 
câu ấy có gì khác nhau? 

B: Đúng vậy, mình cũng đã hỏi em ấy như thế và nó 
trả lời: đức Phật biết trước, nói trước, khoa học bây giờ 
mới khám phá ra; cũng như nói “em giống Ba em” đúng 
hơn là nói “Ba em giống em”. 

A: Tụi nhỏ bây giờ lý sự thật, thôi đừng cãi với các em 
ấy nữa, coi như “khoa học và đạo Phật tiến gân lại với 
nhau” cũng được, nhưng chúng ta cần nói đến những vấn 
đề gì liên quan đến đạo Phật và khoa học đây? 

C: Dạ, các em bảo rằng đức Phật nói Ngài là vị lương 
y chữa lành tâm bệnh, nhưng các anh chị nói Ngài cũng 
chữa lành thân bệnh nữa. 

A: Đúng vậy, vì Ngài đã dạy thân với tâm là một mài 
Em trả lời sao? 

B: Em nói Ngài có thể chữa lành cả tâm bệnh lẫn thân 
bệnh và ở Mỹ tâm bệnh còn trầm trọng hơn cả thân bệnh. 
Em còn ví dụ nữa: Tâm bệnh thì như là bệnh trầm cảm 
(depression), bệnh bị áp lực quá nặng vì công việc, vì 
phiền muộn (stress)... 

C: Em còn nói thêm vài số liệu ví dụ như hằng năm, 
nước Mỹ đã phải chữa trị 15 triệu người bị bệnh trầm cảm 
trong đó có 30.000 người tự tử, các bác sĩ đã phải viết 
chừng 185 triệu toa thuốc trong năm 2005 và hằng năm, 
ngân sách y tế đã phải tiêu 83 tỉ dollars (USD) cho bệnh 
này (gồm tiên chữa trị và mất năng suất làm việc, thời 
gian nghỉ việc và tự tử...) 

A: Các em chịu khó sưu tâm số liệu thật giỏi đói! 
Nhưng các em phải nói từ từ cho các em nhỏ hiểu ưu 


184 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


điểm của Phật giáo trong việc giúp chữa trị bệnh là như 
thế nào chứ! 

B: Dạ phải! Nhiều bác sĩ (hay nhân viên chăm sóc sức 
khỏe) khuyên bệnh nhân của mình thực hành Thiền để 
chữa trị những chứng bệnh như: Đau nhức thân thể hay 
tay chân do bệnh tật gây ra; các chứng lo âu, trầm cảm, 
hay căng thẳng tinh thần; cao huyết áp (high blood 
pressure - Bộ Y tế Hoa Kỳ đã đề nghị thực hành Thiền là 
bước quan trọng trong chương trình giảm huyết áp); bệnh 
hay quên, v.v... 

A: Thiền tập chú trọng cả về huấn luyện tâm và thân; 
sự vận động thể lực giúp làm gia tăng lượng oxyt nitric 
trong máu (NO) vì chất này có khả năng phòng ngừa tự 
nhiên cho những bệnh vê tim mạch, không cần dùng 
thuốc. 

C: Thưa anh, Thiên là pháp môn của Đại thừa hay 
Tiểu thừa? Phật giáo Tây Tạng là Nam tông hay Bắc 
tông? 

B: Bạn quên rồi sao? Phật giáo Tiểu thừa còn gọi là 
Nam tông, là Phật giáo (PG) truyên xuống các nước ở 
phía Nam (Thái Lan, Miến Điện, Cambốt, Lào...) với các 
Kinh điển bằng tiếng Pali còn PG Đại Thừa hay còn gọi 
là Bắc tông là Phật giáo được truyền qua các nước ở phía 
Bắc như Mông Cổ, Trung Hoa, Tây Tạng, Nhật bản, 
Korea, Việt Nam... với các Kinh điển viết bằng Sanskrit 
(Bắc Phạn). 

A: Đúng vậy, PG Tây Tạng là PG Đại thừa. Thiền thì 
không của riêng tông phái hay tôn giáo nào cả. Trước 
đức Phật đã có rất nhiều đạo sĩ tu Thiên, nhưng khi PG 
xuất hiện thì Thiên PG khác với thiền ngoại đạo như 
chúng ta đã có lần bàn đến. Chẳng hạn như cách thực 
hành thiên của một ông 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 185 


Shogun khác với Thiền tập của GĐPT chúng ta vậy... À, 
các em có nhớ đức Đạt-lai Lạt-ma 14 (ĐLLM 14) đã nói 
gì với trên 10 ngàn nhà thân kinh học tại thủ đô 
Washington DC không? 

C: Dạ có. Ngài nói rằng, Tâm con người được huấn 
luyện có khả năng rất lớn lao trong việc chuyển hóa 
những cảm xúc, tư tưởng, tình cảm... do vậy, có thể giúp 
ích rất nhiều cho khoa thân kinh. 

B: Ngài còn nói rằng dựa trên những bản báo cáo về 
các cuộc nghiên cứu thần kinh học sơ khởi vê cách luyện 
Tâm, thì chỉ cân thực hành giản dị sự chú tâm đều đặn 
(concentration, meditation) hay chú ý nuôi dưỡng lòng từ 
bi là có thể đưa đến những thay đổi trong não bộ, mà 
những thay đổi này có thể quan sát được và đo lường 
được nữa (bằng máy móc). 

A: Phải, Ngài còn cho biết những khám phá mới đây 
của khoa thân kinh học đã chứng minh tính cách mềm 
dẻo của bộ não; truyền thống Thiền quán của Phật giáo 
cũng giúp nới rộng lãnh vực nghiên cứu khoa học này 
qua những phương pháp huấn luyện Tâm liên hệ đến sự 
thay đổi bộ não. Ví dụ, thiền quán có thể làm thay đổi 
hoạt động các khớp sợi thần kinh cùng sự sinh ra các tế 
bào thần kinh mới trong bộ não. 

C: Ngài còn nói rằng sự hiểu biết sâu sắc về Tâm giúp 
con người hiểu biết về giáo dục và sức khỏe tâm thần. Ví 
dụ, khi Tâm được nuôi dưỡng và thường xuyên tưới tẩm 
bằng lòng từ bi, tận gốc rễ nhận thức của người thực 
hành sẽ tạo sự cảm thông với những người khác, và điều 
này còn đưa đến những tác động có lợi ích lớn lao trong 
xã hội, như ý thức về tinh thân đồng đội, tình đoàn kết, 
V.V... 


186 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


B: Thiền đã được thực hành hằng ngàn năm tại những 
nước Á Đông, tại sao không áp dụng để chữa bệnh như 
người Tây phương hở anh? 

A: Tại sao không? Do chúng ta không để ý nghiên cứu 
đó thôi, những phương pháp trị liệu trong Đông Y áp 
dụng Thiền có rất nhiêu, nào là Khí công tâm pháp, Tai 
chi, nào là Thái cực quyền, Dịch cân kinh, v.v... nhằm 
đào luyện cả về thể chất lẫn tinh thần nữa. Tây Y như 
chúng ta đã nói trên cũng áp dụng Thiền trong các 
chương trình phát triển sức khỏe và ở hải ngoại cũng có 
nhiều vị Thiền sư Tây phương rất xuất sắc. 

C: Dạ phải, người ta nói tập khí công tâm pháp 5 ngày 
mỗi tuần sẽ giúp những người đã 75 tuổi và trước đây 
chưa thực hành vận động ít bị lãng trí hơn những người 
không luyện tập. Nhưng khí công tâm pháp đâu có phải 
là Thiền Phật giáo hở anh? 

B: Phải rồi, đây là Thiền nói chung, đó là tại mình hỏi 
anh về “thiền chữa bệnh” không nói riêng vê Thiên Phật 
giáo . 

C: Vậy xin anh nói thêm về chức năng tâm lý trị liệu 
của Phật Pháp cho em nghe với. 

A: Thiền Phật giáo đã được thực hiện hằng ngàn năm 
để đem lại sức khỏe và an lạc cho thiền sinh, gồm có hai 
dạng: Thiền tĩnh lặng và thiên hoạt động; Thiền tĩnh lặng 
là ngồi yên một chỗ trên bồ đoàn, lại có hai loại: Thiền 
chỉ và Thiền quán. Thiên chỉ đơn giản nhất là chú tâm 
vào hơi thở vào hơi thở ra... còn Thiền quán thì để tâm 
buông xả, rộng mở, tự nhiên... Thiền hoạt động như là 
thiên hành, đi bộ mà chú tâm vào hơi thở và bước chân, 
hay chuyển động chân tay với sự phối hợp nhịp nhàng 
của hơi thở như trong Thái cực quyền hay Khí công hay 
Dịch cân kinh, v.v... và ở đây đã có những báo cáo cụ thể 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 187 


những trường hợp Thiền (tập Dịch cân kinh, tập Thái cực 
quyền, tập khí công... chữa lành bệnh ung thư nữa đó). 

B: Ngoài ra, tụng Kinh, niệm Phật, trì Chú, lạy hồng 
danh, lạy vạn Phật, v.v... cũng đều là một dạng của Thiền 
Phật giáo phải không anh? 

A: Đúng vậy, đó là thuộc về Thiền hoạt động. Hiện nay 
ở Tây phương Thiền cũng đã được áp dụng rất phổ biến 
không chỉ trong các thiên viện mà cả trong các bệnh viện 
nữa. 

C: Em nghe nói có môn tâm lý trị liệu dùng Phật pháp 
(Buddhist Psychotherapy) phải không anh? Cái này như 
thế nào? Anh có thể cho chúng em nghe một ví dụ dễ 
hiểu không? 

B: Đó là dùng phương pháp hướng dẫn bệnh nhân 
quán chiếu về từ bi và vô ngã để đối trị với phương pháp 
chữa trị dựa trên mô hình hữu ngã (selí-psychology) lâu 
nay đã đưa đến hay làm tăng thêm những xung đột tâm 
lý phức tạp, có phải không anh? 

A: Đúng vậy, đó là phương pháp giúp bệnh nhân phát 
triển tâm Từ và hướng ngoại, quên mình để nghĩ đến và 
giúp đỡ những người/vật chung quanh, hay hướng đến 
môi trường chung quanh (cây cỏ, hoa lá...) và kết quả là 
chính lòng vị tha đã giúp họ khỏi bệnh. 

C: Dạ, em cũng có nghe là năng lực “cho” còn mạnh 
hơn là năng lực “nhận” nhưng em chưa hiểu hết. 

A: Bác sĩ David Brazier kể chuyện một bệnh nhân già 
yếu, tiều tụy vì bệnh trầm cảm (depression) không chịu 
ăn uống, chỉ uống rượu suốt ngày, có thể nói là “vô 
phương cứu chữa”; khi nhìn thấy con chó của ông ta tuy 
bệnh nhưng mập mạp vì ăn uống đầy đủ hơn chủ, bác sĩ 
biết ngay rằng ông ta đã dành nhiều tình thương cho con 
chó. Thế là bác sĩ cùng với bệnh nhân săn sóc con chó, 


188 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


mỗi ngày cùng với bệnh nhân đem chó đi bác sĩ thú y và 
giao cho bệnh nhân trách nhiệm cho chó ăn và uống 
thuốc đúng giờ... Dần dần, bệnh nhân bắt đầu ăn uống 
trở lại, đã biết tự chăm sóc cho mình và khỏi phải ở lại 
điều trị trong bệnh viện tâm thần như trước. 

B: Thế mới biết con người ai cũng có khả năng thương 
yêu nhưng không có hoàn cảnh để phát huy nên những 
hạt giống từ bi bị ẩn giấu quá sâu anh hở? Chữa bệnh có 
khi là làm cho những hạt giống đó trồi lên để phát huy tác 
dụng của chúng là được rồi phải không? 

A: Phải đó, bác sĩ còn nói rằng khi con người cảm thấy 
mình thừa thãi, vô dụng vì không thể cống hiến điều gì 
cho người khác nên họ thường có ý định tự tử. 

C: Thời đại này có nhiều bệnh thật kỳ lạ, ví dụ như 
bệnh “mất chú ý” ADHD (Attention Deficit Hyperactive 
Disorders) và nghe nói thuốc trị bệnh này đưa đến việc 
làm tăng tỷ lệ tự tử nơi trẻ em? Chuyện này là như thế 
nào hở anh? 

A: Trẻ em xao lãng việc học, ham chơi quá mức, quá 
năng động đến một giới hạn nào đó thì bị gán cho cái 
bệnh đó và hàng ngày phải uống thuốc Ritalin khi đến 
trường. Nguyên nhân chính của bệnh là do những trò 
chơi quá mạnh trên máy vi tính (games, những hình ảnh 
bạo động trong các phim trên TV... kích thích tính năng 
động nơi các em vốn đã sẵn có. Đã có báo động về việc 
tăng tỷ lệ tự tử nơi các trẻ em uống quá nhiều các loại 
thuốc trị bệnh ADHD. Vì vậy, có nhiều bất lợi nếu lạm 
dụng thuốc men, nhất là đối với những tâm bệnh. 

B: Người ta nói ngài ĐLLM 14 là một bác sĩ giỏi về 
phân tâm học và về bệnh tâm thân có phải không anh? 

A: Đức ĐLLM 14 tuy không phải là một bác sĩ y khoa 
nhưng ngài có tâm từ rộng lớn, Ngài có thể xem người 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 189 


khách đối diện và Ngài là một. Nhiều người nói gặp được 
Ngài là bao nhiêu phiên muộn đều rơi rụng hết. Đây là 
nguyên tắc tối ưu về chữa tâm bệnh mà Tây phương vẫn 
mong đạt đến: Bác sĩ chữa tâm bệnh (psychotherapist) 
và bệnh nhân trở thành một thực thể duy nhất. Như vậy, 
bác sĩ có thể quán chiếu sâu vào tâm thức, tiềm thức, vô 
thức... của bệnh nhân để biết nguyên nhân sâu xa của 
căn bệnh và cách chữa trị. 

C: Như vậy quý tu sĩ Phật giáo, quý Thầy của mình... 
cũng có thể làm được chứ anh hở? 

A: Phải rồi, quý Thầy của mình có thể đóng vai trò tích 
cực hơn, quan trọng hơn trong việc điều trị tâm lý hỗn 
loạn càng ngày càng gia tăng. 

B: Nhiều người nói rằng đối với các em GĐPT (trách 
nhiệm của anh chị em chúng ta) cũng như đối với quân 
chúng Phật tử (trách nhiệm của quý Thây) phải giảng 
như thế nào cho Phật Pháp đi vào lòng xã hội, phải dùng 
những từ, những ví dụ cụ thể gần gũi... để họ thấy hấp 
dẫn, chứ cứ nói phải dẹp tham sân si... mà không chỉ 
cách dẹp như thế nào thì họ dễ thấy nản lắm... 

C: Dạ, đúng vậy. Người ta nói rằng quý Thầy tu theo 
đạo Phật rất giỏi vê tâm lý vì họ có cả bộ Tạng luận 
Abhidharma cũng như Duy thức là những tác phẩm ưu 
việt của Phật giáo trong sự phân tích tâm lý con người 
thật hoàn chỉnh. Theo đó, quý Thầy có thể tìm được 
phương pháp tối ưu trong việc chữa trị tâm bệnh. 

A: Và chính lối sống an lạc (cư trần lạc đạo) của từng 
Tăng sĩ hay lối sống tập thể hòa hợp của Tăng đoàn là 
tấm gương sáng cho mọi người, là một thí dụ điển hình 
vê thân giáo mà khó có một bác sĩ tại gia nào theo kịp. 
Lần sau, chúng ta sẽ bàn về việc làm cho Phật pháp trở 


190 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


nên gần gũi và hấp dẫn hơn đối với tuổi trẻ nha! Hôm nay 
như vậy cũng tạm đủ rồi. Tạm biệt! 
B và C: Tạm biệt! Tạm biệtIm 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 191 


Vai trò người phụ nữ 
trong Phật giáo 








Kính thưa quí vị và các bạn 


Mãi đến vài chục năm gần đây thế giới mới chú ý đến 
người phụ nữ, nhất là từ khi họ tham gia vào các phi 
hành đoàn thám hiểm mặt Trăng, hay khi họ là những vị 
nguyên thủ quốc gia, hay họ là những khoa học gia, 
chính trị gia, những khuôn mặt nổi bật, hay có mặt trong 
các hạ viện, thượng viện của các quốc gia... Nhưng riêng 
Phật giáo, không có phân biệt nam nữ kiểu “trọng nam 
khinh nữ” của đức Khổng Tử mà trái lại, vai trò người phụ 
nữ đã có một vị trí đặc biệt, ví dụ như trong kinh Thắng 
Man, người phụ nữ đã được đề cao về cả tình yêu (từ bi) 
lẫn trí tuệ; như một người tiên phong đi hoằng dương 
Chánh pháp và bảo vệ giáo lý Đại thừa. Bối cảnh tình 
yêu và niềm tin của người phụ nữ chớm nở là từ những 
hạn chế của tình cảm thế tục (như ở Thắng Man phu 
nhân là tình yêu giữa cha mẹ và con cái) nhưng đã được 
hướng dẫn đến một tình yêu bao la hơn, cao thượng hơn. 
Đó chính là tình yêu tuyệt đối của chư Phật, chư Bồ-tát 
đối với chúng sanh, là tình mẹ dành cho đứa con duy 
nhất của mình. 


192 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


Trên thực tế, Phật giáo cũng đã có nữ tu sớm nhất, đó 
là vào thời đức Phật cách đây hơn hai ngàn năm trăm 
năm, với những vị nữ đệ tử xuất sắc của đức Phật như 
thánh nữ Patacara, Dhammadima, Khema, Vasethi, 
Uppalavanna... hoặc những nữ đại thí chủ như Visäkhä, 
Supplyä... 

Tuổi trẻ Phật giáo hải ngoại nói chung, các em đoàn 
sinh GĐPT hải ngoại nói riêng, không hề biết chuyện 
người phụ nữ bị ngược đãi, thậm chí ở nhiêu nước, họ 
không có quyền làm người nữa! Vì ở Mỹ, Pháp, Anh, Đức 
v.v... người phụ nữ không khác gì nam giới trong tất cả 
mọi lãnh vực, đặc biệt có nhiêu “single mother” rất xuất 
sắc trong việc đào tạo con cái của mình. 

Vấn đề một số người Việt Nam đem bán con em của 
mình qua các nước Đông Nam Á, đặc biệt là qua Trung 
Quốc và Đài Loan, đã gây phẫn nộ trong dư luận thế giới, 
một số báo chí và đài TV đề cập đến. Do vậy, các em 
huynh truởng trẻ muốn tìm hiểu vai trò người phụ nữ 
trong Phật giáo có gì khác biệt với đời thường không, qua 
buổi hội thoại bỏ túi giữa các anh chị em cùng Đơn vi. 

Xin mời quí vị và các bạn theo dõi để chỉ giáo chol 

A: Chào các bạn! Hôm nay chúng ta có buổi hội thảo 
nhỏ phải không, về vấn đề gì? 

B: Vai trò người phụ nữ trong Phật giáo. 

C: Phải đó, đề tài này đang là “điểm nóng” đó các bạn 
àI 

A: Vai trò người phụ nữ rất quan trọng, không chỉ trong 
Phật giáo mà các tôn giáo khác cũng vậy, các bạn không 
thấy sao? 

B: Sao bạn nói vậy? Các tôn giáo khác đâu có coi 
trọng người phụ nữ, nhất là vê tài năng và trí tuệ; người 
phụ nữ đâu được đặt ngang hàng với nam giới? Ngoài ra, 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 193 


có người còn cho rằng người phụ nữ không trong sạch 
như người nam, còn cấm họ vào các đền thờ nữa! 

A: Đó là hai vấn đề khác nhau; tôi nói đây là chúng ta 
thấy trong phần nhiều các tôn giáo hình ảnh Mẹ được tôn 
thờ, tôn giáo nào cũng có “Mẹ”, Thiên chúa giáo thì có 
Mẹ 
Maria, Phật giáo thì có “Mẹ hiền Quan Âm,” đạo của 
người Chàm thì có Thánh nữ Thiên Y Ana..., đó là hình 
ảnh người phụ nữ chứ còn gì nữa, phải không? 

C: Phải đó, tôi đông ý! Nhưng Phật giáo không chỉ 
dừng lại ở việc đê cao Mẹ, còn nói về “thánh thai” hay 
Như Lai tạng v.v... nữa. 

B: Đúng vậy. Các bạn có biết tại sao có người nói mẹ 
là người dạy cho chúng ta (đứa con) bài học đầu tiên về 
từ bi, về “cho” - kiểu như bố thí Ba-la-mật vậy đó, hay 
không? 

A: Tôi hiểu rồi, hình ảnh mẹ nuôi lớn hài nhi chính là ý 
nghĩa rất sâu sắc của “cho” và “nhận.” Thật vậy, khi baby 
được sinh ra, mẹ cho nó hai bâu sữa ngọt, nó lấy (take) 
nhưng không phải là “nhận” (receive); đối với mẹ thì đó là 
hành động từ bi thật sự, còn đối với chúng ta (baby) thì 
đó là phản ứng tự nhiên, nhờ sữa mẹ để sống còn. 

C: Tôi cũng hiểu rồi! Hành động ấy không chỉ ở con 
người mà ở cả muôn loài, như con khỉ, con vượn cũng 
biết nuôi con của nó bằng sữa của mình vậy, đó chính là 
lòng từ bi gần gũi nhất, nhỏ nhiệm nhất thể hiện qua tình 
mẫu tử, có phải như vậy không? 

B: Phải đó! Người mẹ “cho” mà không hề có ý nghĩ 
được đền đáp, đứa con thì “lấy” vì cần thiết chứ không 
nghĩ đến chiếm hữu để làm của hay để làm giàu làm có 
gì cả! Thế rồi, đứa bé lớn lên và tiếp tục lấy, lấy để bồi 
dưỡng cơ thể, bồi dưỡng tinh thần và trí óc, lấy để sống. 


194 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


Đó không phải là tinh thân bố thí chân chính mà mình đã 
học sao? 

A: Đúng vậy, tình mẹ tuy rất bình thường, nhỏ nhoi và 
tự nhiên, loài vật cũng biết yêu thương và bảo vệ con 
mình, nhưng đồng thời cũng là hương vị ngọt ngào nuôi 
lớn thánh thai của Bồ-tát. 

C: Trong ý nghĩa đó, tình yêu của mẹ nói riêng được 
đồng hóa với Như Lai tạng, cái bào thai cưu mang để 
sinh trưởng những phẩm tính siêu việt của Như Lai, của 
những đãng Giác ngộ và Cứu thế. 

B: Những điều bạn vừa nói đó là trong kinh Thắng 
Man phải không? Vai trò của phụ nữ trong Phật giáo có 
thể minh chứng rõ nét nhất trong kinh này. 

A: Phải đó, vì nói đến phái nữ là nói đến sự dịu dàng, 
tình yêu, tình mẫu tử... không phải chỉ nói đến thuần trí 
tuệ và theo Phật giáo, chân lý chỉ có thể đạt được bằng 
tình yêu có nội dung trí tuệ chứ không phải thuần bằng trí 
tuệ. 

C: Đúng thế! Và nói vê người nữ cũng là nói vê đức tin 
vững chãi của họ nữa. Chính đức tin đã hướng dẫn họ 
con đường ởi vào đại dương của trí tuệ; đức tin hay sự tin 
cậy của người nữ là đặt tất cả sinh mạng mình vào nơi 
nương tựa duy nhất, đó là Tam bảo, một khi họ đã quay 
vê và nương tựa (quy y). 

B: Thật là hay quá, cảm ơn các bạn đã nhắc nhở về 
Thắng Man phu nhân, người phụ nữ có một nhân cách 
đặc biệt, dám nương theo uy lực của đức Phật để nói lên 
tiếng nói của chân lý, xiển dương giáo lý Đại thừa và 
được đức Phật ấn chứng là “đứa con chân thật của Như 
Lai”, được Ngài cho rằng tiếng nói của Thắng Man phu 
nhân là tiếng sư tử hống v.v... đề cao vai trò của người 
phụ nữ trong Phật giáo, nhưng chúng ta cũng phải trở lại 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 195 


vấn đề chúng mình vừa nêu ra: người phụ nữ gần gũi 
chúng ta nhất, người mẹ, chính là người đầu tiên đã dạy 
đứa con biết “cho” và “nhận” theo tinh thần Kim Cang, 
Bát-nhã hay nói to tát hơn là Bố thí Ba-la-mật. 

A: Thật vậy, nói về kinh điển Phật giáo thì đúng là biển 
rộng bao la không ai dám nói mình đã biết được hết 
nhưng nếu chúng ta chỉ học giáo lý mà không áp dụng 
vào cuộc sống thì cũng không ích lợi gì. Vì vậy, bạn B nói 
đúng đó, chúng ta hãy tiếp tục thảo luận về những việc 
nhỏ nhặt hằng ngày thông qua quan hệ mẹ con nha! Nói 
cách khác, mình đã học được rất nhiều về Phật pháp qua 
vai trò của người mẹ, của tình mẫu tử,... nếu mình biết 
quan sát, suy gẫm và thực hành. 

C: Đồng ý! Xin tiếp tục: đứa trẻ “lấy” và bà mẹ “cho,” 
SỰ việc này mới nhìn qua thì thấy giống như không cùng 
chiều nhưng “cho” và “nhận” thì luôn đi đôi vì có khi 
người cho chính là người nhận và ngược lại, người nhận 
lại chính là người cho. 

B: Phải rôi! Như trong câu chuyện “bà già cúng đèn”, 
thật ra là ai cho ai? Bà lão ăn xin “cho”, nghĩa là cúng 
dường Phật, hay đức Phật cho? Anh chị em chúng ta đều 
biết rõ trong trường hợp này “cho” chính là “nhận” và 
ngược lại, phải không? 

A: Tương tự như vậy, tôn giả Mục-kiền-liên đã dùng 
thần thông để khiến cho một bà lão “keo kiệt” mở rộng 
lòng ra bố thí cho Ngài một cái bánh chiên, để gây nhân 
bố thí, tránh được cảnh nghèo hèn do tâm keo kiệt dẫn 
đến trong tương lai nữa! Chính là Ngài đã “cho” bà lão kia 
chứ không phải bà cho Ngài. 

C: Câu chuyện này làm mình chợt nhớ ra rằng nói gì 
thì nói, người phụ nữ hình như “nhỏ mọn” và bỏn xẻn hơn 


196 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


đàn ông nhiều, có đúng không? Tại sao văn chương và 
tôn giáo lại ca tụng lòng từ bi của họ chứ? 

B: Không phải ca tụng lòng từ bi của họ mà nói rằng 
tình mẫu tử có thể so sánh với lòng từ bị; bạn có lý khi 
nói rằng phần đông phụ nữ có tính nhỏ mọn hơn đàn 
ông, ví dụ như ích kỷ, cố chấp, v.v... tuy nhiên đối với 
đứa con của mình thì họ có thể hy sinh cả thân mạng 
không cần đắn đo suy nghĩ. 

A: Đúng! Và nghĩ cho cùng, bất cứ hành động gì của 
chúng ta cũng không ngoài “nhận” và “cho”! Vậy, mình 
trở lại ý nghĩa cho và nhận đây: người ta “nhận” nhưng 
nhận để làm vui lòng người khác, trong trường hợp này 
“cho” chính là “nhận” và “nhận” chính là “cho”. 

C: Như vậy “cho” và “nhận” làm nên một phần của chu 
kỳ cuộc sống; giống như nước bốc hơi thành mây rồi mây 
làm mưa rơi xuống tạo nên những con sông cho lại 
nước... nước lại bốc hơi... 

B: Và kết quả là số không? (zéro) 

A: Đúng vậy, nhưng cái chính yếu là chúng ta cảm 
nhận được rằng “không” ở đây không phải là “không có gì 
cả” mà là đã trải qua một sự trao đổi không có đối tượng 
trao đổi, không có được - mất, nhưng có chiều hướng 
đem lại an lạc cho mọi người. Được vậy thì tập thể hay 
cộng đồng sẽ sống trong an vui. 

C: Tôi hiểu rồi, muốn vậy, chúng ta phải quan tâm đến 
những người chung quanh, phải ra khỏi tháp ngà tự ngã, 
phải hướng lòng mình ra ngoài, mở rộng lòng ra v.v... để 
biết “cho” cũng như “nhận,” phải không? 

B: Chính thế! Bản ngã (Ego) chính là nguyên nhân sâu 
xa nhất của sự bất hạnh của mỗi người. “Cho” là làm cho 
bản ngã phồng lên, còn “nhận” là làm cho bản ngã xẹp 
xuống. Chúng ta phải quán sát “cho” và “nhận” giống như 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 197 


thủy triều lên và xuống mỗi ngày. Chúng ta cũng nên suy 
gẫm và trả lời câu hỏi “tại sao thời còn đức Phật, Ngài 
dạy chư Tăng đi khất thực mỗi ngày?” và ý nghĩa của 
khất thực ... 

A: Phải rôi, chúng ta phải thực tập quán về đề tài “khất 
thực” của chư Tăng như bạn B đề nghị. Đến đây là tạm 
đủ về bài học “cho” và “nhận” nghĩa là quan hệ hằng 
ngày giữa chúng ta với tha nhân-hình ảnh người mẹ cho 
đứa con của mình bầu sữa ngọt là hay nhất và cách nhìn 
cho và nhận, lên và xuống v.v... giúp cho sự thanh lọc tư 
tưởng của mình, cảm nhận đời sống một cách mới mẻ 
hơn. Bây giờ, chúng ta hãy nói thêm về vai trò của người 
phụ nữ trong Phật giáo, có nghĩa là tại sao Phật giáo 
không quan niệm người phụ nữ “làm ô nhiễm những chốn 
linh thiêng” như ở vài tôn giáo khác? 

C: Học kinh Thắng Man, chúng ta thấy rằng sự ô 
nhiễm hay không ô nhiễm nằm nơi tự tâm, không phải nơi 
hình tướng mà tự tâm vốn thanh tịnh, không ô nhiễm. Vì 
vậy, sự ô nhiễm hay không ô nhiễm này vượt ra ngoài 
khả năng suy luận của trí tuệ con người. Chỉ có thể cảm 
nghiệm được bằng tình yêu chân thật và tâm lượng bao 
dung của bà mẹ. Vì vậy, muốn đi con đường của Thắng 
Man phu nhân (Bồ-tát đạo) phải là hạng người có đức tin 
nhiệt thành và vững chắc, muốn có đức tin như vậy thì 
phải có sự tác động của một tình yêu sâu đậm và càng 
lúc càng tỏa rạng bóng mát. 

B: Đúng vậy, cho nên tình yêu, tuy xuất phát từ những 
rung động vị kỷ, tự lợi, hẹp hòi... lúc ban đầu cũng được 
chuyển hóa, thăng hoa để trở thành tâm đại bi rộng lớn 
như tấm lòng bao dung của mẹ, muốn ôm đứa con vào 
lòng; nói theo Duy thức là “do thức biến”: từ một tâm tư 
nhỏ hẹp luôn đuổi bắt những hình ảnh hư ảo của sinh tử, 


198 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


dần dần thức tự biến đổi bản chất chuyển thành trí tuệ 
không phân biệt. 

A: Nói tóm lại, mặc dù Bồ-tát đạo là con đường khó đi, 
nam nhi coi bộ không phải ai cũng theo được, nhưng với 
đức tin nhiệt thành và tình yêu rộng lớn, người phụ nữ có 
thể đi trọn con đường này như Thắng Man phu nhân vậy. 

C: Bằng tình yêu và đức tin kiên cố, Thắng Man phu 
nhân đã cảm hóa được chồng là vua Hữu Xứng và cũng 
bằng tình yêu ấy mà cảm hóa được nhân dân trong phạm 
vi lãnh thổ của mình, thậm chí con nít mới lên bảy cũng 
có thể thực hành Bồ-tát đạo. 

B: Thế giới không bao giờ thiếu vắng tình mẹ nhưng 
biết bao giờ mẹ Thắng Man mới xuất hiện trong sa mạc 
sinh tử nóng bỏng của hành tinh chúng ta đây? 

A: Bạn muốn nói chúng ta đang bàn về một nhân cách 
lý tưởng của người phụ nữ và “vai trò người phụ nữ trong 
Phật giáo” là vai trò của người phụ nữ “viết hoa” chứ 
không phải một người phụ nữ bình phàm? 

B: Đúng thết 

C: Thì phải rồi Thảo luận bao giờ cũng trên cơ sở 
tuyệt đối, lý tưởng, chứ nói chuyện đời thường thì... buồn 
quá, đâu có gì để nói phải không? Tệ trạng đem bán con 
em của mình như một đồ vật hay một con vật mà không 
có Thắng Man phu nhân nào... ngăn chận nổi, không 
phải đáng buồn sao? 

A: Thế thì chúng ta tạm ngưng câu chuyện ngang đây 
nha! Được không? 

B: Được chứ! Dù sao mình cũng đã ôn lại nhiều điều 
hay qua nhân cách Thắng Man và những bài học về 
“cho” và “nhận”. Xin cảm ơn và tạm biệt các bạn! 

A và C: Tạm biệt! Tạm biệt! 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 199 


200 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


Tết Trung Thu 








Kính thưa quý vị và các bạn, 


Tuổi trẻ Việt Nam hiện nay rất ít biết về văn hóa dân 
tộc nói chung, về những lễ hội cổ truyền của người Việt 
nói riêng. Thật vậy, các em rất rành nguồn gốc ngày lễ 
Noel (Christmas) hay ngày lễ Tình nhân (Valentine's 
Day)..., nhưng những ngày lễ Việt Nam như Tết Đoan 
Ngọ hay Tết Trung Thu thì rất ít em biết. Rất ít em biết tại 
sao có lễ hội Trung Thu, tại sao có bánh Trung Thu, rước 
đèn Trung Thu v.v... Gia đình Phật tử (GĐPT) ngoài 
những ngày đại lễ, ngày Vía... của Phật giáo, còn tham 
gia những sinh hoạt cộng đồng nên phải dạy cho các em 
biết những lễ hội truyền thống, những ngày tết thiếu nhi 
v.v... để các em hiểu được nguồn gốc và ý nghĩa của 
những ngày lễ, những cuộc vui ấy. 

Riêng về Tết Trung Thu, một cái Tết của thiếu nhi, còn 
gọi là ngày trông đợi trăng của các em, cũng rất đặc biệt 
với người Phật tử vì trăng và đạo vốn thường gặp nhau 
trong thơ Thiên, trong những từ ngữ như “mặt trăng chân 
lý” hay “tiêu nguyệt chỉ” (ngón tay chỉ mặt trăng) nên anh 
chị em Huynh trưởng GĐPT vẫn tổ chức hằng năm cho 
các em đoàn sinh của mình vui Trung Thu trong khuôn 
viên chùa hay với các cộng đồng bạn. 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 201 


Tết Trung Thu tuy bắt nguồn từ Trung Hoa nhưng khi 
đến Việt Nam thì ngoài Hằng Nga ra, trăng Việt Nam còn 
có thêm Thỏ Ngọc, chú Cuội v.v... 

Xin mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc mạn đàm bỏ 
túi vê nguồn gốc và ý nghĩa tết Trung Thu giữa các 
Huynh trưởng trẻ GĐPT A, B, C mà chúng ta đã làm 
quen trước đây. 

A: Chào các bạn, lại sắp đến Trung Thu rồi! 

B: Đáng lẽ đã đến rồi đó chứ, năm nay trễ vì có tháng 
bảy nhuận. 

C: Phải rôi! Năm nào mình cũng tổ chức vui Trung thu 
cho các em mà chưa bao giờ nói về nguồn gốc, sự tích 
và ý nghĩa tết Trung Thu cho các em cả, năm nay chắc 
chúng ta phải nói đó! 

A: Đúng vậy, mặc dù, nếu các em muốn biết thì chỉ 
cần vào Net là biết liền, nhưng về phía chúng ta, muốn 
nói thì chúng ta phải tập hợp hiểu biết của chúng ta lại, 
cử một người đại diện viết xuống rồi mới đem ra đọc hay 
nói cho các em nghe được chứt 

B: Vậy thì mình bắt đầu và luân phiên, chúng ta nối 
tiếp cho đến khi hết chuyện nói vê tết Trung thu nha! 
Truyện bắt đầu từ vua Đường Minh Hoàng bên Tàu, vào 
một đêm khuya trăng rất sáng của ngày rằm tháng 8 (âm 
lịch), trăng thanh gió mát, vua dạo chơi một mình ngoài 
thành và gặp một ông Tiên tóc trắng như tuyết; ông vung 
tay một cái hóa ra một chiếc câu vông một đầu giáp với 
cung Trăng và đầu kia chấm đất, rồi mời nhà vua cùng 
với mình bước lên câu vông đi thăm cung Trăng một 
chuyến. 

C: Thế rồi nhà vua đi lên cung Quảng dạo chơi, gặp 
nàng Hằng Nga xinh đẹp như hoa nên khi trở về vua 
luyến tiếc cảnh cung Hằng thơ mộng, nhà vua đặt ra tết 


202 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


Trung thu. Trong nhân gian, vào ngày tết này, người lớn 
thì uống rượu, uống trà và ăn bánh để thưởng Trăng, trẻ 
con thì múa lân (múa thiên cẩu) từ đó có tết Trung thu và 
bánh Trung thu. 

A: Khi Tết Trung thu đến Việt Nam thì có thêm nhiều 
mục nữa: cúng ông bà, phá cỗ, rước đèn, múa lân. Ban 
ngày người lớn bày ra nấu nướng làm mâm cơm cúng 
ông bà tổ tiên, chiều thì có tục lệ “phá cỗ”; các cô thiếu 
nữ khéo tay làm đủ thứ mứt bánh, gọt đu đủ thành hoa 
thủy tiên, hay quả này quả nọ, hay nặn bột thành những 
con vật nhỏ xíu, rồi bỏ màu xanh đỏ tím vàng trông rất 
đẹp mắt. Khách được mời đến để thưởng thức những 
món ăn ngon và cũng để “chọn” vợ cho con trai của mình 
trong các thiếu nữ khéo tay, tài hoa, được coi như đầy đủ 
công, dung, ngôn, hạnh... Có khi các chàng trai cũng 
được mời đến làm khách nữa. 

B: Ban đêm thì thiếu nhi rước đèn, ca hát vang làm 
thành phố trở nên vui nhộn. Lồng đèn trung thu cũng thật 
là muôn màu muôn vẻ nhưng cái chung vẫn là một ngọn 
đèn ở giữa và khung lông đèn thì đủ hình, đủ cỡ, hình 
câu, hình ông sao, hình bươm bướm, hình cá chép v.v... 
được phất giấy gương đủ màu xanh, đỏ, tím, vàng để các 
em xách đi trong đám rước cùng với các bạn. 

C: Tết Trung Thu đối với làng quê Việt Nam còn một ý 
nghĩa khác nữa, đó là ngày Rằm trăng sáng. Sau vụ mùa 
gặt hái xong, cha mẹ không còn đầu tắt mặt tối vì công 
việc đồng áng nữa. Họ có thì giờ chơi với con cái, cùng 
làm lông đèn, cùng ăn bánh trung thu, cùng thưởng 
trăng... với con. Cho nên, ngày Tết Trung Thu không chỉ 
là tết của thiếu nhi mà còn là của tất cả gia đình và còn 
nữa, các bạn có biết bánh trung thu có những thứ gì 
không? 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 203 


A: Biết chứ, bánh trung thu gôm hai loại: bánh nướng 
và bánh dẻo. Bánh nướng thì nhân mặn, bánh dẻo thì 
nhân chay (bằng đậu xanh không thôi); nhân bánh nướng 
thì có đủ thứ hết: nào là hạt dưa, lạp xưởng, vi cá, hạt 
sen v.v... nhưng ở giữa có một cái lòng đỏ trứng (thường 
là trứng vịt muối) tượng trưng cho mặt trăng tròn của 
ngày Rằm tháng tám. Bánh trung thu có hình tròn hay 
hình vuông tượng trưng cho mặt trăng và quả đất (ngày 
xưa người ta cho rằng quả đất của chúng ta là hình 
vuông). 

B: Ngoài ra, các bạn có biết chú Cuội là ai không? Chi 
Hằng là ai không? - Tùy theo bạn ở miền Bắc, miền 
Trung hay miên Nam, bạn sẽ nghe sự tích chú Cuội khác 
nhau. Chú Cuội ở miền Bắc là một thanh niên rất siêng 
năng giỏi dắn nhưng từ khi nghe được tiếng hát và thấy 
được điệu múa của tiên nữ thì đâm ra ngơ ngẩn, như 
người mất hồn, chàng không còn siêng năng công việc 
đồng áng nữa, thường “bỏ trâu ăn lúa” của người ta, vê 
nhà bị cha đánh đập la mắng cũng không để ý, cứ chú ý 
lắng nghe “tiếng nhạc thiên thai”; chàng rất cô đơn vì 
không ai hiểu được mình, cuối cùng cả người vợ chưa 
cưới cũng bỏ Cuội, về sau nghe nói anh ta đã ra đi tìm 
tiên nữ không trở về làng nữa. 

C: Còn sự tích anh Cuội và chị Hằng ở miền Nam thì 
có khác một chút: anh Cuội may mắn kiếm được một chai 
nước trường sinh đem chôn dưới một gốc cây trong vườn, 
chị vợ anh tên là Hằng tình cờ thấy được, lấy nước rửa 
mặt, rửa tay thì thấy da thịt trở nên đẹp quá, chị bèn đổ 
lên người tắm luôn, cái cây được tưới tẩm bằng nước đó 
lớn lên vùn vụt, chị ôm lấy cây trì xuống nhưng cây đã lao 
vút lên đến mặt trăng, anh Cuội về thấy vậy hiểu hết sự 
tình, nhớ vợ, đêm đêm nhìn lên mặt trăng để tìm khuây 


204 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


khỏa. Tục truyền về sau, khi anh chết, được Ngọc Hoàng 
thượng đế cho tái sinh lên mặt trăng ở với chị Hằng; đêm 
rằm tháng tám trăng sáng nhất, người nhân gian sẽ được 
thấy chú Cuội ngồi gốc cây đa chờ chị Hằng đến để tâm 
SỰ. 

A: Còn ở miền Trung thì chú Cuội mê chị Hằng Nga ở 
trên cung Trăng cho đến chết vẫn còn “ôm một mối mơ” 
nên một nhạc sĩ miền Trung đã sáng tác bài hát: 

Bóng trăng trắng ngà 

Có cây đa fo 

Có thằng Cuội già 

Ôm một mối mơ 

tăng yên ta nói Cuội nghe 

“Ở cung Trăng mãi làm chí!” 

B: Những bài hát về chú Cuội và Hằng Nga cũng đã 
thay đổi rồi các bạn à, các bạn có nghe bài hát của thế 
hệ thứ ba về chú Cuội và Hằng Nga không? 

*.. từ ngày có hỏa tính bay 

bay có ba ngày lên tới mặt Trăng 

Ố tang tình tang, ố tang tình tình 

Cuội đành đem chị Hiăng Nga 

Tìm xứ xây nhà không biết ở đâu 

Ố tang tình tang ố tang tình tình... ” 

C: Như vậy qua chuyện kể về tết Trung thu, về cung 
Trăng, chú Cuội, về chị Hằng, chúng ta thấy rất rõ ràng 
tâm hồn của từng hạng người, từ vua Đường Minh Hoàng 
của nước Tàu qua chàng thanh niên mơ mộng của Việt 
Nam (mơ theo tiên nữ với khúc Nghê Thường) đến anh 
nông dân hiền lành chất phác (thương nhớ vợ)... mỗi 
người có một thế giới riêng, một Hằng Nga riêng của 
mình. 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 205 


A: Các bạn có thấy ngày tết Trung thu ở Việt Nam 
mình rất gần với ngày lễ Halloween ở Mỹ không? Đối 
tượng chính cũng là trẻ em; cha mẹ Việt Nam làm lồng 
đèn cho con đi khắp phố phường, làm bánh trung thu... 
còn cha mẹ Mỹ thì hóa trang cho con, đưa các con đến 
các nhà để xin kẹo... nói lên tình cha mẹ đối với con cái 
trong một mùa vui của thiếu nhi. Còn nữa, chuyện con 
thỏ ngọc trên cung Trăng các bạn có biết không? 

B: Biết chứ! Đó là vào đêm rằm Trung thu có một cậu 
bé thay vì được xách lồng đèn vui chơi với bạn bè thì cậu 
phải băng rừng lội suối, vượt sông... tìm thuốc cứu mẹ 
đang đau nặng; nhưng đêm rằm có trăng sáng thì nước 
sông dâng cao, không thể nào qua được, cậu bé ngồi 
khóc, con thỏ động lòng thương chạy lại giúp bạn nhỏ đi 
hái thuốc... Cảm động vì tấm lòng hiếu thảo của cậu bé 
và lòng tốt của thỏ con, Tiên Nga cho cậu bé thuốc vê 
cứu mẹ và cho thỏ con lên chơi với mình, từ đó thỏ có tên 
là Thỏ Ngọc. 

C: Chuyện Trung thu như vậy là tạm đủ, mình chỉ xin 
thêm là ngày nay, đoàn lân của các đơn vị GĐPT ở khắp 
nơi đã lớn mạnh, nhất là ở những thành phố lớn đông 
người Việt, Tết nào các chùa cũng có múa lân và bắt đầu 
Trung thu là các em tập dượt để Tết Nguyên Đán là đi 
múa ở các nhà hàng Trung Hoa hay Việt Nam; đó là cách 
gây quỹ hữu hiệu nhất của hầu hết các GĐPT ở đây (hải 
ngoại). 

A: Phải đó, đoàn lân của các đơn vị cũng là một trong 
những lực hấp dẫn các em vào Đoàn đối với ngành 
Thiếu; buổi nói chuyện hôm nay tạm đủ, chúng ta tạm 
chia tay nhai 

B và C: Tạm biệt! Tạm biệt! 


206 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 207 


Tĩnh nghĩa thầy trò 








Mặc dù tôi rất ngưỡng mộ những bậc anh hùng hào 
kiệt, nhất là những bậc nữ lưu trong sử sách nước nhà 
hay ngoại quốc, tôi say mê đọc về cuộc đời họ, nhưng 
cuộc sống của tôi, cha mẹ tôi, bạn bè tôi, v.v... lại rất 
bình thường, không có một chút gì xuất sắc. Đại gia đình 
của tôi hầu hết là nhà giáo, Ba Mạ tôi, các Dì Cậu tôi, các 
chị em của tôi cũng vậy, đều là nhà giáo, cái nghê được 
cho là đạm bạc nhất, bạc bẽo nhất... Thế nhưng có lẽ 
chúng tôi không thấy như vậy nên mới “nối nghiệp” nhau 
nhiều đời làm nghề này chăng? !©@l!I 

Nếu chỉ nói đến nghề thầy giáo thì còn hơi thiếu một 
chút đối với tôi, vì ngoài đời thường tôi là “cô giáo”, còn 
trong Đạo tôi là chị trưởng, hay một huynh trưởng Gia 
đình Phật tử (GĐPT). Nghề Thầy giúp tôi những kinh 
nghiệm về sư phạm, về chuyên môn, còn nghề Trưởng 
giúp tôi những kinh nghiệm vê tình thương, sự chăm sóc 
của người chị, người mẹ đối với đàn em, đàn con của 
mình... Vì thế lúc ban đầu, tôi là một cô giáo trẻ mới ra 
trường đã được trang bị thêm tinh thân “hiểu và thương” 
của người chị Trưởng GĐPT. Có lẽ vì vậy, tôi yêu nghề từ 
khi chưa vào trường Sư Phạm! Còn nhớ ngày đầu tiên 
sinh viên Sư Phạm của 7 ban học chung trong giờ Tâm lý 
sư phạm, giáo sư hỏi: “trong này có bao nhiêu anh chị thi 


208 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


vào Sư Phạm vì yêu nghề, yêu trẻ?” Tôi không ngân ngại 
giơ tay lên. Sau đó tôi thấy hơi “quê” vì trong hơn 50 sinh 
viên, chỉ có 4, 5 người giơ tay thôi!!©!H 

Nói vê tình nghĩa Thây Trò, xưa nay thật là nhiêu 
người đã nói đến, nhiều bài văn hay nổi tiếng lưu 
truyền... cho nên đây không phải là chuyện tôi muốn lặp 
lại với mớ kinh nghiệm quá ít ỏi của mình. Ở đây chỉ xin 
nhắc lại vài kỷ niệm vui vui của một thời làm học trò, làm 
cô giáo, làm em đoàn sinh, làm Chị Trưởng... Mong rằng 
qua đó, dù không cần nói ra, chúng ta vẫn hiểu được đâu 
là nghĩa Thầy Trò, đâu là tình Lam thắm đượm. 

Trước hết là một kỷ niệm học trò của thời thơ ấu. 
Chúng tôi là học sinh lớp ba trường tiểu học ở Hội An với 
thây Bùi Cam. Hôm ấy, Thây dạy về hình khối chữ nhật 
(bây giờ mới viết lại rõ ràng được như vậy chứ hồi đó 
không hề biết mục đích của Thầy). Thây chỉ vào cái bàn 
của thây giáo ngồi, hỏi: “cái bàn này có mấy mặt?” 
Chúng tôi nhao nhao: dạ 4 mặt, dạ 5 mặt, dạ 6 mặt... 
Thầy đi quanh bàn và đếm to: 1, 2, 3, 4, 5, 6! Tôi cãi 
ngay: “dạ thưa Thầy chỉ có 4 thôi!” Trên thực tế, bàn thây 
giáo chỉ có 4 mặt là kín, nghĩa là có 4 mặt bằng gỗ: mặt 
trên, 2 mặt bên và mặt trước; còn mặt đáy và mặt sau 
phía thầy giáo ngồi thì phải để hở (trống). Thế là Thầy 
bảo “em nào nói 4 mặt, 5 mặt thì đứng ra”. Hầu hết cả 
lớp đều đứng ra. Thầy bắt “nhảy thỏ” hết, từ đầu lớp đến 
cuối lớp; nhảy thỏ là ngồi xổm xuống đất, chống 2 tay 
xuống mặt đất rồi nhảy bằng 4 “chân”! Có khi Thầy dùng 
roi quất vào mông những bạn nghịch ngợm phá phách 
hay không chịu học bài, làm bài, v.v... nữa. Chúng tôi rất 
sợ thầy nhưng luôn kính mến và vâng lời thây. Bây giờ ở 
Mỹ mà đem chuyện này kể cho ai nghe thì nhất định họ 
không tin và “kết tội” thầy giáo là “child abuse” liên! Còn 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 209 


hồi đó, không những học sinh mà cả phụ huynh học sinh 
cũng đều yêu mến kính trọng và tin tưởng thây. 

Trước khi nói vê thời kỳ làm cô giáo, làm chị Trưởng, 
xin kể vài kỷ niệm nhỏ của thời kỳ “làm em”, làm học trò 
trong GĐPT. Từ hồi còn là một thiếu nữ của GĐPT Gia 
Thiện, tôi đã được các chị Trưởng như chị Đào, chị Tịnh 
Nhơn chăm sóc, dạy bảo từ những cử chỉ, ý tứ nhỏ 
nhiệm của người con gái, cho đến những việc “khéo tay 
hay làm”, như cắt khăn giấy, rút chỉ khăn mouchoir, làm 
bánh, kẹo, dọn bàn tiệc, v.v... những việc đó ở trường 
cũng có dạy nhưng phần thực tập là ở những buổi họp 
Đoàn, những buổi lễ đặc biệt của GĐPT (như sinh nhật 
Đoàn, chu niên Gia đình, sinh nhật các chị và các bạn 
đoàn sinh...); mỗi kỳ đi trại thì đến ở lại nhà các Chị để 
sáng sớm mai cùng khởi hành một lúc, những ngày 
chuẩn bị Phật Đản, văn nghệ Vu Lan... cũng đến nhà 
các chị thức khuya để kết hoa, tập hát tập múa... tình chị 
em được vun bồi từ những sinh hoạt hằng tuần và những 
sinh hoạt đặc biệt đó. Sau đó, chúng tôi, thiếu nữ của 
những đơn vị Hướng Thiện, Gia Thiện, Hương Đạo, Chơn 
Tri, v.v... được tập trung về một đoàn Thiếu Nữ của Ban 
Hướng Dẫn Thừa Thiên là đoàn Liên Hương. Tại đây, 
ngoài chị Tịnh Nhơn và chị Đào, chúng tôi được thêm 
nhiều chị trưởng khác chung sức đào tạo như chị Kim 
Cúc, chị Tuy An, chị Quỳnh Hoa, chị Lệ Minh, v.v... Về 
Phật pháp thì được sư bà Diệu Không, thây Đức Tâm, 
thầy Thiên Ấn, sư cô Thể Quán, sư cô Thể Thanh, sư cô 
Cát Tường, v.v... trực tiếp giảng dạy (sau này đều gọi là 
sư bà Thể Quán, SB Thể Thanh, SB Cát Tường, v.v...) 

GĐPT cứ như vậy tiếp nối. Các Chị lo cho chúng tôi, 
còn chúng tôi lo cho đàn em của mình. Việc làm của 
người Huynh trưởng GĐPT không có ai trả lương, không 


210 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


có danh vọng địa vị gì mà đòi hỏi nhiều thời gian, công 
sức, và đôi khi cả tiền bạc nữa! ©© !! Nhưng không có ai 
than van hay đòi “xuống đường tranh đấu cho quyền lợi” 
cả! Cái dây vô hình buộc chặt người Huynh trưởng vào 
với GĐPT chính là Tình Lam. Anh Chị Em (ACE) Áo Lam 
thương yêu nhau như ruột thịt, có khi còn thân hơn ACE 
ruột vì có nhiều chuyện ACE trong nhà mà không hiểu 
nhau bằng ACE trong cùng Đơn vị GĐPT. 

Về giai đoạn làm học trò trong nhà trường, tôi cũng có 
nhiều kỷ niệm đã viết trong “Tự điển Thầy Cô giáo” rồi, 
quá dài nên không thể chép vào đây, chỉ xin nhắc lại là 
có những người Thây Cô giáo chúng tôi đã thật sự coi họ 
như là cha mẹ, là người kỹ sư tâm hồn của mình, đã vẽ 
lên tâm hồn trẻ thơ của mình những nét đẹp khó quên, 
đã ảnh hưởng sâu đậm lên tâm tư tình cảm, đã hướng 
dẫn mình đi trên con đường chân thiện mỹ sau này. 
Chính những vị Thây Cô giáo đã giảng dạy, rèn luyện 
cho chúng tôi tình yêu quê hương, yêu những nét đẹp 
Đông phương, những truyên thống tốt đẹp của đạo đức, 
văn hóa dân tộc, v.v... những điều rất có lợi cho chúng tôi 
trong việc áp dụng dạy cho các em nhỏ ở hải ngoại sau 
này - điều mà trước đây không bao giờ được nghĩ đến! 
@@! 

Hành trang vào đời của con là lòng biết ơn quí Thầy, 
quí Sư bà, Sư cô dạy Phật pháp trong GĐPT, quí vị giáo 
viên, giáo sư đã dạy chúng con từ Tiểu học đến Đại học, 
quí Anh Chị Trưởng của chúng con trong GĐPT... dù bây 
giờ quí vị đang còn tại thế hay đã rời khỏi thế giới này, 
con vẫn cảm thấy như quí vị vẫn hiện diện trong lòng 
con, sẵn sàng chỉ bảo và hướng dẫn con luôn đi đúng 
đường để giữ được cuộc sống tốt đẹp. 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 211 


Sau cùng là xin kể về các em học sinh của tôi, các em 
đoàn sinh và huynh trưởng trẻ trong GĐPT, mà tôi cũng 
xem như là những ân nhân nhỏ bé dễ thương trong cuộc 
đời của mình. Có một điều trùng hợp rất vui là các em 
đoàn sinh GĐPT thường cũng vừa là học sinh của tôi ở 
trường (ở Đồng Khánh Huế cũng vậy mà ở Nữ Trung Học 
Qui Nhơn cũng vậy). Người ta thường nói “gia bần tri hiếu 
tỬ...”; vì vậy, trong cuộc sống bình lặng nhiều khi tình 
cảm không được bộc lộ như khi có những biến cố chợt 
đến... Ví dụ cụ thể như trước năm 1975 tình thầy trò giữa 
cô giáo và nữ sinh Đồng Khánh, Nữ Trung Học Qui 
Nhơn, v.v... rất “thơ mộng lãng mạn”, các em viết thư cho 
cô giáo, bỏ vào trong cặp cô hoặc có khi nhét vào đó 
những trái me, trái khế hay những gói ô mai ngọt ngào... 
Mạ tôi phải ngạc nhiên thốt lên: “Cô giáo với học trò mà 
có gì phải thư từ hằng ngày vậy? Thời nay thật lạ quá, 
hồi mạ đi học, sợ Thầy Cô như sợ cọp, có đâu mà tình tứ 
như vậy!” ©© !! Có em thì giận cô giáo và bỏ học ngày cô 
giáo đi lấy chồng! (làm cô giáo lo muốn chết!). Những 
niềm vui, nỗi lo trong sáng ấy sau 75 không còn nữa 
nhưng tình thầy trò thì không bao giờ mất, nó chỉ “biến 
hóa” ra cách khác thôi, cũng như nước và sóng hay mây 
và mưa vậy. 

Sau biến cố tháng 4 năm 1975, các nhà trường trong 
cả nước đều có khuôn mặt mới. Lúc đó, tôi đang dạy ở 
trường Trưng Vương (tên mới của trường Nữ Trung Học 
Qui Nhơn) và đây không còn là trường của nữ sinh như 
trước kia nữa mà là trường hỗn hợp (mixte) có cả nam 
sinh lẫn nữ sinh. Thầy cô giáo ngoài việc giảng dạy trên 
lớp còn phải hướng dẫn học sinh đi lao động hằng tuần 
như trồng cây, hay có khi lên các vùng Kinh tế mới như 
Tăng Vinh, cách Qui Nhơn hơn 40 km; đi như vậy thì phải 


212 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


ở lại nhiêu ngày. Các con tôi đang còn nhỏ, 4 đứa, đứa 
lớn nhất 10 tuổi còn đứa nhỏ nhất mới 3 tuổi. Cha thì đi 
“học tập” mẹ thì phải đưa học sinh đi lao động nên các 
em học sinh của tôi và các em đoàn sinh trong GĐPT tự 
động thay phiên đến nhà lo cho các cháu nhỏ. Các em 
học sinh của buổi giao thời này hình như trưởng thành 
hơn các em học sinh ngày xưa, có lẽ vì đã được chính 
mắt chứng kiến những đổi thay đột ngột của đất nước, 
của thời cuộc... Ở trên đất lao động, học sinh của tôi tự 
động điều khiển nhau, phân công nhau làm tất cả mọi 
việc, để cho cô giáo nghỉ ngơi; cô giáo chỉ đứng coi các 
em làm việc (chứ đâu có biết gì hơn các em mà hướng 
dẫn!©©!!) Đến giờ ăn các em còn múc cơm và thức ăn 
để dành riêng cho cô vì sợ “Cô làm sao mà ăn kịp tụi em, 
rồi Cô đói sao!” nữa chứt! Tình thầy trò vẫn ấm áp như 
bao giờ. Đặc biệt các em nữ sinh đi lao động vẫn đem 
theo ô mai, me cam thảo và còn nhớ bới thêm cho cô 
giáo nữa; lại có em đem đến cho tôi một hũ muối sả thật 
lớn và thơm phức, nói rằng “của má em làm, gởi biếu 
Cô”. Thế là tôi có quà để cho cả lớp được ăn những bữa 
cơm ngon miệng chứ không chỉ là “canh bí muôn năm” 
như mọi khi. Đó là về tình cảm, còn về học lực, sau 75 
cũng có nhiều em học sinh xuất sắc mà sau này khi gặp 
lại, người thầy cô giáo không khỏi tự hào được thấy các 
em đều đã thành công trên đường đời. 

Riêng tôi cũng có một kỷ niệm đẹp: Vào những năm 
90-91, tôi ghi tên học mấy lớp Computer ở Đại học Bách 
khoa Sàigòn vì lúc tốt nghiệp Đại học Sư phạm ban Lý 
Hóa (năm 61, Huế) chưa có môn học này. Tình cờ được 
gặp lại một em học sinh giỏi của mình, đã học với mình 
trước đây ở lớp 12 trường Trưng Vương Qui Nhơn, bây 
giờ em là giáo sư của trường Bách khoa, dạy về ngành 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 213 


Điện toán (Computer). Em không những vồn vã chào hỏi 
cô giáo ngày xưa mà còn tình nguyện dạy riêng cho cô 
những lớp dễ, “để cô khỏi tốn tiền học phí nhiều quá” 
nữa! Sau đó, chính thức ghi danh vào các lớp trên, cũng 
vào đúng lớp em phụ trách! Giờ đầu tiên vào lớp, khi các 
sinh viên đứng lên chào giáo sư, em nói với họ: “từ nay 
các anh chị khỏi đứng lên chào tôi, vì có cô giáo cũ của 
tôi trong lớp này”. Các bạn thấy có giống câu chuyện ông 
Carnot, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Pháp, được ca tụng là 
người đã nên danh phận nhưng không quên thầy giáo cũ, 
mỗi lần về quê thăm nhà đều ghé lại trường làng thăm 
Thầy giáo và nói chuyện với học sinh, kể lại công ơn 
Thầy đã dạy dỗ mình năm xưa, v.v... Tôi rất tự hào là học 
sinh Việt Nam cũng có nhiều em giống như ông Carnot 
vậy, tài đức vẹn toàn mà luôn khiêm tốn, giản dị, đây 
lòng biết ơn mặc dù giờ đây mình cũng là một ông Thầy, 
một bà Cô... lại là thầy giáo, cô giáo dạy đại học nữal 
Thật vậy, ở Pháp, ở Đức, ở Úc, ở Việt Nam những học 
sinh cũ của tôi bây giờ rất nhiều em đã có rất nhiều bằng 
cấp Ph.D về nhiều bộ môn; đó là ở Đời. Còn nói vê Đạo 
thì có những em học sinh cũ của tôi đã trở thành những 
tu sĩ Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Tin lành, những vị Đại 
đức, Sư cô, Linh mục, Mục sư... mỗi lần gặp lại, vẫn 
không có gì khác xưa... tôi cảm thấy thật hạnh phúc vì 
cảm nhận được cái gì là tình nghĩa thầy trò Việt Nam! Bởi 
vì chỉ ở những con người Việt Nam mới có như vậy. Ở 
Tây phương, cụ thể ở Mỹ mà tôi đang sống, người ta rất 
lịch sự với nhau nhưng phần đông học sinh sẽ quên ngay 
thầy cô giáo dạy mình niên học trước chứ đừng nói gì là 
5, 10 năm saul ©© !! Còn một cô giáo Việt Nam như tôi, 
đã xa trường từ gần 30 năm nay thì mãi đến bây giờ vẫn 
còn nhận được quà của học trò từ phương xa gởi tới! Có 


214 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


một món quà đặc biệt có thể làm xúc động mọi người: 
một em nữ sinh (ngày xưa 17 nhưng bây giờ đã 50 tuổi 
rồi đó) đã ngồi thêu để tặng cho cô giáo năm xưa một 
bức tượng Quán Thế Âm, mất cả tháng trời, trong khi bản 
thân mình thờ đức mẹ Maria! Nếu kể cho hết những cách 
bày tỏ tấm lòng của mình đối với Thầy Cô giáo thì không 
bút mực nào kể hết được! 

Tình nghĩa Thây Trò đối với người Việt Nam là một tình 
cảm rất chân thật, bình thường và tự nhiên, nhưng trong 
cái bình thường đó chứa đựng thực tại nhiệm mầu của sự 
tươi mát, của tình người, của cái đẹp vừa mong manh 
vừa vĩnh cửu, trong từng giây phút, đã và đang hiện diện 
quanh mình. Không phải sao? Khi ta nhắc đến Thầy Cô 
giáo dù là Thây dạy chữ, dạy nghề hay dạy Đạo, không 
phải ta cảm thấy hạnh phúc, và những kỷ niệm của thời 
học trò được coi là tuyệt đẹp hay sao? 

Xin mời các Bạn đọc bài thơ sau đây của nhà thơ 
Quách Thoại, khi ngắm một bông hoa Thược Dược nở 
bên hàng giậu, một hiện tượng rất đơn giản và quen mắt 
nhưng thi sĩ đã nắm bắt được thực tại nhiệm mầu nên đã 
viết nên những câu thơ bất hủ được nhiều người ca tụng: 

Đứng yên ngoài hàng giậu, 

Em mửm nụ nhiệm mâu 

tạng nhìn em kinh ngạc 

Và thoảng nghe em hát 

tời ca em thiên thâu 

Ta sụp lạy cúi dầu 


*xx* 


” 


Con cũng xin “sụp lạy cúi đầu 
trước, 


với lòng biết ơn sâu sắc 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 215 


quý ân sư đã dạy Phật pháp và đạo đức cho con, 

quý Thầy Cô giáo ở trường ngày xưa của con, 

quý Anh Chị Trưởng hiện còn trên đời hay đã khuất 
của em. 


*x* 


DA” 


Cũng xin “sụp lạy cúi đâu” trước những em học sinh cũ 
của tôi, những em đoàn sinh của Chị, những con người 
biết nhìn dòng lịch sử trôi qua trước mắt mình, biết ngắm 
bình minh và hoàng hôn trên biển, biết nghe tiếng sóng 
biển hay tiếng suối để trâm tư về con người và cuộc đời, 
các em là những đóa hoa muôn màu muôn vẻ của trí tuệ 
và kiến thức... Xin cảm ơn tất cả các em vì các em đã 
từng là hoa, là nắng, là ánh sáng tươi vui trong cuộc đời 
tôi. 


216 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


Human Cloning - 
- Thai sinh hay Thâp sinh? 








Kính thưa quí vị và các bạn, 


Tuổi trẻ nói chung và tuổi trẻ Phật giáo nói riêng hôm 
nay quả thật tiến bộ rất nhiều so với cha anh của họ - lứa 
tuổi của những huynh truởng hiện là huynh trưởng cao 
niên trong GĐÐPT - về kiến thức được truyền đạt ở trường, 
chưa kể những kiến thức mà các em có thể đọc được 
trên Net. Thật vậy, tuổi trẻ của những huynh trưởng lớn 
tuổi này là ở vào những thập niên 60, lúc đó, nước Mỹ 
vẫn còn nạn kỳ thị chủng tộc, các trường Đại học ở Việt 
Nam thì chưa có chương trình dạy về vi tính (computer), 
và một học sinh thời ấy tốt nghiệp các trường Trung học 
ban Sinh vật cũng chưa được học về di truyên... Còn bây 
giờ, học sinh trung học đều đã biết vê DNA, vê implant, 
vê cloning, về virus, về bệnh aids, v.v... đủ thứ hết©©l!! 
Còn đối với huynh trưởng trẻ thì những từ khóa (key 
words) như gene, DNA algorithm, fuzzy clustering, 
evolutionary programming, image processing, v.v... 
không xa lạ với sinh viên Đại học khoa học lắm. 

Cũng may, tuổi trẻ Phật giáo ngày xưa hay bây giờ 
cũng vậy, đều được học Phật pháp và vì vậy, những điều 
khám phá, phát hiện, v.v... của khoa học gân đây nhất 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 217 


cũng không làm chúng ta, huynh trưởng và đoàn sinh 
GĐPT, giật mình. Ví dụ như đối với tin tức, có một công 
ty cho biết đã thành công trong việc tạo ra phôi người 
nhân bản (human cloning) có thể tiến đến việc tạo ra các 
tế bào gốc của con người. Cách đây khá lâu, cũng đã có 
hiện tượng “em bé ống nghiệm” ([enfant éprouvette hay 
baby-tube) không cân thông qua sự thụ tỉnh thông 
thường, không cần người mẹ phải mang nặng đẻ đau, em 
bé chỉ cân được nuôi trong ống nghiệm... mặc dù không 
dễ dàng thành công và không biết đã có em bé nào sống 
được không? Tuy nhiên, chuyện con cừu Dolly cũng là 
một tin “động trời” mặc dù người ta phải thí nghiệm đến 
mấy trăm lần mới “sáng tạo” ra được một con cừu Dolly, 
con vật được cho là hoàn toàn “nhân tạo”. Cho nên, còn 
lâu mới có thể dùng human cloning để tạo ra một con 
người theo lối sinh sản “vô tính” như vậy. 

Tại sao người Phật tử không phản ứng như một số tín 
đồ các tôn giáo khác trước tin tức này? - Xin thưa, vì các 
tín đồ của một vài tôn giáo cho rằng con người do God 
tạo ra, chỉ có God mới có quyền sáng tạo nên thân thể và 
linh hồn con người, vì vậy sự kiện này làm họ bị “shock” 
vì cảm thấy hình như God của họ bị xúc phạm. Còn 
người Phật tử thì được học từ Phật Pháp rằng: Một sinh 
mạng được hình thành bởi hai yếu tố danh (nãma) và sắc 
(rũpa) và hai thành phần này ở trong trạng thái luôn luôn 
biến đổi như một dòng suối, chảy mãi không dừng nghỉ. 
Đây là bài học về 12 nhân duyên của chương trình Phật 
pháp bậc Chánh thiện của ngành Thiếu GĐPTVN ở trong 
nước cũng như ở hải ngoại. Ngoài ra, các em cũng được 
biết “tứ sanh” là bốn cách sinh sản của bốn loài động vật 
khác nhau của tất cả chúng sanh trong tam giới: Loài 
sinh con thông qua bào thai (thai sinh như con người và 


218 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


những động vật có vú), loài sinh trứng (noãn sinh như gà, 
chim, v.v...), loài tự sinh ra do những điều kiện đặc biệt 
của môi trường (thấp sinh, như amib, vi trùng, v.v...) và 
hóa sinh - loài không dựa vào một điểm tựa vật chất 
(physical support). Chúng sanh của loài này tự nhiên mà 
hóa ra do sức mạnh của nghiệp lực, sinh lên cõi Trời hay 
sinh vào Địa ngục.Loài này khoa học chưa nói đến vì mắt 
thường không thấy được. Như vậy, em bé được “cấy” 
trong ống nghiệm hay em bé do một cái gene của con 
người tự biến hóa, phân chia, không cần đến sự thụ tinh 
thông thường cũng đâu có gì ghê gớm lắm? Cũng là thay 
đổi nhân, duyên... mà tạo thành một sinh vật, rồi đặt tên 
cho nó là “sinh sản vô tính” hay “vô sinh” cũng vậy thôi! 
Vấn đề là việc làm đó có đúng không, có đáng khuyến 
khích không? Có xứng đáng để tốn bao nhiêu công sức, 
bao nhiêu tiền bạc vào đó không? Xin mời quí vị và các 
bạn theo dõi cuộc hội thoại bỏ túi của các huynh trưởng 
trẻ A, B, C nói về human cloning, một vấn đề đang được 
bàn tán gần đây vì đã gây phản ứng từ các giới, các tôn 
giáo, v.v... và khắp nơi trên thế giới đều lên tiếng. Từ đó 
họ lạm bàn về “tứ sanh” luôn. 

A: Chào các bạn! Hôm nay chúng ta nói về vấn đề gì 
nhĩ? 

B: Bạn quên rồi sao? Trước hết là human cloning đói 
Thật ra tại sao nhiều người lên tiếng phản đối vậy hả? 
Mình thấy cũng tốt thôi mài 

C: Tốt hay xấu là còn tùy mục đích nữa kìal 

A: Đúng vậy, nếu dùng phương pháp cloning để có 
được một “kho” chứa những bộ phận trong cơ thể con 
người như tim, gan, óc, v.v... để sẵn, lỡ khi có người nào 
bị tai nạn hay bệnh tật tàn phá mất cơ quan nào, bộ phận 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 219 


nào thì có ngay để thay thế, implant vào... cứu mạng cho 
người ấy kịp thời, thì đó là việc tốt. 

B: Mình không hiểu tại sao lại gọi human cloning là 
sinh sản vô tính? 

C: Tại vì bây giờ ngành Sinh vật đã thành công trong 
khả năng “sáng tạo” ra con người bằng cách sử dụng 
gene của người, cho nó tự phân chia không cần đến sự 
thụ tỉnh thông thường. 

A: Trong 4 loại sinh sản (tứ sinh), các bạn nghĩ human 
cloning thuộc vê loại nào? 

B: Mình nghĩ vẫn thuộc thai sinh vì tuy không cần bụng 
mẹ nhưng “sinh vật” đó cũng là do con người sinh ra (cái 
gene chính là yếu tố sinh sản) với những điều kiện khác 
nhau mà thôi. 

C: Còn nữa, chúng mình đều đã được học, muốn cho 
một sinh mạng được hình thành thì phải có tinh cha, 
huyết mẹ và cái nghiệp (thức); gene được coi như gồm 
cả cha mẹ rồi, còn làm sao có một nghiệp thức gá vào 
ngay lúc thí nghiệm? 

A: Chính vì vậy nên có phải thí nghiệm nào cũng 
thành công cả đâu? Nghe nói thí nghiệm vê con cừu 
Dolly phải làm hơn 300 lần mới được; nói cách khác sự 
gặp gỡ giữa nghiệp thức thích hợp và phôi người chỉ có 
xác suất 1/300, rất là mong manh đó! 

B: Đúng vậy, mình chỉ thắc mắc một điều là tại sao 
thiên hạ lại có ý tạo thêm ra con người nữa làm gì? Tốn 
công tốn của mà đâu có ích lợi gì? Không phải quả đất 
hiện nay đã bị nạn nhân mãn hăm dọa sao? Thiên tai 
hạn hán không ngừng gây nên đói kém, sợ không nuôi 
nổi nhân số hiện có, nói gì đến gầy thêm con người bằng 
sinh sản vô tính nữa!©©!! 


220 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


C: Mình nghĩ không phải họ muốn đơn thuần tạo thêm 
ra con người chung chung, mà là họ muốn “copy” thêm 
những thiên tài như Einstein, Mozart, Edison, v.v... để 
cho thiên hạ được nhờ. 

A: Nhưng chắc gì những bản copy đã giống hoàn toàn 
những bản chánh? Chỉ mới đang trong thời kỳ thử 
nghiệm thôi mài 

B: Đúng vậy, cho nên tưởng là sẽ có được những 
Einstein hay Mozart mà sự thật không phải, như thế là 
“tiền mất tật mang” hao tổn không biết bao nhiêu là công 
sức. Ở đây, mình càng thấy lý nhân duyên sinh mà 
chúng mình đã được học thật là “phê” phải không? 

C: “Phê” là gì hở? 

B: “Phê” là rất có hiệu quả trong việc giải thích bất cứ 
việc gì trên đời này! Này nha, ví dụ như trong chuyện đưa 
gene người vào trong một cái trứng để thay thế sự thụ 
tinh thông thường thì “nhân” là cái gì? 

C: Nhân là cái gene và cái trứng chứ gì, không phải 
sao? 

A: Không phải, nhân là cái “thức” (nghiệp thức), còn 
các thứ khác kể cả các điều kiện về nhiệt độ, áp suất, về 
kỹ thuật và khả năng các nhà khoa học của phòng thí 
nghiệm, v.v... đều là duyên, nhưng nếu thiếu duyên thì 
thí nghiệm cũng không thể thành tựu được. 

B: Phải rồi, gene người được cấy vào trứng chỉ là một 
chỗ dựa vật chất (physical support) hay nói theo ngũ uẩn 
thì đó chỉ là phần “sắc” còn phần tâm nữa (thọ, tưởng, 
hành, thức). 

C: Mình hiểu rồi. Nghiệp lực của thức tái sinh sẽ lựa 
chọn “chánh báo” và “y báo” của nó nên nếu “chịu” thì nó 
mới gá vào cái điểm tựa vật chất đó, nếu không thì thôi. 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 221 


A: Nói chính xác hơn là có “đồng thanh” thì mới “tương 
ứng”, có “đồng khí” mới “tương cầu”, nên mặc dù nghiệp 
thức tràn đây trong thế giới Ta-bà này nhưng không phải 
bạ đâu cũng có thể gá vào, và chúng ta dùng chữ “lựa 
chọn” là vậy. 

B: Chính vì vậy mà đức Phật dạy nơi nào có điêu kiện 
sống là có sinh vật, và sinh vật thì có thiên hình vạn 
trạng, từ những con vật khổng lồ lớn hơn con người gấp 
nhiều lần đến những sinh vật bé nhỏ li ti đến nỗi mắt 
người không thấy được đã đành, mà đến cả kính hiển vi 
loại thường cũng không trông thấy được! 

C: Cho đến những tế bào, những vi trùng, vi khuẩn, 
amib, virus v.v... cũng có sự sống của nó, và tùy theo cấp 
độ, mang theo những nghiệp thức tương ứng. Nhưng dù 
lớn hay nhỏ cũng được sinh ra trong bốn cách gọi là “tứ 
sanh” có phải không? 

A: Phải rồi! Ba loài trước (thai sinh, noãn sinh và thấp 
sinh) đều có dựa vào sắc, còn loài hóa sinh không dựa 
vào sắc, nghĩa là không có sắc thân (body) nên mắt 
thường không thể thấy được. 

C: Điều này đối với mình thật là mới lạ đó nha! Lâu nay 
mình cứ tưởng rằng hóa sinh là những loài như bướm 
(tằm —¬ bướm — nhộng...) hay như muỗi, mòng (lúc đầu là 
trứng ở dưới nước, sinh ra cung quăng và sau đó hóa 
thành muỗi bay lên không khí, v.v...). Các bạn có thể cho 
ví dụ về một loài thuộc dạng hóa sinh không? 

B: Đã nói loài hóa sinh không dựa vào sắc (cơ thể vật 
chất), nghĩa là không có “thân” làm sao chúng mình thấy 
được mà cho bạn ví dụ? Loài này thuộc thế giới Vô sắc, 
và chúng ta có thể đưa một ví dụ trong sách, như ma quỷ 
chẳng hạn, là thuộc loại này. 


222 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


A: Đúng vậy; nói ma thì chắc bạn C nghĩ đến ghost, 
ma của Halloween, ma cà rồng, ma da, ma Hời, v.v... 
phải không? Và quỷ thì bạn nghĩ đến quỷ Dracula? 

C: Ủa, chứ không phải vậy sao? 

B: Phải chứ, nhưng đó chỉ là những ma ở ngoài, ma ở 
ngoài có thể là người, là quỷ thần, thiên ma, v.v... nhưng 
ngoài ra, còn có ma trong Tâm chúng ta nữa chứt 

A: Phải rồi, cũng như vi trùng, có những thứ vi trùng từ 
ngoài xâm nhập cơ thể chúng ta qua tai, mắt, miệng, mũi, 
v.v... mà cũng có loại vi trùng ở ngay trong cơ thể chúng 
ta vậy. 

C: Vậy là mình hiểu rồi, ma ở trong ta là những tư 
tưởng sai lầm, phải không? Đó là ngũ ấm ma? 

B: Đúng vậy, ma là tất cả những cái gì quấy phá mình, 
ngăn cản sự tu học của mình, làm tổn hại sự an lạc của 
mình, v.v... Ma ở ngoài còn dễ nhận ra chứ ma trong 
Tâm mình rất khó nhận ra. 

C: Nhưng chúng mình hãy trở lại định nghĩa “hóa sinh” 
đi chứ. Hồi nãy các bạn nói rằng ma quỷ thuộc loài hóa 
sinh? Tại sao nói vậy? 

A: Chứ không phải sao? Ma bên ngoài, bạn không 
nghe người ta thường nói “ma hiện ra” hay sao? Ma ở 
ngoài thì do nghiệp cảm, có người thấy được có người 
không thấy, còn ma trong tâm mình thì như ma tham, ma 
sân, ma si chẳng hạn (nói về 3 thứ ma quen thuộc này) 
không phải chúng là không hình, không tướng sao? Nó 
xuất hiện bất ngờ trong tâm ta, quậy phá ta nhiều hay ít, 
thô hay tế, hại chúng ta mất sự an lạc, sự khôn ngoan, 
trầm tính cho đến hại chúng ta đến thân bại danh liệt... 
Khi ma tham, ma sân, ma sỉ “có mặt” thì chúng ta như trở 
thành một người khác, cũng giống như vi trùng, vi khuẩn 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 223 


xâm nhập quấy phá cơ thể chúng ta vậy, nếu chúng ta 
“trị” được chúng thì mới ra khỏi (tâm) bệnh được. 

C: Như vậy cái “mụt nhọt mặt người” bất trị làm cho 
quốc sư Ngộ Đạt đau đớn, là “oan gia” của Ngài từ nhiêu 
kiếp trước, hiện ra để báo oán có phải là một ví dụ của 
loài hóa sanh không? 

B: Không phải, vì cái mụt nhọt đó tuy cũng là do 
nghiệp thức của “kẻ oan gia” nhưng có mượn da thịt của 
ngài Ngộ Đạt để làm “thân” mà hiện ra, có nghĩa là thuộc 
về Sắc giới, không phải Vô sắc. 

A: Về tâm cảnh hiện tiền của chúng ta, kinh Lăng 
Nghiêm dạy có năm nhóm: Sắc, thọ, tưởng, hành, thức 
(chúng ta gọi là năm uẩn hay năm ấm). Đó là năm đám 
mây mù thói quen phân biệt che lấp tâm tính chúng ta, vì 
vậy mà được gọi là ngũ ấm ma. Kinh còn nói rõ các ma 
thuộc về ấm nào (sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm 
hay thức ấm) 

C: Cảm ơn các bạn, mình đã hiểu rồi. Còn một vấn đề 
này nữa: các em của mình hỏi rằng những con robot có 
tình cảm, biết biểu lộ sự vui, buồn, sợ hãi, ngạc nhiên, 
v.v... (Kismet: the emotional robot) có thể gọi là “người” 
hay “sinh vật” được không? 

B: Mình nghĩ là không, vì đó không khác gì những đồ 
chơi, do con người tạo ra, có những nút bấm, có cho 
dòng điện vào v.v... nó mới hoạt động được như vậy, nó 
không phải do nghiệp lực hướng dẫn. 

A: Mình cũng nghĩ như vậy, trái lại những sinh vật bé li 
ti mắt thường không thấy được nhưng chúng cũng có đời 
sống, có sinh diệt, nghĩa là có một “nghiệp thức” thì mới 
có thể gọi là sinh vật được. 

C: Làm sao biết được trong con amib có một nghiệp 
thức? 


224 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


B: Tại vì dù nó là thấp sinh hay noãn sinh, phải có một 
nghiệp thức, tức là một năng lực sống mang tính chất cá 
thể nhập vào thì mới có sự sống, mới thành một sinh vật, 
một con amib được. Ví dụ, nhìn qua kính hiển vi chúng ta 
có thể thấy được nó đang chuyển động... 

C: Buổi nói chuyện hôm nay thật là vui và ích lợi đối 
với mình; mình đã có thể trả lời với các em về “human 
cloning” có phải là một trong “tứ sinh” hay không, và ma 
quỷ thuộc về hóa sanh... nữa! 

A: Nhưng chúng mình không dám quyết đoán ngũ ấm 
ma cũng là một loài hóa sanh như thiên ma, ma gia, v.v... 
đâu đó nha, chỉ là suy diễn thôi, còn phải hỏi lại quý Thầy 
nữa đó! Chúng ta chỉ là áp dụng sự hiểu biết về ngũ ấm 
ma vào sự tu tập “xoay cái nhìn vào bên trong” để thấy 
ma (nội ma) trong tâm mình mà tỉnh tấn diệt trừ trước khi 
tìm cách diệt trừ “ngoại chướng”. 

B: Đúng vậy, chúng ta nói chuyện với nhau thì được 
còn đem giảng cho các em thì phải biết chắc chắn mới 
nói đól©@I 

A: Phải rồi, những gì thuộc về Sắc giới và Vô sắc giới 
chúng ta chỉ là nói theo kinh sách thôi, làm sao chúng ta 
có thể gọi là “thấy” hay “biết” được. 

C: Mình hiểu rồi. Tạm biệt các bạn, hẹn lần sau nha! 

A và B: Tạm biệt, tạm biệtI 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 225 


Nhân gian tịnh độ 








Kính thưa quý vị và các Bạn, 

Như chúng ta đã biết, nói đến tuổi trẻ là nói đến niềm 
tin và hy vọng. Tuổi trẻ của thời đại nào, quốc gia nào thì 
đó cũng là niềm tin và hy vọng của thời đại đó, quốc gia 
đó. Thế nhưng “người trẻ” thì không hoàn toàn giống 
nhau, do quan điểm và cái nhìn về cuộc đời của họ. 
Chúng tôi muốn nói đến những chàng trai anh hùng của 
một thời đại oai hùng nào đó là niềm tự hào của một dân 
tộc, một đất nước nào đó ở một giai đoạn lịch sử nào đó, 
vê một lãnh vực nào đó, trong lịch sử nhân loại. Ví dụ 
như một Trân Quốc Toản, một Jdeanne DArc, một Thành 
Cát Tư Hãn, v.v... hay những dũng sĩ của Mông Cổ, 
những thân đồng vê Văn học, Toán học lừng danh thế 
giới, v.v... Bây giờ họ cũng chỉ là một “vết nhạn lưng trời” 
không để lại một ấn tượng gì đối với những người không 
biết đến sách vở... Còn chàng thanh niên Tất-đạt-đa của 
chúng ta? - Đó là một mẫu người lý tưởng không chỉ 
trong thời đại của Chàng, nơi xứ sở của Chàng... mà còn 
vượt không gian và thời gian; ra ngoài ranh giới quốc gia, 
nói cho chính xác là “vượt ra ngoài cả tam giới”. Con 
người này đã bỏ lại “hạnh phúc thế gian thường tình” của 
mình với cung vàng điện ngọc, quyền quý cao sang, vợ 
đẹp con ngoan... để dấn thân vào một cuộc đời vô định, 


226 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


để đi tìm hạnh phúc cho muôn loài chúng sanh. Ngài đã 
thấy được và sống được với chân lý “hạnh phúc của 
chính mình là hạnh phúc của muôn loài”. Cái chân lý mà 
mấy ngàn năm sau có người nhận ra được đã thốt lên 
rằng: ?⁄ôf con bướn vỗ cánh ở phương Đông thì ở 
phương trời Tây cũng có ảnh hưởng” nghĩa là con người 
và vạn vật đều liên hệ mật thiết với nhau... Thế hệ trẻ 
trên thế giới noi theo gương Ngài không phải là ít, đó là 
chư Tăng Ni của các nước Phật giáo, đó là những người 
không xuất gia nhưng tin Phật và mong một ngày nào đó 
cũng tự chiến thắng được mình như đức Phật, để cõi Ta- 
bà này trở thành Tịnh độ, không còn đau khổ, phiền não 
nữa; thành phần này bao gồm anh chị em huynh trưởng 
và đoàn sinh GĐPT. Chúng tôi xin kính mời quí vị và các 
bạn theo dõi cuộc hội thoại giữa những huynh trưởng 
GĐPT về vấn đề này như họ đã từng chia sẻ với đàn em 
của họ: 

Trang nghiêm Tịnh độ 

Nơi cõi Ta-bả 

Đất Tâm thanh tịnh 

Hiển lộ ngàn hoa. 

Hay: 

Đây là Tịnh độ 

T”nh độ là đây 


Tâm không ràng buộc 

Tiêu dao tháng ngây. 

A: Chào các bạn! Hôm nay chúng mình nói về đề tài gì 
nhỉ? 

B: Chúng mình muốn nói về Tịnh độ vì trước nay 
chúng ta thường nói về Thiền mà ít nói về Tịnh độ, trong 
khi đoàn sinh lại hỏi nhiều vê cõi nước của đức Phật A-di- 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 227 


đà, vê cõi Cực Lạc, vê đường đi từ đây đến Tây Phương 
dài bao nhiêu... đó bạn à! 

C: Đúng vậy, các em thắc mắc tại sao chúng ta nói 
“Trang nghiêm Tịnh độ nơi cõi Ta-bà”, nhưng có người 
nói tu Tịnh độ là ích kỷ, chỉ biết lo cho mình về cõi Phật 
A-di-đà còn ai trầm luân thì kệ họ!!! 

A: Rồi bạn nói sao? Không lẽ bạn cũng nghĩ như vậy? 

C: Đâu có, mình nói Tịnh độ và Thiền là những pháp 
môn tu còn có lo cho chúng sanh hay không là do hạnh 
nguyện của người tu, có phải vậy không? 

B: Phải đó, người thực hành Bồ-tát đạo thì luôn đi trên 
con đường “thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh” dù 
họ tu Thiền, tu Mật hay tu Tịnh cũng vậy; khi còn chúng 
sanh chưa thành Phật thì Bồ-tát đâu có an vui một mình 
ở cõi Cực Lạc được!!© 

A: Đành rằng là vậy nhưng các bạn phải giới hạn câu 
chuyện của chúng mình trong phạm vi nào chứ, nếu nói 
vê Bồ-tát đạo thì đến khuya cũng không rồi đó nha! 

C: Phải, phải! Đề tài của chúng ta hôm nay đúng ra là 
tìm hiểu quá trình Tín-Nguyện-Hạnh, để từ đó tìm ra một 
hướng đi cho tuổi trẻ Phật giáo nói chung, cho anh chị 
em GĐPT chúng ta nói riêng. 

B: Bởi vậy, tuy nói là “tuổi trẻ” nhưng không phải chỉ 
hạn hẹp trong lứa tuổi đôi mươi thôi đâu nha, mà phải nới 
rộng ra đến những anh chị huynh trưởng cao niên của 
mình, có khi trên 60, 70 tuổi nữa đó. 

A: Đúng vậy, “trẻ” ở đây không phải vì tuổi đời còn 
nhỏ, mà chúng ta dùng chữ “trẻ” để chỉ hoài bão rộng 
lớn, vĩ đại; tâm hồn cởi mở, trong sáng, vô tư; niềm tin 
vững chắc và hành động có khoa học, có trí tuệ, với một 
quyết tâm không gì lay chuyển nổi nên không biết mệt 


228 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


mỏi trên con đường tìm cầu giải thoát, hoàn thành tự giác 
và giác tha. 

C: Chính thế, đối với một cuộc hành trình trong luân 
hồi sinh tử, đối với thời gian vô tận và không gian vô biên, 
thì 100 năm còn được coi như “một thoáng chiêm bao” 
nói gì đến 60 hay 70 tuổi! 

B: Trở lại với quy trình Tín-Nguyện-Hạnh nha! Tín là 
tin, niềm tin, lòng tin, đức tin... muốn dùng từ gì cũng 
được, chỉ cần chúng ta nhớ rằng Tín là điều kiện tiên 
quyết để đến với Đạo. 

A: Chúng ta còn phải nói rõ là tin ai? Tin cái gì? Tại 
sao có đức tin và làm sao để phát triển lòng tin, v.v... 

C: Tin là điểm khởi đầu của bước đường vào Đạo; vì 
thế trước hết phải khởi lòng tin thanh tịnh, tin vào Tam 
bảo, vào Phật tánh. 

B: Trong /ật 7nuyết đại thừa vô lượng thọ trang 
nghiêm bình đẳng giác kính, đức Phật dạy rằng, lòng tin 
không chỉ do mình có mà đó còn là do tha lực, do mình 
trông căn lành, có duyên với Phật pháp, v.v.. nên ngày 
nay mới phát khởi lòng tin dễ dàng. 

A: Đúng vậy, nhưng có lòng Tin mà phải biết phát triển 
lòng Tin đó bằng ba hạnh nền tảng; đó là thân hạnh, tâm 
hạnh và tánh hạnh. 

C: Cái này thật là mới đối với mình đó nha, các bạn có 
thể nói rõ hơn tu như thế nào về ba hạnh nền tảng này 
không? 

B: Đây là ba hạnh nền tảng trong giai vị Thập tín được 
dạy trong kinh /#oa nø//êm: Về thân hạnh thì tu cúng 
dường, thân cận các vị thiện tri thức, v.v... Về tâm hạnh 
thì huấn luyện tâm nhu hòa, nhẫn nhục, kham nhẫn... Về 
tánh hạnh thì thực hành từ bị, tha thứ, bao dung, tận tâm 
tận lực phục vụ tha nhân. 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 229 


C: Các bạn biết nhiều ghê! Xin lỗi làm mất thì giờ nha, 
Bạn dùng chữ giai vị? Vậy có mấy giai vị trong quá trình 
tiến hóa tâm linh theo /#oa nghiêm? 

A: Từ địa vị phàm phu đến khi tâm Bồ-đề khai mở 
hoàn toàn, hành giả phải trải qua 5 giai vị trung gian; đó 
là thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa. 

C: Mình xin lỗi, nhưng quả thật mình muốn biết sơ ý 
nghĩa của 5 giai vị này trước khi đi vào hành trình Tín - 
Nguyện - Hạnh. 

A: Thập tín là giai đoạn đầu tiên khi hành giả quyết 
tâm lập chí đi trên con đưòng Bồ-tát đạo, hướng về giác 
ngộ, cứu độ chúng sanh. Thập trụ là giai đoạn rèn luyện 
công phu thiền định chuyển hóa phiền não (phát triển 
trực tâm). Thập hạnh là giai đoạn phát triển lòng từ bi, kết 
duyên với chúng sanh, giáo hóa chúng sanh. Thập hồi 
hướng là giai đoạn phát triển cả 3 tâm (trực tâm, thâm 
tâm và đại bi tâm). Thập địa là địa vị cao nhất, lúc đó, 
tâm Bồ-đề phát triển đến vô hạn và vọng tâm không còn, 
hoàn toàn ở trong cảnh giới Phật. 

B: Chúng ta trở lại với Tín-Nguyện-Hạnh nha: Tín- 
Nguyện-Hạnh là ba đức của người tu theo Tịnh độ, nghĩa 
là muốn đạt cứu cánh vãng sanh Cực Lạc, hành giả phải 
có đủ ba đức đó. 

C: Mình biết rồi, Tín ở đây là sự tin tưởng nơi sức tiếp 
dẫn của đức Phật A-di-đà, tin vào những Kinh dạy về 
pháp môn Tịnh độ. Hạnh là niệm Phật, là làm tất cả các 
thiện pháp, tinh cần hành trì như vậy trong đời sống hằng 
ngày không xao lãng. Và Nguyện là lòng mong cầu mãnh 
liệt được vãng sanh, từ khi khởi nguyện cho đến khi trút 
hơi thở cuối cùng lúc nào cũng mong mỏi việc ấy. 


230 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


A: Thế nhưng chúng mình đã dạy các em (trong bài 
đức Phật A-di-đà và cõi Cực Lạc Tây phương) có khác 
một chút phải không? 

B: Phải đó, vì chúng ta phải “thời đại hóa” những bài 
học Phật pháp mà với trí óc con người các em có thể 
hiểu và nắm bắt được. 

C: Ví dụ như chúng ta dạy cho các em những đặc tính 
chính của Tịnh độ (Pure Land) mà giáo lý đã dạy; đó là, 
thứ nhất, Tịnh độ hay Cực Lạc được hình thành do lòng 
Từ Bi, công phu tu tập và 48 lời nguyện của đức Phật A- 
di-đà trong đó có một nguyện là đón tiếp và hướng dẫn 
những ai chuyên tâm niệm danh hiệu Ngài và cầu vãng 
sanh về Cực Lạc hay Tịnh độ. 

A: Thứ hai, phương pháp niệm Phật là một phương 
pháp dễ tu, hành giả có thể đạt cả hai mục đích: tái sinh 
về Tây phương và cũng là một bước vững chắc đi về 
Giác ngộ (rebirth in the Western Pure Land as a 
stepping-stone toward Buddhahood), vì ở đó hành giả có 
một môi trường tu học rất lý tưởng với sự hiện diện của 
đức Phật A-di-đà, họ có thể đạt đến sự giác ngộ hoàn 
toàn (there, in more favorables surroundings, in the 
presence of Amitabha, they will eventually attain 
complete enlightenment). 

B: Thứ ba, phương pháp này rất “dân chủ” 
(democratic) vì không phân biệt nam hay nữ, cao hay 
thấp, xấu hay tốt, v.v... tu theo kiểu gì cũng được, nếu có 
lòng Tin và niệm đến danh hiệu Ngài (đức Phật A-di-đà) 
một cách thành tâm thành ý thì nhất định sẽ được Ngài 
đón về Cực Lạc quốc. 

C: Nhưng quá trình Tín - Nguyện - Hạnh đâu phải 
riêng cho Tịnh độ, có phải không? 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 231 


A: Đúng vậy! Dù là tu theo pháp môn gì cũng theo 
hành trình đó. Lòng tin thể hiện bằng qui y Tam bảo 
nghĩa là phát tâm Bồ-đề. Khi phát lời nguyện “đê #ở và 
chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo” chính là khi hạt 
giống Bồ-đề được gieo xuống, tâm ta rộng mở để khi làm 
bất cứ việc thiện lớn hay nhỏ cũng vì lợi ích chúng sanh, 
không nghĩ cho riêng mình. 

B: Với tâm lượng rộng lớn như vậy, thì dù hành giả là 
một chú Sa-di 8 tuổi hay một cụ già 80 tuổi cũng đều đã 
là một vị Bồ-tát và con đường đang đi là Bồ-tát đạo. 

C: Bồ-tát có phải là nhân cách lý tưởng của tuổi trẻ 
Phật giáo hay không? 

A: Phải, còn Bồ-tát nguyện là nguyện rộng lớn nhất, 
nguyện độ chúng sanh nghĩa là mưu cầu hạnh phúc cho 
tất cả chúng sanh chứ không phải cho riêng mình, Bồ-tát 
hạnh là hành động cao cả nhất vì mục tiêu và sứ mệnh 
của hành động này vượt lên trên tự ngã nhỏ bé, là nguồn 
năng lực khơi dậy và thúc đẩy chúng sanh lên đường đi 
vê hòn đảo an toàn của hạnh phúc chân thật. 

B: Bồ-tát đạo là con đường của những người biết tu 
tập để mở rộng tâm thức để trực nhận được rằng những 
cái mà trước đây ta tưởng là “ta” hay “của ta” (ví dụ như 
lối sống, tri thức, tình cảm, khả năng, kinh nghiệm, tập 
khí, v.v...) Điều này không phải dễ làm, vì phải biết 
“bung” từ cái “tôi” ra thành cái “chúng ta”, từ cá nhân ra 
“tập thể”, từ mình ra “mọi người”, v.v... 

C: Vậy con đường chúng ta đi có phải là Bồ-tát đạo 
không? 

A: Cũng phải mà cũng có thể không phải. 

C: Tại sao? 


232 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


B: Tại vì tùy theo cách suy nghĩ, cách nhìn, cách làm, 
v.v... của bạn mà công việc của bạn, con đường bạn ởi 
có phải là Bồ-tát đạo hay không? 

A: Đúng thết Làm việc GĐPT không có lương, tốn thì 
giờ, tiền bạc, làm gì cũng lo cho các em trước rồi mới đến 
bản thân. Mùa đông cũng như mùa hè, không có kỳ nghỉ, 
thậm chí ngày lễ còn tham gia hội họp, trại mạc, v.v... 
không có thì giờ cho gia đình nhỏ của mình... nếu mình 
cho đó là khổ, mình than van hay kể công khó nhọc của 
mình, v.v... thì mình không còn là Bồ-tát nữa và con 
đường mình đi cũng không phải là Bồ-tát đạo. 

C: Còn nếu mình âm thầm làm phận sự của mình, lo 
cho đàn em, cho Đơn vị, cho Đoàn của mình không thấy 
mệt mỏi, chán nản; trái lại còn thấy vui, coi chông gai là 
bạn hữu, coi khó khăn là thuốc bổ, v.v... thì mình là Bồ- 
tát rồi phải không các bạn? 

B: Hay quá! Vậy là bạn đã thông rồi đó! 

A: Tóm lại chúng ta đã nói qua về hành trình Bồ-tát 
đạo đơn giản nhất với Tín - Nguyện - Hạnh; nếu chúng ta 
quyết tâm, vững chí muốn đi trên con đường đó thì có thể 
chuyển hóa phiền não thành an lạc, trần gian thành Tịnh 
độ... 

C: Tôi cũng hiểu rồi! Nếu Đơn vị chúng ta không có đố 
ky gây gổ mà chỉ có đoàn kết thương yêu thì ngay đây 
cũng thật đẹp, đâu có thua gì cõi Cực Lạc với tiếng chim 
nói Pháp, với cảnh đẹp sáng chói như có lưu ly, pha lê, 
xa cừ, mã não phải không? Vì khi lòng ta thanh thản, vui 
vẻ thì cảnh nào mà không đẹp? Như đức Phật nói “Khi 
tâm ta thanh tịnh, ta thấy thế giới thanh tịnh” vậy đó! 

B: Đúng!! Vậy là chúng ta đã giải quyết được những 
thắc mắc còn tồn tại trong lòng về Tịnh độ, về Cực Lạc, 


`» 


vê Bồ-tát đạo... rôi. 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 233 


A: Nhưng Bồ-tát kiểu chúng ta (huynh trưởng GĐPT) 
là “Bồ-tát con” hay tiểu Bồ-tát chứ không phải Bồ-tát thật 
đâu nha! Đừng có tưởng bởl©©!! 

C: Đúng vậy! Hiểu rồi! Cảm ơn! Chúng ta tạm ngưng ở 
đây nha! Xin hẹn gặp lại các bạn kỳ sau! Tạm biệt! 

A và B: Tạm Biệt, tạm biệtIE 


234 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


Thành đạo trong mắt em 








Kính thưa quí vị và các bạn, 


Thành đạo và Đản sanh là hai sự kiện mang nhiều ý 
nghĩa trong lịch sử đức Phật Thích-ca mà người huynh 
trưởng GĐPT phải dạy cho các em của mình trong 
chương trình Phật pháp của ngành Thiếu và ngành 
Oanh. 

Tài liệu để giảng bài thì không thiếu nhưng nói làm sao 
cho các em hiểu anh chị trưởng muốn truyền đạt cái gì, 
áp dụng như thế nào vào đời sống hằng ngày, v.v... mới 
là quan trọng. Ngoài ra, người anh trưởng, người chị 
trưởng đó phải có “ngôn ngữ” hợp thời đại, giản dị và dễ 
hiểu chừng nào thì quí chừng đó chứ không phải đem tài 
liệu “nguyên xi” ra trao cho các em! Phật pháp không bao 
giờ cũ nhưng phương pháp giảng dạy, truyền đạt, mỗi 
người một kiểu, miễn sao nội dung truyền đạt phải giống 
nhau, không mâu thuẫn với nhau là được rồi. Mặc dù mỗi 
Miền, thậm chí mỗi Đơn vị có những huynh trưởng ý kiến 
khác nhau, nhìn những sự kiện Đản sanh, Thành đạo, 
Nhập diệt... khác nhau, nhưng khi dạy vê nội dung, vê ý 
nghĩa, vê những bài học áp dụng cho đoàn viên GĐPT 
thì nếu không phải giống nhau hoàn toàn cũng phải 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 235 


giống nhau ở những điểm chính và nhất là không có điểm 
nào mâu thuẫn nhau. 

Chính vì điều này, huynh trưởng thường trao đổi, chia 
sẻ với nhau về quan điểm, về phương pháp truyền đạt... 
vê suy nghĩ của các em đối với ngày Đản sanh, ngày 
Thành đạo, ngày đức Phật nhập Niết-bàn... Nói cách 
khác, các anh chị phải nắm được cách nhìn, lối suy 
nghĩ... của các em, phải biết Thành đạo trong mắt các 
em là như thế nào và phải nói làm sao để liên hệ những 
sự kiện ấy vào cuộc sống trước mặt, v.v... 

Xin mời quý vị cùng theo dõi cuộc hội thoại giữa các 
huynh trưởng trẻ quen thuộc A, B, C, D, E (những Huynh 
trưởng đang cầm Đoàn và dạy Phật pháp cho đoàn sinh) 
trong đề tài Thành đạo. 

A: Xin chào mọi người, lại sắp đến Thành đạo rồi, sắp 
phải tổ chức thi vượt bậc cho các em rồi! 

B: Đúng vậy! Và phải nói chuyện với các em về ngày 
Thành đạo đây. 

C: À, thì ra bạn đang lo về câu chuyện dưới cờ cho 
tuần này đó hả? 

D: Các anh / chị thì sướng rồi vì các em ngành Thanh 
và ngành Thiếu dù sao cũng đã hiểu được phần nào từ 
“Thành đạo”, chứ các em Oanh vũ của em không biết Ất 
Giáp gì hết mới khổ chứ! 

E: Các em không hiểu rành rẽ tiếng Việt thôi chứ cũng 
hiểu chút chút chứ bộ, và chúng ta đừng giảng vê Thành 
đạo mà nên kể chuyện cho các em nghe trước, những 
chuyện giống như “chuyện đời xưa” vậy. 

A: Phải đó, bạn E hãy kể cho chúng mình nghe là bạn 
đã “dẫn” các em vào “truyện Thành đạo” như thế nào? 

B: Và bạn không biến đức Phật Thích-ca thành nhân 
vật thân thoại đấy chứ? 


236 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


E: Dạ, không! Em kể chuyện thái tử Tất-đạt-đa 
(Siddhatta) năm lên 9 tuổi đi dự lễ Cày Ruộng đầu năm 
cùng với vua cha và hoàng hậu và cũng là Dì của thái tử. 
Đối với trẻ con, những lễ nghi này thật chán, nhưng thái 
tử không chạy đi nô đùa như những trẻ khác mà một 
mình đến dưới một cây hồng táo (a rose-apple tree) ở 
một nơi rất yên tĩnh. Ở đó, thái tử đã ngồi thiền định. Khi 
những người lớn đi tìm và khám phá ra thái tử, họ đều 
kinh ngạc nhìn đứa trẻ 9 tuổi đang ngồi kiết già và đắm 
chìm trong sự trầm tư, không để ý đến những gì đang 
xảy ra quanh mình... Đó quả thật là hình ảnh của một 
cậu bé trẻ tuổi nhưng già dặn về trí tuệ khiến cho mọi 
người phải kính nể. 

D: Tại sao bạn lại kể chuyện này cho các em? 

C: Vì câu chuyện này là một biến cố rất đặc biệt xảy ra 
trong tuổi thơ của thái tử và chính kinh nghiệm này về 
sau trên con đuờng tìm Đạo, được coi như là cái chìa 
khóa cho sự kiện Thành đạo của đức Phật (a very 
remarkable incident took place in his childhood. lt was an 
unprecedented spiritual experience, which, later, during 
his search after truth, served as a key to his 
enlightenment). 

E: Dạ, đúng vậy, hơn nữa em muốn cho các em biết 
meditation là gì. Đối với con nít 8, 9 tuổi, các em vẫn có 
thể ngồi thiền, suy nghiệm về những điều mắt thấy tai 
nghe đã kích thích trí óc các em hay những điều lạ mắt lạ 
tai v.v... như thái tử Siddhatta hồi còn bé vậy. Từ đó, em 
nói luôn tại sao GĐPT tập cho các em ngồi thiên trước 
hay sau buổi lễ Phật, tại sao tập ăn cơm chánh niệm, 
V.V... 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 237 


B: Phải rồi, trong phim “7e Le Buddha” cũng có 
nhắc đến việc này. Các bạn có cho các em xem phim 
này không? 

D: Dạ có, các em rất thích xem phim này vì phim nói 
tiếng Anh nên các em hiểu rất nhanh, dễ thu hút các em 
học Phật pháp. 

A: Rồi từ việc này, kể cho các em nghe về 49 ngày 
trước khi Thành đạo, đức Phật đã ngồi thiền định như thế 
nào hả? 

E: Dạ, em còn kể sự việc Ngài tu khổ hạnh rồi bị ngất 
xỉu, gặp nàng Tu-xà-đa (Sujata) dâng bát sữa... nữa chứt 

C: Và bạn lại cho các em coi phim “7"e £ /#fe Buddha” 
với cái cảnh thái tử Tất-đạt-đa lúc bấy giờ là một vị Sa- 
môn chiến đấu với ma vương và sau đó chiến thắng ma 
vương nữa phải không? 

D: Dạ, chỉ nhờ xem phim như vậy các em mới hiểu 
được “ma” là cái gì để phân biệt với “ghosf” vì trong TV 
cũng có chiếu phim ma. Nếu không thì rất khó giảng cho 
các em hiểu ma chính trong tâm mình là như thế nào!! 
Phim “7e //#e Buơơha” cũng có nói 10 đạo quân của 
ma vương và các em còn hiểu được nghĩa chữ 
enlightenment với trí óc non nớt của mình nữa! Đó là 
“lgnorance was dispelled, and wisdom arose, darkness 
vanished, and light arose”; từ đó các em nhớ được đức 
Phật Thành đạo vào buổi sáng sớm, khi sao mai vừa 
mọc, khi bóng đêm bị xua tan bởi ánh sáng ban ngày, 
hay nói theo danh từ Phật pháp của người lớn thì khi 
bóng tối của vô minh bị tan biến đi vì ánh sáng của trí tuệ 
đã đến. 

B: Các bạn có dạy cho các em biết tên của những 
“con ma” trong đạo quân của ma vương không? 


238 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


E: Dạ, không dạy cũng không được! Các em đã nghe 
trong phim rồi là hỏi lại và có mấy em còn nhớ được nữa! 
Nhưng có vài chữ mình phải giảng nghĩa, cho ví dụ các 
em mới hiểu được mặc dù đã gọi tên 10 đạo quân của 
ma vương bằng English rồi đó anh! 

D: Đúng vậy, chúng em nhắc lại cho các em nghe 
nguyên văn lời đức Phật nói với ma vương vê 10 đạo 
quân của nó: Sense-desire are your first army. The 
second called aversion of the holy life. The third ¡is hunger 
and thirst. The fourth ¡is called craving. The fifth ¡is sloth 
and torpor. The sixth is called fear. The seventh ¡is doubt 
and the eighth ¡is detraction and obstinacy. The ninth ¡is 
gain, praise, and honor, and that ill-gotten fame. The 
tenth is the extolling of oneself and contempt for others. 

A: Phải rồi, đối với các em Oanh Vũ, và ngay cả Thiếu 
nam Thiếu nữ, chúng ta nói “craving” các em hiểu ngay, 
còn nói “ái dục” thì các em chẳng hiểu gì cảll©©!I Với 
ngành Thiếu, bạn C có cho các em coi phim để giảng về 
Thành đạo không? Thành đạo trong mắt các em là như 
thế nào? 

C: Các em ngành Thiếu xem phim đó cũng hiểu nhiều 
hơn nhưng lại chú ý và bị thu hút bởi câu chuyện tái sinh 
(reincarnation) nhiều hơn. Còn học lịch sử đức Phật 
Thích-ca thì các em thích đoạn thái tử thi bắn cung, đua 
ngựa... và chiếm được người đẹp Yashodara (Da-du-đà- 
la); và các em Thiếu nữ thì thích cuộc thi hoa hậu ở đoạn 
thái tử Siddhatta gặp Công chúa Yashodaral 

B: Các em cũng thích hát những bài “2ê 7hảnh Đạo” 
hay “X⁄4f G/a”và hỏi ý nghĩa của những câu như: “Mgâi 
hãy chọn đường ởi... hay “hôi em ơi ta thê lia ngôi báu 
tìm chân 1/”và “nguyện từ nay dẫn thân trong cát bụi tìm 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 239 


đạo thiêng ”..., nhưng khi dịch ra English thì các em hiểu 
liền, anh à! 

A: Tóm lại, muốn dạy Phật pháp cho các em nói 
chung, dạy vê ngày Thành đạo nói riêng, chúng ta phải 
biết trong mắt các em và trong óc các em của chúng ta 
thấy gì, nghĩ gì, nghĩ như thế nào... để tìm cách dẫn vào 
bài dạy cho hấp dẫn, để các em tiếp thu dễ dàng. Nếu 
cộng thêm được “học mà chơi, chơi mà học” nữa thì càng 
quí! Còn vê phần chúng ta, bạn E thử nói cho anh chị em 
biết bạn nhìn ngày Thành đạo như thế nào? 

E: Em thì thấy ý nghĩa lớn nhất của sự kiện Thành đạo 
là ở trong câu mô tả đức Phật mà em được học từ các 
anh chị hồi còn ở bậc Sơ thiện; đó là: “He was not born a 
Buddha, but became a Buddha by his own efforts. Before 
his own enlightenment he was called Bodhisatta which 
means one who is aspiring to attain Buddhahood.” (Ngài 
sinh ra không phải là một đức Phật nhưng bằng những 
nỗ lực của tự thân Ngài đã trở thành một vị Phật. Trước 
khi Thành đạo, Ngài được gọi là Bồ-tát, có nghĩa là người 
muốn đạt đến quả vị Phật). Như vậy anh chị em chúng ta 
đều có thể thành Phật trong một tương lai gần hay xa tùy 
những nỗ lực của tự thân nhiều hay ít. 

D: Còn em thì em nhớ đã được học rằng Thành đạo là 
sự chấm dứt tham ái và chấp thủ, là sự giải thoát khỏi 
ngục tù phiền não khổ đau. Chính tự ngã và sự tham 
muốn, bám víu mãnh liệt nơi Tâm ta là ngục tù giam giữ 
chúng ta. Vì vậy, em cố gắng bớt tham, bớt giận, bớt thị 
phi... và thêm tình thương, thêm hòa thuận, tin yêu, vui 
vẻ; bớt bám víu, bớt “nhận” và thêm “cho”... nghĩa là tập 
buông bỏ, từ nghĩa đen đến nghĩa bóng của chữ buông 
bỏ này. 


240 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


C: Mình xin thêm ý của mình: mỗi mùa Thành đạo về, 
lo cho các em thi vượt bậc, mình tự hỏi mình có tiến bộ gì 
không? Có được vượt bậc nào trong việc tu học và thực 
hành Phật pháp không? Vì vậy, mỗi ngày mình đều soi 
rọi lại mình để tinh tấn mãi, đừng đi thụt lùi so với chính 
mình hôm qua, và với bạn bè và các em của mình nữa! 

B: Mình cũng vậy, cố gắng làm sao để hôm nay khá 
hơn hôm qua, ngày mai khá hơn hôm nay và hy vọng đến 
một ngày nào đó có thể trở nên toàn thiện. 

A: Các bạn đã nói lên thật nhiều ý nghĩa và chia sẻ 
những ý nghĩ phong phú của các bạn về ngày Thành đạo 
làm cho buổi nói chuyện hôm nay thật bổ ích và đầy 
hứng thú. Xin cảm ơn tất cả và tạm biệt các bạn nha! 

D và E: Chúng em kính chúc quí anh chị một mùa 
Thành đạo an lạc và giải thoát! 

B và C: Cảm ơn, tạm biệt! Hẹn gặp lại! 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 241 


Tản mạn về thời gian 








Lời thưa 

Kính thưa BBIT. Pháp Luân 

Lâu nay Tâm Minh hay viết “Phật Pháp Với Tuổi Trẻ” 
là đem những vấn đề cần quan tâm hay thắc mắc của 
Huynh Trưởng GĐPT gởi đến quí ví độc giả PL, để được 
chỉ giáo. Xin cảm ơn quí vị, đặc biệt là quý Thây đã tận 
tình chỉ bảo. Xin mượn trang này để chân thành trí ân quí 
Vƒ. 

Hôm nay trong số Xuân này, xín cho con được nghỉ 
chuyện học Phật Pháp một kỳ để nói chuyện phiếm, mặc 
dù nói gì rồi cũng không qua Phật Pháp. 

Kính mến chúc quí v/ một Năm Mới Đính Hợi đây đủ 
sức khỏe và an lạc để hoàn thành sứ mệnh cao cả 
“hoảng dương Chánh Pháp” 

Trân trọng, 

Tâm Minh 


Cứ mỗi độ Xuân về, gần như mọi người đều giật mình 
thấy rằng thời gian qua nhanh quá, mới gởi thiệp chúc 
Xuân cho nhau đó, bây giờ lại nữa rồi!©@©!! Phải nói là 
thời gian “phi” như ngựa hay “bay” như máy may phản 
lực chứ không phải chỉ là “đi” cho nên thi nhân xưa nay 
vẫn dùng những thành ngữ “bóng câu qua cửa sổ” hay 


242 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


“nhanh tựa tên bắn”... Điều này chứng tỏ mọi người ai 
cũng có hạnh phúc (không phải sao?) vì chỉ khi vui mới 
thấy thời gian qua nhanh mà thôi (những ngày vui qua 
mau!) nên thi sĩ Pháp Lamartine cũng than thở: 

Ôi! thời gian xín dừng cánh lại 

Gờ ngọc vàng xin hãy khoan bay! 

(O tempsl suspends ton vol 

Et vous, heures propices, suspendez votre cours!) 

Thi nhân Việt Nam còn thêm hương, thêm màu cho 
thời gian nữa: 

Màu thời gian không xanh, 

Mau thời gian tím ngát 

Hương thời gian không nông 

Hương thời gian thanh thanh. 

Tuy nhiên trên thực tế, thời gian không chỉ đơn thuần 
là “nhanh” hay “chậm” hay nói đúng hơn thời gian vật lý 
qua cái đồng hồ là khách quan nhưng thời gian tâm lý thì 
tùy thuộc từng tâm trạng, có khi ta thấy thời gian lướt đi 
quá nhanh mà còn có khi đi chậm ơi là chậm. Thi sĩ 
Nguyễn Du mô tả tâm trạng phiền muộn vì nhớ nhung: 

Sầu đong càng lắc càng đầy 

Ba thu dồn lại một ngày dài ghê! 

Câu này không phải đã gợi cho chúng ta nhớ đến câu 
“nhất nhật bất kiến như tam thu hê” (một ngày không gặp 
dài như ba năm) hay sao 2 

Một em bé ở trong sân trường vắng vẻ, đang đợi mẹ 
đến đón thì “15 giây đồng hồ” cũng làm cho em bồn 
chồn, nôn nóng, muốn khóc...: 

Mười lăm giây đồng hô, 

Mình nhớ I4 thấy mô 

Buồn như con cá rô nó nằm trong tô! 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 243 


Thật vậy, thời gian vô thường, thời gian tuy không có 
thực tính nhưng thời gian đã vô tình tác động lên cuộc 
sống của chúng ta rất nhiều và tính tương đối của thời 
gian làm cho mỗi người, mỗi tâm trạng, mỗi cảnh giới có 
thời gian riêng... Đó là lý do cho ta hiểu tại sao hai chàng 
Lưu Nguyễn lạc vào cõi Tiên Thiên Thai có 3 năm mà khi 
trở lại trần gian thì ở đây đã trải qua mấy thế hệ rôi, hai 
“chàng trai” mới rời trần thế ba năm, nay trở lại đã trở 
thành hai ông Bành Tổ rồi!©@©@!! Tương tự như vậy, “nhất 
nhật tại tù thiên thu tại ngoại” (một ngày trong cảnh tù 
đày dài bằng ngàn năm được tự do ở ngoài) và cũng 
chính vì vậy chúng ta rất dễ hiểu tại sao nói chịu quả báo 
ở địa ngục đến mấy ngàn vạn năm... đó là vì người thọ 
khổ, người bị hành hạ tra tấn tù đày thì thời gian đâu có 
tính bằng đồng hồ, lịch... như chúng ta được! 

Ở trường khi dạy về thời gian, thầy/cô giáo thường vẽ 
một đường thẳng, lấy một điểm làm hiện tại (HT), phía 
trước là quá khứ (QK) và phía sau là tương lai (TL); HT 
được xác định bởi một điểm, còn QK và TL chỉ được biếu 
thị bằng nửa đường thẳng vô định! Mặc dù chúng ta thấy 
được rõ ràng nửa đường thẳng QK chấm dứt ở HT và 
nửa đường thẳng tương lai bắt đầu từ HT có nghĩa HT 
chính là giao điểm của cả 3 thời quá khứ, hiện tại và vị lai 
nhưng chưa bao giờ thây cô giáo lưu ý chúng ta vê sự 
quan trọng của hiện tại hay khuyên chúng ta giữ chánh 
niệm, tỉnh giác, đừng bám víu quá khứ, đừng mơ tưởng 
tương lai... như đức Phật đã dạy: 

Quá khứ không truy tìm 

Tương lai không ước vọng 

Quá khứ đã qua rồi 

Tương tai thì chưa đến 

Chỉ có pháp Hiện tại 


244 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


Tuệ quán chính là đây! 

Đây là bài kệ quen thuộc trong kinh \»áf đa Hiền giả, 
chỉ có mấy câu nhưng chứa đựng nhiều đề tài thiền 
quán. Có một điều lý thú là chúng ta gần như đã bắt gặp 
những ý này được khai triển trong bài viết thật hay của 
dules Beaulac “Hãy hái thời gian” sau đây (xin tạm dịch 
như sau): 

Em không thể làm chậm bước thời gian lại 

Nó đi qua 

Nó chảy qua các kẽ ngó" tay ern 

Như nước của phông ten 

Nó trượt trong bản tay em 

Như cát của biển cả 


Em không thể chụp bắt Quá khứ 

Nó không còn nữa 

Nó đã đi qua rồi 

Cũng giống như hoàng hôn của ngày hôm qua 
Nó đã biến mất 

Như một kỷ niệm vụt mất ởi. 


Em không thể cầm tù Tương !ai 

Nó còn chưa đến 

Nó sẽ đến vào thời điểm đã định 
Giống như bình mính của ngày mai 
Nó sẽ nối gót theo em 

Cũng giống như sóng tâp 

vào bờ 


Nhưng em luôn luôn có thể hái 
Hiện tại 
Như một món quả tốt đẹp của Trời 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 245 


Món quà này giống như một cái cây: 

đâm rễ rất sâu 

trong quá khứ của ern 

tràn đầy những kỷ niệm và kính nghiệm 

như sự khôn ngoan đuợc huân tập từ nhiêu đời 


và nó phóng những cành dài của nó 
đến tận Tương lai của em 

tràn đầy hứa hẹn và hy vọng 

giống như một công trình gói gọn 
Hiện tại đã hoàn thành 

Quá khứ em không còn nữa 

Và tương tai em chưa đến 


Hãy nắm lấy thời gian em đã được tặng 
mi giây phút ổï qua 
hãy trân quí hái lấy nó 
như nước của con suối 
luôn luôn mời gO/ em 


Đừng lãng phí thời gian của em 

Đó là tăng phẩm của Trời 

Đửng vượt qua thời gian 

Cũng đưng chạy theo thời gian 

Hãy nắm bắt thực tại tước mặt em 
Đừng nói rằng: tôi không có thời gian 
Nên nói: tôi có tất cả thời gian của tôi 
Đừng hà tiện thì giờ của ern 

Hãy dành cho người khác một ít thời gian ấy 
Như Trời đã danh tặng cho em 

Đửng mãi lo vội vã 


246 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


Hãy nắm lấy thời gian của em 
Và hãy để cho thời gian 

có thời gian 

giải quyết thời gian của nó 


Vậy 2, em sẽ dành được thời gian 
k⁄à em sẽ khám phá ra rằng 

Thời gian thật tốt đẹp 

Và tràn đây Phật tánh trong đó. 
Chúc em một ngây an lành/8 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 247 


Thái tử Tắt-đạt-đa xuất gia 








Kính thưa quí vị và các Bạn, 


Trước Thái tử Tất-đạt-đa, đã có nhiều vị xuất gia; sau 
đó và về lâu xa sau này cho đến hôm nay vẫn còn rất 
nhiều người cũng xuất gia, nhưng tại sao sự xuất gia của 
Ngài lại gợi lên trong lòng chúng ta và trong lòng nhân 
loại nói chung nhiều xúc động đến thế? Xin thưa, vì Ngài 
ra đi với thân thế của một vị thái tử sắp nối ngôi vua, Ngài 
ra đi ở tuổi đời thơ mộng nhất, ngọt ngào nhất với vợ đẹp 
con xinh... mà mọi người trên thế gian này không ai có 
thể từ bỏ! Lần đầu tiên được làm cha, dù là một người 
đàn ông dân dã cũng tự hào, mãn nguyện nhưng với 
Ngài là một “ràng buộc” (Rãhula) mà Ngài phải cắn răng 
khước từ để dấn thân vào một nơi vô định, tìm phương 
thuốc cứu khổ cho đời. Cái cao cả là ở chỗ đó, sự hy sinh 
độc đáo là ở chỗ đó, lòng từ bi của Ngài bao la cũng 
được bộc lộ ở đó... không ai đọc qua lịch sử đức Phật mà 
không xúc động mãnh liệt khi hình dung Tất-đạt-đa tuổi 
trẻ dùng dằng trước lúc ra đi! 

Ấn tượng sâu đậm về đêm xuất gia của Thái tử Tất- 
đạt-đa (Prince Siddhatta) đối với anh chị em huynh 
trưởng và đoàn sinh GĐPT là bài hát được lấy ý từ đoạn 
văn trong Ánh Đạo Vàng “...đêm đến đã lâu rồi, đã lâu 


248 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


rôi, Ngài hãy chọn đường đi, đường từ bi...” là những lời 
thúc giục thái tử lên đường, xuất gia, tìm con đường giải 
thoát cho tất cả chúng sanh “...ba lần Ngài ra đi, ba lần 
Ngài trở lại...” vì vợ trẻ con thơ níu kéo Ngài, vì tình gia 
đình, tình cốt nhục câm chân Ngài ở lại... nhưng cuối 
cùng Ngài đã chiến thắng được “cái tôi” và “cái của tôi” 
để dâng hiến cuộc đời mình cho cái “của chúng sanh” và 
“vì chúng sanh”. 

Thật vậy, cùng thời với Ngài, và có khi trước ngài nữa, 
đã có rất nhiều thiền sư đạo cao đức trọng, đạt đến 
những tâng thiền tối cao, nhập diệt thọ tưởng định, v.v... 
nhưng họ không thành Phật vì chưa đạt đến vô ngã. Đức 
Phật của chúng ta ngay từ hồi còn là một cậu bé, đã 
khác người vì lòng vị tha, tình thương đối với một con 
ngỗng trời, cậu bé thái tử ấy đã biết thiền định từ năm 
mới lên 7, 8 tuổi. Cậu bé thái tử ấy đã trầm tư hàng giờ vì 
nhìn thấy cảnh đời đau khổ, loài người cũng như loài vật, 
vì tranh ăn, giành mồi mà tiêu diệt lẫn nhau: con giun bị 
con chim mổ, con chim bị người thợ săn bắn chết... 

Ngày nay, dạy Phật pháp cho các em, người huynh 
trưởng GĐPT phải dựa vào những sự kiện (facts) mà 
không phải là quan niệm, cái nhìn (opinion) của người 
Phật tử đối với đấng Thế Tôn của mình. Các anh chị phải 
trình bày đức Phật Thích-ca như là một nhân vật lịch sử 
chứ không phải là một nhân vật thần thoại, cho nên 
những bài học về Đêm xuất gia với tiếng kêu gọi của gió, 
những tiếng mà Thái tử “nghe” trong hư không, trong tâm 
tư, tình cảm và tưởng tượng của Ngài, do tình yêu thương 
nhân loại mãnh liệt của Ngài... chỉ là để tham khảo thêm 
mà thôi! Tất nhiên là đối với các em lớn hơn ví dụ như ở 
bậc Trung thiện, đã biết về Tâm lý học thì các em sẽ hiểu 
nhiều hơn và việc giảng dạy dễ dàng hơn. 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 249 


Ngoài ra, những sự kiện lịch sử như Thái tử Tất-đạt-đa 
đã có một đời sống vương giả, với các cung điện mùa Hè, 
mùa Đông... không hề biết đến thế giới bên ngoài. Để rồi 
một ngày kia tình cờ tiếp xúc được với những nỗi khổ 
triền miên của sinh, già, bệnh, chết, Ngài xúc động mãnh 
liệt, và đây chính là động cơ để Ngài từ bỏ tất cả, ra đi 
tìm chân lý vì Ngài có một trái tim rộng lớn, yêu thương 
mọi người, mọi loài như yêu bản thân mình... Những chỉ 
tiết đó các em không hề thắc mắc, lại thắc mắc những 
điều “mới lạ” đối với tâm trí các em... mỗi em mỗi kiểu; vì 
vậy anh chị huynh trưởng phải cập nhật hiểu biết cũng 
như cách truyền đạt của mình để các em nắm được ý 
chính của những bài học Phật pháp. 

Xin mời quí vị và các bạn theo dõi cuộc hội thoại bỏ túi 
giữa các huynh trưởng A, B, C bàn về việc dạy bài “Lịch 
sử đức Phật Thích-ca từ sơ sanh đến xuất gia”, trong đó 
có đoạn Thái tử Tất-đạt-đa rời khỏi hoàng thành Ca-tỳ-la- 
vệ để ra đi tìm Đạo cứu chúng sanh. 

A: Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta thảo luận về 
đề tài gì vậy hả? 

B: Là bài “Lịch sử đức Phật Thích-ca từ sơ sanh đến 
xuất gia” của bậc Cánh mêm (ngành Oanh Vũ) và của 
bậc Hướng thiện (ngành Thiếu). 

C: Theo các Bạn, có sự khác biệt gì trong cách truyên 
đạt của chúng ta cho các em ở hai bậc học ấy? 

A: Tất nhiên là có rồi; ngay trong tài liệu giáo khoa 
cũng cho ta thấy điều đó, có phải không? 

B: Đúng vậy, đối với bậc Cánh mềm (8-9 tuổi) chúng 
ta chỉ kể chuyện như là sự tích đúng hơn là lịch sử. 

C: Mình biết rồi, còn đối với các em bậc Hướng thiện 
(13-14 tuổi) thì bài học đã gồm 3 phần: “em nghe”, “em 
suy nghiệm” và “em tu tập” đó có phải không? 


250 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


A: Phải rôi, phần “em nghe” là phần thuần túy chuyện 
kể về thân thế đức Phật, Ngài sinh ra ở đâu, con cái nhà 
ai, lớn lên như thế nào, được giáo dục ra làm sao, tại sao 
Thái tử xuất gia... ? 

B: “Em suy nghiệm” là sau khi nghe anh chị trưởng kể 
câu chuyện về Thái tử Tất-đạt-đa từ sơ sinh đến xuất gia 
- rời cung điện giữa đêm khuya - các em có suy nghĩ như 
thế nào về chuyện kể. 

C: Chỗ này rất nhiều em có ý kiến, có suy nghĩ... 
không giống nhau đâu nha! Có khi còn trái ngược nữa. 

A: Đúng vậy, nhất là câu chuyện tranh chấp con 
ngỗng trời giữa Thái tử và Đề-bà-đạt-đa. 

B: Có điều lạ là các em của mình không có em nào 
đứng về phía Đề-bà-đạt-đa hết hở các bạn? 

C: Vì các em luôn đứng về phe người tốt, nhân chi sơ 
tánh bổn thiện mài 

A: Mình thì gặp các em thích nghe về buổi lễ hạ điền 
mà Thái tử lúc đó chỉ bằng tuổi các em Oanh Vũ đã biết 
ngồi thiên, lại ngồi say mê nữal 

B: Mình cũng còn say mê đoạn đó nữa huống gì các 
em! Thật là một sự kiện lạ lùng đối với một cậu bé 7,8 
tuổi. Từ hiện tượng này chúng ta có thể đã thấy được 
trong tương lai, Ngài sẽ xuất gia để tìm chân lý mà sự 
trầm tư (meditation) đã gợi ra cho Ngài, phải không? 

C: Phải rôi! Kinh Trung A-hàm nói sự kiện ấy chính là 
cái chìa khóa mở đường cho Ngài tiến đến giác ngộ sau 
này. À, nhưng mà các bạn này, lễ hạ điền là lễ gì vậy? 
Nước ta có lễ này không? 

A: Đó là một buổi lễ do đức vua Tịnh Phạn (King 
Suddhodana) tổ chức: đây là cơ hội để cho tất cả mọi 
người không phân biệt giai cấp, đều ăn mặc đẹp đẽ, vui 
chơi thỏa thích một bữa trước khi bắt tay vào công việc 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 251 


đồng áng (lễ hạ điền = Ploughing Festival). Trong không 
khí vui nhộn ấy mà một đứa trẻ như Thái tử lại không 
thấy hứng thú trong cuộc lễ, lại tìm đến một nơi vắng vẻ, 
dưới bóng một cây hồng táo (rose apple) ngồi tréo hai 
chân lại (kiết già), trâm ngâm lặng lẽ, một mình chăm chú 
theo dõi hơi thở vào ra, tâm an trụ định vững chắc... Ngài 
đã đắc Sơ thiền ngay từ tuổi ấu thơ. 

B: Khi tìm thấy Thái tử ngồi tĩnh lặng hành Thiên, đức 
Vua phải kinh ngạc thán phục. Vua đến trước mặt Thái tử 
xá chào và nói với con trai của mình: “con yêu quí, đây là 
lần thứ hai phụ vương đảnh lễ con”. 

C: Các em của mình nói bây giờ các em Oanh Vũ 
cũng ngồi thiền 5 phút trước khi lễ Phật. 

A: Chúng ta phải nhắc các em một điều là Thái tử lúc 
ấy ngồi thiên mấy tiếng đông hồ lận!©©!! Còn các em 
ngồi bình thường cũng không giữ yên lặng được đến 5 
phút, đừng nói là ngồi thiền!©©!I 

B: Các em của mình thì đọc ở đâu không biết nói rằng: 
Thái tử Tất-đạt-đa kết hôn năm 16 tuổi và xuất gia năm 
29 tuổi, nghĩa là sau 13 năm sống cuộc đời vương giả, có 
vợ con, không hay biết gì đến nỗi thống khổ của bệnh tật, 
già yếu và chết chóc cả... còn theo các anh chị dạy em 
thì Thái tử kết hôn năm 17 tuổi, xuất gia năm 19 tuổi, 
nghĩa là chỉ 2 năm sau khi kết hôn. 

C: Nếu bạn chịu khó xem kỹ một chút thì điều này là ở 
trong Đức Phật và Phật Pháp (The Buddha and His 
Teachings) của ngài Narada Maha Thera chứ đâu có “bí 
mật” như bạn nói “đọc ở đâu không biết!©@!! Cái chính 
là mình nên giải thích cho các em như thế nào để các em 
khỏi thắc mắc với những cái “râu ria” đó. 

A: Phải rồi, ở cái tuổi của ngành Thiếu, các em ưa lý 
luận, ưa “chính xác”, nói “một là một, hai là hai” nên khó 


252 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


có thể chấp nhận du di, vì thế chúng ta phải cho các em 
thấy rằng các em còn rất nhiều điều chưa biết; ví dụ như 
đức Phật sinh ra ở Ấn Độ, có một nền văn minh khác với 
Tây phương đã đành, còn khác với Trung Hoa nữa; mà 
Việt Nam chúng ta thì chịu ảnh hưởng văn minh Trung 
Hoa, lại còn chịu ảnh hưởng của Pháp nên lịch thì vừa 
dùng theo âm lịch vừa theo tây lịch. 

Thế cho nên chỉ nói vê lịch thôi cũng đã phải đối chiếu 
búa xua mới suy ra được ngày tháng năm sinh... của một 
người ở Ấn Độ là ngày nào trong Âm lịch hay Dương lịch; 
đừng nói là các chỉ tiết khác! Chúng ta còn có thể lấy ví 
dụ cho các em thấy: ngay ở Mỹ, những ngày lễ đôi khi 
người ta không tính được đúng ngày nào của Tây lịch mà 
chỉ ghi là “ngày thứ năm của tuấn thứ 3 của tháng 11” 
chẳng hạn. 

B: Đúng vậy! Chúng ta có thể cho các em biết rõ ràng 
Lịch Ấn Độ cũng chia làm 12 tháng trong năm với 3 mùa 
rõ rệt: mùa nắng, mùa mưa và mùa lạnh; các tháng có 
tên gọi riêng và cũng dạy cho các em tên của các tháng 
của âm lịch nữa đó nha! 

C: Ủa, chứ không phải cũng gọi như dương lịch, tháng 
1, tháng 2... sao? 

A: Tất nhiên là không! Bạn thật vô ý quái 

B: Rất nhiêu người không nhớ hay không biết chứ 
không chỉ một mình bạn đâu! Ví dụ tháng January thì âm 
lịch không gọi là tháng Một mà gọi là tháng Giêng, tháng 
Mười một của âm lịch là tháng November của dương lịch, 
còn tháng December của dương lịch thì âm lịch gọi là 
tháng Chạp đó! Những tháng khác (tháng 2, tháng 3, 
tháng 4... tháng 10) thì không có tên riêng, trái lại ở Ấn 
Độ, tháng nào cũng có tên riêng cả. 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 253 


C: Các bạn thật biết nhiêu hơn mình quá, cho mình 
biết tên các tháng của Ấn Độ đi, để mình nói cho các em 
biết. 

A: Mùa Nắng ở Ấn gồm 4 tháng: Tháng 1 có tên là 
Citta (nhằm tháng ba ÂL); tháng 2 có tên Vesäkha (nhằm 
tháng tư ÂL); tháng 3 có tên Jetiha (nhằm tháng năm 
ÂL); tháng 4 có tên Asalha (nhằm tháng sáu ÂL); Mùa 
Mưa gồm 4 tháng: tháng 5 có tên là Savana (nhằm tháng 
bảy ÂL); tháng 6 tên là Pothapada (nhằm tháng tám ÂL); 
tháng 7 tên là Assayuja (nhằm tháng chín ÂL); tháng 8 
tên là Katika (nhằm tháng mười ÂL); Mùa Lạnh gồm 4 
tháng: tháng 9 có tên là Meggasira (nhằm tháng một ÂL); 
tháng 10 tên là Phussa (nhằm tháng chạp ÂL); tháng 11 
tên là Magha (nhằm tháng giêng ÂL); tháng 12 tên là 
Phaggunra (nhằm tháng hai ÂL). 

B: Vì vậy, chúng ta biết đức Phật sinh nhằm ngày 
trăng tròn của tháng Vesakha nên “dịch” ra ÂL là ngày 
rằm tháng tư, cũng như ngày đức Phật xuất gia, nhằm 
tháng Phaggunra (vào một đêm đầy sao, không phải 
ngày trăng tròn) nên “dịch” ra là mồng 8 tháng 2 ÂL, 
tương tự như vậy ngày Thành Đạo vào tháng Phussa và 
cũng không phải là ngày trăng tròn, nhằm ngày mồng 8 
tháng chạp ÂL và ngày đức Thế Tôn nhập diệt là ngày 
trăng tròn tháng Phaggunra, nhằm ngày rằm tháng hai 
AL. 

C: Hèn gì Phật tử hành hương Ấn Độ đông đúc nhất là 
vào mùa lạnh; vì nghe nói khí hậu ở đó rất khắc nghiệt, 
mùa nắng thì nhiệt độ trong bóng râm của Ấn Độ thường 
nóng khoảng 40 độ C và chỉ mát lạnh ở 4 tháng cuối mà 
thôi! 

A: Thật ra, từ lâu, Viện Hóa Đạo đã có phổ biến bản 
niên đại về lịch sử đức Phật Thích-ca để các tài liệu tu 


254 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


học được thống nhất nhưng anh chị em chúng ta có 
người không để ý và những người san định tài liệu thì 
không đưa vào nên có hơi khập khiễng. 

B: Đúng vậy, vấn đề là phải thống nhất để các em khỏi 
thắc mắc thôi, chứ trong thời gian vô cùng và không gian 
vô tận, 100 năm cũng chỉ là khoảnh khắc, nói gì đến 10 
năm hay 20 năm phải không các bạn? 

C: Đúng vậy, chúng ta theo tư liệu của Viện Hóa Đạo 
đã phổ biến nha! Các bạn cho biết để mình ghi lại. 

A: Theo đó thì đức Phật sinh năm 624 trước Tây lịch, 
kết hôn năm 17 tuổi (607), xuất gia năm 19 tuổi (605), 5 
năm hỏi đạo (605- 600); 6 năm khổ hạnh (600-594), 
thành đạo lúc 30 tuổi (594); 50 năm hóa đạo (594- 544), 
từ 30 tuổi đến 80 tuổi, năm 544, Ngài nhập diệt (Phật lịch 
tính từ đây). 

B: Trở lại với bài học của chúng ta đi nha! Về sự kiện 
xuất gia chúng ta cân nhấn mạnh cho các em Hướng 
Thiện những điểm nào, tất nhiên là hết sức đơn giản cho 
hợp với trí nhớ và hiểu biết của các em. 

C: Chúng ta giải thích và phân tích cho các em biết tại 
sao thấy 4 cảnh tượng khổ ở 4 cửa thành, Thái tử Tất- 
đạt-đa không chịu nổi và quyết chí xuất gia. 

A: Đúng vậy, vì đối với các em nhỏ bây giờ biết nhiêu 
quá nên trở thành không biết gì cả!©©!! Thật vậy, các em 
xem TV, cảnh chết chóc xảy ra quá thường, đến nỗi các 
em nổi giận lên là xách súng bắn bạn, bắn thầy, các bạn 
không thấy sao? Không chỉ ở Mỹ mà ở Việt Nam cũng có 
nữa đó nhai 

B: Còn nữa, thấy cảnh người bị thắt cổ chết thì tự mình 
cũng làm theo để coi thử cảm giác chết vì bị thắt cổ như 
thế nào! Thật không coi mạng sống của mình và của 
người ra cái gì cải 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 255 


C: Các bạn bi quan quá, các em của chúng ta đâu có 
vậy, đó chỉ là thiểu số và ít nhiều bị bệnh tâm thần đó, trí 
óc nó có vấn đề hay di truyền từ ông bà cha mẹ gì đó, 
mới có những hành động khiếp đảm như vậy! Bởi vậy 
mới nói phải qua lịch sử đức Phật từ sơ sanh đến xuất gia 
để giáo dục các em biết yêu quí sự sống, biết thương yêu 
và nghĩ đến người khác... như cậu bé Tất-đạt-đa vậy. 

A: Phải rôi, chúng ta phân tích cho các em thấy tại sao 
Thái tử lại xúc động mãnh liệt như vậy (nếu các em hay 
chúng ta cùng chứng kiến với Thái tử, chúng ta có suy 
nghĩ, có đau khổ, v.v... như Thái tử không? Bằng cớ là 
Xa-nặc bên cạnh Thái tử đó). 

B: Và chúng ta cũng phân tích cho các em biết ý nghĩa 
thật cao quí, sự từ bỏ vĩ đại của đức Phật; đây không 
phải là sự từ chối cuộc đời của một ông cụ già đã chán 
chường cuộc sống khổ hãi, cũng không phải từ bỏ cuộc 
đời của một người nghèo đói bần cùng đến phải tuyệt 
vọng... mà đây là sự từ bỏ ngai vàng, vợ đẹp, con ngoan, 
quyên uy tột bực, sự khước từ của một vị thái tử trẻ măng 
đối với vương vị, hào quang và hạnh phúc... của riêng 
mình để dấn thân tìm chân lý, cứu độ nhân sinh... Còn 
bây giờ chúng ta đã có phương thuốc cứu khổ rồi nhưng 
có chịu tinh tấn tu học hay không?!©@lI 

C: Đúng vậy, bây giờ nếu bảo các em cho bạn mượn 
cái computer của mình hay cái máy chơi game... coi thử 
các em có cho không đừng nói đến những chuyện to lớn 
hơn! 

A: Như vậy là chúng ta đồng ý với nhau vê những điều 
cần truyền đạt đến các em trong bài Phật pháp này rồi; 
mình cứ phải giải đáp những câu hỏi râu ria của các em 
nhưng đừng để các em quên ý chính (main idea) của bài 
Phật pháp và nhất là cho các em thấy học Phật pháp 


256 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


không chưa đủ, phải thực hành nữa, như vậy là được rồi! 
Tỉnh thần này áp dụng cho tất cả những bài Phật pháp 

B: Có phải bạn muốn nhắc đến phần “em tu tập” của 
tài liệu giáo khoa không? Theo tài liệu bậc Hướng Thiện 
chúng ta có: 

Không ăn chơi quá độ (Stop spending lavishly). 

Không chạy theo tham dục (Stop having overwhelming 
desires). 

Không ngủ quá mức (Stop sleeping long hours). 

Không ganh ghét, thù hận (No envy, no hate, no 
hatred). 

Sẵn sàng đòi lại lẽ phải cho mọi người (Stand up for 
the rights of everyone). 

Luôn nghĩ đến đau khổ của người khác (Have 
sympathy for others' suffering). 

Thương người như thể thương thân (Love others as 
yourself). 

Sẵn sàng giúp đỡ mọi người (Be ready to help those in 
need). 

Tỉnh tấn trong công việc và tu học (Persevere in 
school as well as in practice Buddha's Teachings). 

Tôn trọng sự Thật (Respect the Truth). 

C: Thật ra đây cũng không ngoài các Giới quy y của 
anh chị em chúng ta và Luật đoàn. 

A: Đúng, nhưng chúng ta cũng phải luôn nhắc nhở các 
em và tự nhắc nhở mình; đó chính là học và hành Phật 
pháp chứ gì nữa. 

B: Phải! Phải! Vậy thì buổi hội thoại của chúng ta hôm 
nay đến đây có thể kết thúc được rồi; xin tạm biệt nhaI 

C và A: Tạm biệt! Tạm biệt! 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 257 


Giáo dục trong gia đình Phật tử 








Kính thưa quý vị và các bạn! 

Tại sao phải thu gọn “giáo dục” lại thành giáo dục 
trong GĐPT?2 Xin thưa, bởi vì giáo dục nói chung quá 
rộng lớn và khi nhấn mạnh giáo dục trong GĐPT chúng 
tôi muốn nói đến giáo dục Phật giáo mà anh chị em 
huynh trưởng đã được trao truyền và áp dụng không chỉ 
trong việc giáo dục đàn em mà còn áp dụng cho chính 
bản thân nữa. Người làm công tác giáo dục trong GĐPT 
không phải chỉ cần biết trao truyền kiến thức, cũng không 
phải chỉ là nhà truyền giáo đơn thuần, mà còn phải biết 
dùng những phương tiện để thu hút các em, lôi cuốn các 
em đến học Phật và thấm nhuần Phật pháp một cách tự 
nhiên. Tất nhiên là không phải đến với GĐPT để tẩy não 
các em hay để nhồi nhét Phật pháp cho các em, v.v... 
Giáo dục Phật giáo khác với giáo dục Khổng-Mạnh hay 
giáo dục của dean Jacques Rousseau. Trong chương 
trình tu học của các em từ ngành Thiếu đến Huynh 
trưởng thì môn học Phật pháp là quan trọng nhất, nhưng 
vì các em không phải là người xuất gia hay chuẩn bị để 
xuất gia nên chương trình tu học cần phải có đủ thứ hết: 
ngoài Phật pháp còn có Hoạt động thanh niên (HĐTN), 
Văn nghệ, Trại + Sinh hoạt Trại, ở hải ngoại còn có thêm 
môn Việt ngữ. Trong HĐTN có gút, truyền tin (Morse, 


258 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


Sémaphore, dấu đi đường...), cứu thương, đo đạc, thiên 
văn, v.v... Trong văn nghệ có báo chí, sân khấu, trình 
diễn, cách sử dụng những nhạc cụ thông thường, v.v... 

Người Huynh trưởng GĐPT là những nhà giáo dục, có 
người không được đào tạo từ một trường Sư phạm nào 
cả, có người không có nhiều bằng cấp hay học vấn uyên 
thâm như những học giả, triết gia... Nhưng với tấm lòng 
thương yêu trẻ, vì Tam bảo và tổ chức GĐPT nên những 
anh chị ấy đã thành công trong việc giáo dục các em 
sống đúng theo chân tinh thân Phật giáo. Với tinh thần 
trách nhiệm, vì tình thương cho các em, các anh chị 
Huynh trưởng đã không ngừng thao thức, trăn trở... tìm 
những phương pháp thích hợp để hướng dẫn cho các 
em. Không phải đợi đến thế kỷ thứ 21 mới có một nền 
giáo dục mang tính chất nhân bản dân tộc và khai phóng, 
mà cách đây gần 3000 năm đức Thế Tôn đã chủ trương 
một nền giáo dục mang các đặc tính mà hiện nay các 
nhà trường tiên tiến trên thế giới đang áp dụng: tinh thần 
thực tiễn, tinh thần hướng dẫn, khích lệ, tinh thần tự tín tự 
chủ, tinh thân độc lập, tinh thân tùy duyên bất biến, v.v... 

Trước khi mời quý vị và các bạn theo dõi buổi hội thoại 
giữa các huynh trưởng về phương pháp giáo dục trong 
GĐPT, xin kể quý vị nghe một câu chuyện để chúng ta 
thấy rằng dạy Trẻ có nhiều điều thú vị bất ngờ, và bài học 
mà người lớn muốn cho các em tiếp thu không phải khi 
nào cũng giống như điều mà người lớn đã dự tính đâu! 

Có một nhà quý tộc giàu nọ, một hôm đưa cậu con trai 
về đồng quê để thăm nhà một nông dân rất nghẻo, để 
dạy cho con biết người nghèo sống như thế nào” Cậu 
Đé rất vui khi được hít thở không khí trong lành của đồng 
ruộng và rong chơi suôt ngày. Khi trở vê người cha hỏi: 
con có thích cuộc đi chơi này không? Dạ thích lắm! 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 259 


Vậy con đã thấy người nghèo sống như thế nào chưa? 
Con đã học được những gì nào? 

Dạ con học được nhiều tắm! Thí dụ như nhà họ có bốn 
con chó, nhà mình chỉ có một con, nhà mình chỉ có một 
cái hồ bơi nhỏ ở trong vườn nhà thôi, còn họ có cả con 
kênh dài vô tận! Lồng đèn của mình chỉ thắp sáng trong 
vườn, còn họ thì có muôn ngân vì sao trên trời soi sáng, 
nhà mình nhìn ra chỉ có cái patio nhỏ xíu, còn họ có thể 
nhìn xa ra tận chân trời. Nhà mình có người làm phục vụ, 
còn họ thì phục vụ người khác, mình phải mua thức ăn 
còn họ tự trồng để ăn; nhà mình có tường rào bao Đọc 
che chở, còn họ có bạn bè, bà con láng giêng che chở. 

Người cha không nói được lời nào, cuối cùng cậu con 
thêm vào một câu: cảm ơn ba đã chỉ cho con biết, chúng 
ta thật là nghèo nàn biết bao! 

Có phải là thú vị bất ngờ không, thưa quý vị và các 
bạn??!©œI 

Bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc 
hội thoại vê Giáo dục trong GĐPT sau đây với những 
huynh trưởng trẻ quen thuộc A,B,C: 

A: Đề tài của chúng ta hôm nay là vấn đề giáo dục 
trong GĐPT phải không? 

B: Phải, phải, nhưng đi sâu vào phương pháp hướng 
dẫn các em, và còn định hướng cho các em của chúng ta 
nữa. 

C: Không phải chỉ cho đoàn sinh mà còn cho huynh 
trưởng nữa đói 

A: Chà! Sao nhiều vậy? Mình cứ thảo luận đến đâu 
hay đến đó nha! Trước hết bạn nào mở đầu bằng tinh 
thần giáo dục của GĐÐPT là gì đi nha! 

B: Dạ được, tinh thân giáo dục của GĐPT đã được nêu 
lên làm châm ngôn của GĐPT, đó là: Bi, Trí, Dũng. Giáo 


260 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


dục trước hết phải thương yêu đối tượng mình giáo dục, 
phải không các bạn? Người Thây, người Huynh trưởng, 
phải mở rộng lòng mình ra để bao dung cho người học 
trò, người đệ tử của mình (bi). Nhưng lòng bao dung 
không phải là nuông chiều quá mức để học trò sinh hư 
mà phải có kỷ luật, nề nếp, vì vậy cần phải có hiểu biết 
(trí tuệ) mới có thể thương yêu đúng cách được. Sự hiểu 
biết và thương yêu này không chỉ duy trì trong vài giờ vài 
ngày vài tháng mà có khi đến vài năm cho nên cần phải 
có một tình thương vững bên, một sự tinh cần cao độ, 
một sự hy sinh không tính toán, một sự hỷ xả vô điều 
kiện (dũng) mới được. 

C: Đúng vậy, cho nên ai đã “mang lấy nghiệp” huynh 
trưởng vào thân thì cũng đừng “trách trời gần trời xa” 
nhat†©©l!! 

A: Phải rồi, vì làm huynh trưởng GĐPT không có lãnh 
lương, không có benefits, không có vacation, mà còn tốn 
tiền xăng (đưa đón các em đi sinh hoạt, mua pizza cho 
các em ăn nếu tụi nhỏ đói bụng, v.v...) vậy mà số lượng 
huynh trưởng GĐPT ở trong nước hay hải ngoại cũng đều 
đông đảo cả! Nhưng bây giờ chúng ta bàn đến sự áp 
dụng tinh thần này vào các bộ môn sinh hoạt của GĐPT 
nha! Mục đích chính của chúng ta là phổ biến Phật pháp, 
vậy tại sao lại có bộ môn Văn nghệ trong GĐPT2 

B: Văn nghệ GĐPT cũng chuyên chở Phật pháp, đạo 
đức, tinh thân dân tộc, khai phóng, v.v... 

C: Khoan đã, các bạn hãy cho tôi biết thế nào là tinh 
thần dân tộc? Và khai phóng là gì? 

A: Nói cho rõ một chút thì tinh thần giáo dục mới của 
thế giới ngày nay đòi hỏi một nên giáo dục toàn diện là 
phải đào tạo được một con người toàn diện với 3 tính 
chất: nhân bản, dân tộc và khai phóng. 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 261 


B: Tính chất nhân bản (humanity) nghĩa là con người 
đó phải biết mình là ai (ví dụ người Phật tử thì biết mình 
là một hợp thể ngũ uẩn, là kết hợp của 12 nhân duyên, 
v.v... chẳng hạn); tính dân tộc (nationality) nghĩa là giáo 
dục cho mình biết nguồn gốc của mình, ông bà tổ tiên 
của mình là ai, đất nước của mình nằm ở đâu, lịch sử dân 
tộc mình như thế nào, v.v... nếu không biết thì mình được 
gọi là người mất gốc; tính khai phóng (liberty, liberal 
education, free) nghĩa là dạy cho mình biết mở mang tâm 
thức và trí tuệ, biết tiếp thu những tinh hoa của thế giới, 
những thành quả của khoa học hiện đại, phải biết mở 
lòng ra đón những ngọn gió mới làm cuộc đời tươi mát 
hơn... không phải chỉ khư khư ôm lấy quá khứ của mình, 
của dân tộc mình, dòng họ mình... rôi trở nên lạc hậu lúc 
nào không hay. Nói cách khác, gắn bó với quê hương 
dân tộc không có nghĩa là tự trói chặt mình vào những 
truyền thống, không mở rộng tâm nhìn ra thế giới đổi mới 
để học tập và tiến bộ. 

C: Như vậy thì mình hiểu rồi, văn nghệ GĐÐPT nói riêng 
và các bộ môn khác nói chung quả thật đạt được các yêu 
cầu ấy. Này nha: mình dạy cho các em những điệu vũ 
dân tộc, có khi các em múa những điệu vũ Tây phương 
đã được cải biến cho hợp với giai điệu, phong cách của 
người Việt Nam, v.v... đã áp dụng computer vào chương 
trình học trên Net, họp viễn liên trên điện thoại để khỏi 
phải đi lại mất nhiều thì giờ, tiền bạc... Ở cái xứ sở rộng 
thênh thang này, tài liệu tu học từ ngành Thiếu đến 
Huynh trưởng, từ sinh hoạt ở Đơn vị đến sinh hoạt các 
Trại huấn luyện, v.v... đã được thâu vào những băng 
video, CD, DVD, v.v... để phổ biến rộng rãi. Ngoài ra 
mình còn dạy tiếng Việt cho các em Oanh vũ, dạy lịch sử 
và địa lý cho các em ngành Thiếu và Huynh trưởng nữa. 


262 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


A: Về các bài hát sinh hoạt, các trò chơi nhỏ và HĐTN 
cũng vậy, không phải bất cứ bài hát hay trò chơi nào 
cũng dùng cho GĐPT được. Vì vậy đã có nhiêu Huynh 
trưởng sưu tập những bài hát, những trò chơi nhỏ đã 
được Phật hóa... để dạy cho các em. Còn môn HĐTN, ví 
dụ với những Trò chơi lớn, cũng đã kết hợp đây đủ những 
phương pháp rèn luyện tính tình, sự tháo vát, thông minh, 
khéo léo (skills), tác phong và đạo đức của các em rồi. 

B: Ngoài ra, dù với bất cứ môn học nào, đặc biệt là 
Phật pháp, phương pháp quen thuộc nhất của giáo dục 
GĐPPT là văn, tư, tu. Văn là nghe, là huân tập vào tâm trí 
mình những lời kinh, tiếng kệ, lời đức Phật và chư Tổ 
dạy, lời giảng của quý Thầy, quý anh chị Trưởng, v.v... 
Tư là suy nghĩ, trâm tư về những điều đã nghe, có gì 
không hiểu thì phải hỏi (hỏi tận gốc để không còn thắc 
mắc mới thôi). Tu là thực hành. Sau khi nghe rồi, hỏi kỹ 
lại những chỗ còn thắc mắc, suy gẫm, thảo luận với bạn 
bè xong thì phải thực hành. 

C: Phải rồi, nếu học Phật pháp mà không thực hành 
thì chúng ta chỉ là “những cái đãy đựng sách” đó! Ngoài 
ra, người Huynh trưởng phải là tấm gương cho đàn em 
soi nữa, nghĩa là vấn đề thân giáo không thể bỏ qua 
trong giáo dục GĐPT có phải không? 

A: Đúng vậy, cái khó của người Huynh trưởng GĐPT là 
phải “nói sao làm vậy, làm sao nói vậy” không thôi các 
em hỏi làm sao trả lời? Nếu chúng ta dạy các em ở lớp, ở 
trường, sắp nhỏ còn sợ chúng ta vì còn có thể bị cho 
zero, bị phạt, v.v... còn ở GĐPT mình còn khuyến khích 
cho các em hỏi, các em thắc mắc nữa! Còn nhớ có em 
hỏi một anh Huynh trưởng “sao anh dạy tụi em đừng sát 
sanh mà anh đi câu cá?”, anh ấy phải xin lỗi và từ đó về 
sau không bao giờ đi câu cá nữa. Tóm lại, một người 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 263 


Huynh trưởng GĐPT không chỉ giáo dục các em trong khi 
cầm còi, đứng trên bảng, trong chánh điện, trên đất trại, 
v.v... mà còn phải “dạy” các em ở mọi lúc, mọi nơi. Nói 
cách khác, các em của chúng ta có mặt ở khắp nơi, nếu 
chúng ta thiếu tỉnh thức, thiếu tu tập, thì một ngày nào 
đó, ở một nơi nào đó rất bất ngờ chúng ta sẽ lúng túng 
không biết trả lời các em làm sao nếu chúng ta “nói một 
đường, làm một ngả”. 

B: Đúng vậy. Và người Thầy, người Huynh trưởng 
không phải chuyện gì cũng bày vẽ được cho học trò của 
mình đâu; phải để cho người học trò của mình, đệ tử của 
mình, đàn em của mình tự làm chủ những vấn đề riêng 
của nó, mình đâu có phải là nó để thay thế nó mà giải 
quyết được. 

C: Phải rồi, bây giờ các bạn nói cho mình nghe những 
phương pháp hướng dẫn các em như thế nào cho khế 
hợp với tinh thân Phật giáo trong thời đại mới đây? 

A: Mình nghĩ Phật pháp không bao giờ cũ. Những gì 
gọi là “nhân bản”, “dân tộc” và “khai phóng”, đức Phật đã 
nói cách đây hơn 2500 năm rồi! Không có gì cần phải 
thay đổi cả. Chỉ có phương pháp truyền đạt, ngôn ngữ 
dùng để truyền đạt có thay đổi mà thôi. Mình xin lấy ví 
dụ: nếu bây giờ dạy Phật pháp cho các em mà dùng lại 
bài của chúng mình học cách đây 50 năm trong đó toàn 
chữ Hán Việt, thì đó gọi là cũ; nếu còn dùng lối đọc trong 
các sách viết từ những năm 60 ra... đó cũng là cũ. Đổi 
mới là gì? Ví dụ học Lịch sử đức Phật Thích-ca hay Sự 
tích đức Phật Di Lặc, mình cho các em coi phim Little 
Buddha (phim nói tiếng Anh) hay Sự tích Phật Di Lặc 
(phim nói tiếng Trung Quốc, được chuyển ngữ thành 
tiếng Việt) rồi bảo các em kể lại truyện phim, cho các em 


264 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


đặt câu hỏi và chúng ta cũng đặt câu hỏi cho các em, 
v.v... đó là một ví dụ về đổi mới. 

B: Đúng vậy, đối với các em lớn hơn một chút thì dùng 
phương pháp hội thoại trong lớp giữa các em với nhau; ví 
dụ anh/chị trưởng đưa ra một câu hỏi hay một vấn đề, 
các em trả lời, thảo luận, biện giải, v.v... những vấn đề 
này là từ những bài Phật pháp trong chương trình chứ 
không phải ở ngoài; nghĩa là mình phải hoàn thành 
chương trình để các em thi Vượt Bậc nhưng không khí 
học tập khác xưa, không phải anh/chị giảng các em ngồi 
nghe mà các em đều tham gia thảo luận về bài học của 
mình. Với cách này nội dung truyền đạt vẫn được bảo 
đảm. 

C: Mình có thể chiếu phim cho các em coi về các cảnh 
chùa ở Việt Nam hay đưa các em đi thăm các chùa nơi 
thành phố mình ở. Có thể mời quý thầy, quý sư cô đến 
giảng cho các em một thời pháp, v.v... Quý thây/ sư cô 
trẻ dùng tiếng Anh để giảng cho các em, các em rất thích 
vì sẽ hiểu nhiều hơn nếu chỉ đọc sách Phật pháp mà 
không có song ngữ hay có song ngữ nhưng văn viết 
(written language) không phải văn nói (spoken language) 
làm các em thấy khó hiểu. 

A: Hay lắm, tùy theo sáng kiến, các bạn có thể làm 
cho những bài học của chúng ta trở nên sống động hơn. 
Ví dụ, mình nhớ hồi đơn vị mình mời nhân viên cấp cứu 
vê hỏa hoạn (firefighter) và toán tìm kiếm và tiếp cứu nạn 
nhân (search and rescue team) đến dạy cho các em 
mình cách ứng xử với những tai họa khẩn cấp 
(emergencies & natural disasters) như hỏa hoạn, tai nạn 
xe, tornado, lụt, v.v... họ bày cách dập tắt lửa, cách đem 
người từ trong nhà bị cháy ra hay cách tránh gió xoáy 
(tornado, vòi rồng), cách gọi cảnh sát giao thông, 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 265 


Vv.V...các em rất thích vì họ có những kiến thức chuyên 
môn rất hấp dẫn. Đó là những bài học rất sống động về 
cấp cứu, cứu thương, thoát hiểm, v.v... 

B: Nhiều người nói chương trình HĐTN của GĐPT quá 
cũ, ví dụ bây giờ đâu có ai dùng đến Morse, Sémaphore, 
v.v... nữa, các bạn nghĩ sao? 

C: Mình thấy những kiến thức đó cũng có giúp ích cho 
các em nhiều chứ, chỉ là mình diễn tả không được thông 
suốt thôi! Bạn A góp ý đi! 

A: Đúng vậy, vấn đề không phải là vì bây giờ không ai 
dùng nên học về truyền tin (Morse, semaphore, mật thư, 
dấu đi dường...) là vô ích đâu! Những bài học ấy giúp 
các em phát triển trí thông minh, nhanh mắt, lẹ tay, thính 
tai, óc sáng kiến, khả năng nhạy bén vê nhận xét chung 
quanh mình. Cách viết và giải các mật thư làm phát triển 
khả năng “trinh thám” và sự khéo léo sắp xếp thành 
những mật thư mới lạ... rất có ích cho các em sau này 
gặp những tình huống tương tự. Vấn đề là những cái gì 
mình thấy thiết thực thì thay đổi một chút để dạy cho các 
em. Ví dụ ngày xưa ở quê nhà mình dạy các em thay 
bánh xe đạp, vá xe đạp, bây giờ đổi lại dạy “thay bánh xe 
hơi” mà thôi! Ngày xưa học vá áo, may áo, bây giờ đổi lại 
là “thực hiện trang Web” cho đơn vị, cho miền, v.v... Nói 
tóm lại, tâm huyết của người Huynh trưởng muốn tìm ra 
cách hay nhất để truyền đạt cho các em mình là điều 
quan trọng nhất. 

B: Như vậy hôm nay chúng ta đã nắm được hướng 
giáo dục chung và giáo dục của GĐPT trong hướng giáo 
dục chung ãy, các bạn thấy giáo dục GĐPT có trở ngại gì 
cho hướng giáo dục con người toàn diện không? 

C: Mình thấy hình như ngay trong hướng giáo dục con 
người toàn diện của thế giới mới này hơi chỏi nhau đói! Ví 


266 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


dụ như tính dân tộc có làm trở ngại tính khai phóng hay 
không? Vì một mặt thì dạy phải giữ gia phong nề nếp, 
một mặt dạy “bung ra” để tiếp thu cái mới, không phải là 
chỏi nhau sao? 

A: Chính vì vậy mà sự tồn tại của hai mặt này mới 
quân bình lẫn nhau: nếu thiên về dân tộc tính quá thì đó 
là cố chấp, dính mắc với cái cổ truyền, không chịu tiếp 
cận với thế giới mới, dễ trở nên lạc hậu; còn nếu phóng 
khoáng tự do quá thì chỉ biết chạy theo cái mới, đánh mất 
gốc rễ của mình. Cả hai đều là cực đoan. Nhưng cách 
đây hơn 2500 năm đức Thế Tôn đã cho chúng ta cái cẩm 
nang để đối trị sự “chỏi nhau” này rồi! 

B: Là tinh thần “tùy duyên bất biến” phải không? 

A: Đúng vậy! 

C: Vậy là giáo dục GĐPT cũng cùng chung hướng với 
nền giáo dục mới mang tính chất nhân bản dân tộc và 
khai phóng, phải không các bạn? Hôm nay mình được 
biết thêm nhiều từ mới. Buổi hội thoại thật vui và bổ ích 
ghê! Cảm ơn các bạn nhiều! Chào tạm biệt! 

A và B: Tạm biệt! Tạm biệt! 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 267 


Sống thiền 








Kính thưa quí vị và các bạn, 


Cách đây 50 năm, tu Thiền đối với người Phật tử nói 
chung và Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử (GĐPT) nói 
riêng không quen thuộc như bây giờ. Quý Thầy, quý Sư 
cô, nghĩa là các vị Cố vấn Giáo hạnh của GĐPT chưa 
đem Thiền phổ biến rộng rãi cho hàng Phật tử trẻ tuổi, 
hẳn là có lý do riêng, ở đây xin miễn bàn. Còn nhớ hồi đó, 
có vài người muốn giới thiệu Thiên với các Huynh trưởng 
bạn mình, đã nói rằng: chúng ta tu như vầy là tu theo 
Tịnh Độ, chỉ đi chùa, niệm Phật, tụng kinh, tụng chú, 
v.v... được coi như “đi bộ” đến giải thoát sinh tử luân hôi, 
còn tu Thiền coi như được đi bằng máy bay phản lực, với 
tốc độ rất nhanh, như vậy mới có thể gọi là “tốc vãng 
Tịnh Độ” được chứ! Ngày ấy, những anh chị huynh 
trưởng cao niên bây giờ mới chưa đầy 20 tuổi còn với 
những huynh trưởng ở độ tuổi 65 thì lúc đó mới ở lứa tuổi 
ngành Thiếu 15, 16 thôi! Thế cho nên đã có những “lời 
qua tiếng lại” rất ngây thơ như “Đi máy bay phản lực nếu 
bị tai nạn là chết tan xác, còn đi bộ có bị tai nạn cũng chỉ 


ˆ^ 


trợt tay trợt chân thôi” !©el! 


268 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


Về sau này, đặc biệt là sau 75, chư Tăng Ni dạy Thiền 
cho đệ tử tại gia của mình rất nhiều. Có lẽ vì sau nhiều 
biến cố kiểu “một đêm mất sạch” hay “đổi đời đột ngột” 
nhiều người trở thành điên loạn, bệnh tâm thần gia tăng 
thấy rõ nên quí vị mới lấy “bí kíp” ra truyền dạy để độ đời 
chăng? Cho nên nhiều chùa, thiên viện dạy Thiên rộng 
rãi cho Phật tử; từ đó chương trình Lễ Phật của GĐPT có 
thêm 10 phút ngồi Thiền hoặc trước hoặc sau buổi lễ 
Phật; tiếp theo là trong những năm 80, những bài thi kệ 
của thây Nhất Hạnh từ làng Hồng ở Pháp được phổ biến 
vê Việt Nam - những bài thi kệ này lấy ý từ “7ƒ-z⁄ nhật 
dụng /h/ết yếu là cuốn sách vỡ lòng của các vị Sa-di, Sa- 
di-ni (những chú Tiểu) khi mới bước chân vào Chùa (cửa 
Thiền). Như vậy, nếp sống Thiên Môn hay Sống Thiền là 
nếp sống của chư Tăng Ni, những tu sĩ Phật giáo, những 
người theo chân đức Phật, sống theo hạnh nguyện của 
chư Phật vậy. 

Có người cho rằng Thiền là đặc điểm của Phật giáo 
Trung Hoa, có người lại cho rằng Thiền là của Nhật Bản, 
v.v... nhưng nếu chúng ta trưởng thành trong giáo lý, 
trong Phật pháp, nghĩa là nếu chúng ta có học Kinh thì 
chúng ta sẽ thấy rằng Thiền định hay Định là một trong 3 
môn học của Phật giáo: Giới, Định, Tuệ. Đã là Phật pháp 
thì Phật pháp Trung Hoa, Nhật Bản hay Việt Nam cũng là 
Phật pháp, chỉ thay đổi do du nhập vào những xứ sở 
khác nhau mà thôi! Cũng giống như cam trông ở Việt 
Nam và cam ở Mỹ, trong sách vở vẫn gọi là “cam”, ăn 
vào ai cũng biết đó là cam dù nó là cam Việt Nam, cam 
Mỹ hay cam Pháp, cam Trung Hoa... 

Có một cuốn sách nhỏ kể chuyện rằng dân Nhật bản 
phần đông sống Thiền, nghĩa là Thiền đã xâm nhập vào 
cuộc sống của họ khiến cho họ sống bình tính, không sợ 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 269 


hãi, không hấp tấp... cho dù động đất sắp xảy ra họ cũng 
không chen nhau chạy trốn, v.v... Có người lại bảo rằng 
người Nhật rất nhạy cảm, tự tử một cách dễ dàng, động 
một chút là mổ bụng... vậy thì làm sao nói họ sống Thiên 
được! Thật đúng là “cứ người mười ý“ Nếu chúng ta cứ 
chạy theo ý kiến của mọi người thì sẽ bị lạc lối ngay! Xin 
mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc hội thoại của những 
người huynh trưởng trẻ quen thuộc A, B, C của GĐPT, 
trình bày ý kiến của họ về Thiền, cách áp dụng Thiền vào 
đời sống đoàn sinh và huynh trưởng GĐPT và lợi ích thực 
SỰ của những phương pháp Thiền mà họ đã thực hành. 

A: Chào các bạn! Đề tài hôm nay là gì nhĩ? 

B: Là về “Sống Thiền” đó! 

C: Thiền có phải là pháp tu đặc biệt của Phật giáo 
không? Vì mình có nghe nói rất nhiều phương pháp 
Thiền lắm, không chỉ một cách mà anh chị em mình áp 
dụng thôi đâu! 

A: Thiền không phải chỉ Phật giáo mới có đâu, các tôn 
giáo khác cũng có. Ngoài ra, chúng ta cũng đã biết là 
trước đức Phật đã có nhiều vị có khả năng thiên định 
thâm sâu lắm mà; nhưng mục đích có thể không giống 
nhau... 

B: Thật vậy, ngay chúng ta đây, tùy theo trình độ các 
em chúng ta giới thiệu Thiên với các em cũng khác nữa 
mà! Cho nên với Oanh Vũ khác, ngành Thiếu khác, và 
Huynh trưởng lại khác nữa! 

C: Tại sao vậy? Đã là Thiền thì phải giống nhau chứ, 
tại sao lại khác được? 

A: Tại bạn B nói không rõ: Khác là khác ở cách truyền 
đạt, cách thực hành, thời gian thực tập, v.v... Ví dụ nói với 
các em Oanh Vũ đâu có nói như với Huynh trưởng được. 


270 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


B: Đúng vậy, đối với các em Oanh Vũ thì dạy Thiên 
cho các em với mục đích luyện cho các em có thể tập 
trung chú ý, giữ yên lặng, tập các em ngồi yên, đừng nói 
chuyện... có lợi ích trước mắt là những giờ học sau các 
em bớt hiếu động, bớt ôn ào, bớt “quậy” là quý rồi! 

C: Cho nên chúng ta tập cho các em ăn cơm trong yên 
lặng, ăn cơm trong chánh niệm, đi thiên hành, v.v... đó 
phải không? 

A: Phải đó! Ban đầu là vậy, ngành Thiếu chúng ta có 
thể chỉ cho các em phương pháp chú ý đếm hơi thở, hít 
vào biết mình đang hít vào, thở ra biết mình đang thở ra, 
và cứ mỗi lần thì đếm thầm là 1, 2, 3... cho đến 10 không 
xao lãng, không lộn xộn; nếu đếm nhầm thì phải bắt đầu 
đếm lại; mục đích cũng là luyện sự định tâm. 

B: Còn đối với Huynh trưởng thì chúng ta được đòi hỏi 
cao hơn nghĩa là sau khi điều hòa được thân và hơi thở 
rôi thì phải tiến đến việc “nhìn sâu” vào một vấn đề gì làm 
mình trăn trở, tìm cách giải quyết, hoặc là nhìn sâu vào 
tâm mình... gọi là “quán”. 

C: Chúng ta hãy kể cho nhau nghe về kinh nghiệm 
này đi nha! Ví dụ chúng ta hãy kể là chúng ta đã áp dụng 
như thế nào và đã được lợi ích gì, v.v... có được không? 

A: Được chứ! Ví dụ như mình; các bạn biết không? 
Vấn đề mình “quán” là tại sao khi hành Thiên mình phải ý 
thức rõ điều gì mình đang làm? Không được nghĩ ngợi 
lung tung? Ý thức là gì? Vô thức là gì?... mình thấy được 
ý thức là chánh niệm còn thất niệm cũng tương đương với 
vô thức. 

B: Bạn hãy cho ví dụ rõ hơn đi, mình chưa nắm bắt 
được ý của bạn ! 

C: Mình cũng vậy, bạn định nghĩa vô thức là gì? Ví 
dụ? 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 271 


A: Mình không dám nói định nghĩa vì mình không có 
khả năng ởi sâu vào triết học, mình chỉ lấy một ví dụ nhỏ: 
Khi mình tỉnh táo, biết mình đang làm gì, nói gì, mình 
sáng suốt, v.v... đó là mình có ý thức, có phải không? 
Còn khi mình buồn ngủ, mình có thể nói mớ, mình không 
biết mình đang làm gì, đang nói cái gì, mình mất sự sáng 
suốt; khi ngủ cũng vậy, mặc dù ý thức vẫn hoạt động 
nhưng mình nghĩ nó giảm đi rất nhiêu so với lúc mình tỉnh 
táo; vì vậy, Thiền là tỉnh táo, tập trung sự chú ý vào việc 
làm gì đó (đếm hơi thở, quán một vấn đề gì, ăn cơm, 
uống nước...) ngay lúc bây giờ và ở đây. 

B: Hiểu rồi, mình đồng ý với bạn! 

C: Mình cũng hiểu rồi, xin mời tiếp tục! 

A: Mình đã thực tập như vậy đó, nghĩa là không suy 
nghĩ lung tung, có ý thức trong mọi lúc, ở mọi nơi, chú 
tâm vào việc mình làm, lúc rảnh mà không có việc gì làm 
(ví dụ đứng chờ ở bưu điện, ở nhà bank, ở quây trả 
tiền...) mình niệm Phật và chú tâm nghe được tiếng niệm 
Phật trong lòng mình. Như vậy, Thiên không chỉ lúc vào 
thiên đường, hay lúc ngồi thiền theo giờ giấc đã định... 
Mình được nhiều lợi lạc không ngờ: đọc kinh sách mình 
hiểu nhiều hơn, nói cho ai vấn đề gì người ta hiểu mình 
dễ hơn trước, và điều lợi lạc nhất là mình cảm thấy an lạc 
hơn, kiên nhẫn hơn, vô tư, không dễ dàng bị vướng vào 
những thị phi quanh mình như trước. 

B: Thật là hay quá, mình sẽ học tập áp dụng phương 
pháp của bạn. Về phần mình, mình áp dụng phương 
pháp dùng những bài kệ để luyện Tâm, như chúng mình 
đã dạy cho các em. 

C: Là những bài kệ lấy ý từ 77-7 nhật dụng (thiết yếu 
đó hả? 


272 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


A: Nghĩa là bạn dùng phương pháp đó để khi “căn” đối 
diện vói “cảnh” thì tâm không chướng ngại hay vướng 
mắc phải không? 

B: Đúng vậy, hơn thế nữa, đây còn là một phuơng 
pháp giáo dục cái nhìn của mình cũng như điều chỉnh 
những phản ứng của mình trước những cảnh Zmất ấy 
tai nghe thân tiếp xúc” 

C: Tại sao phải điều chỉnh những phản ứng của mình 
trước mỗi hoàn cảnh? 

A: Tại vì có những phản ứng tiêu cực làm cho tâm 
mình trì trệ thụ động phải không? Bạn hãy nói rõ hơn đi 
nhai 

B: Các bạn thấy không? Thật ra, bản thân mỗi sự vật, 
hiện tượng... chỉ là một đZ “/ên (data) bình thường 
nhưng vì mỗi người chúng ta đều có muôn ngàn øở/ ức 
(memories) và cẩn xúc mạnh (strong affected, very 
much impressed) vê một vật gì đó, một cảnh nào đó cho 
nên mỗi vật, mỗi cảnh đều có thể gợi lên trong chúng ta 
những tâm trạng rất khác nhau. Đôi khi đối với người này 
thì vật ấy cảnh ấy không là gì cả nhưng với người kia lại 
gây ra những cảm xúc đặc biệt hay những “cú sốc” lớn 
không ngờ được! 

C: Mình hiểu rồi, ví dụ nhìn một cuốn Kinh, có người 
nghĩ đến Phật, Chúa, chùa, nhà thờ... và cảm thấy an 
lạc, hạnh phúc còn có người lại nghĩ đến mê tín dị đoan, 
đạo đức giả, và cảm thấy buồn chán, mệt mỏi... 

A: Đúng vậy, mắt nhìn thì tâm liền ø/ản xạ (reflect, 
react...) 

B: Và sự phản xạ là do liên kết với những dữ kiện sẵn 
có trong ký ức, có những phản xạ tự nhiên như nhìn thấy 
con rắn thì lùi lại, nhưng có những phản xạ làm cho thần 
kinh mình căng thẳng, đây chính là đầu mối của stress. 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 273 


." 


Vì vậy, khi đọc câu “đố cảnh vô tâm tức thị Thiên” Mình 
hiểu được Thiền giúp mình bình tính, không bị căng 
thẳng nghĩa là có năng lực chữa lành được căn bệnh thời 
đại là “stress”. Ví dụ như vừa mở mắt thức dậy, nghe 
tiếng chim hót mình cảm thấy tâm hồn nhẹ nhàng, cảm 
thấy yêu đời, yêu người và tự hứa với mình “đem mắt 
thương nhìn cuộc đời - 

Thức dậy miệng mỉm cười 

Hăm bốn giờ tính khôi 

Nguyện sống cho trọn vẹn 

Mắt thương nhìn cuộc đời. 

C: Mình nhớ rồi, đó là phương pháp xảo nguyện chúng 
ta đã từng nhắc đến? 

A: Đúng vậy, đó là cách tập cho các chú Sa-di “sống 
thiên” nghĩa là khi gặp cảnh thì không phản ứng theo thói 
quen, nghĩa là không “móc nổi” với ký ức nữa mà móc nối 
với chân lý giải thoát. 

B: Phải rồi, ví dụ khi nghe ca nhạc, có bài kệ: 

Ca nhạc íụ họp 

Nguyện rằng chúng sanh 

Vui vớ chân lý 

Biết nhạc là giả. 

Khi đã "biết nhạc là giả” nghĩa là có tỉnh thức không 
thể sa đà say sưa đưa đến buông thả quên hết mọi sự.... 

C: Hay khi vừa đặt chân xuống đất thì đọc: 

Bỏ chân xuống đất 

Nguyện rằng chúng sanh 

Tâm đắc giải thoát 

An trụ bất động. 

A: Rồi khi bạn ngồi vào máy vi tính, bạn đọc bài kệ : 

Thắp lên máy vi tính 

Ý tếp xúc với Tàng 


274 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


Tập khí nguyện chuyển hóa 

Nuôi lớn Hiểu và Thương. 

B: Đúng vậy, cho nên tùy theo công việc hằng ngày 
của mình, mình có thể nghĩ ra những bài kệ tương tự để 
tập cho tâm mình sống thiền, đó là cách mình chọn, còn 
bạn C thì sao? 

C: Mình thì mình thấy sống đời sống của một huynh 
trưởng GĐPT là “sống thiền” rồi! Các bạn thấy có đúng 
không? Này nha! Mình đi sinh hoạt GĐPT không lãnh 
lương, không có lợi về tiên bạc mà có khi “hao tốn” như 
đổ xăng chạy xe đi đưa rước các em, mua hamburger 
cho các em ăn khi nó kêu đói bụng, thì giờ thì khỏi nói rồi, 
ngày Chủ Nhật coi như “đi toong”, weekend hay ngày lễ, 
người ta vui chơi với vợ con/ chồng con/ cháu chắt, v.v... 
mình thì thường ởi trại, đi họp, ởi đại hội, v.v... như vậy có 
phải là mình đã tu hạnh bố thí không? Mình cũng như 
đoàn sinh, luôn giữ luật của huynh trưởng một cách 
nghiêm túc, như vậy không chỉ là học Giới, tu Giới mà 
còn trì Giới nữa, phải chưa? 

A: Mình hiểu ý bạn rồi, người Huynh trưởng phải luôn 
tinh tấn, để làm gương cho các em. Trời nắng trời mưa, 
mùa đông mùa hè... không cần biết; hễ sáng Chủ Nhật là 
phải đi sinh hoạt, trước đó phải chuẩn bị cho phần việc 
của mình... Đến Đoàn “chăn dắt” một đàn em lớn có nhỏ 
có ngoan có nghịch có, cá biệt cũng có nhưng không bao 
giờ được nổi nóng với các em (người huynh trưởng mình 
có tu màl©©l! ai lại đi mắng mỏ các em, đánh đập các 
em hay nói cộc cằn với các em? Có phải không?) Với các 
anh chị huynh trưởng cũng vậy, 9 người 10 ý nhưng mình 
cũng không to tiếng với nhau, giận dữ, v.v... như ở ngoài 
đời thường; ấy không phải là chúng ta đang tu hạnh Nhẫn 
Nhục sao? Đúng vậy, ngày xưa người ta nói: “7ứ n"ñấf /à 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 275 


tu tại gia, thứ nhì tại chợ, thứ ba tại chùa”. Ở nhà khó tu 
nhất là vì toàn là người thân nên không sợ họ giận, có gì 
cứ “xổ” ra hết! Rất khó tu hạnh nhẫn nhục; bây giờ ở 
GĐPT phải tôn trọng năm điều luật nên rất khó! 

B: Còn trí tuệ và Thiền định nữa: người Huynh trưởng 
GĐPT phải có trí tuệ mới tu 3 hạnh trên được, và mới 
hoàn thành nhiệm vụ làm Huynh trưởng của mình được: 
phải đầu tư trí tuệ mới có thể nghĩ ra một trò chơi hấp 
dẫn, một bài giảng lôi cuốn, một vở kịch, một điệu múa, 
v.v... cho một đêm văn nghệ, sân chơi, v.v... Sự đầu tư 
trí tuệ, hoặc trí tuệ cá nhân hoặc trí tuệ tập thể đều cần 
sự tập trung, óc sáng kiến, trí thông minh, v.v... Đó chính 
là tu tập về Trí tuệ và Thiên định của người Huynh trưởng 
GĐPT, chưa kể những lúc cùng các em thực tập ăn cơm 
chánh niệm, thiên hành, thiền trà, thiền tọa, v.v... nữa. 

C: Như vậy các bạn đồng ý với mình rôi chứ? Chúng 
ta đã tu nhưng không thấy mình có tu, đã làm nhưng 
không thấy mình có làm, đã cho mà không thấy có người 
cho và người nhận vì GĐPT dạy chúng ta làm như vậy, 
dạy chúng ta ý nghĩa “cho” và “nhận”, v.v... rồi nên chúng 
ta không chấp chặt, không dính mắc. 

A: Đồng ý, thật sự chúng ta thực hiện đúng đắn những 
lời phát nguyện của mình từ lúc quy y, đeo hoa Sen, phát 
nguyện làm huynh trưởng, phát nguyện trong các kỳ trại 
huấn luyện, trong các lễ thọ Cấp, v.v... vì “G7 cũng (à 
một pháp môn íu” mà! Anh Nguyễn Khắc Từ đã nói như 
vậy đói 

B: Vậy là hôm nay chúng ta đã trao đổi kinh nghiệm về 
sống thiên của một huynh trưởng GĐPT là như thế nào 
rôi đó nha! Xin tạm biệt và xin hẹn đến lần sau nha! 

A và C: Tạm biệt! Tạm biệt! 


276 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 277 


Học kinh Duy-ma-cật 








Chương trình tu học của Huynh trưởng Gia đình Phật 
tử (GĐÐPT) gôm có bốn bậc: Kiên, Trì, Định, Lực và 4 trại 
huấn luyện từ thấp đến cao là: Lộc Uyển, A Dục, Huyền 
Trang, Vạn Hạnh. 

Chương trình học kinh cũng thay đổi theo trình độ tu 
học và ở trại cao nhất, Vạn Hạnh, anh chị em Huynh 
trưởng phải học 10 bộ kinh, trong đó có hai bộ kinh mà 
chúng tôi cho là biểu tượng của “một cuộc cách mạng tư 
tưởng” của thế kỷ 20, đó là kinh /Øuy-ma-cật và kinh 
Thắng lan. 

Tại sao vậy? — Xin thưa, bởi vì hai bộ kinh này tuy hiện 
diện đã lâu trong kho tàng kinh điển Phật giáo nhưng mãi 
đến thế kỷ này mới thực sự được xiển dương sâu đậm 
trong nhân gian, phải chăng vì mãi đến thế kỷ này mới có 
sự “đổi đời” của người phụ nữ trong xã hội? Người phụ nữ 
mới đã đảm nhiệm những chức vụ quan trọng trong chính 
quyền, đã làm chính trị, đã đi lính, tham gia quốc hội, làm 
phi hành gia, v.v... thậm chí làm nữ hoàng nữal 

Sở dĩ chúng tôi gọi là “cuộc cách mạng” bởi vì cho đến 
ngày nay, ở những xã hội chậm tiến, người phụ nữ luôn 
chỉ là cái bóng của nam giới, trong gia đình thì Z›âƒ nam 
viết hữu, thập nữ viết vô? khi đã lập gia đình thì ?#oh»u 
xướng phụ tùy "hay “xuất giá tòng phu ”hay ⁄ohu tử tòng 


278 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


tử, v.v... Thế nhưng trong kinh 7#ắng an, người đã 
dõng dạc tuyên bố những giáo lý Đại thừa, được đức 
Phật ấn chứng và khen ngợi lại là một phụ nữ! Đúng như 
đức Thế Tôn dạy: Phật pháp không phân biệt nam nữ, vê 
trí tuệ giải thoát thì nam nữ giống nhau, đều có khả năng 
giác ngộ như nhaul 

Lại nữa, xưa nay tuy nói rằng “bốn chúng đồng tu” 
nhưng chư Tăng thường ở vai trò của người hướng dẫn, 
chỉ dạy cho cư sĩ về Phật pháp. Thế nhưng trong kinh 
Duy-ma-cật, Trưởng giả Duy-ma-cật đã khiến cho 10 vị 
đại đệ tử Phật phải tâm phục khẩu phục, đã thuyết giảng 
vê cốt tủy của giáo lý Đại thừa, được chính đức Phật 
khen ngợi và khuyến khích chư vị đệ tử Phật nương theo 
gương Ngài mà tu tập. 

Tuy nhiên đó là nhân vật ở thời đức Phật còn tại thế, là 
một nhân vật lịch sử hay huyền thoại thì chưa bàn đến, 
và là một người “có một không hai” chứ không phải ai 
trong chúng ta cũng có thể lầm tưởng rằng mình là một 
Duy-ma-cật đâu!©©lH 

Nếu hình ảnh “người quân tử” là mẫu mực lý tưởng 
của Nho giáo thì cư sĩ Duy-ma-cật, đại diện cho người 
Bồ-tát tại gia, là nhân cách lý tưởng của Bồ-tát đạo Đại 
thừa Phật giáo vậy. Phẩm chất đạo đức của người cư sĩ 
Duy-ma-cật đã vượt lên trên con người, đã nhập vào 
hàng Thánh nhưng ngài không tìm Niết-bàn tịch tính cho 
riêng mình. Ngài bệnh vì chúng sanh bệnh, ngài không 
la thế gian mà còn qua lại trong sáu nẻo luân hồi vì 
chúng sanh còn trôi lăn trong đó. Ngài quyết tâm 
Đhật quốc độ, thành tựu chúng sanh; qua lại giữa niết- 
bàn và sinh tử để giáo dục, chuyển hóa chúng sanh. 
Cánh cửa để Bồ-tát có thể qua lại giữa hai cảnh giới 
tưởng chừng như đối lập này chính là nguyên lý bất nhị 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 279 


hay /ực tại bât nhị và “giấy thông hành” (passport) là 
nhập bất nhị pháp môn (vào pháp môn không hai). 

Đã vào pháp môn không hai, Bồ-tát thấy được thực 
tướng các pháp mà không kẹt hai bên, không dính mắc vì 
những ý niệm dơ-sạch, uế-tinh, đúng-sai, ngã-ngã sở, 
sinh-diệt, thọ-không thọ, v.v... Bồ-tát an nhiên tự tại, ung 
dung i vào cuộc đời ô trược đầy thị phi điên đảo mà tâm 
không bị nhiễm ô, như đóa sen vươn lên từ bùn nhơ mà 
không nhiễm mùi bùn... Đó là con đường hành đạo của 
Bồ-tát hay thực hành Bồ-tát đạo. 

Bồ-tát hành đạo mà không thấy mình hành đạo, bố thí 
mà không thấy có người bố thí, có người nhận của bố thí 
và có vật bố thí... Bồ-tát làm rất nhiều việc lợi ích cho đời, 
cho người, nhưng với tâm rỗng rang, không phân biệt, 
không nhớ nghĩ, tính toán, cũng không tự hào hay than 
van... Bồ-tát cứu người, cứu đời với tâm vô tư giống như 
đang ởi rong chơi trong ba cõi sáu đường... Hành động 
thực tiễn của Bồ-tát Duy-ma-cật vì vậy được gọi là “bất tư 
nghì giải thoát” vì Tịnh độ của Bồ-tát là thế giới tôn tại 
của chúng sanh. Đó là bài học mở đầu về Thể và Dụng 
của kinh Duy-ma-cật mà chúng tôi học được. Thể là cơ 
sở tư tưởng còn Dụng là mục tiêu, là sự chuyển biến lý 
thuyết thành hành động cụ thể. 

Trong cuộc đời này có thể không có một Trưởng giả 
Duy-ma-cật vừa tinh thông giáo lý Đại thừa, vừa làm 
được những Phật sự cứu giúp chúng sanh nhưng cũng 
đã có những Bồ-tát chuyên làm những việc đơn giản như 
cho những người đói khát lạnh lẽo cơm ăn, nước uống, 
mền đắp, cho người bệnh hoạn thuốc men,... như Mẹ 
Thérésa, hay cứu những người lênh đênh trên biển cả, 
ngoài ra còn có quý Sư cô, quý Soeurs, quý Thầy, các 
thân hào nhân sĩ, các sinh viên, các huynh trưởng trẻ đã 


280 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


làm nhiều việc phước thiện, có người thường đi vào 
những bệnh viện, những nhà dưỡng lão, săn sóc bệnh 
nhân, người già, vào nhà tù thăm viếng, ủy lạo những tù 
nhân cô quả, cô đơn... họ tuy chưa nhập “pháp môn 
không hai” nhưng đã làm được phần nào công hạnh của 
Bồ-tát, đem vui và cứu khổ cho đời. 

Bài học kế tiếp cũng rất thú vị, đó là bài học về Phật 
Hương Tích và cõi nước của Ngài - Chúng Hương, ở đây 
chúng ta “gặp” được những điều “khó tin” nhưng lại dạy 
cho ta những bài học thực tế vô cùng quí giá: 

“..Duy-ma-cật dùng thần thông lực chỉ cho hội chúng 
thấy cõi nước của Phật Hương Tích, tên là Chúng Hương; 
ở đó hương thơm tạo ra mọi thứ như lầu các, đât đai, 
vườn tược, hoa viên, v.v... khiến chúng tỏa ra mùi hương 
thơm ngát. Còn thực phẩm thì có mùi thơm lan tỏa đến 
vô lượng thế giới khắp mười phuơng... Khi ấy Duy-ma-cật 
vẫn không rời chỗ ngồi ở ngay trước đại chúng, dùng 
thân lực tạo ra một vị hóa Bô-tát có thân tướng sáng ngời 
oai nghiêm thù thắng bao trùm cả chúng hội rồi nói với vị 
ấy rằng: Ông hãy đến cõi Phật Chúng Hương có Phật 
Hương Tích, vừa mới ngồi lại để thọ thực cùng với các vị 
Bồ-tát, mang lời của tôi mà thưa rằng Duy-ma-cật cúi 
đầu đảnh lễ dưới chân Thế Tôn, vô vàn tôn kính, và thăm 
hỏi sức khỏe Thế Tôn, ít bệnh ít não, khí lực an ổn 
chăng? Nguyện xín chút thức ăn dư của Thế Tôn mang 
về thế giới Ta-bà để làm Phật sự” Chư Bồ-tát ở cõi đó 
thấy vị hóa Bồ-tát này rất ngạc nhiên và hỏi tại sao có 
người thân hình nhỏ bé mà tài giỏi như vậy... thì đức 
Phật Hương Tích mới nhân tiện giới thiệu đức Phật 
Thích-ca Mâu-ni, cõi Ta-bà và Bồ-tát Duy-ma-cật đã an 
trụ trong pháp môn bất khả tư nghì, đang nói pháp cho 
chư vị Bồ-tát nghe; chính ông ấy đã tạo ra vị sứ giả đến 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 281 


tán dương và xin cơm đem về làm Phật sự. Ông ấy cũng 
thường làm như vậy đến 10 phương quốc độ để làm 
những Phật sự lợi ích cho chúng sanh; nói rôi Như Lai lấy 
cái bát chứa đầy cơm thơm đưa cho vị hóa Bồ-tát; các 
Bồ-tát đều đòi đi theo về cõi Ta-bà để đảnh lễ đức Thích- 
ca và thăm Duy-ma-cật thần thông cái thế cũng như chư 
vị Bồ-tát. 

Trước khi đi, đức Phật Hương Tích có dặn hãy thu lại 
mùi hương và thu nhỏ thân hình lại (vì chúng sanh cõi 
Ta-bà thân hình nhỏ bé và không có mùi hương, để họ 
không sinh mê hoặc hay tham đắm). Đồng thời Duy-ma- 
cật cũng giảng cho đại chúng ở đây biết trong vũ trụ bao 
la, không phải chỉ có con người là sinh vật thông minh 
đâu, còn nhiều thế giới khác nữa mà mắt và trí năng con 
người không thấy được v.v... cả hai bên đều dạy người 
của mình phải bao dung, quảng đại như hư không; cả hai 
bên đều “làm công tác tư tưởng” để chuẩn bị cho cuộc 
gặp mặt: đây là bài học về từ bi, lịch sự và văn minh cho 
những người có nên văn hóa, truyền thống khác nhau: 
chúng ta hãy tưởng tượng nếu bây giờ có một nhóm 
người từ hành tinh khác đến quả đất chúng ta; chuyện gì 
sẽ xảy ra? - Nhất định là có xô xát, đổ máu, chết chóc... 
bởi vì ai cũng nghĩ “phía bên kia” có ý xấu với mình, ai 
cũng lo đem súng ống và gươm giáo ra nói chuyện! Còn 
ở đây, tất cả đều vui vẻ êm đẹp, lại tặng cho nhau một 
bữa cơm tuyệt vời với mùi hương thơm đến vô tận! Còn 
những chuyện “khó tin” trong đoạn kinh này thật ra rất 
“dễ hiểu”: đối với trí tuệ của chư Phật, chư Bồ-tát, sự hiểu 
biết của chúng ta không khác gì một người sống trong 
một rừng rậm ở Nam Phi cả đời chưa đi đâu cả; từ khi ra 
đời đến nay, chưa hề biết đến TV, radio, quạt điện, 
phone, v.v... là gì cả thì làm sao giảng cho anh ta hiểu tại 


282 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


sao cái radio “nói và hát” được, tại sao hai người cách 
nhau nửa trái đất mà có thể nói chuyện với nhau, tại sao 
rất nhiều người có đến hàng trăm, hàng ngàn có thể 
“chun vô” trong cái TV chỉ lớn bằng cái hộp? v.v... Chúng 
ta cũng như vậy thôi, làm sao ngài Duy-ma-cật giảng cho 
ta hiểu vê thân lực của ngài, về sự tồn tại của thế giới 
khác Chúng Hương được? 

Xin trở lại với bài học “bát cơm Thạch Sanh” với mùi 
hương kỳ diệu: 

*“.. Bây giờ hóa Bồ-tát trao cho Duy-ma-cật bát cơm 
thơm mà mùi hương tỏa khắp thành Ty-da-ly... những ai 
ngửi được mùi hương ấy đều thấy thân ý thơ thới, đồng 
ca ngơi sự hiếm có này... Lúc ấy, Duy-ma-cật mới nói với 
ngài Xá-lœi-phât và các vj Thanh văn: Xín mời các vị 
dùng món cơm có hương vị cam lộ. Cơm này được xông 
ướp bằng hương đại bi của Như Lai; đừng ăn cơm bảng ý 
hữu hạn, vì như vậy sẽ khó có thể tiêu hóa được” Có 
một vị Thanh văn nghĩ rằng: bát cơm này ít mà đại chúng 
thì đông, làm sao đủ đây? Vị hóa Bồ-tát liền nói: #ởng 
lấy trí nhỏ và đức nhỏ mà ởổo lường phước huệ vô lượng 
của Như Lai Nước của bốn đại dương có thể cạn chứ 
cơm này vô tận... Bãy giờ bát cơn khiến cho cả đại 
chúng đều no đủ mà vẫn không vơi; những ai đã dùng 
cơm này rồi đều cảm thấy an lạc như chư Bồ-tát ở quốc 
độ Nhất thiết lạc trang nghiêm và từ lỗ chân lông của họ 
tỏa ra mùi thơm ví diệu như mùi hương của các loài cây 
trên cõi Chúng Hương”. Rồi hai bên trao đổi với nhau về 
phương pháp giảng dạy của hai cõi. Ở cõi Chúng Hương, 
Như Lai không dùng ngôn từ để thuyết pháp mà chỉ dùng 
hương thơm khiến cho thính chúng thâm nhập, có thể tự 
điều phục và chế ngự tâm, hành theo Luật. Đối với 
phương pháp thuyết giảng của chúng ta, đây không phải 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 283 


là một bài pháp sống động bất khả tư nghì sao? Thế 
nhưng phương pháp này vẫn được chư Bồ-tát ở cõi 
Chúng Hương tán thán là “.../háp chưa từng nghe, đức 
Thế tôn Thích-ca IMMâu-ni đã ẩn dí vô lượng khả năng tự 
tại hóa độ chúng sanh bằng pháp mà người nghẻo ưa 
thích. Các Bồ-tát ở đây cũng nhẫn nại những khó nhọc, 
bảng vô lượng đại bí mà sinh nơi cõi Phật nà/” 

Các ngài đều chỉ nhìn thấy những ưu việt của đối 
phương, những cái đáng cho mình khâm phục ngưỡng 
mộ và khen ngợi, thế cho nên sau khi Duy-ma-cật và 
Văn-thù-sư-lợi thuyết vê mười thiện pháp, vê tám pháp tu 
của Bồ-tát để ở trong thế giới ô trược này tu hành mà 
không bị tổn hại và tái sinh Tịnh độ... thì hàng trăm ngàn 
chư Thiên đã phát tâm cầu giác ngộ tối thượng và mười 
ngàn vị Bồ-tát đắc vô sanh pháp nhẫn. 

Đây mới chỉ là hai bài học đầu tiên mà kinh Duy-ma- 
cật đã đưa vào lòng chúng ta một luồng không khí thanh 
tịnh, giải thoát không khác nào chính chúng ta đã được 
hưởng mùi vị cam lộ của bát cơm kia! Mong sao mùi 
hương này còn tồn tại trong lòng chúng ta để nuôi dưỡng 
những phẩm chất cao thượng, loại bỏ tâm phân biệt tâm 
thường và nhỏ nhoi trong chúng ta. Hèn gì tôn giả Duy- 
ma-cật đã dùng bát cơm này để làm Phật sự (“khen phò 
mã tốt áo”!©@I!). 

Để kết thúc bài viết này, xin chép tặng anh chị em lời 
khấn nguyện (của một vị sư trẻ) có thể nói là bao gồm 
được tâm nguyện của anh chị em chúng ta: 


Bạch Thế Tôn! Đây lời khẩn nguyện 
Xín đập tan đê tiện trong con 

Khi vui chẳng muốn vui hơn 

Khi buồn đủ sức để buồn qua đi. " 


284 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


Ghi chú: 

Những lời kinh trích dẫn được chép từ kinh uy 1⁄4 Cật sở thuyết 
bản Việt dịch của Thượng tọa Tuệ Sỹ, cũng là nguồn cảm hứng của 
anh chị em chúng tôi - nếu đọc bản chữ Hán dù đã phiên âm thì bản 
thân chúng tôi không thể nào hiểu được cái gì cả©©!! Ngôn ngữ và 
văn tự quả thật rất quan trọng trong thế giới của chúng ta; xin kính 
gởi đến Sư phụ lòng biết ơn của chúng con. 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 285 


An cư kiết hạ 








Thưa quí vị và các bạn, 

Mỗi mùa Vu lan về, trong lòng người con Phật lại rộn 
lên bao suy nghĩ vê Mẹ, vê ngày Hiếu của Oanh Vũ, về 
ngày Ngoan, với bông hồng đỏ, bông hồng trắng cài áo, 
về địa ngục, tái sinh, vê Mục Liên Thanh Đề, v.v... Người 
Huynh trưởng (và đoàn sinh) GĐPT cũng vậy, nhưng bên 
cạnh đó, các em còn biết có mùa An cư, có ngày Tự tứ, 
vì trong chương trình Phật pháp của các em (bậc Trung 
thiện) có bài An cư Kiết hạ. Huynh trửởng phải tìm hiểu 
để khi giảng bài cho các em, nếu các em có thắc mắc 
kiểu nào cũng phải trả lời kiểu ấy!©@lI 

Đó là lý do tại sao hôm nay có buổi hội thoại bỏ túi 
giữa các Huynh trưởng trẻ quen thuộc A, B, C của chúng 
ta vê đề tài này. Xin kính mời quí vị và các bạn theo dõi 
để góp ý và chỉ dạy. 

A: Hôm nay chúng ta nói vê Vu lan Báo hiếu phải 
không? 

B: Không phải, về An cư Kiết hạ đó! 

C: Vu lan Báo hiếu, chúng ta đã tìm hiểu khá nhiều, 
An cư Kiết hạ vẫn còn nhiều điều “xa lạ” với mình lắm đó! 

A: Ủa, thật hả? Các bạn có điều gì thắc mắc, hãy cho 
mình biết đi! 


286 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


B: Trước hết, tại sao có nơi thì kiết Hạ, có nơi lại kiết 
Đông? 

C: Cái này thì mình biết! Vì mùa Hạ (có nơi là mùa 
Đông) là mùa hay có mưa gió, giông bão, cũng là mùa 
côn trùng sâu bọ... sinh sản, nên để tránh dẫm đạp tàn 
hại chúng, đức Phật chế ra mùa An cư là mùa chư Tăng 
an trú một nơi để chuyên tâm cho vấn đề tu tập. Điều 
mình thắc mắc là An cư Kiết hạ là tự lợi hay lợi tha? (đối 
với chư Tăng Ni) 

A: Vừa tự lợi, vừa lợi tha. Này nha! Chư Tăng Ni ở 
trong chùa để làm gì trong ba tháng Hạ? Là tu tập, 
chuyên tu học để bồi dưỡng kiến thức về nội điển, vừa tu 
tập để trau giồi đức hạnh và trí tuệ, như vậy vừa tự lợi mà 
vừa lợi tha, vì nếu chư Tăng cứ bố thí Pháp hoài mà 
không vun bồi thì có ngày bị hao hụt, cũng như một 
người giàu chỉ bố thí hoài mà không kiếm tiên thêm thì 
một ngày nào đó sẽ không còn tiền để bố thí nữa, có 
phải không bạn? 

B: Đúng vậy, vì thế, An cư Kiết hạ cũng là một pháp tu 
của chư Tăng Ni. Từ Phật đản (rằm tháng tư) cho đến Vu 
lan (rằm tháng bảy), chư Tăng Ni tập trung tại một trường 
Hạ hay ở tại chùa, cùng nhau tu học để tinh tấn đạo 
nghiệp chứ không đi hoằng pháp khắp nơi như các tháng 
khác. 

C: Mình hiểu rồi! Tóm lại, mục đích của An cư Kiết hạ 
là thực hành từ bi (không dẫm đạp côn trùng trong mùa 
sinh sản của chúng), trí tuệ (chuyên tu để trau giồi đức 
hạnh và trí tuệ) và đại hùng, đại lực của Pháp thể Tăng- 
già. 

A: Bạn nói rất chính xác! 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 287 


B: Cái này mình hơi bối rối đó nha! Bạn có thể nói rõ 
hơn về đại hùng đại lực của Pháp thể Tăng già hay 
không? 

C: Bạn không nhớ rằng tôn giả Mục-kiền-liên là vị đệ 
tử thân thông bậc nhất của đức Phật, với tâm thành thiết 
tha, ý chí sắt đá, quyết tâm vào địa ngục để cứu mẹ, 
nhưng chỉ cá nhân của Tôn giả thì không đủ, mà phải 
cần đến đức hạnh thanh tịnh của tập thể chư Tăng nhân 
ngày Tự tứ chú nguyện thì mới viên thành việc cứu độ. 
Chỉ dạy điều đó cho tôn giả Mục-kiền-liên, không phải 
đức Phật muốn nói lên cái năng lực vĩ đại của Pháp thể 
Tăng-già sao? 

A: Ở đây chúng ta thấy rõ từ hình ảnh báo hiếu cứu 
mẹ của tôn giả Mục-kiền-liên nhờ nguyện lực đại bi của 
chư Tăng cho đến “ngày xá tội vong nhân” trong truyên 
thống Vu lan rằm tháng bảy trong nhân gian, ý thức tự lợi 
và lợi tha của Phật giáo đã ăn sâu vào tâm hồn Việt Nam 
cho nên lời Phật dạy “tất cả chúng sanh đều là cha mẹ 
bảy đời của chúng ta” không xa lạ với con người Việt 
Nam. 

B: Cảm ơn các bạn, mình hiểu rõ rồi! Bây giờ nói đến 
hạ lạp nha! 

C: Hạ lạp là gì vậy? 

A: Hạ lạp là tuổi Đạo của chư Tăng. Người xuất gia 
theo đạo Phật lấy An cư Kiết hạ làm tuổi. Một người chưa 
bao giờ kiết hạ coi như chưa có tuổi nào! Ngày rằm tháng 
bảy là ngày thọ tuế của chư Tăng, nghĩa là quí Ngài được 
tính thêm một tuổi Đạo; khi bạn nghe nói một vị thầy có 
20 tuổi Đạo (hay Hạ lạp) có nghĩa vị ấy đã tham dự An cư 
Kiết hạ được 20 lần. 

B: Thì ra có những vị không dự An cư Kiết hạ cũng 
được sao? 


288 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


C: Nếu họ bận công tác Phật sự gì đó thì làm sao an 
cư được? 

A: Phải rồi, chính vì vậy có người đi tu 20 năm nhưng 
đâu phải có đủ 20 hạ lạp đâu! Các bạn có biết không? 
Chư Tăng cho dù đã 60 tuổi cũng vẫn phải an cư kiết hạ 
đó nhai 

B: Mình còn biết hai câu thơ thật hay nói lên lợi ích của 
An cư Kiết hạ đối với chư Tăng, đó là tăng trưởng phước 
đức, trí tuệ: 

“Bao nhiêu công đức vô biên, 

Đều do hạ lạp cần chuyên tháng ngày” 

C: Mùa An cư Kiết hạ còn là cơ hội cho người Phật tử 
chúng ta cúng dường, hộ trì chúng Tăng tịnh tu trong 
suốt 3 tháng tại một trú xứ. 

A: Mùa An cư Kiết hạ cũng nói lên tinh thân hòa hợp 
Tăng nhờ sự tự giác cao độ; chư Tăng có dịp ngồi lại, 
kiểm thúc tự tâm trong mỗi hành động cụ thể. 

B: Ngày nay có liên lạc trên toàn thế giới, có phải mùa 
An cư Kiết hạ thống nhất cho Tăng chúng Phật giáo trên 
khắp thế giới hay không? 

A: Ở các vùng Bắc Âu, chư Tăng an cư vào mùa Đông 
(kiết Đông) là mùa cực kỳ lạnh và đây mưa tuyết, không 
thể đi ra ngoài để hoằng pháp được. 

B: Như vậy, Phật giáo Đông phương và Tây phương 
mặc dù có đôi chút khác biệt về phương tiện và thời gian 
an cư nhưng truyền thống An cư Kiết hạ (hay kiết đông) 
và ý nghĩa vẫn không nằm ngoài giới luật của đức Phật 
đã chế định, cũng dựa trên nền tảng tam vô lậu học, để 
thúc liễm nội tâm, vun bồi đạo đức của người xuất gia. 

C: Bây giờ mình mới “thấm” tại sao nói ngày Tự tứ là 
ngày Hoan hỷ của chư Phật và ngày Tăng thêm một tuổi 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 289 


lớn trong Đạo. À, mà ngày Tự tứ thật ra có ý nghĩa gì lạ 
không? 

A: Tự tứ có nghĩa là “tùy ý”; quý vị Tỳ-kheo, mỗi tháng 
hai lần, trong ngày Bố-tát, thường là ba mươi và rằm, 
nhóm họp chư Tăng đông đủ, tự mình nói ra những lỗi 
lâm đã phạm và xin sám hối. 

B: Riêng ngày rằm tháng bảy thì ngày Tự tứ quan 
trọng hơn, vì đây là lần tự kiểm điểm, sau ba tháng An 
cư; ngày Tự tứ nói lên sự bảo tôn giới luật của đức Phật 
đã chế định. 

C: Như vậy mình nghĩ hôm nay học về An cư Kiết hạ 
thật đầy đủ và lợi lạc, trước đây cứ nghĩ việc của quý thây 
mình không được biết nhiều! 

A: Tốt rồi, bây giờ có thể chia tay hẹn lần sau nhai 
Tạm biệt 

B và C: Tạm biệt! Tạm biệtIm 


290 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


Nhận thức và tinh thần tu đạo 
của thanh thiêu niên Phật giáo 








Kính thưa quí vị và các bạn, 


Mặc dù Phật giáo hiện nay đã đóng vai trò tích cực 
trong xã hội, đã được đông đảo trí thức và quân chúng 
Tây phương lưu ý, nhưng việc thực hành, tu tập theo 
Phật pháp vẫn rất còn hạn chế. Tuổi trẻ Phật giáo Việt 
Nam trong nước cũng như ở hải ngoại, đại diện là thanh 
thiếu niên Phật tử, hầu hết nằm trong tổ chức Gia Đình 
Phật Tử (GĐPT) vì đó là con em của những gia đình đã 
đến với đạo Phật, sống Đạo và hy vọng con em của mình 
cũng theo con đường tu học Phật pháp như mình. 

Trong GĐPT, bộ môn Phật pháp là chính nhưng luôn 
luôn được hỗ trợ bởi các môn học về hoạt động thanh 
niên, gồm có nhiều bộ môn như truyền tin, phương 
hướng, cứu thương, đo đạc, trại, v.v... là những bộ môn 
các em rất thích, để việc học trong GĐPT mang tính chất 
“Học mà chơi, chơi mà học ˆ 

Song song với GĐPT còn có nhiều đoàn thể thanh 
thiếu niên không phải tu Phật mà tu Đạo (nghĩa là tín 
ngưỡng của họ không phải là Phật giáo mà có thể là 
Thiên Chúa giáo, Cao Đài, v.v...). Mặc dù tín ngưỡng 
khác nhau nhưng mục đích chính của các đoàn thể thanh 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 291 


thiếu niên ở hải ngoại đều giống nhau, đó là phát triển 
tình thương, tình bạn, tình huynh đệ và phát triển trí tuệ. 
Mặc dù tiếng mẹ đẻ khác nhau nhưng các hội đoàn 
thanh thiếu niên đều có chung một ngôn ngữ, đó là ngôn 
ngữ của hòa bình và đoàn kết. Hội Hướng đạo thế giới 
vừa tổ chức trại Họp Bạn tại Anh kỷ niệm 100 năm ngày 
thành lập, còn GĐPT VN tại Hoa Kỳ cũng mới tổ chức trại 
họp bạn Trân Nhân Tông cách đây mấy năm kỷ niệm 60 
năm trưởng thành của GĐPT Tổ chức Hướng đạo cũng 
như GĐPT không phải đưa ra một chủ nghĩa mới lạ gì 
cũng không cần phải thuyết phục, rủ rê ai cả nhưng đã 
tôn tại và phát triển trên toàn thế giới, ngày nay đã có 
hàng triệu đoàn viên; điều đó nói lên phân nào tinh thân 
tu thân hay học Đạo của giới trẻ hôm nay được lưu truyền 
từ xưa không mất! 

Tuy nhiên, ở khắp nơi, từ quốc nội đến hải ngoại, 
chúng ta cứ nghe “kêu cứu” về tình trạng thiếu niên phạm 
pháp, về xì ke, ma túy, vê rất nhiều tệ nạn mà thanh thiếu 
niên là nạn nhân. Ví dụ như bị bán ra nước ngoài nhưữ 
một món hàng, không khác gì thời Trung Cổi! Thật vậy, 
xã hội càng phát triển thì những chuyện lạ càng nhiều, 
chuyện hay có lẽ ít hơn chuyện dỡ nên các nhà giáo dục 
càng ngày càng đau đầu nhức óc! Trong khi đó, GĐPT 
cũng nỗ lực giáo dục đàn em của mình “sống đúng theo 
chân tính thần Phật giáo” trước sự lôi cuốn của nền văn 
minh vật chất. Người huynh trưởng GĐPT luôn thao thức, 
trăn trở tìm phương cách giúp đàn em của mình củng cố 
niềm tin, giữ vững chí hướng của người con Phật cũng 
như thực tập nếp sống tỉnh thức trước sự xô bồ của xã 
hội kể cả Đông phương và Tây phương. 

Chúng tôi xin mời quý vị và các bạn theo dõi buổi hội 
thoại bỏ túi giữa các huynh trưởng trẻ quen thuộc 


292 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


A,B,C... như một báo cáo về nhận thức và tinh thân tu 
đạo của tuổi trẻ Phật giáo VN ngày nay. 

A: Chào các bạn, hôm nay chúng ta lại nói vê giáo dục 
GĐPT nữa hay sao? 

B: Không hẳn như vậy. Hôm nay chúng ta nói về nhận 
thức và tinh thần tu đạo của thanh thiếu niên Phật giáo 
trong và ngoài nước đó. 

C: Mình chỉ biết về GĐPT chứ những đoàn thể khác tu 
đạo như thế nào làm sao biết? 

A: Thì mình căn cứ vào sách báo, vào những bài 
viết... trong cách giáo dục của họ để suy ra chứ saol 

B: Đúng vậy, ví dụ chúng ta đâu có sinh hoạt với các 
đơn vị GĐPT trong nước nhưng qua diễn đàn Gia Đình 
Áo Lam chúng ta cũng thường được tin tức về trại huấn 
luyện (Vạn Hạnh 6), về ngày Hạnh của ngành Nữ, hội Thi 
Vẽ Tranh của Oanh Vũ, v.v... đó! Ngoài ra, chúng ta có 
thể được mời đi tham dự những ngày Trại hay ngày hội 
của các hội đoàn bạn... nên anh chị em của chúng ta 
cũng biết chứ!©@©!I 

C: OK, ví dụ như hội hướng đạo mới tổ chức kỷ niệm 
100 năm phải không? Mục đích và châm ngôn của họ là 
gì các bạn có biết không? 

A: Theo mình biết thì mục đích của họ là phục vụ mọi 
người, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, giới tính, 
v.v... và châm ngôn của họ là “sẵn sàng”, nghĩa là lúc 
nào cũng sẵn sàng giúp đỡ tha nhân. 

B: Phong trào Hướng đạo thế giới do ông Robert 
Stephenson Baden Powell (Ông là Chief Scout of the 
World, sinh ngày 22/02/1857 và mất ngày 8/01/1941), 
thường được gọi thân mật là PB (PiBi). Hội Hướng đạo 
huấn luyện cho đoàn sinh của mình những khả năng để 
cứu người, giúp đời, tương tự ngũ minh pháp của Phật 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 293 


giáo vậy (trong qui mô nhỏ hơn), cho nên có thể nói 
những Hướng đạo sinh gương mẫu cũng là những người 
đang hành Bồ-tát đạo. 

C: Chỉ khác một điều duy nhất với GĐPT mình, đó là 
họ không giữ giới “không sát sanh”. Họ tập cho đoàn sinh 
săn bắn, đặt bẫy, v.v... để bắt thú rừng tìm lương thực 
cho mình nữal 

A: Đúng vậy! Cho nên mình là Phật tử, không thể tham 
gia Hướng đạo được là vì điểm này, mặc dù ngày xưa đã 
có Hướng đạo Phật tử nữa đó! Ngoài tổ chức GĐPT và 
Hướng đạo ra còn có rất nhiều hội đoàn thanh niên khác, 
họ cũng tham gia những công tác từ thiện, xoa dịu vết 
thương chiến tranh, an ủi tù nhân, săn sóc người bệnh 
người già trong những nursing homes, v.v... 

B: Và cũng có nhiều nhóm tu tập Thiên đó nha! Có 
nhiều cấp bậc, có nhóm đã học trong sáu tháng, một 
năm, hay nhiều năm..., hằng năm cũng đi “retreat”. Các 
nhóm này ở nhiều thành phần tôn giáo khác nhau (Phật 
giáo, Thiên chúa giáo, v.v...), cũng có nhiều nhóm cư sĩ 
do quý thầy hướng dẫn tu học hằng tháng. 

C: Các bạn có nghe đến trung tâm thiền tập Insight 
Mediattion Society ở Barre, Massachusetts không? Ở đó 
có nhiều người trẻ lắm! 

A: Có phải ở đó có bà giáo thọ Sharon Salzberg (SS) 
vừa phỏng vấn nhà tâm lý học nổi tiếng Daniel Goleman 
(DG) về môn khoa học mới là Xã Hội Thần Kinh Học 
(Social Neuroscience) và mối tương quan của nó với 
những giáo lý và thực hành trong đạo Phật hay không? 

B: Thật là hay quá, các bạn nói cho mình nghe thử 
giáo sư DG đã nói cái gì mới về Tâm lý học và nội dung 
của Xã hội Thân kính học là gì vậy? 


294 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


C: Ông DG là tác giả của nhiều sách về Tâm lý học. 
Cuốn sách “Emotional Intelligence” của ông là cuốn sách 
bán chạy nhất (NY Times best seller) trong vòng hơn một 
năm rưỡi. Và cuốn sách mới nhất của ông là 7z /ê Xã 
Hội học (Social Intelligence) cũng có trên NY Times Best 
seller list, ông ta có đề cập đến những khám phá mới về 
phần óc của Xã hội (social brain) cho biết chúng ta có thể 
mang lại hạnh phúc cho những người tiếp xúc với chúng 
ta chỉ bằng sự có mặt an tĩnh của mình. 

A: Đúng vậy, theo những khám phá mới của khoa học, 
bản chất của con người là hiểu biết và thương yêu. 
Không cần một cố gắng nào hết, chúng ta vẫn có thể 
cảm nhận được những niềm vui và nỗi khổ của người 
khác. Và khi trong ta có một năng lượng an lạc, ta có thể 
giúp họ làm vơi nỗi khổ đau. 

B: Còn trung tâm Thiền Insight Meditation Society có 
mục đích gì? 

C: Là một trung tâm dạy thiên, thực hành thiền, dùng 
thiên để chữa trị những bệnh về tâm lý, về thân kinh, 
v.v... Sự trao đổi giữa giáo sư DG và bà giáo thọ SS của 
trung tâm tiết lộ cho chúng ta nhiều điều lý thú về công 
tác trị liệu tâm lý này lắm. 

A: Đúng vậy! Ví dụ như giáo sư DG cho biết Phần óc 
Xã hội luôn khiến cho những cảm xúc có tính cách lây 
lan, nghĩa là sự đồng cảm của ta khiến cho ta trở nên dễ 
bị tổn thương trước những đau khổ quanh mình. Một ví 
dụ rất điển hình là những bác sĩ, y tá, các tác viên xã 
hội... những người làm công tác chữa trị cho các bệnh 
nhân, hằng ngày phải đối diện với những khổ đau của 
con người... nếu họ thiếu một năng lượng tích cực bên 
trong thì họ sẽ hoàn toàn bị bệnh nhân áp đảo. 

B: Nghĩa là sao? 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 295 


C: Nghĩa là các bác sĩ ấy không những đã không chữa 
lành được các bệnh nhân mà còn bị tràn ngập bởi những 
đau khổ do “lây” từ các bệnh nhân ấy!©@l!I 

A: Vì vậy, chúng ta phải biết cảm thấu (empathize), 
chia sẻ, biết mở rộng lòng ra trước những nỗi khổ đau 
của người khác nhưng đồng thời vẫn giữ được cho mình 
sự an lạc nội tâm và sự tỉnh giác. 

B: Vậy mình hiểu rồi, và từ đó ta sẽ có một giải đáp 
thích hợp giúp đỡ các bệnh nhân bằng tình thương và 
chính ngay ở điểm này mà sự tu tập Phật pháp sẽ giúp 
ích cho ta rất lớn, có phải không? 

C: Phải rôi! Vì những người có tu tập bao giờ cũng có 
sự an tĩnh và sáng suốt, và nhờ sự tính lặng này mà 
những hành động đầy tình thương được trở nên chính 
xác hơn. 

A: Và điều lý thú hơn là về câu hỏi được đặt ra: sau 
cuộc tiếp xúc (giữa người bệnh và bác sĩ), ai là người đã 
truyền trao cảm xúc của mình sang người kia? - Là người 
đau khổ đã làm tràn ngập cảm giác khổ đau cho kẻ muốn 
giúp mình hay là người muốn giúp đã san sẻ sự tĩnh lặng 
và tình thương trong họ đến cho người kia và chính ngay 
sau đó họ càng thấy hạnh phúc hơn? 

B: Đúng rồi, chúng mình cũng đã học sự cảm thấu 
(cảm thông, chia sẻ) và tâm từ là hai giai đoạn của lòng 
vị tha; sự cảm thấu là muốn nói “tôi cảm nhận được nỗi 
khổ của bạn” và tâm từ là muốn nói “tôi muốn giúp bạn 
bớt khổ”. 

C: Ông DG nói rằng theo sách vở, lòng vị tha là một 
tiến trình gôm có ba giai đoạn: 1. Ghi nhận có ai đó cân 
giúp đỡ; 2. Cảm nhận được sự khó khăn của người ấy; 3. 
Hành động để giúp đỡ họ. 


296 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


A: Cũng đúng thôi, vì nếu không có ý thức, không có 
sự quan tâm thì không thể nào có sự cảm thấu, chứ đừng 
nói là có được tâm Từ; vì vậy bước đầu tiên để phát triển 
tâm từ là một sự quan tâm, một ý thức về những khó 
khăn, những nỗi khổ của người khác. 

B: Như câu chuyện những em bé ở Houston trong đêm 
Noel đem bánh mì và áo lạnh, mền... đến cho những 
người homeless nằm dưới gầm cầu, các bạn nghĩ sao? 

C: Đó cũng là một trường hợp quan tâm mặc dù những 
người homeless đó chưa phải là “không nơi nương tựa”, 
vì thật ra họ có thể vào những nhà ở tập thể chứ không 
cần ra nằm dưới gầm cầu!©@!! 

A: Trở lại với vấn đề của chúng ta: như vậy, tinh thân 
tu Đạo của thanh thiếu niên nói chung là gì? 

B: Mình thấy đó là sự chia sẻ, sự cảm thấu với nỗi đau 
của người khác, là tinh thân đối nghịch lại với thái độ 
“sống chết mặc bay” của những người ích kỷ chỉ biết nghĩ 
đến cá nhân mình hay gia đình mình... 

C: Mình cũng thấy vậy, nói đi nói lại, tinh thân tu đạo 
của mọi người, mọi lứa tuổi - nhưng chú trọng vào thanh 
thiếu niên là bởi vì đó là tương lai của nhân loại - là tình 
thương vị tha trong chánh niệm, nghĩa là một thái độ vừa 
tập trung, vừa cởi mở. Chánh niệm đem lại năng lượng 
cần thiết để thực hiện lòng vị tha. 

A: Đúng vậy, ngoài ra, giáo sư DG và bà SS còn đề 
cập đến sự buông xả, chính sự buông xả cho phép 
chúng ta ghi nhận được nỗi khổ đau của người khác mà 
vẫn có đủ tĩnh lặng để làm những gì mình cần làm và đây 
cũng là điều chúng ta cần thực tập thường xuyên, nhất là 
để hướng dẫn người khác tu tập. Ngoài ra, một cái nắm 
tay của một người thân hay sự có mặt của một người có 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 297 


năng lượng của sự an lạc có thể tạo nên một ảnh hưởng 
rất sâu sắc và rộng lớn về tâm sinh vật lý trên người kia. 

B: Như vậy mình thấy, tinh thần tu Đạo của những 
nhóm phổ biến ở đây cũng không ngoài Tứ Vô Lượng 
Tâm mà chúng mình đã được học, đó là Từ, Bi, Hỷ, Xả 
phải không các bạn? 

C: Thì đúng vậy rôi, nhưng danh từ có hơi khác thôi, 
như đức Phật đã nói, dù chư Phật có ra đời hay không thì 
Phật pháp vẫn có đó và có tác dụng chữa lành tâm bệnh 
cho chúng sanh. Chỉ là càng ngày khoa học mới phát 
hiện ra và dùng những danh từ của thời đại mà thôi! 

A: Mình lại nghĩ rằng đề tài của chúng ta hôm nay là 
còn phải nói đến nhận thức và tinh thân tu đạo của thanh 
thiếu niên trong nước cũng như hải ngoại như thế nào, 
cao hay thấp, mạnh hay yếu, v.v... 

B: Cái đó làm sao mình nắm được? Mình thấy các bạn 
biết đến những sinh hoạt của các nhóm tu Đạo, những 
trung tâm thiền, những lý thuyết mới phát hiện của Khoa 
học liên quan đến phương pháp trị liệu, có khả năng giải 
thoát con người khỏi khổ đau, v.v... cũng là phản ảnh sự 
nhận thức và tinh thần “cứu nhân độ thể” (Tu Đạo?) rồi! 
Mình sẽ có cơ sở để nói lại với đàn em của mình về 
những pháp tu thực tiễn đó. 

C: Đúng vậy, khoa học xưa nay chỉ biết chữa thân 
bệnh, bây giờ đã có những phương pháp mới trị liệu 
những bệnh về tâm, vậy là hay quá rồi; tuy nhiên sự áp 
dụng đang còn hạn chế, chỉ có những bác sĩ, y tá, tác 
viên xã hội... mới áp dụng cho những bệnh nhân của họ; 
ước mong sao tất cả mọi người đều được giáo dục để có 
thể chữa trị cho những ai ở chung quanh mình đang cần 
sự giúp đỡ. 


298 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


A: Như vậy là lý tưởng quá rồi! Phật pháp là thuốc để 
chữa lành tâm bệnh, cho nên gần hơn hết là mỗi người 
chúng ta đều áp dụng Phật pháp để chữa trị cho mình; 
đó là tu đạo chứ gì nữa? 

B: Phải đó! Vấn đề là trong xã hội quá phát triển như 
hiện nay, con người - đặc biệt là thanh thiếu niên - bị 
cuốn hút vào đời sống vật chất, sống lăn xả vào đó, như 
những con thiêu thân, lãng quên mục đích và chí hướng 
của người thanh niên thời đại nói chung và người Phật tử 
nói riêng nên chúng ta mới phải tự nhắc đi nhắc lại 
hoàil©©lI 

C: Mình nghĩ rằng buổi nói chuyện hôm nay đã gói 
ghém được những điều đó, nghĩa là chúng ta đã nhận 
thức được rằng những tiến bộ về khoa học kỹ thuật trong 
một thế kỷ nay rất lớn lao nhưng không đem lại hòa bình 
cho nhân loại, mà chỉ phục vụ cho chiến tranh, cũng 
không khác gì những chủ nghĩa và học thuyết phi nhân 
đã hủy hoại thế giới này! 

A: Phải! Phải! Cho nên phương pháp tu đạo cũ nhất và 
cũng mới nhất, đó là HIỂU và THƯƠNG phải không các 
bạn? Đó không chỉ là nhận thức của chúng ta mà của tất 
cả những ai có quan tâm đến người khác, luôn thực tập 
tỉnh thức để có đủ năng lượng an lạc, để chia sẻ và 
chuyển trao với tha nhân khi cần. 

B: Buổi nói chuyện như vậy là tạm đủ rồi hở các bạn? 
Mình học tập được nhiều điều quá! Cảm ơn các bạn 
nhiều; hẹn gặp lại; tạm biệt! 

A và C: Tạm biệt! Tạm biệt! 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 299 


Đạo Phật trong thời đại chúng ta 








Kính thưa quí vị và các bạn, 


Không chỉ đến hôm nay mà từ ngàn xưa, cách đây 
gần 3000 năm, ở xứ Ấn Độ xa xôi kia với nền văn minh 
cổ xưa và sự kỳ thị giai cấp độc đáo (có tới 4 giai cấp 
trong xã hội), đạo Phật đã đóng vai trò đặc biệt rồi. Điểm 
nổi bật của Phật giáo là không có tính mặc khải, không 
dạy tín đồ “cứ tin rồi sẽ hiểu”, không tôn sùng Giáo chủ, 
không nói giáo lý Phật dạy là “số một, là độc nhất vô nhị, 
v.v... mà dạy người Phật tử hãy thực hành và thấy có ích 
lợi thực tế mới theo. 

Đức Phật từ chối trả lời những câu hỏi xa vời hay thần 
bí như con người từ đâu đến, niết-bàn là gì, sau khi chết 
đi về đâu, có Thượng đế hay không có Thượng đế, v.v... 
Ngài chỉ trả lời những câu hỏi đi vào thực tế như bí quyết 
của hạnh phúc và an lạc, là những vấn đề phải giải quyết 
ngay trong hiện tại chứ không phải sau khi chết! Vì vậy, 
đạo Phật, ở thời đại nào cũng vậy, trong xã hội nào cũng 
vậy, có tác dụng tốt hay không là do con người có chịu 
áp dụng hay không. Giáo lý của đức Phật không chỉ dạy 
cho Tăng Ni mà cho cả Phật tử tại gia, từ hàng vua chúa 
đến dân chúng, từ bổn phận làm vua, làm cha mẹ... cho 
đến bổn phận làm dân, làm con, v.v... nữa. Ngài còn nói 


300 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


rằng dù chư Phật có ra đời hay không, Phật pháp vẫn có 
đó, vẫn tồn tại. 

Người Huynh trưởng GĐPT áp dụng Phật pháp vào 
cuộc sống của mình và hướng dẫn đàn em áp dụng Phật 
pháp để có cuộc sống tốt đẹp. Họ không chỉ nói lý thuyết 
mà thực tập ngay trong cuộc sống. Họ làm như thế nào thì 
trao đổi với nhau để rút ra kinh nghiệm thực hành và 
truyền đạt lại cho đàn em. Xin mời quí vị và các bạn theo 
dõi cuộc hội thoại bỏ túi giữa các huynh trưởng trẻ GĐPT 
quen thuộc của chúng ta A, B, C. 

A: Chào các bạn! Hôm nay chúng ta nói vê đạo Phật 
trong thời đại mới của chúng ta phải không? 

B: Phải rôi! Nhưng tại sao bạn lại gọi là thời đại “mới”? 

C: Nghĩa là thời đại của thế kỷ 21 phải không? 

A: Đúng thế, ý mình muốn nói là ngày nay đạo Phật đã 
được biết đến rất nhiêu, đã có vai trò rất quan trọng, đã 
đóng góp rất nhiều trong việc giải quyết những vấn đề xã 
hội như “đấu tranh” giai cấp, chủng tộc, giới tính, v.v... 
Chẳng hạn, đem lại hòa bình cho nhân tâm và thế giới. 

B: Mình đồng ý trên nguyên tắc với bạn nhưng trên 
thực tế, những vấn đề lớn như bạn nói vẫn còn, chưa 
thấy được giải quyết, cũng như chiến tranh và khủng bố 
vẫn đang xảy ra nhiều nơi. 

C: Phải! Phải! Nhưng đó là tại vì người ta không áp 
dụng Phật pháp vào cuộc sống, cũng giống như mùa 
cảm cúm (Flu) đang tới mà mình không chịu chích ngừa 
cảm cúm thì mình sẽ bị cúm, đâu có nói rằng thuốc 
không hiệu nghiệm được! 

A: Đúng vậy! Mình nói chung chung là vậy vì “tâm bình 
thế giới bình” mà! Nhưng ở đây mình biết rằng anh chị 
em mình chỉ bàn đến việc chúng ta đã áp dụng Phật 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 301 


pháp như thế nào, dạy cho các em những gì và hữu hiệu 
ra sao theo những kết quả mà chúng ta thấy được. 

B: Nghĩa là chúng ta chỉ nói đến vai trò của Phật giáo 
qua đời sống của người Phật tử tại gia trong gia đình, 
ngoài xã hội, trong cộng đồng... phải không? 

C: Như vậy cũng đã khá to tát rồi! Chúng ta hãy bắt đầu 
nha! Ví dụ như mình, mình thấy Phật pháp đã dạy cho mình 
sống đúng, đức Phật đã thiết lập một xã hội bình đẳng ngay 
tại Ấn Độ qua lời dạy của Ngài: ?2ông có giai cấp trong 
dòng máu cùng đỏ và trong giọt nước mắt cùng mặn” Đó là 
nội dung mẩu chuyện Đạo “đức Phật độ cho người gánh 
phân” mà chúng ta đã dạy cho các em. Từ đó mình noi theo 
và phát triển lên, thiết lập tâm bình đẳng. Mình thực tập bằng 
cách không áp đặt tư tưởng yêu - ghét lên người khác, mình 
cố gắng thực hành từ bi, trước hết là tha thứ bao dung... 

A: Phải, mình cũng vậy, dạy cho các em bài Ngũ uẩï, 
mình cũng có được cái nhìn rộng rãi về con người, ai 
cũng giống nhau trong cảm giác ham vui sợ khổ, tham 
sống sợ chết, v.v... cho nên mình cũng rèn luyện lòng từ 
bi, sự trầm tĩnh, tập xóa bỏ thiên vị. Muốn như vậy, mình 
đã xét lại những định nghĩa về bạn và thù, yêu và ghét, 
v.v... Mình nhận thấy lâu nay mình đã dùng chữ sai lầm 
khi nhận xét vê con người và hành động của họ. Ví dụ 
mình ghét anh X vì anh ta ích kỷ, bỏn xẻn; mình thích 
anh Y vì anh ta dễ thương, ưa giúp đỡ mọi người, v.v... 
Đúng ra phải nói rằng mình ghét hành động ích kỷ của 
anh X và thích cái tính tốt ưa giúp đỡ mọi người của anh 
Y, có phải không? 

B: Phải rôi, vì thế nếu một ngày nào đó, ví dụ trong 
anh X và anh Y có sự chuyển hóa, anh X mất đi tính ích 
kỷ nhỏ nhen, còn anh Y trở nên bỏn xẻn, v.v... thế thì 
mình lại thương anh X ghét anh Y sao? Không, chúng ta 


302 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


chỉ ghét những tính xấu, yêu những đức tính tốt chứ 
không phải yêu ghét những con người! Chúng ta phải học 
theo đức Phật yêu thương tất cả mọi người, mọi loài mới 
được đó. 

C: Đúng vậy, mình cũng thấy cần phải điều chỉnh lại 
những suy nghĩ của mình về bạn-thù, yêu-hận vì bạn bè 
quanh mình đó, mới năm trước thành hôn, nói yêu nhau 
thắm thiết, năm sau ly dị, lại nói hận nhau suốt đời! Cái gì 
lạ vậy? ©©lI! Áp dụng Phật pháp như thế nào đây?! 

A: Bạn không thấy rõ nguyên nhân sao? Mình thì thấy 
rất rõ. Đó là bởi vì 4/ yêu trái ấu cũng fròn”nên mình 
không thấy ở người kia những tính xấu, những khuyết 
điểm; người kia cũng vậy, thấy ở mình toàn những ưu 
điểm tuyệt vời, dù thật ra đó chỉ là những ưu điểm chút 
chút!! Thế nhưng sau hôn nhân, sống với nhau 24/24, 
những khuyết điểm dần dần hiện ra hết còn ưu điểm thì 
biến mất vì '4⁄/ ghét bồ hòn cũng méo thế là lục đục, lời 
qua tiếng lại, v.v... rôi vì thiếu lòng vị tha, bao dung mà 
lại dư ích kỷ, cố chấp nên dễ dàng chia tay, ly dị! 

B: Nếu hai người đó có học và hành Phật pháp, họ sẽ 
trầm tĩnh xét đoán người bạn gái (hay trai) trước khi kết 
hôn, xem thử tính nết có khác biệt quá hay không... và 
sau khi kết hôn, biết tha thứ cho những khuyết điểm, tìm 
thấy những cái tốt của nhau sống hòa thuận tin yêu lẫn 
nhau, v.v... thì có thể sẽ tránh được đổ vỡ. 

C: Mình còn nghĩ rằng hình như đó không phải tình 
yêu, nghĩa là không phải tình yêu dành cho người kia mà 
chỉ là ham muốn, là tự yêu mình! 

A: Có lý lắm, bởi vì nếu thật sự yêu người kia thì vì 
hạnh phúc của họ, đâu có làm cho họ đau khổ, đâu có 
ghen tuông, gây gổ, to tiếng ..., để cuối cùng đến ly dị, 
có phải không?! 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 303 


B: Một cách chung, mình thấy mỗi người chỉ cần sống 
đúng Năm giới là xã hội đẹp đẽ, thanh bình nhất rồi! 

C: Phải đó, (1) Không sát sanh (2) Không trộm cắp (3) 
Không tà dâm (4) Không nói dối (5) Không uống rượu. 
Chỉ cần mọi người đều giữ giới thứ hai thôi, chứ đừng nói 
là cả năm giới, thì xã hội đã quá đẹp rồi: ban ngày không 
có cướp, ban đêm không có trộm và “đời thanh bình cửa 
thường bỏ ngỏ” là được rồi!! 

A: Đó là chưa nói “trộm cắp” còn có nhiều ý nghĩa, giữ 
được giới này thì giới thứ ba cũng nhất định không phạm 
rôi. 

B: Thế mới nói không cần xa vời, chỉ nói sơ như vậy đủ 
thấy Phật giáo đóng góp sâu rộng vào nếp sống văn hóa 
của xã hội như thế nào, không phải chỉ xã hội đương đại 
mà cả từ trước đây rất lâu nữa. 

C: Biết vậy rồi nhưng trước kia người ta chỉ biết Phật 
giáo trong việc chữa trị tâm bệnh, ngày nay người ta còn 
biết đến giá trị của Phật giáo trong việc trị liệu thân bệnh 
nữa! 

A: Đúng rồi đó! Ngày nay trên thế giới có rất nhiều 
trung tâm trị liệu các bệnh tâm thần, cả các bệnh về ung 
thư nữa, bằng phương pháp thiền định Phật giáo. 

B: Phải phải! Mới đây Y khoa nói riêng, khoa học nói 
chung, đã phát hiện những sóng của não bộ của những 
vị thiên sư đang thiên định và họ còn đo được những 
sóng đó, từ đó tìm ra phương pháp để “chữa” lành những 
bệnh tâm thần, khảo sát được sự biến chuyển trong óc 
của bệnh nhân... 

C: Đừng tưởng rằng chúng ta hoàn toàn khỏe mạnh, 
không bị tâm thần đâu nha! Những khi chúng ta giận dữ 
thì chúng ta không khác gì đang điên loạn đói Vì cái giận 
có một năng lượng rất lớn nhưng là năng lượng phá hoại 


304 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


như năng lượng của một quả bom, làm nổ tung môi 
trường chung quanh gây ô nhiễm nặng nề và làm nổ luôn 
chính con người đang giận dữ. 

A: Không sail Vì vậy khi chúng ta dạy các em bài “7a/n 
độc Tham, Sân, S/, chúng ta có nhắc và giảng cho các 
em câu nói của đức Phật là “Mộ niệm sân khởi lên sẽ đốt 
cháy cả rừng công đúc” và riêng mình còn dặn các em 
của mình rằng tham là một bệnh rất nguy hiểm và rất hay 
lây nữa! ©©H 

B: Phải rôi, bệnh này giống như là bệnh kinh niên của 
mọi người, ai cũng mắc phải và chỉ lo bệnh càng ngày 
càng nặng hơn trước những cám dỗ của đời sống vật 
chất; chúng ta phải chú ý để chữa trị. Phần mình, mình 
đã và đang chữa trị bằng phương pháp “trở về với hơi 
thở” đó. Các bạn thì sao? 

C: Mình cũng vậy thôi, vì hơi thở và trái tim là gắn liền 
với cuộc sống, một hơi thở ra không vào hay một hơi thở 
vào không ra là sự sống không còn nữa. Vì biết sự sống 
gắn liền với hơi thở, mình thực tập theo kinh Quán êm 
hơi thở. 

A: Mình cũng giống các bạn. Mình thực tập theo dõi 
hơi thở ra, vào và quán sát những cảm thọ đang xảy ra 
cho đến khi an tịnh những cảm thọ trong mình (vui, buôn, 
không vui không buồn...). Cái này gọi là thâu nhiếp tâm ý 
hay quán niệm: 

Tôi đang thở vào và làm an tịnh những cảm thọ trong 
tôi. 

Tôi đang thở ra và làm an tính những cảm thọ trong 
tÔi, V.V... 

Khi những cảm thọ thực sự được an tịnh thì tâm trở 
nên mát dịu, đó là tâm đã được an định. 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 305 


B: Đúng vậy! Tâm an định là gì? Đó là khi chúng ta đã 
thấy được tính vô thường của vạn pháp cũng như thấy 
được tính không sinh không diệt của chúng; khi đó chúng 
ta sẽ không còn ham muốn mà khi không còn ham muốn 
thì đâu có thể nổi sân hay si mê trước những cám dỗ của 
những sắc màu, bóng dáng... mong manh của cuộc đời. 

C: Tâm an định cũng là khi chúng ta làm chủ được 
những tình cảm vui buồn, giận, yêu ghét... tâm không tán 
loạn, không bị dính mắc ràng buộc với những tư tưởng 
chật hẹp của đời thường. 

A: Phải rồi, lúc đó chúng ta có thể hiểu được rõ ràng ý 
nghĩa những câu như: 

Tất cả các pháp hữu ví 

Như mộng huyễn, như bọt nước. 

hay : 

Thân như bóng chớp, có rồi không 


Thịnh suy như hạt sương rơi đầu cành. 

hay: 

Không một Pháp nảo sanh 

Không một Pháp nào diệt, 

Nếu thấy được như nó đang là (as 1t ¡S). 

Tức là thường thấy chư Phật. 

B: Đúng vậy, rồi tiến thêm một bước, chúng ta có cái 
nhìn vô tư khách quan để thấy tự tánh các pháp hiển lộ 
và qua đó chúng ta thấy được sự liên hệ mật thiết giữa 
chúng ta và vũ trụ, vạn vật, sự tương tức tương nhập, 
v.v... chúng ta thấy rất rõ khổ đau là một yếu tố không thể 
thiếu trong cuộc sống con người. Vì vậy con người phải 
học yêu thương để đem vui, cứu khổ cho đồng loại, 
không chỉ yêu thương loài người mà còn yêu thương 
thiên nhiên, bảo vệ súc vật, cây cối, v.v... nữa. 


306 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


C: Phải đó, lúc xưa mình rất sợ sấm chớp, mưa gió, lụt 
lội, v.v... nhưng từ khi tập quán chiếu, nhìn sâu vào 
những cái mình sợ, mình không còn chấp nhất nữa. Ví 
dụ, mình thích nước trong, nước mát... thì mình cũng 
không thể ghét nước mưa, nước lũ lụt...; mình thích gió 
mát trăng thanh thì mình cũng không có lý do gì để ghét 
bão tố, chỉ là một trạng thái khác của gió; cũng vậy, mình 
thích sự nhiệt tình, hăng hái thì mình cũng phải chấp 
nhận sự nóng nảy, hung hăng vì đó chẳng qua là hai 
hình thức của cùng một yếu tố lửa! 

A: Như vậy, chúng ta đã nói lên những ích lợi của Phật 
pháp mà chúng ta đã và đang áp dụng vào cuộc sống 
của bản thân, gia đình, đoàn thể... nói chung là xã hội 
chúng ta đang sống. 

B: Phải! Một người thay đổi sẽ có ảnh hưởng đến cả 
tập thể, một tập thể thay đổi sẽ ảnh hưởng đến xã hội vì 
trong xã hội đương đại của chúng ta không còn “›ế môn 
tỏa cảng” như ngày xưa. Người ta nói rằng: “ộíf con 
bướm vỗ cánh ở bên này bờ Đại Tây dương cũng ảnh 
hưởng đến bên bờ kía của Thái bình dương để nói lên sự 
tương tức tương nhập của mọi người mọi loài trên quả đất 
này, không ai có thể sống riêng rẽ. 

C: Đó cũng không ngoài giáo lý Duyên sinh, Duyên 
khởi của đạo Phật, có phải không? 

A: Như vậy là tạm đủ cho buổi mạn đàm của chúng ta 
hôm nay rồi các bạn hở? Xin tạm biệt và hẹn lân sau nha! 

B và C: Tạm biệt! Tạm biệtIm 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 307 


Giáo dục thanh thiếu niên Phật tử 
trong xu hướng toàn câu hóa 








Vấn đề giáo dục thanh thiếu niên Phật tử, tức tuổi trẻ 
Phật giáo Việt Nam (PGVN) ở hải ngoại, cũng giống như 
vấn đề giáo dục tuổi trẻ Phật giáo ở trong nước trong xu 
hướng “toàn cầu hóa” thật ra không phải là vấn đề mới 
được đặt ra, mà là một vấn đề thời sự cách đây hơn 30 
năm khi Gia đình Phật tử Việt Nam (GĐPT) có mặt tại 
Hoa kỳ và tại các nước Tây phương như Canada, Pháp, 
Đức, Thụy Sĩ, Úc-đại-lợi, v.v... mặc dù tuổi trẻ PGVN 
trong nước có hơi khác với tuổi trẻ PGVN ở hải ngoại một 
chút. 

Những người huynh trưởng trẻ của GĐPT ở hải ngoại, 
vào độ tuổi 40 hôm nay chính là những người đã xa quê 
hương từ khi 9, 10 tuổi hay lớn hơn một chút. Bản thân 
các huynh trưởng ấy có người còn chưa được học về lịch 
sử nước Việt Nam từ thời Hồng Bàng, chưa biết được rõ 
ràng về các vị vua thời Đinh, Lê, Lý, Trần, các vua nhà 
Nguyễn, về anh hùng Nguyễn Huệ, về lịch sử nước nhà 
giai đoạn 54-75, cả vê những giai đoạn lịch sử sáng ngời 
của dân tộc khi Phật giáo là quốc giáo, v.v... nói gì đến 
giáo dục văn học sử Việt Nam hay giáo dục Phật giáo! Vì 
vậy, chương trình tu học của GĐPT từ đó đến nay ngoài 
những môn học như Phật pháp, hoạt động thanh niên, 


308 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


văn nghệ - giống hệt những môn học truyên thống của 
GĐPT từ khi còn ở trong nước - còn có thêm môn tiếng 
Việt (Việt ngữ) bao gồm lịch sử, địa lý, văn học sử, v.v... 
để các em biết được cội nguồn của ông bà tổ tiên mình, 
cảnh đẹp của giang sơn gấm vóc, v.v... và những nét đẹp 
truyền thống của dân tộc mình. 

Tuổi trẻ Việt Nam nói chung thích học hỏi cái mới, dễ 
hội nhập với cái mới, nhưng cũng dễ hư hỏng vì chạy 
theo những cái mới sai trái, quá khích, phóng đãng, v.v... 
Vì vậy, tuổi trẻ Việt Nam ở hải ngoại có nhiều em rất xuất 
sắc, rất giỏi, rất thành công, nổi tiếng, giữ những chức vụ 
quan trọng trong chính phủ, đã trở thành những nhà văn, 
nhà khoa học, nhà chính trị, v.v... làm rạng rỡ gia đình, 
dân tộc mình; nhưng hư hỏng, tham gia băng đảng, làm 
những việc phi pháp làm hại thanh danh người Việt trên 
đất người cũng không phải là không có! Song song với 
hải ngoại, trong nước cũng vậy, có những người trẻ rất 
giỏi, rất anh hùng nhưng cũng có những người rất hư 
hỏng. Sự thật có phải vì người Việt ở hải ngoại “choáng 
ngợp” trước tiện nghi vật chất hay người trẻ trong nước 
choáng ngợp trước sự xa hoa, văn minh khi Việt Nam 
vừa mở cửa theo “xu hướng toàn cầu hóa” mà quên đi 
những truyền thống tốt đẹp của dân tộc nói chung, của 
tỉnh thần giáo dục Phật giáo nói riêng hay không? Xin 
thưa, không hẳn là như thế! 

Nói đến những giá trị truyền thống của văn hóa Phật 
giáo tức là nói đến những giá trị truyền thống của văn 
hóa Việt Nam, vì Phật giáo khi được du nhập vào một đất 
nước nào thì tự nhiên hội nhập ngay vào nên văn hóa và 
truyên thống của nước ấy. Ví dụ, thử so sánh Phật giáo 
Trung Hoa, Phật giáo Nhật Bản, Phật giáo Việt Nam, 
chúng ta thấy rất rõ những điểm tương đồng và dị biệt. Vì 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 309 


Phật giáo ở mỗi nước mang một sắc thái riêng, nhưng lại 
có chung một lý tưởng giác ngộ và giải thoát, nên qua đó, 
người ta có thể phân biệt ngay, đó là Phật giáo chứ 
không phải Cao Đài hay Thiên Chúa giáo... Tương tự 
như vậy, GĐPT tại Hoa Kỷ cũng mang nét đặc thù riêng, 
khác với GĐPT ở Pháp, ở Úc, và cũng khác với GĐPT ở 
trong nước, mặc dù huy hiệu hoa sen trắng và trang phục 
giống nhau! Và tất nhiên, không ai có thể nhầm lẫn rằng 
đây là những tổ chức khác nhau được. Sự tương quan 
giữa những giá trị của văn hóa Phật giáo với các giá trị 
truyền thống văn hóa của dân tộc cũng như thế. 

Những phẩm hạnh cao đẹp của một mẫu người lý 
tưởng như lòng từ bi, đức nhẫn nhục, tâm hiếu hạnh, tinh 
thần hy sinh và phụng sự tha nhân, v.v... mà kinh điển 
Phật giáo thường giảng dạy luôn được đề cao trong nền 
luân lý Việt Nam thông qua những bài ca dao. Những câu 
tục ngữ phổ biến rộng rãi trong dân gian; không hiếm gì 
những lời ca dao, tục ngữ chứa đựng nội dung luân lý 
hay Phật pháp về tinh thần hiếu đạo như: 

Tu đâu cho bằng tu nhà, 

Thờ cha kính mẹ ấy là chân tu. 

hay: 

Thứ nhất là tu tại gia 

Thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa 

Về đức nhu hòa: 

Một sự nhịn bằng chín sự lành 

Về lòng vị tha: 

Dấu xây chín bậc phù-đồ 

Sao bảng làm phước cứu cho một người. 

V.V... 

Đó là vì đạo Phật đã đi sâu vào lòng dân chúng Việt 
Nam đến nỗi có nhiều phong tục, tập quán không còn 


310 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


phân biệt được đâu là Phật pháp hay là nền luân lý Á 
Đông, thậm chí, có nhiều người còn nhầm lẫn Nho giáo 
với Phật giáo và Phật giáo với Lão giáo nữa. 

Vậy, chúng ta hãy đi sâu vào xem xét một cách cụ thể, 
khi thanh thiếu niên Việt Nam tiếp xúc với nên văn minh 
văn hóa Âu Tây, họ đã tiêm nhiễm những điều xấu tốt gì 
và đã đánh mất đi những truyền thống tốt đẹp nào. 

Về hình thức, thời trang (model) được xâm nhập trước 
nhất và mạnh mẽ nhất. Sau khi Việt Nam “mở cửa”, 
nhiều thanh niên nam nữ Việt nam đã “học đòi” cách ăn 
mặc hở hang, lố lăng của những “hippies” nước ngoài, 
thậm chí đi vào những nơi tôn nghiêm như chùa, đền 
thờ... mà cũng có thể mặc những “mini jupe” báo hại quý 
Thầy, quý Sư cô phải “cho mượn” áo tràng để vào chánh 
điện lạy Phật! Điều rất đáng ngạc nhiên là ngay sau năm 
1975, tà áo dài được coi như là “tiểu tư sản”, nữ giáo viên 
miền Nam đi dạy vẫn còn mặc áo dài là bị phê bình nặng 
nề. Nhưng sau năm 94, 95 thì sao? Tất cả nữ giáo viên 
và nữ sinh của các trường đã được mặc áo dài lại. Như 
vậy đủ thấy những truyền thống tốt đẹp tuy có thể bị bài 
bác, xuyên tạc bởi những phân tử cực đoan ở một giai 
đoạn nào đó, nhưng rồi sẽ được phục hồi và tôn tại với 
thời gian, ngược lại những gì kịch cỡm, nhố nhăng, trước 
sau gì cũng bị đào thải! 

Về tinh thân, những cái “mới” cũng có khác trong nếp 
sống, trong các mối quan hệ giữa cha mẹ con cái, thây 
trò, vợ chồng... Chúng ta có thể nhận ra từ kinh nghiệm 
thực tế của bản thân và của các em đoàn sinh thanh, 
thiếu, oanh vũ của chúng ta trong các mối quan hệ bình 
thường đó. 

Quan hệ giữa cha mẹ và con cái thì theo phong tục 
tập quán Việt Nam nói chung, trong giáo dục Phật giáo 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 311 


nói riêng, con cái có hiếu với cha mẹ, kính trọng cha mẹ, 
vâng lời cha mẹ hơn là theo văn hóa phương Tây. Con 
cái người Việt Nam sống với cha mẹ ít nhất là đến khi có 
gia đình riêng mới độc lập, tách ra khỏi đại gia đình. Còn 
ở các nước phương Tây, con cái trên 18 tuổi không phân 
biệt nam nữ, thường “thoát ly gia đình” sống độc lập với 
cha mẹ. Điều này có cái hay cũng có cái không hay. Nếu 
con cái cứ sống bám vào cha mẹ thì cũng mất đi ý chí tự 
lập. Tuy nhiên phải công nhận trong gia đình Việt Nam 
theo truyền thống Á Đông, nếp sống chung theo chế độ 
đại gia đình thì anh chị em gắn bó nhau hơn. 

Còn đối với cha mẹ già yếu, nếu theo truyền thống 
PGVN thì con cái vẫn phụng dưỡng cha mẹ, nhưng 
những gia đình theo văn minh Âu Mỹ thì gởi cha mẹ vào 
nhà dưỡng lão, để có tự do cho tiểu gia đình của mình, 
thỉnh thoảng mới vào thăm viếng, mặc dù cách này tốn 
kém hơn rất nhiều nhưng họ vẫn chọn. 

Nói gân hơn, các em ở độ tuổi oanh vũ của chúng ta, 
rất giống với người bản xứ, đối với cha mẹ thì xem như 
bạn bè, có em không biết đi thưa về trình hay chào hỏi 
bạn bè của ba má. Tất nhiên ở GĐPT, chúng ta có dạy 
các em rất kỹ vê những điều này; chúng ta dạy cho các 
em hiếu thảo với cha mẹ, chọn ngày truyền thống của 
oanh vũ GĐPT là Ngày Hiếu, tức là ngày Lễ Vu Lan. 
Ngay từ tuổi ấu thơ, chúng ta đã dạy các em thực hành 
hạnh hiếu và phát huy tình gia đình, tình thương yêu ông 
bà, cha mẹ và anh chị em. Hằng năm, chúng ta đã tổ 
chức Ngày Mẹ với lễ bông hồng cài áo rất trọng thể, mời 
phụ huynh các em đến và các em trao tận tay ba mẹ 
mình những món quà tự tay mình làm với những lời nói 
lên lòng biết ơn của cha mẹ... Những điều này làm cho 
các bậc cha mẹ rất cảm động, đặc biệt là những phụ 


312 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


huynh người Mỹ (có những em oanh vũ có cha hay mẹ là 
người Mỹ hay Pháp) đánh giá rất cao ngày lễ này... Họ 
bảo rằng, chưa từng thấy như vậy trong các đoàn thể 
thanh niên khác. 

Ngoài ra, trong các gia đình theo truyền thống Việt 
Nam, sự giao thiệp của con cái cũng được cha mẹ quan 
tâm hơn nên tuy không đến nỗi còn có quan niệm “nam 
nữ thọ thọ bất thân”, nhưng sự giao du giữa bạn trai bạn 
gái đều phải có sự kiểm soát và hạn chế của cha mẹ, 
không để các em quá tự do phóng túng như ở những gia 
đình giáo dục con cái theo “kiểu Mỹ” để rồi các em không 
may bị vướng vào những quan hệ xấu hay gia nhập các 
băng đảng mà không biết. Hiện tượng này không chỉ ở 
hải ngoại mà cả ở trong nước cũng có. Chúng ta dùng 
chữ “theo kiểu Mỹ” cho dễ hiểu, chứ sự thật, nhiều gia 
đình người Mỹ rất bảo thủ, rất “xưa” vẫn rất quan tâm 
theo dõi sự quan hệ bạn bè của con cái họ không khác gì 
người Việt Nam chúng ta, để tránh những phiền phức lớn 
do hậu quả việc quan hệ nam nữ không chân chính. 

Vê mối quan hệ thầy trò ở Mỹ và Việt Nam, nhất là 
Việt Nam trước 1975, thì thật là hoàn toàn khác biệt. Ở 
hải ngoại, với những đất nước có nên tự do dân chủ lâu 
đời, nền giáo dục của họ không khắt khe như quan điểm 
“quân sư phụ” của nước ta ngày xưa ; quan hệ thầy trò 
không khác quan hệ bạn bè là mấy! và người học trò ở 
đây gần như không có dịp nào để bày tỏ lòng biết ơn của 
mình đến thầy cô giáo. Có người học xong là quên tên 
thầy cô ngay! Ở Việt Nam, sau 1975 hằng năm có “Ngày 
thầy cô giáo” là ngày 20/11; vài người cho rằng một năm 
mà chỉ có một ngày để quan tâm đến thầy cô giáo, đi 
mua hoa, mua quà tặng thầy cô, những ngày khác không 
bao giờ nhớ để làm tốt quan hệ thầy trò, e là quá ít 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 313 


chăng? Xin thưa “có còn hơn không”! Trước năm 1975 
tuy không có “Ngày thầy cô giáo” nhưng tình cảm thầy trò 
rất đậm đà. Thầy không tố cáo trò, trò không tố cáo thây 
mà thầy luôn coi học trò là “đàn em thân yêu” còn trò coi 
thây như cha mẹ, như huynh trưởng. Không chỉ học sinh 
mà phụ huynh học sinh cũng quí thầy cô giáo của con 
mình nữa. Sau năm 1975, ngay trên đất nước Việt Nam 
cũng có chuyện học trò đánh thầy hay cầm dao rượt thây 
chạy... Các bạn biết không? Phải chăng đó là ảnh hưởng 
của nhiều nền văn minh Âu Mỹ đang du nhập vào Việt 
Nam? Xin thưa, không phải như vậy. Những trường hợp 
này ở đâu cũng có thể xảy ra, đặc biệt là do cái tâm quá 
hung hăng, quá nóng nảy, đầy sân hận... chứ không hẳn 
là do một nền giáo dục sai lầm. Ở Mỹ cách đây không 
lâu, đã có lân một em bé học sinh đem súng đến trường 
bắn thầy cô giáo và các bạn, chết hết hơn cả chục người. 

Ngoài ra, ở Âu Tây người ta coi trọng đứa trẻ hơn ở 
Việt Nam mình nhiều. Những gì một đứa trẻ, một học 
sinh nói, trước hết được coi là sự thật cho nên có nhiều 
thây cô giáo cũng như cha mẹ bị học trò hay con cái tố 
cáo là “quấy nhiễu” (harash) nó, họ có thể bị đưa ra tòa 
xét xử, thậm chí có thể bị ở tù nếu sau khi điều tra đó là 
sự thật! Người ta dạy cho đứa trẻ biết rất nhiều cách để 
thông tin với bên ngoài, học thuộc nhiều số phone để khi 
hữu sự phải dùng đến. Cách giáo dục này cũng có cái 
hay là đứa trẻ ở đây khôn lanh hơn trẻ em ở Việt Nam 
nhưng có cái dở là nếu cha mẹ hay thầy cô giáo làm “mất 
lòng” nó, nó sẽ đưa họ ra “pháp luật” mà không hiểu hết 
những hậu quả tai hại do nó gây ra cho những người 
thân của mình. 

Như vậy, bất cứ một nền giáo dục nào, cho dù được 
gọi là nền giáo dục toàn diện, cũng vẫn có hai tác dụng 


314 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


tích cực và tiêu cực, đó là vì còn tùy theo tính tình, hoàn 
cảnh... của đối tượng được giáo dục nữa. 

Lứa tuổi ngành thanh là lứa tuổi đang đứng trước 
ngưỡng cửa hôn nhân nên chúng ta đã tổ chức những 
buổi hội thảo về “hạnh phúc gia đình” hay về “hôn nhân 
dị giáo” v.v... cho các em ngành thanh và các huynh 
trưởng trẻ tham dự. Đó là những vấn đề mà những bậc 
cha mẹ, những người huynh trưởng cần phải bồi dưỡng 
cho các em của mình vì gia đình chính là nền tảng của 
xã hội, của cộng đồng, của tổ chức. Chúng ta phải thấy 
rằng ở những đất nước tự do, con người được tự do luyến 
ái, nam nữ bình đẳng, người ta có quyền kết hôn, ly hôn, 
v.v... bất cứ lúc nào, ở đâu tùy thích. Có những cặp thanh 
niên vừa kết hôn tháng trước tháng sau ly hôn cũng 
chẳng sao, luật pháp vẫn tôn trọng ý kiến của họ miễn là 
có sự đồng ý của đôi bên. Điều này có thể là hay chứ 
không phải dở, vì cuộc sống đôi lứa có hạnh phúc mới 
duy trì hôn nhân nếu không thì chỉ là “địa ngục” thôi. Có 
phải không các bạn? 

Tuy nhiên cũng còn tùy theo quan niệm của mỗi 
người, điều quan trọng là chúng ta phải dạy các em rằng 
nên thận trọng tối đa trước khi quyết định kết hôn, rằng 
trong truyền thống Á Đông và theo tinh thần Phật giáo, 
hôn nhân không phải trò đùa, không phải là chuyện riêng 
của hai người, mà là chuyện chung của hai họ, không 
phải tự ý hai người muốn kết là kết, muốn ly là ly! Bởi 
vậy, hôn nhân của một cặp thanh niên nam nữ Việt Nam 
không chỉ đơn thuần đưa nhau đến tòa án ký tên là xong, 
mà còn phải cáo tổ tiên, phải trình diện hai bên cha mẹ, 
họ hàng bà con và bạn bè... nữal 

Riêng với người huynh trưởng GĐPT chúng ta lại càng 
phải thận trọng hơn vì nhất cử nhất động của chúng ta 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 315 


đều được đàn em âm thầm chú ý quan sát, thậm chí còn 
để noi gương hay ngưỡng mộ, hay thất vọng... nữa. Cho 
nên, chúng ta càng không thể tùy tiện hay xem đó là vấn 
đề riêng tư của chúng ta, không liên quan gì đến ai được! 
Đó là chưa nói con cái của hai người có thể sẽ trở thành 
những chim non, những oanh vũ của GĐPT sau này! 

Về hôn nhân dị giáo thì đây là những “trường thiên tiểu 
thuyết”. Trong GĐPT đã có nhiều trường hợp như vậy, 
kết quả hay có, dở cũng có. Chúng ta đã tham dự bao 
nhiêu cuộc hội thảo về vấn đề này rồi mà đến nay vẫn 
chưa có “đáp số” thỏa đáng!!! Đây quả là vấn đề của 
duyên nợ, của nghiệp báo lành hay dữ của nhiều đời 
nhiều kiếp chứ đâu phải hoàn toàn do chúng ta chủ động 
đâu! Phải chăng vì thế mà người ta thường nói: “Cơn /2 
nợ, vợ là oan gia, chông là nghiệp báo1 Cho nên, dù 
sống trên một xứ sở theo “chủ nghĩa cá nhân”, chúng ta 
vẫn phải giáo dục con em chúng ta và tự nhắc nhở mình, 
phải giữ gìn truyền thống tốt đẹp vê quan hệ vợ chồng, 
đó là thủy chung, nhẫn nhục, hiểu biết và thương yêu. 

Vê những mối quan hệ bạn bè, bà con và quan hệ 
giữa chủ nhân và công nhân, v.v... chúng ta có thể bàn 
chung vào một mục nhưng không phải là không quan 
trọng vì nó cũng ảnh hưởng lên đời sống hằng ngày của 
chúng ta không ít. Thời đại “mở cửa” không chỉ đất nước 
mở cửa, con người cũng “cởi mở” hơn xưa, nhất là những 
người luôn muốn “chạy theo cái mới”. 

Về bạn bè, Ca dao, Tục ngữ ta có câu “thói thường 
gần mực thì đen, anh em bạn hữu phải nên chọn người” 
nên phải dạy các em chọn bạn tốt đừng chọn những 
người bạn có vẻ “sành đời” hơn mình, “văn minh” hơn 
mình... vì chính họ có thể đưa mình vào con đường xấu 
như uống rượu, cờ bạc, ma túy, v.v... Thật ra ban đầu 


316 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


đâu có ai biết người bạn thân của mình là “xấu” đâu! Đó 
là chưa nói nếu ai cũng đòi chọn bạn tốt hết thì những 
người xấu bị xa lánh, không có bạn bè hay sao? Đức 
Phật cũng dạy phải quan tâm bạn bè, phải để ý đến ưu 
điểm của họ vì không có ai hoàn toàn xấu. Tuy nhiên, 
chúng ta phải tự lượng sức mình, nếu chúng ta có khả 
năng chuyển hóa được người bạn của mình thì tốt, nếu 
thấy không những không chuyển hóa được mà còn bị 
bạn lôi kéo vào những tật xấu thì phải tránh xal 

Đối với các em Oanh vũ thì nhẹ nhàng hơn vì thế giới 
các em là thế giới tuổi thơ, hầu hết các em đều trong 
sáng nhưng với các em ngành Thiếu thì rất nghiêm trọng. 
Tuổi teenagers rất là kinh khủng (terrible teenagers) đối 
với các bậc phụ huynh. Có nhiều em rất ngoan ở lớp 7 
lớp 8 nhưng lên lớp 9 tự nhiên thay đổi, quay một góc 
180 độ, không còn thích thú với nhà trường, với sách vở 
nữa mà học đòi những thói hư tật xấu, giao du với bạn bè 
“bụi đời”, đi sớm về khuya... cha mẹ không kiểm soát nổi! 
Phân đông đó là trường hợp con nhà giàu, còn con nhà 
nghèo, phải vừa học vừa đi làm kiếm tiên ăn học làm sao 
có thì giờ mà đi hoang. Ở Việt Nam cũng vậy mà ở hải 
ngoại cũng vậy, hiện tượng “chạy theo cái mới” sống 
buông thả, bỏ học, bỏ nhà đi rong, dính vào xì ke, ma túy 
hay băng đảng... hâu hết đều rơi vào con nhà giàu hay 
con nhà không giàu nhưng được cha mẹ quá nuông 
chiêu, muốn gì được nấy mới sinh ra cái họa này. Vì vậy, 
việc quan trọng của người Huynh trưởng chúng ta là 
quan tâm đến các em nhiều và khi thấy có hiện tượng 
“bạn xấu” nên thông báo cho phụ huynh biết bởi vì chúng 
ta chỉ gặp các em trong ngày Chủ nhật, làm sao theo dõi, 
kiểm soát các em như gia đình các em được. Nói cho 
chính xác, việc chọn bạn bừa bãi không phải do thời thế 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 317 


hay xã hội tạo ra mà do chính bản thân mỗi người, hoàn 
cảnh xã hội chỉ là những tác động phụ mà thôi. Đối với 
lứa tuổi thanh, thiếu, cuộc sống có nhiều lúc quá căng 
thẳng (stress) làm cho các em phải mượn rượu giải sầu, 
và chính trong những môi trường này (quán rượu, vũ 
trường, sòng bài...) các em đã gặp phải những người bạn 
xấu thuộc “xã hội đen” (chữ này chỉ có nghĩa là những 
thành phần không được lương thiện lắm) đã gây ra rất 
nhiều phiên não, phức tạp trong cuộc sống. 

Nói tóm lại, trước những trào lưu “mới” nhưng không 
lành mạnh, đầy cạm bẫy đối với lứa tuổi thanh, thiếu 
niên, chúng ta phải nỗ lực vận dụng từ bi và trí tuệ hay 
tình thương và sự tỉnh thức để giáo dục, chăm sóc đàn 
em của chúng ta trong nước cũng như ở hải ngoại, để có 
thể đề phòng, ngăn chận những làn sóng có tính cách 
phá hoại, kéo trôi những phẩm chất tốt đẹp và nhận chìm 
tương lai những con người trẻ mà thiếu kinh nghiệm, 
thiếu sự quan tâm của người lớn. Tuy nhiên, giáo dục 
Phật giáo nói chung, giáo dục GĐPT nói riêng quá hạn 
hẹp về thời gian và phương tiện cho nên vấn đề tự thân 
vẫn là chính yếu. Đó là lý do chúng ta tích cực trong 
trách nhiệm của mình nhưng thành công hay không vẫn 
còn là dấu chấm hỏi. 


318 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


Cõi vĩnh hằng 








Mấy hôm nay trời Houston thật đẹp, được mấy đài 
phát thanh khen là Houston có “nắng vàng rực rỡ”; lòng 
người có thể vì vậy mà trở nên vui vẻ cởi mở hơn hay 
không? 

Vừa đi dạo về, cả nhà đi vắng hết, tôi đang nghĩ đến 
một buổi sáng hoàn toàn độc lập tự do thì chuông cửa 
vang lên, nhìn ra thấy có ba người Việt nam, một người 
phụ nữ trung niên, một thanh niên và một thiếu nữ trẻ 
đẹp; không hiểu sao, tôi tự nhiên mở cửa mời họ vào 
nhà, như đã quen biết nhau từ trước! (Ở đây, người ta có 
thói quen không bao giờ mở cửa cho người lạ nhất là khi 
mình ở nhà có một mình. Đã nhiêu lần có những “phái 
đoàn” người Mỹ, người Mễ, người Philippines, v.v... đến 
đây, nhưng tôi không bao giờ mời vào nhà khi biết mục 
đích của họ là truyên giáo, thì chỉ cần nhỏ nhẹ “Ïm 
Buddhist” là họ đưa tặng mình vài cuốn sách nhỏ gọi là 
để cho mình “làm quen” với tôn giáo của họ rồi chào từ 
giã thôi) Lần này tôi chưa biết họ là ai, đến nhà có việc 
gì, tưởng là nhân viên của Cộng đồng đến nhắc đi bỏ 
phiếu (vote), v.v... Cho đến khi họ nhập đề, “Hôm nay là 
mùa Thanksgiving, chúng tôi ở hội Thánh Tin Lành, 
v.v..." thì tôi mới “euréka” ra cũng là mục đích truyền 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 319 


giáo. Nhưng đã lỡ rồi, tôi vẫn mời khách ngồi nói chuyện 
và uống nước trà. 

Sau khi cô ta tự giới thiệu tên mình là L, người phụ nữ 
là H và anh thanh niên là N - con trai của chị H và tôi 
cũng tự giới thiệu tên mình là TN, cô L mở đầu câu 
chuyện “thuyết giảng” trước. 

L: Chắc cô TN cũng có nghe về Chúa Trời rồi chứ? 
Hôm nay là mùa Lễ Tạ Ơn, chúng ta tạ ơn nước Mỹ đã 
cho chúng ta tạm dung, và người Mỹ thì tạ ơn Chúa... con 
muốn đến để giúp cô rước Chúa vào lòng. 

TN: Mình chưa hiểu quý vị đây muốn nói gì? Chúa là 
Chúa Jesus Christ có phải không? Mình nghĩ hâu như ai 
cũng biết ngài chứ, qua sách vở và Thánh kinh, v.v... 

H: Ồ chị TN cũng có biết Thánh kinh hả? Thế thì hay 
quá rồi, hôm nay chúng tôi có ý định đến thăm chị và gia 
đình cũng như giới thiệu Chúa đến với chị và gia đình chi. 

TN: Mình cũng như mọi người đều biết, ngay các em 
nhỏ đi học Mẫu giáo cũng đã biết đến God rồi, nhưng 
đức tin của mình lại không đặt vào God mà đặt vào đức 
Phật vì tôn giáo của mình không phải là Thiên Chúa giáo, 
Tin Lành hay Hồi giáo mà là Phật giáo. 

L: Lúc trước con cũng như cô TN, cũng đi Chùa, niệm 
Phật, nhưng con không thấy được cái gì hay cả, không 
thấy được hạnh phúc như khi biết được Chúa, được rước 
Chúa vào lòng nên hôm nay con muốn chia sẻ với cô 
niêm hạnh phúc đó. 

TN: Đó là tại vì em không tìm hiểu sâu, nên không biết 
niệm Phật để làm gì, đi Chùa để làm gì, ý nghĩa quy y là 
gì, ý nghĩa sám hối là gì, v.v... còn mình cũng có Phật ở 
trong lòng nên mình thấy an lạc, hạnh phúc lắm. 

L: Đó, cô nói sám hối, con cũng biết nhưng sám hối 
đâu có hết tội, đâu có ai giúp cho mình sạch tội? Còn 


320 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


Chúa chịu chết trên cây thánh giá để chịu tội thay cho 
con người, cô có biết điều đó không? 

TN: Có, cô có nghe nói điều đó nhưng cô nghĩ tội ai 
làm phải tự mình gánh lấy, đâu có ai rửa cho ai được? 
Những tòa án thế gian mà còn phải giữ quy luật công 
bằng đó, làm sao tòa án của Chúa lại bất công như vậy? 

H: Không phải là bất công mà là Chúa tha tội, Chúa 
nhân từ lắm, bác ái lắm, Chúa tha tội cho chị và rước chị 
vào cõi vĩnh hằng. Sau khi chết con người có hai con 
đường để đi một là thiên đường, hai là địa ngục; nếu chị 
theo Chúa, chị sẽ được rước lên Thiên Đường, ngược lại 
chị phải rơi vào hỏa ngục. Chị có tin con người khi chết là 
hết hay không? 

TN: Dạ không, trong tín ngưỡng của mình, dòng sống 
của con người không phải bắt đầu từ khi lọt lòng mẹ và 
kết thúc khi trút hơi thở cuối cùng mà còn tái sinh luân hồi 
trong nhiều đời nhiều kiếp trước và sau nữa. Sự tái sinh 
này không do Trời, Chúa hay Phật định đoạt mà do chính 
những hành vi thiện hay bất thiện của mình. 

L: Như vậy, làm sao cô bảo đảm là cô không làm ác? 
Làm sao cô biết chắc cô luôn làm thiện? 

TN: Đâu có, cô chỉ nói là làm ác thì sẽ tái sinh vào 
đường ác, chịu đau khổ; còn làm thiện sẽ sinh vào những 
cõi thiện lành, an vui, v.v... Cô theo Phật là nghe theo lời 
Phật dạy, để làm lành tránh dữ chứ không phải để được 
Phật bao che cho những việc ác của mình; nếu cô làm 
ác, cô vẫn phải đọa địa ngục cho dù cô là Phật tử. 

L: Nếu cô muốn mình luôn luôn làm điều lành thì trước 
hết cô phải rước Chúa vào lòng, Chúa mới bảo vệ cô, 
giúp đỡ cô nghĩa là phù hộ cho cô làm lành tránh dữ chứ 
một mình mình thì không ai làm nổi đâu! 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 321 


TN: Trong truyền thống tín ngưỡng của cô (là Phật 
giáo) cũng có cầu nguyện, xin được phò hộ, xin được tiếp 
sức, để mình siêng năng làm lành tránh ác, giữ lòng 
lương thiện, nghĩa là câu những vị Bồ-tát như đức Quán 
Thế Âm chẳng hạn, cũng như em cầu Chúa của em vậy 
đó. Trong suy nghĩ của cô, và như em nói là God chịu bị 
đóng đỉnh để chuộc tội cho con người thì God cũng là 
một vị Bồ-tát. Cô cũng được biết qua những truyện kể về 
những vị Bồ-tát cho con mắt của họ hay cho cả mạng 
sống của họ nữa. 

H: Bên Phật giáo có cõi vĩnh hằng không? 

TN: Phật giáo thấy rằng không có cái gì gọi là “vĩnh 
hằng” cả - nếu dịch chữ vĩnh hằng là “permanent” hay 
“eternal” vì mọi sự vật hiện tượng trên đời này đều vô 
thường (impermanent) có đó rôi mất đó, ngay quả đất 
chúng ta ở cũng đang biến đổi từng giây từng phút và 
tâm tư tình cảm của chúng ta cũng vậy, đâu có cái gì là 
“vĩnh hằng”. Tuy nhiên, Phật giáo cũng có nói đến cõi 
Cực Lạc. 

H: Cõi Cực Lạc có phải là Thiên đàng của Phật giáo 
không? 

TN: Dạ, không phải; cõi Cực Lạc dành cho những 
người niệm Phật rất chuyên chú nghĩa là vừa chuyên 
cân, miệt mài niệm Phật, vừa chú ý không xao lãng, 
không để cho một ý nghĩ nào chen vào ngoài việc niệm 
Phật; nếu được như vậy, sau khi chết sẽ được sinh về cõi 
Cực Lạc. 

H: Cảm ơn chị TN đã cho nghe những điều này và đã 
mở cửa cho chúng tôi vào, cho uống nước trà, v.v... 

L: Như vậy là cô TN chưa sẵn sàng để rước Chúa vào 
lòng; con tưởng nếu Cô đã sẵn sàng thì bắt đầu hôm nay 
tất cả chúng con cầu nguyện cho cô; nếu cô có gì thắc 


322 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


mắc cô cứ hỏi, và con có thể đem sách đến cho cô đọc 
và nghiên cứu nữa. 

TN: Mỗi ngày cô đều lễ Phật mỗi buổi sáng và cuối 
buổi lễ Phật đều cầu an lành cho mọi người và mọi loài 
nữa (theo truyền thống Phật giáo, không phân biệt tôn 
giáo, chủng tộc). Cảm ơn L, nhưng những cái đó để dành 
cho những người chưa có đức tin tôn giáo nào hết. Còn 
cô, cô đã có đức tin và cô không thay đổi đức tin của 
mình; tuy nhiên, cô không phê phán tôn giáo nào cả, mỗi 
người đều có tự do tín ngưỡng mài 

L: Nhưng nếu họ tin sai thì cô nghĩ mình có phải sửa 
đổi lại cho họ không? 

TN: Cô không nghĩ như vậy. Cô chỉ biết phân mình là 
fín thì phải ⁄ểu, còn đối với người khác, mình không dám 
nói với họ là họ tin sai đâu. Thậm chí chúng ta đều nghe 
những người khủng bố thuộc đạo Hồi bảo rằng God của 
họ phù hộ cho họ giết những người theo Ky tô giáo nữa. 
Cô cũng không lên tiếng chê bai phê phán hay khuyên 
họ theo đạo Phật chẳng hạn vì cô biết rất khó để thuyết 
phục một người bỏ Đạo của mình theo đạo mới. Cô lại 
không có khả năng và điều kiện để làm điều đó nên đành 
giữ im lặng thôi!©@©l! 

H: Chị TN này, chị có thể cho biết tại sao Phật giáo tin 
rằng con người ta bị điều khiển bởi cái nghiệp? Cái 
nghiệp này do ai đặt ra? 

TN: Dạ, điều này mình đã có nói hồi nãy rồi. Nghiệp là 
những hành vi của mình, những lời nói và ý nghĩ; nếu 
mình nói năng và hành động do chủ ý tốt thì đó là mình 
đã tạo ra những nghiệp thiện, nếu nói năng hành động có 
ý hại người thì đó là ác nghiệp, sẽ dẫn mình đến những 
cõi ác... Đó là mình chỉ nói sơ, chứ giáo lý vê nghiệp thì 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 323 


không thể nói hết được vì sách vở viết về nghiệp rất 
nhiều. 

L: Con cũng hiểu như vậy, nhưng nếu mình không có 
Chúa trong lòng thì mình sẽ không làm nổi đâu. 

TN: Cô nghĩ rằng nếu câu nói đó của em mà đổi lại 
một chút thì logic hơn: khi em suy nghĩ, nói năng và hành 
động tốt đẹp thì đó là em đã có Chúa ở trong lòng (cô thì 
có Phật ở trong lòng) còn nếu chúng ta luôn làm ác để 
hại người thì ta chỉ có Satan hay Ma vương trong lòng 
chứ không có Chúa và không thể rước Chúa vào lòng 
được. 

L: Dạ không phải đâu cô, Chúa rất nhân từ thương 
chúng ta như người mẹ thương đứa con một của mình, 
không phân biệt người tốt hay người xấu, người lành hay 
người dữ, Chúa đều đón nhận, ôm vào lòng hết. 

H: Cho nên Chúa đã sai đứa con trai duy nhất của 
mình đến thế gian để chịu chết thay cho con người đó! 

TN: Mình thấy câu chuyện đã trở lại như ban đầu, 
nghĩa là không có kết thúc nên có lẽ mình không nên giữ 
các vị ở đây lâu, để các vị còn đi đến nhiều nhà khác. 

Nhận được tín hiệu “tiễn khách” của tôi nên ba người 
khách mới quen đứng lên cáo từ ra về, chúc Happy 
Thanksgiving và hẹn gặp lại (chắc là Christmas họ sẽ trở 
lại chăng?). Đóng cửa xong, tôi chợt nhớ lại là chàng 
thanh niên từ đâu đến cuối không hề nói một tiếng nào. 
Cũng thật là hay! Chỉ gật đầu chào hai lần, khi bước vào 
nhà và khi ra khỏi nhà, nên không biết anh ta nói tiếng gì. 
Chắc khi về nhà anh ta sẽ nói với mẹ “đàn bà thật lắm lời, 
nghe ba người thay phiên nhau nói, con buồn ngủ quá 
chừng!” ©© 

Nhân ngày vía đức Phật A-di-đà tháng 11 AL sắp đến, 
TM xin kể lại câu chuyện rất bình thường nhưng vẫn có 


324 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


cái cho mình suy gẫm. Công tác hoằng pháp của người 
Phật tử e không mạnh và sâu rộng bằng của người theo 
Tin Lành hay Thiên Chúa giáo vì họ chịu khó đi đến từng 
nhà để giảng đạo (Tây phương cũng vậy mà Á Đông 
cũng vậy). Ở những nước kém mở mang và nghèo đói, 
những người truyền giáo này còn cho tiền bạc, lúa gạo, 
nghĩa là cứu đói cứu nghèo kèm theo việc rao giảng đạo. 
Riêng TM đây là lần đầu tiên thật sự “đón tiếp” họ, mặc 
dù trong bà con, bạn bè, học trò cũ, v.v... có rất nhiều 
người làm công tác này, nhưng chưa bao giờ những 
người quen ấy tìm cách rủ mình “rước Chúa vào lòng” cả. 

Tháng 11 dương lịch là mùa Thanksgiving ở Mỹ, 
Canada... đối với người Phật tử không chỉ có một ngày lễ 
tạ ơn hay một mùa lễ tạ ơn trong một năm mà ngày nào 
chúng ta cũng phải nhớ ơn và tạ ơn cả, đó là Tứ Ân mà 
chúng ta đã học và đã dạy các em của mình: ân Cha Mẹ, 
ân Thầy bạn, ân Xã hội và ân Tam bảo và ân muôn loài 
chúng sanh. Thế giới chúng ta đang sống là một thế giới 
tương sinh, tương tức, tương quan, tương duyên, nghĩa là 
trùng trùng duyên khởi, không ai có thể sống độc lập; và 
khi đã có tương quan thì không khỏi có “ân oán” qua lại. 
Nếu tâm ta rộng lớn, biết xả bỏ oán hận và tràn đây lòng 
biết ơn thì ba độc tham sân si cũng khó đột nhập; cho 
nên thực tập lòng biết ơn cũng là một pháp môn tu. Hằng 
ngày, chúng ta có không biết bao nhiêu dịp để tỏ lòng 
biết ơn: đi đứng, nằm ngồi, ăn cơm, uống nước, đi làm, đi 
dạo chơi, đi shopping, đi ngủ, thức dậy, v.v... nếu nhìn 
sâu vào ta đều thấy tràn ngập ơn của mọi người mà ta 
đang thừa hưởng; cho nên nói rằng Thanks giving Day 
không chỉ một ngày, một mùa mà là everyday đối với 
người con Phật, gần hơn, với người Huynh trưởng GĐPT 
là vì vậy, đức Phật dạy “tất cả chúng sanh đều là cha mẹ 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 325 


trong bảy đời của chúng ta” - thật là chí lý! Vì lòng biết ơn 
luôn kèm theo những tư tưởng tích cực, những niêm vui 
trong sáng với trí tuệ và đức tin vững chắc vào cái đẹp, 
cái lành.M 


326 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


Những bài học thành đạo 








Nói đến ngày Thành đạo của đức Thế Tôn, chúng ta 
thường chú ý đến sự hoàn thành công phu tu tập của 
Ngài, công phu chuyển đổi vọng tâm để Niết-bàn hiển lộ. 
Thành đạo là một trong những sự kiện quan trọng trong 
cuộc đời của đấng Giác Ngộ dạy cho chúng ta những bài 
học vô cùng quí giá. Là huynh trưởng GĐPT, ngoài việc 
tu tập cho bản thân, chúng ta còn có bổn phận trao 
truyền cho đàn em gia tài Phật pháp và hiểu biết về đạo 
Phật... nên những bài học lại càng có giá trị hơn. Đạo 
Phật dạy chúng ta giáo lý giải thoát và cách thực hành 
giáo lý ấy ngay trong đời sống hằng ngày. Vấn đề của 
anh chị em chúng ta là biết thời đại hóa giáo lý ấy để có 
thể trang bị cho đàn em của mình những kiến thức cơ 
bản về vai trò của tuổi trẻ trước nhu cầu bức thiết của xã 
hội, đó là đối trị và hóa giải những bất trắc, những trở 
ngại, những ma chướng (tham, sân, si) từ trong tâm mình 
và trong tâm người khác để đem đến an lạc thật sự cho 
mọi người trong xã hội. Đó chính là chúng ta đã “góp 
phân xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo” thông qua 
con đường giáo dục thanh thiếu đồng niên Phật tử vậy. 

Cụ thể như là những bài học về Thành đạo; có vài 
người sẽ bảo rằng, “những bài học này các em đã học từ 
Oanh Vũ đến ngành Thiếu ở các bậc Cánh Mềm, Chân 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 327 


Cứng rồi Hướng Thiện, Sơ Thiện... đâu có phải bây giờ 
mới áp dụng!” Xin thưa, cái mới không phải ở nơi bài học 
mà ở nơi sự áp dụng bài học vào cuộc sống, nơi cách 
mình hướng dẫn các em thực hành. Ngoài ra, khi các em 
đọc thêm ở đâu đó một sự kiện gì liên quan đến đức Thế 
Tôn, các em đều có thể đem hỏi chúng ta. Ví dụ điển 
hình như vừa rồi, có các em được đi với gia đình qua Ấn 
Độ đã đến chỗ cây Bồ-đề, nơi đức Phật ngồi tham thiền 
suốt 49 ngày và thành đạo dưới gốc cây cũng như tháp 
kỷ niệm nơi đức Thế Tôn đứng nhìn cây Bồ-đề ấy ở tuân 
lễ thứ hai sau khi thành đạo. Tương tự như vậy, một em 
khác lại hỏi rằng: đức Phật bị ma vương cám dỗ trước khi 
thành đạo hay sau khi thành đạo? Chúng ta biết ngay 
rằng em ấy đã đọc về những việc làm của đức Thế Tôn 
sau khi thành đạo, ấy là vào tuần thứ 5, ba người con gái 
của Ma Vương là Tanhä, Arafi, và Rãga đã đến cám dỗ 
Ngài nhưng tất cả đều thất bại. Thật ra, sau khi thành 
đạo, trên con đường hoằng hóa Phật pháp, đức Phật đã 
gặp nhiều “đại nạn” do quần chúng quậy phá, mưu sát 
cũng có, cám dỗ cũng có, vu oan giá họa rồi bêu xấu 
cũng có, nhưng đức Phật luôn giữ nguyên tắc “ai cho 
mình cái gì mà mình không nhận thì người ta sẽ đem 
vê!”, không minh oan, không trả lời, không thù oán hay 
tìm cách “trả đũa” như thế gian thường tình. 

Xin trở lại với những bài học Thành đạo; trước nay bài 
trong chương trình ngành Thiếu chỉ kể về đêm Thành 
đạo, còn sau khi thành đạo đức Phật đã làm gì, chúng ta 
chỉ cho các em đọc thêm trong “The Buddha and His 
Teachings” của Narada Mãha Thera, Phạm Kim Khánh 
dịch ra tiếng Việt “2ức Đât và Phật Pháp. "Có nhiều em 
“confused” (nhầm lẫn) về khoảng thời gian 49 ngày của 
đức Phật dưới cội Bồ-đề. Thực ra trước khi thành đạo, 


328 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


đức Phật đã ngồi thiên suốt bốn mươi chín ngày đêm và 
đêm cuối cùng Ngài đã “thành đạo”. Sau khi thành đạo, 
Ngài còn lưu lại nơi đó trong bảy tuần (49 ngày). Huynh 
trưởng thì nhận thấy rằng không chỉ với sự kiện xuất gia 
hay thành đạo mới có những bài học cho chúng ta mà 
bất cứ công việc gì dù rất bình thường trong sinh hoạt 
của Ngài cũng đáng cho chúng ta suy gẫm, học tập. Xin 
mời quý vị và các bạn tham dự buổi hội thoại bỏ túi giữa 
các huynh trưởng GĐPT quen thuộc của chúng ta A, B, C 
vê vấn đề này. 

A: Chào các bạn, sắp tới lễ Thành đạo rồi đó. Các bạn 
có tập được cho các em vở kịch nào mới không? 

B: Cũng có, nhưng Oanh Vũ của mình nhỏ quá, các 
em lớn đã lên Đoàn hết rồi nên hơi khó, các em nói tiếng 
Việt chưa rành lắm! 

C: Thôi, khoan hãy nói chuyện kịch cái đã, mình đang 
muốn đem thắc mắc của một em nghành Thiếu của mình 
kể cho các bạn nghe đây. Em ấy nói rằng khi học về 
Thành đạo, các anh chị dạy 10 đạo quân của ma vương 
mà đức Phật chiến thắng cuối cùng là Tham ái, Ngã 
mạn, v.v... nhưng em ấy đọc thấy sau khi thành đạo, đức 
Phật vẫn còn bị ba người con gái đến quậy phá nữa. 

A: Vậy bạn đã trả lời như thế nào? 

B: Chắc bạn đã nói về ba người con gái này của ma 
vương chứ? 

C: Không, mình chỉ nói cho các em biết sau khi thành 
đạo, đức Phật trên đường hành hóa, đã gặp rất nhiều trở 
ngại, bên trong cũng như bên ngoài, bên trong thì Đề-bà- 
đạt-đa quậy phá, ngoài thì những người xấu muốn hại 
Ngài... 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 329 


A: Sao bạn không nói về bảy tuần lễ sau ngày thành 
đạo, đức Phật giữ yên lặng để suy gẫm về đạo nhiệm 
mầu Ngài vừa chứng được, và lưu lại bên cây Bồ-đề? 

B: Hay là chúng ta thay phiên nhau lần lượt ôn lại 7 
tuần đó đi hở? Và nêu lên bài học cho chúng ta? Mình 
xin bắt đầu bằng tuần thứ nhất: Ngài ngồi bất động dưới 
tàng cây Bồ-đề để chứng nghiệm hạnh phúc giải thoát 
(Vimutti Sukha). Trong đêm cuối của tuần này, Ngài xuất 
thiên và suy nghiệm về “12 nhân duyên” theo chiều xuôi, 
rôi theo chiêu ngược. 

C: Theo chiêu xuôi, nghĩa là “tùy thuộc nơi nhân mà 
quả phát sinh”: tùy thuộc nơi vô minh mà hành phát sinh, 
tùy thuộc nơi hành mà thức phát sinh... Còn theo chiều 
ngược là “với sự chấm dứt của nhân thì quả chấm dứt: 
với sự chấm dứt của vô minh, hành chấm dứt, với sự 
chấm dứt của hành thì thức chấm dứt, v.v... có phải 
không? 

A: Phải rồi! Bước qua tuần thứ 2, Ngài vẫn giữ yên 
lặng. Nhưng trong sự yên lặng ấy, Ngài đã tỏ lòng tri ân 
với cây Bồ-đề. Ngài đứng xa ra để chăm chú nhìn cây 
Bồ-đề trong suốt một tuần không chớp mắt! Về sau, vua 
A-dục (Asoka) có dựng lên một bảo tháp để kỷ niệm nơi 
ấy gọi là Animisalocana Cetiya (Animes Lochan) đến nay 
vẫn còn. Hồi đi dự lễ hội hành hương GĐPT trên thế giới 
(năm 2004), các đại biểu đều thấy tháp này. Hiện trong 
tháp có chứa ba tạng kinh Hoa Nghiêm bằng chữ Tây 
Tạng nên các vị sư Tây Tạng khi đến chiêm bái Bồ-đề 
đạo tràng thường hướng về tháp này tụng kinh, đảnh lễ. 

B: Đến tuần thứ 3, đức Phật vẫn lưu lại bên gốc cây 
Bồ-đề nên chư Thiên nghi ngờ không biết Ngài đã đắc 
quả Phật chưa. Đọc được tư tưởng ấy, Ngài dùng thần 
thông tạo ra một “đường kinh hành quí báu” (ratana 


330 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


camkamana) và đi thiền hành lên xuống suốt một tuần. 
Trong tuần lễ thứ tư, Ngài suy tưởng về giáo lý cao siêu 
của Tạng Luận (Abhidhamma). Khi Ngài suy tưởng về lý 
nhân quả tương quan bộ khái luận thứ 7 của tạng Luận, 
Tâm và Thân, Ngài trở nên hoàn toàn tinh khiết, phát ra 
một vâng hào quang 6 màu: xanh, vàng, đỏ, trắng, cam 
và màu tổng hợp. Vì lẽ đó, nơi này được gọi là “bảo cung” 
(ratanaghara), tức căn phòng quý báu. 

C: Đến tuần lễ thứ 5, đức Phật ngồi dưới cội cây trứ 
danh Ajapäla để chứng nghiệm hạnh phúc giải thoát. Vào 
cuối tuần, sau khi xuất định, có một người Bà-la-môn ngã 
mạn (huhunka jãtika) đến chào hỏi Ngài rồi nói: Này tôn 
giả Gotama, đứng vê phương diện nào và trong những 
điều kiện nào người ta trở thành bậc Thánh? Để trả lời, 
đức Phật đọc lên bài kệ: 

Người đã tránh xa mọi điều tội lỗi 

Không còn ngã mạn, 

đã thanh lọc mọi ô nhiễm 

thu thúc lục căn 

thông suốt các pháp học 

chân chính sống đời phạm hạnh thiêng !iêng 

Người ấy được coi là bậc Thánh (Brahmana) 

Đối với người ấy không còn sự bồng bột 

Dù ở nơi nào trên thế gian. 

A: Ngoài ra, trong Túc Sanh truyện còn nói chính trong 
tuần lễ thứ 5 này, ba người con gái của Ma vương là 
Tanhãä, Aratf và Rãga đến quyến rũ đức Phật nhưng đã 
thất bại! 

B: Tuần lễ thứ 6, đức Phật từ cây Ajapäla chuyển qua 
cây Mucalinda và ở tại đây trong một tuần để chứng 
nghiệm hạnh phúc giải thoát. Bỗng có một trận mưa to, 
gió lớn kéo đến, trời đất tối đen, gió lạnh thổi suốt trong 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 331 


nhiều ngày... nhưng đã có Mãng xà vương Mucalinda từ 
trong hang chui ra dùng thân mình quấn quanh đức Phật 
7 vòng, đầu và miệng rắn che trên đầu Ngài, vì vậy, thân 
Phật không bị ướt. Sau 7 ngày trời quang mây tạnh, 
Mucalinda tháo mình ra, bỏ lốt rắn hiện thành một chàng 
thanh niên chắp tay đứng trước Phật; đức Phật đọc bài 
kệ như sau: 

Đối với hạng người trí túc, 

đối với người đã nghe và đã thấy chân ý, 

thì sống ẩn dật là hạnh phúc. 

Trên thế gian này, 

người có tâm lành, có thiện chí, 

người biết tự kiêm chế, thu thúc lục căn 

đối với tất cả chúng sanh 


là hạnh phúc. 
Không luyến ái, vượt lên khỏi dục vọng 
la hạnh phúc. 


Phá tan được thành kiến, gã chấp” 

Quả thật là hạnh phúc tối thuợng. 

Hiện nay chỗ này là một hồ nước lớn nằm về phía 
Nam của đại tháp, có hình tượng đức Phật Thích-ca ngồi 
giữa hồ. Hồ này có tên là hồ Rồng mù (Muchalinda) để 
kỷ niệm đức Phật được thần Rắn che mưa. 

C: Vào tuần lễ thứ 7, đức Phật bước sang cội cây 
Rãjayatana và ở đó chứng nghiệm quả phúc giải thoát. 
Sau khi xuất định, Ngài được Tứ Thiên Vương dâng bát 
cúng dường và Ngài cũng đã nhận tặng phẩm sữa và đề 
hồ của hai vị thương gia tên là Tapassu và Bhallikã; đây 
là hai vị đệ tử tại gia đầu tiên của đức Phật trong thế giới 
loài người. 


332 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


A: Những Phật ngôn đầu tiên của đức thế Tôn đến với 
thế gian là hai bài kệ sau đây (trong kinh áp Cú có ghi 
lại, đó là hai bài Kệ 153 và 154): 

Lang thang qua bao nhiêu kiếp luân hồi, 

Ta cố tìm nhưng rôi chưa gặp 

Kẻ xây dựng lên ngôi nhà nảy. 

Cứ mãi tái sanh, khổ sở thay! 


Ô kìa anh thợ làm nhài 

Nay ta bắt gặp, khó mà xây thêm. 

Cây đòn tay bên thêm gảy đổ 

Rui mè kèo cột bỏ ngổn ngang. 

Ta nay chứng đắc Niết-bàn, 

Ái tham, dục vọng, hoàn toàn tiêu tan 

B: Thật là quá hay! Các bạn thấy đức Phật dùng ngôn 
ngữ biểu tượng có “tuyệt cú mèo” không? Căn nhà = cái 
thân ngũ uẩn này của chúng ta; anh thợ làm nhà là ai? 
Xin thưa đó là ái dục (Tanh3), chính ái dục là nguyên 
nhân tiềm ẩn trong tất cả chúng ta và kéo chúng ta trở đi 
trở lại trong vòng sinh tử luân hồi; chỉ khi nào “Ái tham 
dục vọng tiêu tan” thì chúng ta mới thấy Đạo được. 

C: Còn rui mè, kèo cột là cái gì? 

A: Bạn thật là ngây thơ quá, đó là cái sườn của căn 
nhà ngũ uẩn, là những phiền não ô nhiễm như tham 
(lobha) sân (dosa) si (moha), hoài nghi (vicikiccha), ngã 
mạn (mana), tà kiến (ditthi), phóng dật (uddhacca), v.v... 
đó chứ gì nữa! 

B: Còn “cây đòn dông” chịu đựng cái sườn nhà cho cái 
nhà khỏi sập là vô minh, vì vậy muốn phá sập căn nhà 





1. Thiện Nhật dịch, “Tìm hiểu và học tập Kinh Pháp Cú”. 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 333 


như đức Phật đã làm, phải diệt hết các vật liệu để anh 
thợ làm nhà không còn cách nào mà làm nhà được nữal 

C: Hiểu rồi! Nghĩa là sườn và đòn dông là vô minh và 
phiền não, đâu có đáng cho ta ham muốn, có cái gì đâu 
mà bám víu, nên giật sập là phải rồi! ©©! 

A: Như vậy, chúng ta thấy việc ôn lại “thời khóa biểu” 
của đức Thế Tôn trong những tuần lễ sau ngày Thành 
đạo đã cho chúng ta một “lô” những bài học thật hay, 
thâm thúy... đáng cho chúng ta suy gẫm phải không các 
bạn? Vậy chúng ta tạm chấm dứt buổi nói chuyện ngang 
đây nha! Happy New Year! Chào tạm biệt! 

B và C: Tạm biệt, Happy New Yearls 


334 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


Nụ cười đầu năm 








Thưa quí Anh Chị, 

Đối với người Phật tử chúng ta, ngày mồng một Tết là 
ngày vía đức Phật Di Lặc, nên chúng ta thường nói với 
nhau “Mùa Xuân Di Lặc”. Nói đến đức Phật Di Lặc, 
chúng ta hình dung ra ngay nụ cười hoan hỷ, an lạc của 
Ngài dù cho lục tặc quậy phá (còn chúng ta chỉ cần “nhất 
tặc” chọc tức một câu thôi cũng đủ nổi tam bành lục tặc 
lên rồi!!! làm sao mà cười được đây?) 

Nụ cười vì vậy tưởng là dễ nhưng quả thật rất khó, vì 
nụ cười không phải nở ra từ môi, miệng của chúng ta mà 
thật sự phải được nở ra từ Tâm của chúng ta. Thật vậy, 
trong nhân gian, người ta cũng ca tụng nụ cười, không 
chỉ người Á Đông mà Tây phương cũng thích được tặng 
một nụ cười, cho nên Phật Pháp rất gần với Tuổi trẻ. Với 
nụ cười và tất cả những ai thích đem vui đến cho người 
khác, thích tặng người khác một nụ cười xuất phát từ trái 
tim mình, họ đều là con cháu của đức Phật Di Lặc, không 
phân biệt họ thuộc truyên thống tôn giáo nào, phải không 
thưa quí anh chị? Ngày đầu năm không phân biệt là Tết 
Dương lịch hay Tết Âm lịch, chúng ta hãy trao tặng cho 
nhau, cho anh chị em chúng ta, cha mẹ chúng ta, cho 
người láng giềng, cho người bạn đồng nghiệp, cho các 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 335 


em nhỏ, v.v... một nụ cười (vì “Một nụ cười bằng 10 thang 
thuốc bổt”). 

Thật vậy, nếu có nụ cười sẽ không có chiến tranh - vì 
hòa bình luôn luôn bắt đầu bằng một nụ cười! Giống y 
như hai em bé đang giận nhau, nếu một trong hai em 
mỉm cười trước, thế là hòa bình, thân ái được lập lại 
ngay! Vì một nụ cười luôn kéo theo một nụ cười khác! 
Người lớn cũng không khác mấy! - Bởi vì nụ cười mang 
lại hòa bình, hạnh phúc, tình thương, sự thông cảm. Và 
hòa bình, tình thương, thông cảm không thể đến từ một 
phía, không thể là một chiều mà luôn luôn là hai chiều. 

Còn nữa, nhờ có nụ cười dẫn đầu, người ta có thể 
dang rộng tay ra, có thể dành ra một ít thời gian của 
mình, chia xẻ với tha nhân một ít tiền bạc của mình,... 
Một nụ cười có thể xoa dịu nỗi đau, và đem lại cho chúng 
ta niềm hy vọng; nó làm xúc động trái tim của kẻ khác và 
có thể đong đầy trái tim đó bằng bác ái, bằng từ bi... Khi 
tình thương đã xâm chiếm trái tim mình thì không còn 
chỗ cho hận thù, giận dữ, tham lam, ganh ghét, đố ky... 
nữa. Nói rộng ra, chỉ có tình thương mới có thể làm cho 
chúng ta chiến thắng trong một cuộc chiến tranh vì chỉ có 
tình thương mới có cái khả năng kỳ diệu biến thù thành 
bạn, biến sự xâm lăng thành sự bảo vệ, đó là lý do đức 
Phật nói: “4n /hù không dập tắt được hận thù mà chỉ có 
tình thương mới dập tắt được hận thù” 

Vì vậy, món quà quý nhất mà bạn có thể tặng cho một 
người khác là một nụ cười! Nó không cần phải tốn tiền để 
mua, nên nó không làm “người cho” nghèo đi, nhưng có 
thể làm “người nhận” giàu thêm lên và nó đi vào lòng 
người như một dòng nước mát thấm tận tâm can con 
người; đó chính là vị ngọt cam lồ mà chúng ta thường 
nghe: đức Quán Thế Âm dùng nhành dương liễu nhúng 


336 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


vào nước cam lồ rảy lên những tâm hồn đau khổ, phiền 
muộn, ăn năn, tuyệt vọng... của chúng sanh làm cho tất 
cả đau khổ phiền não “bay” đi hết, tâm chúng sanh cảm 
thấy thanh thản nhẹ nhàng... 

Thực tập “rải tâm Từ” của chúng ta cũng gân giống 
như vậy! Chúng ta hãy nhắm mắt lại, nghĩ về một người 
bạn nào đó đang bệnh nặng hay đang sầu não, phiên 
muộn... hãy mỉm cười với họ, chia sẻ “qua không gian” 
niềm đau, nỗi phiền muộn của họ... Khi đã có thói quen 
thực hành nghĩ đến người khác rồi, chúng ta có thể “rải 
tâm Từ” hay tặng một nụ cười đến những người không 
thân lắm, rồi từ từ đến những người không ưa thích 
chúng ta, không thuận với chúng ta, v.v... 

Xin gởi đến quí anh chị và các bạn, các em nụ cười 
đầu năm 2008, nụ cười của đức Phật Di Lặc trong ngày 
mồng một Tết Mậu Tý, câu mong tất cả chúng ta và mọi 
người trên trái đất này đều nhận được nụ cười của hòa 
bình, tình thương và hy vọng để xoa dịu nỗi đau vì chiến 
tranh, hận thủ trong cõi Ta-bà này. 

Mừng Xuân Mậu Tý! 

Happy New Year 2008! 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 337 


Việc “hướng nghiệp” 
cho tuổi trẻ Phật giáo 








nh thưa quý vị và các bạn, 

Có nhiều từ nghe rất bình dân, phổ biến, thường ở trên 
cửa miệng của mọi người nhưng ý nghĩa, tác dụng, cách 
biểu hiện, v.v... của chúng thật rất khác xa nhau đối với 
mỗi người trong chúng ta. Xin lấy một ví dụ nhỏ: Chữ 
“thành công”. Thành công là gì? - Là có một cuộc sống 
hạnh phúc. Thế nào là hạnh phúc? - Là có một cuộc 
sống giàu sang, danh vọng, vợ đẹp con ngoan. Có chắc 
không? - Là có sự nghiệp vững vàng, học hành giỏi 
giang, v.v... Phải vậy không? - Là giàu có, muốn gì được 
nấy, tận hưởng đầy đủ mọi thú dục lạc trên đời. Chưa 
chắc! ©@ll 

Nhiều bậc làm cha mẹ muốn hướng dẫn con cái đi 
theo con đường của mình và bị thất vọng vì đứa con 
không có hứng thú trong ngành nghề đó; nhiều người 
khác muốn con trở thành bác sĩ kỹ sư, hay cầu kỳ hơn, 
con đã có bằng kỹ sư rồi, không chịu, bảo phải vào 
trường Y khoa học lại để ra trường với văn bằng bác sĩ, 
v.v... Thật là chuyện khó tin nhưng vẫn có thật 100%. Do 
vậy, việc “hướng nghiệp” cho tuổi trẻ nói chung, cho con 
em chúng ta nói riêng, cho các em đoàn sinh GĐPT... 
không phải là chuyện dễ. Nhiều phụ huynh đoàn sinh 
(trong GĐPT) bảo rằng mình không biết gì cả, xin nhờ 
các anh chị huynh trưởng chỉ vẽ cho các eml Sự tin 


338 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


tưởng này vừa là niềm tự hào, vừa là nỗi lo của hàng 
huynh trưởng ngành Thanh, ngành Thiếu. 

Xin mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc hội thoại của 
các huynh trưởng trẻ GĐPT quen thuộc A, B, C bàn về 
vấn đề này - một trong những vấn đề lớn làm họ ưu tư, 
thao thức... cũng là vấn đề muôn thuở trong việc giáo dục 
Thanh Thiếu Niên sống đúng theo tinh thần Phật giáo. 

A: Chào các bạn, hôm nay các bạn định nói về việc 
hướng dẫn các em tự chọn cho mình hướng đi trong 
tương lai phải không? 

B: Không dám bàn to tát như vậy đâu bạn! Chỉ là giúp 
các em giải đáp những thắc mắc trước “ngưỡng cửa cuộc 
đời”! 

C: Coi như chúng ta là những người đi trước, chỉ cho 
các em những kinh nghiệm bản thân của chúng ta về 
chọn ngành học, chọn trường, v.v... mà thôi! 

A: Mình thì nghĩ rằng căn bản là mình phải xác định 
những thứ hạnh phúc, thành công... theo định nghĩa 
riêng của từng người, rồi sau đó mới hướng dẫn họ được 
chứt 

B: Đúng vậy! Mình là huynh trưởng GĐPT, mình theo 
đạo Phật, mình học Phật pháp và hướng dẫn các em học 
Phật, cho nên quan điểm về thành công, hạnh phúc, 
v.v... Ít nhiều cũng thấm nhuần nhân sinh quan và vũ trụ 
quan Phật giáo chứ hả? 

C: Tất nhiên rồi, nhưng các bạn hãy nói “thấp thấp” 
một chút có được không? Cái gì mà nhân sinh quan, vũ 
trụ quan Phật giáo ở đây? 

A: Nói dễ hiểu hơn thì thành công theo các bạn là gì 
và mình muốn hướng các em mình theo hướng ấy phải 
không? 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 339 


B: Phải rồi! Mục đích của mình là làm sao để các em 
sống hạnh phúc theo tinh thân Phật giáo chứ không phải 
sống đắm chìm trong ngũ dục. 

C: Mình thường nghe nói ngũ dục nhưng không rõ lắm, 
ngũ dục là gì? 

A: Ngũ dục là năm thú vui của thế gian, nghĩa là thích 
sắc đẹp (sắc dục), thích nghe đàn ca múa hát, nghe 
khen, nghe tâng bốc, nghe nịnh hót (thanh dục) thích 
ngửi các mùi thơm, nước hoa, v.v... (hương dục) thích ăn 
ngon (vị dục), thân thể thích được tiếp xúc với lụa là gấm 
vóc, với những cảm xúc êm ái, mịn màng, v.v... (xúc dục) 

B: Năm thứ dục lạc đó có thể làm lòng mình bị say 
đắm; ai vượt qua được ngũ dục là cũng giỏi lắm rồi đó 
nha! Ví dụ mắt tiếp xúc với sắc, tai tiếp xúc với âm thanh, 
v.v... mà đức Phật có dạy “mắt là biển lớn, ngươi phải 
vượt qua”, nghĩa là mắt thấy sắc đẹp mình thích nhưng 
mình phải cảnh tỉnh tâm mình, phải canh chừng nó để nó 
đừng phạm lỗi vì tham đắm quá mức. 

C: Mình chưa hiểu đó nha! Có phải bạn muốn nói vì 
ham mê tửu sắc nên có thể phạm lỗi hay không? 

A: Bạn nói “tửu” là có rượu nữa; đây chỉ là sắc, sắc là 
đối tượng của mắt, mắt nhìn thấy đẹp nhưng đừng khởi 
tâm chiếm đoạt chẳng hạn, là được rồi! ©©II 

B: Cũng vậy, tai nghe âm thanh nhưng đừng nghe 
khen thì mừng, đến nỗi quên cảnh giác, bị lợi dụng làm 
chuyện xấu chẳng hạn; nghe chê thì hờn giận, trả thù, 
v.v... Tất cả những cái đó nếu bạn vượt qua được thì coi 
như bạn đã vượt qua hai cái biển lớn (mắt và tai) rồi. 

C: Mình hiểu rồi! Vậy theo các bạn một cuộc đời như 
thế nào mới được gọi là “thành công”? 

A: Thành công mà phụ thuộc vào ngũ dục thì mình 
không cho là thành công; theo mình một cuộc đời gọi là 


340 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


thành công phải có ba yếu tố: an lạc cho mình, an lạc 
cho người chung quanh và không ngừng làm các việc 
phước thiện. 

B: Mình cũng đồng ý với bạn, nếu mình có sự nghiệp, 
công danh, tiền bạc nhưng làm khổ cha mẹ, vợ, chồng, 
con cái, anh chị em, bạn bè, chòm xóm, v.v... hay không 
tốt với những người ấy thì phần nào đã thất bại. 

C: Mình nghĩ gần hơn các bạn, mình nghĩ rằng một 
cuộc đời thành công là một cuộc đời có an lạc, vê bản 
thân thì có tu học, với tha nhân thì biết giúp đỡ mọi người 
bằng các phương pháp bố thí (tài thí, pháp thí và vô úy 
thí). 

A: Nói như vậy cũng đúng thôi. Tóm lại, chúng ta đã 
đồng ý thế nào là “hạnh phúc” và thế nào là “thành công” 
rôi chứ gì! Vậy chúng ta hướng các em về mục đích đó. 

B: Đúng vậy, nhưng đó là ý kiến của chúng ta, còn các 
em có đồng ý hay không, lại là chuyện khác! 

C: Phải! Phải! Mình nói đây là nói đến cái chung, còn 
những em cá biệt thì không thể nói được; ngay cả cha 
mẹ các em cũng không biết ý thích của các em là cái gì 
nữa màl©@lI 

A: Ngoài ra, tương lai đâu có ai đoán trước được? Các 
bạn có nhận thấy không? Có nhiêu em rất thông minh, 
học rất giỏi, nhưng ra đời lại không thành công, có khi 
gặp phải người chồng, người vợ “oan gia” sao đó, làm 
cho đời các em trở nên thê thảm không ai có thể nghĩ ra 
được các em lại xui đến vậy! 

B: Bởi vậy, trong phạm vi nhỏ hẹp của chúng ta, 
những người huynh trưởng GĐPT, có bổn phận đưa đạo 
vào đời sống bình thường làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, 
gần nhất là áp dụng vào bản thân mình, gia đình mình và 
các em đoàn sinh của mình. 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 341 


C: Thật ra chúng mình chỉ gần các em mỗi tuần có 
một ngày thôi, còn 6 ngày kia là gia đình, học đường, xã 
hội... nghĩa là còn nhiều vai trò ảnh hưởng của thầy cô 
giáo, bạn bè, hàng xóm láng giêng nữa! 

A: Chứ sao! Đó là chưa nói đến những vị minh triết 
của thời đại, hiện tại như đức Đạt-lai Lạt-ma thứ 14 của 
Tậy Tạng, thây Nhất Hạnh của Việt Nam, và nhiều thiền 
sư khác, quá khứ như thánh Gandhi, thiền sư Bankei... 
mà tư tưởng và hành động thực tiễn cũng như những lời 
dạy của họ đã ảnh hưởng tốt rất nhiêu đến lương tâm con 
người và thời đại. 

B: Chuyện hướng dẫn các em về nghề nghiệp là 
chuyện nhỏ, và không phải là chuyên môn của chúng ta, 
đó là việc của những nhà tư vấn (counselor) ở các trường 
Đại học mà các em sẽ ghi tên vào, chuyện của chúng ta 
là làm sao gieo hạt giống Bồ-đề vào tâm các em để sau 
này hạt giống đó sẽ điều khiển các em sống theo tinh 
thần Phật giáo mà chúng ta có bổn phận duy trì dài lâu 
để đem lại hạnh phúc cho bản thân và người chung 
quanh. 

C: Bạn nói thật là siêu quát Làm sao mình gieo hạt 
giống Bồ-đề vào tâm các em được? 

A: Bạn B nói không sai. Đó là lời dạy của quý Thây cố 
vấn giáo hạnh của chúng ta trao truyền cho chúng ta đấy 
chứ, bạn quên rồi sao? Quý Thầy nói kinh Hoa Nghiêm 
dạy rằng: Bất cứ Phật sự nào mà không phát xuất từ tâm 
Bồ-đêề thì đó chỉ là ma sự! 

B: Phải rồi! Ví dụ như chúng ta đi cứu trợ - đó là một 
việc Phật sự chứ gì? Nhưng nếu chúng ta mỗi người một 
ý, không ai tôn trọng ý kiến của ai, rồi sinh ra cãi vả, 
tranh luận, lời qua tiếng lại, v.v... Đó không phải là ma sự 
hay sao? 


342 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


C: À, mình hiểu rồi! Nhưng mình lại quên mất định 
nghĩa tâm Bồ-đề, các bạn nhắc lại cho mình đi! 

A: Tâm Bồ-đề là tâm “thượng câu hạ hóa” có nghĩa là 
trên thì cầu Phật đạo, dưới thì giáo hóa chúng sanh. 

B: Nói ngắn gọn và với vai trò huynh trưởng GĐPT của 
chúng mình, là trên thì học Phật pháp, dưới thì dạy Phật 
pháp cho các em; dạy các em làm tất cả những việc 
thiện, tránh tất cả các việc ác, luôn giúp đỡ mọi người, 
thương yêu mọi loài. 

C: Chỉ vậy thôi hả? 

A: Chỉ vậy nhưng bạn làm cả đời không hết việc và 
chưa chắc hết kiếp này đã xong việc đó nhal ©@lI 

B: Thật đó! Bạn thử nghĩ xem mỗi ngày bạn làm được 
bao nhiêu việc thiện, giúp đỡ được mấy người? Đó là 
chưa nói “thương yêu mọi loài”, kéo theo rất nhiều việc 
khác mà có thể chúng ta làm không nổi! 

C: Đúng vậy, châm ngôn “sáng cho người một niềm 
vui, chiều giúp người bớt khổ” mình thấy đã khó khăn rồi! 

A: Thấy chưa? Vì vậy, có lân một em Oanh Vũ hỏi: 
điều luật của em là “thương người và loài vật” mà nhà em 
ăn cá hoài, có sao không anh? Mình thật khó trả lời! 

B: Đúng vậy, có nhiều người vào chợ còn mua “cá 
sống đang bơi lội trong hồ” về ăn nữa. 

C: Các bạn lại nói lạc đề rồi. Mình xin trở lại nha! Như 
vậy, việc đem đạo Phật nhập thế chúng mình đã làm từ 
lâu rồi phải không? 

A: Phải! Phải! GĐPT nói riêng và Phật giáo nói chung 
đã đem đạo Phật vào đời bằng những việc làm từ thiện, 
những bệnh viện, y viện, dưỡng đường, Tuệ Tĩnh đường, 
ở trong nước, mục đích cứu tế đồng bào bệnh tật già yếu 
không nơi nương tựa... đã lâu rồi; ở hải ngọai nói chung, 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 343 


Hoa Kỳ nói riêng, có nhiều bệnh viện chữa bệnh bằng 
Thiên Phật giáo nữa. 

B: Ngoài ra, có nhiều huynh trưởng đã đi theo chư vị 
Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức... vào những nhà tù để 
thăm viếng, an ủi, nói Pháp cho những tù nhân chung 
thân hay sắp bị tử hình, nghe nói có nhiều tù nhân tỏ ra 
xúc động mạnh, và còn muốn gặp lại quý Thầy lần nữa. 

C: Nhưng cách làm này còn tùy thuộc vào mỗi quốc 
gia nữa phải không các bạn? 

A: Phải rồi! 

A: Buổi nói chuyện hôm nay tạm đủ, các bạn thấy 
chúng ta chấm dứt được chưa? 

C: Được rồi, xin cảm ơn và tạm biệt các bạn. Hẹn lân 
sau nhai 

A và B: Tạm biệt! Tạm biệt! 


344 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


Thư về Thầy 








Thưa Thây kính mến của con, 


Hôm nay là một ngày thứ bảy, nhưng buổi sáng thức 
dậy con không được cái niềm vui nghĩ rằng chiều nay có 
lớp học của Thầy dạy chúng con (hàng cư sĩ) được học 
ké với quý Thây trong lớp Duy Thức. Lần này Thầy nhập 
thất quá lâu, chúng con chưa bao giờ bị nghỉ hơn 4 tháng 
trời! Vì vậy hôm nay con xin viết thư này gởi qua Pháp 
Luân để đến tay Thầy. 

Thầy thường dạy rằng: tu chỉ thì tu, pháp môn nào 
cũng được nhưng mục đích phải đem lại hạnh phúc cho 
con người chứ không làm hại người; nếu anh/chị học 
thiên kinh vạn quyển mà nói rằng chưa hề áp dụng được 
gì cho bản thân mình và cũng chưa làm gì ích lợi cho ai 
cả thì như vậy là “trớt quớt” rồi! 

Thây lại dạy: Hạnh phúc tùy theo cách nhìn, quan 
niệm của từng người, đối với một người bị ghẻ ngứa 
hoành hành thì với họ, được ngồi hơ trên một ngọn lửa là 
hạnh phúc nhất, nếu mình lôi anh ta ra khỏi ngọn lửa thì 
đó là điêu bất hạnh của anh ta. Đối với một người nông 
dân thì thế giới của họ là ruộng, là vườn, là trời mưa trời 
nắng; đối với người thương gia thì thế giới của họ là giá 
cả thị trường, là cổ phiếu, v.v... Như vậy, làm sao để đem 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 345 


lại hạnh phúc cho mọi người, có phải trước hết phải giáo 
dục cho họ hạnh phúc là gì hay không? Đây là câu hỏi 
con đã đặt ra cho con rất nhiều lần nhưng không tự giải 
đáp được, con cũng chưa bao giờ dám hỏi Thây hay các 
bạn cải 

Ngày xưa con đi dạy, sau năm 75, có nhiều em học 
sinh rất thông minh nhưng rất nhác học. Nó nói với con 
rằng: Tại sao phải học? Con hỏi lại: Tại sao không học? 
Nó nói: Anh của em học rất giỏi làm luật sư nhưng bây 
giờ phải đi xe thô để kiếm sống! Vậy thì em có giỏi đến 
đâu cũng vậy thôi, học làm gì, chơi cho sướng! (Đáng lẽ 
con phải lý luận thêm với nó “thế nào là sướng” nghĩa là 
hạnh phúc, nhưng con không có thì giời). 

Hôm qua có một người bạn gởi qua email cho con một 
message và bảo con suy nghĩ rồi trả lời cho biết con nghĩ 
như thế nào và nếu thích thì chuyển đến cho các bạn 
khác. Người bạn này của con có tôn giáo khác con 
nhưng chúng con rất thân nhau từ trước đến nay; con 
muốn chia sẻ với Thầy và sau đó là các bạn con nên con 
gởi đến Thầy message này và những câu trả lời của con: 
Con xin dùng chữ thường để ghi những ý nghĩ của con và 
chữ nghiêng để ghi cái message của người bạn. 

Hạnh Phúc 

Hạnh phúc phụ thuộc vào cách nhìn nhận của chúng 
ta. 

- Tất nhiên rồi, rất đồng ý! 

Nếu thu gọn nhân loại trên toàn thế giới xuống một cái 
làng nhỏ, ta sẽ có một cái làng như sau: 

57 người châu Á 

21 người châu Âu 

14 người châu Mỹ 

8 người châu Phi. 


346 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


- Ý bạn là lấy tỷ lệ người trên toàn thế giới? Rồi sao 
nữa? 

sẽ có 52 phụ nữ 

48 đân ông 

Z0 người da màu 

30 người da trắng 

80 người có giới tính bình thường 

717 người lưỡng tính 

6 người sẽ có sở hữu 59% tổng tài sản của làng và cả 
6 người đều là người của Hiệp Chủng Quốc (USA) 

80 người sẽ không có nhà ở tử tế 

Z0 người mù chữ 

50 người sẽ không được ấn no 

7 người sẽ chết 

2 người được sinh ra 

7 người sẽ có máy tính 

1 (và chỉ có 1 người thôi) có trình độ đại học. 

- Chưa hiểu bạn muốn kết luận cái gì nên chưa có ý 
kiếm 

Nếu nhìn thế giới ở góc độ như thế này sẽ thấy rằng 
chúng ta, những con người, cần sự đồng cảm, đoàn kết, 
sự nhẫn nại và trí thức đến mức nào! Bạn hãy nghĩ về 
điều đó! 

- Dù đứng ở góc độ nào tôi cũng cảm thấy con người 
nói riêng và mọi loài nói chung phải thương yêu và giúp 
đỡ lẫn nhau; đó là lòng từ bi mà tôn giáo của tôi đã dạy 
chúng tôi từ lúc còn tấm bé (em thương người và loài 
vật). 

- Bạn nói “trí thức” là gì? Có phải là “knowledge” 
không? Tôi thì nói là trí tuệ (wisdom) rất cân cho con 
người, hơn là “kiến thức” (knowledge). 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 347 


- Bất cứ trong một cộng đồng nào, con người hay loài 
vật, cũng cần có sự đồng cảm, đoàn kết và nhẫn nại cả. 

Nếu sáng nay bạn thức dậy khỏe mạnh 

Vậy 1à bạn hạnh phúc hơn một triệu người rồi đấy! 
Những người không sống được đến tuần sau. 

- Nếu trong những người không sống được đến tuần 
sau đó có cha/ mẹ, hay vợ/chồng, con cái/bạn bè... 
chúng ta, thử hỏi chúng ta có còn cảm thấy hạnh phúc 
không? 

Nếu bạn chưa bao giờ trải qua chiến tranh, 

hay sự cô đơn trong phòng giam của nhà tù, 

nếu bạn chưa phải hấp hối vì đói khát, 

bạn hạnh phúc hơn, may mắn hơn 200 triệu người trên 
thế giới này. 

- Cũng vậy, nếu nghĩ đến những người đang phải trải 
qua chiến tranh, đang cô đơn trong nhà tù, đang phải hấp 
hối vì đói khát, con số lên tới 500 triệu người thì chúng ta 
làm sao còn cảm thấy hạnh phúc được? đó là chưa nói 
nếu người thân, đồng bào, bà con... của chúng ta nằm 
trong số đó, liệu chúng ta có còn cảm nhận được hạnh 
phúc không? 

Nếu bạn đến nhà thờ, không sợ hãi về một ngày tận 
thế, hay cái chết, bạn hạnh phúc hơn 3 tỷ người trên thế 
giớ. 

- Tôi không hiểu ý của bạn lắm! Tôi không đến nhà thờ 
nhưng tôi cũng không sợ hãi vê một ngày tận thế hay về 
cái chết... tại sao kết luận là hạnh phúc hơn 3 tỷ người 
trên thế giới? 

- Nếu bạn cho rằng phải có điều kiện “đến nhà thờ” 
mới có hạnh phúc thì tôi không đồng ý! 


348 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


Nếu trong tủ lạnh nhà bạn có thức ăn, bạn được ăn 
mặc tử tế. Bạn có một mái nhà và một cái qường êm Ấm, 
bạn giàu có hơn 725% nhân loại. 

- Nhưng giàu có với hạnh phúc là hai chuyện khác 
nhau, có phải không? 

Nếu bạn có tài sản trong ngân hàng, tiên trong ví, và 
mộit ft tiên lẻ trong túi, bạn thuộc vào 8% no đủ của toàn 
thế giới. 

- Nhưng no đủ cũng đâu phải đồng nghĩa với hạnh 
phúc? 

Nếu bạn đọc được những dòng chữ này, bạn sẽ trở 
nên hạnh phúc gấp hai lần vì: 

Ai đó nghĩ đến bạn, 

Bạn không năm trong hai tỷ người mù chữ 

Bạn có máy tính. 

- Nhưng đâu có chắc là tôi có hạnh phúc, nói chỉ là hai 
lần?! ©@ !! Tôi thật tình không hiểu kết luận này của bạn! 

- Theo bạn, hạnh phúc là điều người ta cảm nhận 
được hay là điều mà bạn định nghĩa, rồi áp đặt lên? 

Có ai đó đã nói rằng: 

Hãy hát như chẳng có ai nghe 

Hãy nhảy múa như chẳng có ai nhìn 

Hãy làm việc như thể bạn không cần tiền 

Hãy yêu như chưa từng có ai làm bạn đau đớn 

Và hãy sống như thể trái đất này là thiên đường của 
bạn/ 

- Có phải ai đó muốn nói rằng: 

Thích hát thì cứ hát, không vì một người nào mà hát 

Thích nhảy múa thì cứ nhảy múa, không cần có ai coi 
mới nhảy múa 

Hãy làm việc thiện nguyện, (không vì tiền lương mà 
làm) 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 349 


Hãy yêu người hết mình đừng sợ bị phản bội 

Hãy sống như thể thế giới này là cõi Thần Tiên 

- Những điều này không thể sai khiến được (dùng chữ 
“hãy” là impérative) trừ khi là người đó ý thức được cái ý 
nghĩa “đi” mà không cần nghĩ chuyện “đến”; làm tất cả 
mọi việc nhưng không thấy mình có làm việc gì, yêu 
thương mọi người, mọi loài với tình yêu vô điều kiện 
(unconditional love). 

- Ý của tôi là trừ khi bạn thấm nhuần ý nghĩa về “tánh 
Không” (không mong cầu bất cứ gì, không thấy mình 
được hay mất cái gì, không sợ hãi điêu gì và nhìn mọi sự 
mọi vật trên thế gian này với cặp mắt vô tư, với tâm 
không phân biệt) mà tôi xin giới thiệu với bạn, đó là tinh 
thần kinh KZn Cang trong tôn giáo của tôi: 

Tất cả pháp hữu vi 

Như mộng huyễn, như bọt nước 

Như sương, như điện chớp 

Nên quán chiếu như vậy. 

- Vì bạn rất giỏi chữ Hán nên tôi có thể ghi 4 câu này 
bằng chữ Hán: 

Nhất thiết hữu vi pháp 

Như mộng huyễn bào ảnh 

Như lộ diệc như điển 

Ưng tác như thị quán. 

Bạn hấy nhận từ tôi một lời chúc chân tình nhất từ sâu 
thẳm trái tím. 

- Xin cảm ơn và xin bạn cũng nhận từ tôi một lời chúc 
chân tình như vậy! 

Và hãy gởi thông điệp này đến những người bạn của 
mình. 

Nếu bạn không làm như vậy, cũng sẽ chẳng có điều gì 
không may xảy đến với bạn cải 


350 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


- Tôi biết rôi và tôi đã làm theo ý bạn 

Nếu bạn gởi, sẽ có một ai đó mỉm cười! @@!I 

Và đó là điều quan trọng nhất! 

- Đúng vậy, xin tặng bạn một nụ cười trước! ©©lH 


Kính thưa Thầy, câu chuyện chỉ có vậy thôi, con 
không dám dông dài hơn nữa, xin tạm dừng đây để kính 
chúc Thầy pháp thể khinh an, thân tâm thường lạc; phần 
con rất mong ngày Thầy ra thất mau tới để chúng con lại 
và được nghe tiếng Thầy, dù chỉ là “across the air.” 

Kính mến Thầy, 
Tâm Minh 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 351 


Hai dòng nước 








Học lịch sử đức Phật Thích-ca từ Sơ sanh đến Xuất 
gia có nhiều đoạn làm cho chúng ta xúc động mạnh, 
ngay từ hồi còn ấu thơ đến khi đã trưởng thành. Thật vậy, 
đoạn kể thái tử Tất-đạt-đa không chạy đi xem lễ hạ điền 
như các vương tôn công tử khác trong hoàng cung mà 
tìm đến một gốc cây hồng táo ngồi tĩnh tọa, không phải 
ngồi trong vài ba phút mà ngồi hằng giờ, không phải ngồi 
vọc cát vọc đất chơi mà ngồi tham thiền hẳn hoi... Ôi, con 
người có nhân cách đặc biệt đã “phát tiết” ngay khi còn 
rất bé. 

Theo tục truyền, khi đức Phật đản sinh, có hai vòi 
nước nóng và lạnh phun ra để tắm Phật. “Tắm Phật” đối 
với chúng ta còn có ý nghĩa sâu xa hơn một chút: đó là 
khi múc nước tắm Phật, mỗi người chúng ta đều phải 
nghĩ đến sự thanh lọc tâm ý để tâm ý không bị ô nhiễm 
bởi ba độc tham, sân, si. Mỗi khi tắm, chúng ta tự nghĩ: 
thân mình dơ thì lấy nước để tắm rửa còn Tâm dơ thì làm 
sao, lấy cái gì để rửa? Vì vậy bài học của “Tắm Phật” là 
dạy chúng ta phải thường xuyên “tắm gội” tâm mình trong 
đời sống hằng ngày, chứ không phải đợi đến ngày Phật 
đản mới nghĩ đến! Không những chỉ trong lúc tắm Phật 
hay tắm gội thân mình mà ngay cả trong những lúc rửa 


352 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


chén bát hằng ngày nữa, chúng ta cũng phải quán sát về 
sự tồn tại của thân tâm ô nhiễm và nỗ lực chuyển hóa 
đoạn trừi 

Có bài kệ nói là rửa chén bát với tâm chánh niệm, 
thanh lọc tâm ý thì việc rửa chén bát đó cũng linh thiêng 
không kém gì tắm tượng Phật sơ sinh: 

W⁄ashng the đdishes 

/s /ke bathing a baby Buddha 

The prơfane ¡is the sacred 

EVveryday mnd ¡s Buddha s mind 

Thật vậy, nếu tâm ta luôn sống trong từng sát-na 
thiện, những việc làm của thân, miệng, ý đều nhằm huấn 
luyện tâm, cải tạo tâm... thì tất cả đêu là Phật pháp. Cái 
tâm bình thường ấy chính là tâm Đạo, là tâm Phật; còn 
trái lại, cho dù chúng ta có đọc “thiên kinh vạn quyển” 
nhưng miệng luôn nói chuyện thị phi, ý luôn nghĩ cách 
làm hại người khác nếu họ làm trái ý mình, v.v... thì thật 
uổng công. Vì vậy, nếu chúng ta nghĩ rằng mình đi chùa 
5 năm, 10 năm, 30 năm, 40 năm... rôi, nhưng nếu chúng 
ta không đi ra khỏi những tham lam (không phải chỉ tham 
tiền mới gọi là tham đâu nha!l©©!!) thành kiến, cố chấp, 
ganh tị, tranh chấp, hẹp hòi, ích kỷ, phe nhóm, cục bộ... 
phiền não vẫn còn y nguyên và như thế thì việc đi chùa 
của chúng ta cũng coi như “dỏm” đó nha! ©©lI 

Trở lại câu chuyện khi thái tử Tất-đạt-đa ra đời, có hai 
vị Long vương đến phun hai dòng nước để tắm cho Ngài; 
một vị phun ra dòng nước nóng, một vị phun ra dòng 
nước lạnh với ý nghĩa Thái tử là con người đặc biệt, có 
thể chịu đựng nổi sức mạnh của hai dòng nước, kham 
nhẫn nổi sức nóng lạnh, tượng trưng cho những áp lực 
nặng nề thường xuyên tác động lên con người đó là khổ- 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 353 


vui, được-mất, thịnh-suy, khen-chê, thường được gọi là 
“bát phong” của cuộc đời. 

Nghĩa đen của việc tắm “hai dòng nước” rất dễ dàng 
thoải mái nhưng nghĩa bóng, nghĩa biểu tượng thì thật là 
khó làm, khó chịu đựng, khó kham nhẫn. Thật vậy, 
những người chịu khổ trước được vui sướng, sau thường 
hay quên những ngày khổ cực, khinh chê những người 
bần cùng. Còn những người sướng trước khổ sau thì than 
thân trách phận, oán trời trách đất, làm nhiêu chuyện 
khùng điên hại mình hại người, làm như trên đời này 
mình khổ là một chuyện hết sức vô lý, người ta khổ thì... 
OKI©©l! Người “được” thì hoan hô, hả hê, khoái chí, 
người “mất” thì tuyệt vọng, có thể đi đến tự tử, điên loạn, 
v.v... Đức Phật của chúng ta ở cái tuổi đắc chí nhất của 
cuộc đời, có đây đủ tuổi trẻ, danh vọng, quyền lực của 
một vì vua, vừa đẹp, vừa hùng dũng, chiến thắng tất cả 
các vì vua khác, có vợ đẹp, con ngoan... Ngài không có 
một giây phút nào không trăn trở cho số phận con người 
trước vô thường của cuộc sống. Ngài không thao thức vì 
ngai vàng, vì giấc mộng đế vương, nghĩ cách chinh phục 
đất nước này, vương quốc nọ như những vị đại đế trong 
cuộc đời, nét mặt Ngài luôn u buồn vì nghe được một 
tiếng gọi của lương tâm, cầu mong Ngài tìm đường cứu 
khổ cho nhân loại, vì Ngài đã “thấy” rất rõ tuổi trẻ rồi sẽ 
úa tàn, sức khỏe rồi sẽ mất, nhường cho tuổi già và bệnh 
hoạn, và rồi cái chết sẽ đến lặng lẽ bất ngờ... ai cũng 
không qua khỏi quá trình ấy dù là người mạnh nhất trần 
gian; cho nên cái đau của Ngài là cái đau của nhân loại, 
của muôn loài chúng sanh. Ngài đã gánh lên vai mình 
những hoài bão lớn lao cao cả cho nên hai dòng nước 
nóng lạnh của cuộc đời, đối với Ngài đâu phải có áp lực 
lớn như đối với một con người bình phàm. 


354 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


Vì vậy, Đạo của Ngài trao truyền cho chúng ta hôm 
nay là Đạo vô ngã. Ngài tuyên bố Phật pháp không phải 
là của cá nhân ai, chư Phật dù có ra đời hay không thì 
Phật pháp vẫn hiện hữu, Ngài không dành độc quyền về 
Phật pháp, mặc dù kinh điển Phật giáo dạy về Vô 
thường, Vô ngã, Nhân duyên, Duyên khởi, Nhân quả, 
Nghiệp báo, v.v... nhưng Ngài vẫn luôn xác nhận rằng đó 
là những định luật Ngài đã phát hiện ra, chứng minh và 
dạy cho đệ tử của Ngài, tất cả chúng sanh đều có quyền 
áp dụng những định luật đó vào cuộc sống của mình để 
có an lạc, hạnh phúc. 

Chúng ta, nếu xưng là Phật tử, là con của đức Thế 
Tôn, chúng ta cũng phải thấm nhuân tinh thần ấy; vì mục 
đích của Phật pháp, luôn làm điều lợi ích cho chúng 
sanh, Phật pháp để chữa lành bệnh cho tha nhân, đem 
hạnh phúc đến cho chúng sanh chứ không gây nên đau 
khổ cho muôn loài. 

Đức Phật của chúng ta, ngay khi Ngài còn tại thế cũng 
đã bị những người xấu dùng đủ thủ đoạn để ám hại, đủ 
mọi hình thức nói xấu, bôi nhọ vu khống, v.v... nhưng 
Ngài luôn im lặng, không có chuyện “ăn miếng trả miếng” 
như phàm phu; đôi khi đối diện với những người xấu ác, 
Ngài vẫn ôn tồn bảo rằng “những lời mắng nhiếc của ông 
xem như quà ông đem đến cho mà ta không nhận, ông 
hãy đem vê đi!” chỉ có thế thôi! 

Đức Phật, không phải của ai cả, cho nên khi nói “đức 
Phật của chúng ta” người viết đã kèm theo một lời xin lỗi 
trong tâm mình, đức Phật là người tỉnh thức, đạo của 
Ngài là đạo tỉnh thức, người tự nhận mình Phật tử là 
người cố gắng tu học theo Đạo tỉnh thức, sống chánh 
niệm trong mọi lúc, ở mọi nơi. Nếu được như vậy, chúng 
ta sẽ không bao giờ nghĩ sai, nói sai, làm sai, nghĩa là 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 355 


nói, làm những điều bất thiện hại người hại vật chỉ vì lợi 
ích bất chánh của cá nhân mình. Duy trì chánh niệm 
trong cuộc sống, chúng ta sẽ đi trong lòng cuộc đời với 
những áp lực của hai dòng nước nóng lạnh khắt khe của 
cuộc đời với tâm bình khí hòa, không loạn động, không 
nao núng, vì đã có Phật pháp làm kim chỉ nam, thuyền 
đời coi như đã được định hướng. 

Nhân mùa Phật đản, chúng ta hãy thành tâm chúc 
nhau luôn tinh tấn tu học và tu tập để xứng đáng là người 
con Phật - Phật tử." 


356 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


Con búp bê và đóa hoa hồng 








Kính thưa quí vị và các bạn, 

Lại một mùa Sen nở, mùa bồ đề thay lá, mùa Đản 
Sanh lại vê, lòng người con Phật lại rộn lên niềm hân 
hoan mà ngày Khánh Đản đem lại cho thế gian vì chư 
Phật nói chung, và đức Phật Thích-ca nói riêng, xuất hiện 
ở thế gian chỉ để dạy cho chúng sanh con đường thoát 
khổ. Vì vậy, chính trong cuộc đời này, nơi biển khổ trầm 
luân này mà thấy được nguyên nhân của khổ và con 
đường diệt khổ để tu tập thì mới mong tự mình giải thoát 
khỏi đau khổ phiền não, và giúp người bớt khổ chứ không 
thể đi tìm hạnh phúc an lạc ở đâu xa. Nếu chúng ta quay 
lưng lại với cuộc đời, thờ ơ với những nỗi khổ đau quanh 
mình, chỉ lo tìm cầu những phép Tiên, phép Thần... mưu 
cầu hạnh phúc cho riêng mình thì đó chỉ là “đi tìm sừng 
thỏ” mà thôi, như lời dạy của Lục Tổ Huệ Năng trong 
ĩnh Pháp Bảo Đàn. 

Phật Pháp tại thế gian 

Đất ly thế gian giác 

Ly thế mích Bồ đề 

Du như cầu thố giác 

(thố giác= sừng của con thỏ = điều này không thể có) 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 357 


Vì vậy, người Phật tử, đặc biệt là người Huynh trưởng 
GĐPT chúng ta mới tự đặt cho mình một “công tác từ 
thiện” tối thiểu trong ngày : 

Sáng cho người một niềm vui 

Chiêu giúp người bớt khổ 

Chúng ta không có khả năng “ban vui” cứu khổ” to lớn 
nhưng chúng ta có thể vổ về, dỗ ngọt một em bé, săn 
sóc một cụ già trong nursing home, v.v... Trong tinh thần 
đó, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn câu chuyện rát 
cảm động sau đây (mà tác giả bào rằng câu chuyện sẽ 
làm thay đổi tâm hồn của chúng ta). 


CON BÚP BÊ VÀ ĐÓA HOA HÒNG 


Tôi đi vào một cửa hàng Target và nhìn thấy người 
Cashier đưa tiền lại cho một em bé trai chừng 5, 6 tuổi. 

Người Cashier nói: xin lỗi, nhưng em không đủ tiền để 
mua con búp bê này đâu. 

Cậu bé quay qua bà già phía sau cậu: Bà ơi, bà có 
chắc là cháu không đủ tiền để mua con búp bê này 
không? 

Bà già đáp: cháu biết là cháu không đủ tiền để mua 
con búp bê này mài 

Rồi bà ta bảo em bé đợi ở dó chừng 5 phút trong khi 
bà ta rảo quanh cửa hàng. Bà ta đã nhanh chóng rời cửa 
hàng. 

Cậu bé vẫn đứng ở đó tay cầm con búp bê. 

Cuối cùng, tôi bước đến bên cậu bé và hỏi em muốn 
tặng con bíp bê này cho ai. 


358 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


Đây là con búp bê mà em gái của cháu thích nhất và 
ao ước có được vào dịp Christmas. Em ấy chắc chắn là 
Santa Claus sẽ đem đến cho em. 

Tôi trả lời cậu bé rằng có thể như vậy, thế nào rồi 
Santa Claus cũng đem đến, đừng có lo 

Nhưng em bé buồn râu trả lời tôi: Không đâu, Santa 
Claus không thể đem đến nơi em hiện đang ở. Cháu phải 
đưa cho Mẹ cháu để Mẹ đưa cho em khi Mẹ đi đến đó. 

Mắt cậu bé buồn làm sao khi em nói đến câu này. 

“Em gái của cháu đã đến với God rồi. Bố nói rằng Mẹ 
cũng sẽ gặp God ngay thôi cho nên cháu nghĩ rằng Mẹ 
có thể cầm theo con búp bê này để cho em cháu”. 

Tim tôi như ngừng đập! 

Cậu bé nhìn lên tôi và nói: “Cháu đã dặn Bố nói với Mẹ 
khoan đi đã, chờ cháu về hãy đi”. 

Rồi cậu bé cho tôi xem một tấm hình của em cười rất 
dễ thương và nói với tôi: cháu muốn Mẹ đưa tấm hình 
của cháu cho em để nó đùng quên cháu. 

“Cháu yêu Mẹ lắm và ước mong Mẹ đừng bỏ cháu 
nhưng Bố bảo rằng Mẹ cũng sẽ phải đi theo em của 
cháu”. 

Rồi cậu bé lại rất lặng lẽ, ngắm nhìn con búp bê với 
cặp mắt u buồn. 

Tôi nhanh chóng lấy ví tiên và nói với cậu bé: hãy 
xem, không chừng chúng ta có đủ tiền mua con búp bê 
đấy. 

“OKT” cậu bé nói, “cháu hy vọng là đủ mà!” 

Tôi bỏ thêm tiền vào chỗ tiền của cậu bé không cho nó 
thấy và bắt đầu đếm. Thật đã đủ mua con bíp bê mà còn 
dư một chút nữa đó. 

Cậu bé nói: Cảm ơn God đã cho con đủ tiền. 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 359 


Rồi nó nhìn tôi và nói: “ôm qua trước khi đi ngủ cháu 
đã xin God cho cháu đủ tiền mua con búp bê để Mẹ có 
thể đem cho em. God đã nghe lời xin của cháu! 

“Cháu cũng muốn có đủ tiền để mua một bông hồng 
trắng cho Mẹ cháu nhưng cháu không dám xin God 
nhiều quá. Nhưng God đã cho cháu đủ tiến mua cả búp 
bê và hoa hồng trắng; Mẹ cháu thích hoa hồng trắng. 


Rồi tôi nhớ lại cách đây 2 ngày một tờ báo địa phương 
có đăng tin một người say rượu lái một chiếc xe truck đã 
đụng vào một chiếc xe trên đó có 2 mẹ con. Em bé gái 
chết ngay, còn người mẹ bị hôn mê và gia đình quyết 
định rút ống oxy khi biết người mẹ không thể tỉnh lại được 
nữa. 

Đó là gia đình của cậu bé này chăng? 

Hai ngày sau khi gặp cậu bé, tờ báo đưa tin người mẹ 
đã qua đời. Tôi mua một bó hoa hồng trắng đem đến nhà 
quàng: người phụ nữ nằm đó, trong quan tài, cầm trong 
tay một đóa hồng trắng và tấm hình của cậu bé, con búp 
bê được đặt lên ngực bà. 

Tôi ra về, mắt mờ lệ, có cảm giác rằng cuộc đời tôi từ 
đây hoàn toàn thay đổi. Tình thương của cậu bé đối với 
mẹ và em gái thật vĩ đai, không thể tưởng tượng nổi, thế 
mà chỉ trong một tíc tắc, người tài xế say rượu đã cướp 
mất của em tất cải 


Câu chuyện thật thương tâm phải không các Bạn? 
Cuộc đời còn nhiều đau khổ hơn thế nữa; chúng ta có thể 
làm gì để xoa dịu nhũng nỗi đau trần thế thì vẫn tiếp tục 
làm đi nhalm 


360 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 361 


Hòa bình và Phật pháp 








Kính thưa quí vị và các bạn, 

Chúng ta đã từng nghe nói “Đạo Phật là Đạo Hòa 
Bình” nhưng muốn có hòa bình thì không thể chỉ có một 
người hay một phía mà được, vì “một con én không thể 
làm nên mùa xuân”. Thật vậy, ngay trong đời sống hằng 
ngày, lấy một ví dụ rất nhỏ như khi chúng ta quan sát hai 
người nói chuyện với nhau chẳng hạn, nếu người nói có 
thái độ hòa nhã, chân thành, tình cảm thì người nghe sẽ 
thấy thích và cuộc đối thoại trở nên vui vẻ nhẹ nhàng; 
ngược lại, nếu người nói có thái độ cộc cằn, lạnh lùng 
hay thô lỗ... tức khắc người nghe sẽ phản ứng lại bằng 
cách muốn chấm dứt câu chuyện càng sớm càng 
tốtI©©!! Hòa bình hay chiến tranh chính là không khí của 
cuộc đối thoại, nhỏ như giữa hai người, lớn hơn như giữa 
hai phe nhóm, lớn nữa như giữa hai quốc gia... 

Như vậy, chúng ta đã hiểu tại sao người ta nói rằng 
“đạo Phật là đạo hòa bình” chưa? - Xin thưa, đó là vì đạo 
Phật dạy người Phật tử Từ bi (và Trí tuệ) - Thế nhưng 
đâu phải người Phật tử nào cũng có từ bi và trí tuệ? Đúng 
vậy! Ví dụ như Đề-bà-đạt-đa vừa là đệ tử Phật, vừa là em 
họ của Ngài nhưng đã ba lân bảy lượt mưu hại đức Thế 
Tôn. Vì vậy, chúng ta phải nói rằng: Phật giáo đã đóng 
góp rất nhiều cho hòa bình thế giới vì nền giáo dục Phật 


362 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


giáo được đặt trên căn bản Từ bi - tình thương vô điều 
kiện. 

Vấn đề này cũng là vấn đê mà những người huynh 
trưởng GĐPT thường suy ngẫm để giáo dục đàn em của 
mình trở nên người Phật tử chân chính, trước hết và trên 
hết là giáo dục các em huân tập lòng từ bi bằng những 
việc thiện hằng ngày “sáng cho người thêm niềm vui, 
chiều giúp người bớt khổ.” Để đi vào chỉ tiết sự hướng 
dẫn các em làm thế nào để hiểu biết nhu cầu của tất cả 
mọi người, mọi loài là tình thương, cách phát khởi và phát 
triển tình thương (lòng từ bị), v.v... Xin mời quí vị và các 
bạn theo dõi cuộc hội thoại bỏ túi sau đây giữa các 
huynh trưởng trẻ quen thuộc của chúng ta A,B,C. 

A: Hôm nay chúng ta nói về nên hòa bình thế giới? Đề 
tài gì mà to tát quá vậy hở các bạn? 

B: Đâu có! Chúng ta chỉ nói vê sự đóng góp của Phật 
giáo vào nên hòa bình của nhân loại mà thôi! 

C: Mình nghĩ rằng đề tài sẽ được hạn chế để thiết thực 
hơn, đó là nói chúng ta đã dạy và còn phải dạy các em 
của chúng ta những gì (vê Phật pháp và các sinh hoạt 
thường ngày) để đem đạo Phật vào Đời, đem tình thương 
để xoa dịu những nỗi đau của những người quanh mình. 

A: Đúng vậy, những buổi nói chuyện của anh chị em 
chúng ta bao giờ cũng “tản mạn” đủ thứ khó mà tập trung 
vào một vấn đề lớn! Ở đây, mình xin bắt đầu bằng “mục 
đích cuộc sống” đơn giản mà chúng mình đã dạy các em 
nha! Đó là “Tất cả mọi người, ai cũng muốn hạnh phúc và 
sợ đau khổ”. 

B: Chúng mình còn dạy cho các em rằng: khi chúng ta 
quan tâm đến hạnh phúc của người khác thì bản thân 
mình càng cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn. 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 363 


C: Phải rồi, ví dụ, mỗi tháng chúng ta tổ chức sinh 
nhật chung cho các em, tập cho các em biết vui chung, 
tặng quà, viết lời chúc mừng... và các em cũng công 
nhận rằng sinh nhật ở Đoàn còn vui hơn sinh nhật ở nhà 
nữa (có nhiều em không được tổ chức sinh nhật ở nhà 
càng cảm thấy vui hơn vì được anh chị trưởng và các bạn 
nhớ đến sinh nhật của mình). 

A: Chúng ta còn cho các em tập ghi sổ Việc Thiện 
“sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ” 
- khi làm được những việc như thế đối với cha mẹ, anh 
chị em, bạn bè, thây cô giáo, người nghèo đói, người đau 
khổ đang khóc v.v... các em sẽ ghi vào Sổ Việc Thiện 
hay Sổ Hạnh cùng với cảm tưởng của mình - Có em nói 
rằng mình (người cho) cũng hạnh phúc, có khi hạnh phúc 
hơn “người nhận” (người được mình “cho”) nữa. 

B: Chúng ta cũng tập cho các em “bỏ ống”, nghĩa là 
phát cho các em những “con heo” để các em bỏ tiền vào 
đó, tiền ăn quà, tiền đi shopping, mà các em tiết kiệm 
được để đến mùa Vu lan, Phật đản, Tết, hè, v.v... có thể 
gởi về cho các bạn ở Việt Nam bị khuyết tật hay bệnh 
hoạn, những bạn nhà nghèo không có tiên mua sách vở 
học, hay không có tiền may đồng phục GĐPT để đi sinh 
hoạt, v.v... Khi có bão lụt, tai nạn... chúng ta còn cho các 
em xuống đường lạc quyên, các em sẽ thấy mọi người 
đều nhiệt tình hưởng ứng việc làm ý nghĩa của mình. 

C: Các em sẽ thấy được một mình mình không làm 
được gì nhưng cả đơn vị, một số đông... có thể để dành 
được những số tiền lớn, có khả năng cứu đói hay cứu trợ 
bão lụt. Các em sẽ hiểu được sức mạnh của tình thương, 
của sự chia sẻ, một nhu cầu của tất cả mọi người cũng 
như mọi loài. 


364 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


A: Đúng vậy, nhu cầu về tình thương đã có sẵn trong 
huyết quản của mỗi chúng ta; ngay cả loài vật cũng bị 
tình thương chi phối và cuốn hút một cách tự nhiên. 

B: Chúng ta cũng kể cho các em nghe những chuyện 
cổ tích, những mẫu chuyện đạo, chuyện tiền thân, ví dụ 
như Lòng Hiếu của chim Oanh vũ, Tình mẫu tử của loài 
vật, Con Sư tử trọng pháp, Con Voi hiếu nghĩa, chuyện 
Thạch Sanh, Cô bé Lọ Lem, Tấm Cám, v.v... để các em 
thấy tình thương chiếm vị trí quan trọng nhất dù đối với 
loài người hay loài vật, và không có tặng phẩm vật chất 
nào trên thế gian sánh được với tình thương. Cảm nhận 
được yêu thương là món quà quí giá nhất trên đời. 

C: Thật vậy, từ lúc sơ sinh cho đến 3,4 tuổi, em bé rất 
cần đến những cử chỉ yêu thương, chăm sóc, sự vuốt ve 
âu yếm của bà mẹ thì trí não mới phát triển tốt được; nếu 
thiếu đi những điều này, não bộ của em bé có thể bị tổn 
thương hoặc không hoàn hảo được. 

A: Còn nữa, nếu trong lúc cho con bú mà bà mẹ nổi 
giận hay buồn phiền chẳng hạn thì dòng sữa mẹ đối với 
em bé cũng không còn ngon ngọt tươi mát nữa. 

B: Phải rồi, đừng nói là trẻ em, ngay cả người lớn cũng 
vậy! Nếu một bệnh nhân được một bác sĩ có tấm lòng 
nhân hậu, tận tụy chăm sóc và hết lòng mong cho bệnh 
nhân chóng bình phục thì bệnh nhân ấy sẽ an tâm, phấn 
khởi và sẽ được bình phục sớm hơn dự tính. Đó là 
phương pháp chữa trị có hiệu quả nhất, cho dù kỹ thuật 
không được cao. Ngược lại, nếu vị bác sĩ thiếu nhiệt tình, 
nóng nảy, không quan tâm đến bệnh nhân thì người bệnh 
sẽ lo lắng, buồn rầu, tủi thân... nên cho dù với kỹ thuật 
cao, bệnh nhân này cũng khó bình phục sớm. 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 365 


C: Cho nên chúng ta còn dạy các em làm thế nào để 
phát triển lòng từ bi nữa, nói đúng hơn là phát triển tâm 
Từ (tình thương vô điều kiện - unconditional Love). 

A: Đúng vậy, đạo Phật nói chung, GĐPT nói riêng, dạy 
về tình thương có khác ngoài đời một chút; đó là “vô điều 
kiện”, vì sao? - Xin thưa là vì hầu hết tình thương/tình yêu 
trên thế gian này đều là thứ tình “có điều kiện” cả! Ngay 
cả tình yêu nước, yêu quê hương, v.v... cũng vậy! Tôi yêu 
nước tôi, yêu dân tộc tôi, yêu quê hương tôi, v.v... cái gì 
cũng phải có “của tôi” mới yêu, còn của người khác, nước 
khác thì phải coi lại đã!! Có khi không yêu còn “thù” nữa! 
©©@ ! 

B: Đúng đó! Cả tình mẫu tử, tình phụ tử... cũng có khi 
có điều kiện luôn! Các bạn có tin không? Thật vậy, 
thường chúng ta nghĩ rằng cha mẹ thương con bằng tình 
thương vô điều kiện nhưng không phải luôn luôn vậy đâu! 
Ngày xưa thì: 

*“..phụ xử tử vong, 

tử bất vong bất hiếu” 

(Cha bảo con chết mà con không chết là con bất hiếu). 

Như vậy thì người cha này có yêu con vô điều kiện 
không? - Nếu yêu con thì sao lại bảo con mình đi chết 
được? Lại còn kèm theo “không chết là bất hiếu” nữa! 
Ngày nay thì cha mẹ có thể từ con vì nó không nghe theo 
mình, không ởi theo con đường của mình hay vì nó làm 
mất danh dự mình, v.v... 

C: Vì vậy, điều mình muốn huân tập vào trong lòng 
các em của mình là chia sẻ nỗi buồn, “khóc với người 
đang khóc” không phân biệt người đang khóc đó là dễ 
thương hay không dễ thương. 

A: Muốn phát triển tâm Từ chúng ta cần có thời gian 


~ 


và chịu kiên nhẫn; chúng ta phải tập “quán chiếu” sự bình 


366 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


đẳng giữa mọi người: ai cũng muốn được hạnh phúc và 
sợ đau khổ, ai cũng muốn được thuận lợi, dễ dàng và sợ 
khó khăn trở ngại... từ đó tâm vị tha của ta càng ngày 
càng lớn, ta thấy gân gũi với mọi người hơn. 

B: Đúng vậy, đối nghịch với tâm Từ là tâm giận dữ, ích 
kỷ, thù hận. Chúng ta cần phải dẹp bỏ ích kỷ, thù hận, 
ganh ghét mới có thể thực tập được thương yêu, vì 
thương yêu là bao dung, tha thứ, hoan hỷ... 

C: Tâm từ không chỉ dừng lại nơi con người mà phải 
rải đến tận loài vật, cỏ cây hoa lá. Thật vậy, bảo vệ môi 
trường cũng là một cách thực tập tâm Từ; không làm ô 
nhiễm môi trường, không đốn cây, phá rừng bừa bãi... 
đều là những hình thức rải tâm Từ đến cây cỏ, thiên 
nhiên; ở thời đại chúng ta đã có những tiếng kêu cứu bảo 
vệ môi trường, bảo vệ “Mẹ Đất. 

A: Nếu các em của chúng ta được nhắc nhở từ nhỏ thì 
sẽ huân tập được tình yêu thiên nhiên, yêu cỏ cây hoa lá, 
từ đó yêu loài vật, yêu con người rất dễ dàng. Những ai 
được yêu thương sẽ dễ dàng yêu thương người khác. 
Chúng ta, những người anh, người chị yêu thương, săn 
sóc đàn em của mình, không cần ai trả lương... đó là bài 
học sống động để cho các em, đến phiên mình, sẽ tự 
động yêu thương, chăm sóc cho các em nhỏ hơn; đó 
chính là ý nghĩa chân thật của hai chữ “Gia Đình” trong 
GĐPT. 

B: Phải rồi! Bằng cách phát triển tâm vị tha như vậy, 
chúng ta sẽ phát triển tinh thân trách nhiệm đối với người 
khác, với mong ước giúp họ vượt qua khó khăn, phiền 
não, lo âu... không phân biệt thân sơ, tốt xấu; đó chính là 
tình thương vô điều kiện của đạo Phật. 

C: Như vậy, trong cuộc sống, chúng ta cân có nhiều 
bạn và không nên có “kẻ thù” - tôi định nghĩa “kẻ thù” là 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 367 


những ai gây khó khăn, trở ngại cho chúng ta về cả tinh 
thần lẫn vật chất. 

A: Tôi thì lại thấy ngược lại, bạn có nghe nói “Ơn kẻ dữ 
chứ không ơn người hiền” hay không? Vì chính gặp khó 
khăn mình mới phát khởi lý trí và lòng kiên nhẫn để đối 
phó và chế ngự khó khăn. 

B: Mình cũng đồng ý với bạn A vì Luận bảo vương tam 
muội cũng dạy rằng “Ở đời đừng cầu không khó khăn vì 
không khó khăn thì kiêu sa nổi dậy” và “sự nghiệp đừng 
mong không bị chông gai vì không chông gai thì chí 
nguyện không kiên cường”. Như vậy, khó khăn và 
chướng ngại - những kẻ thù - giúp ta thêm khiêm tốn và 
kiên cường. 

C: Mình xin nhắc lại, kẻ thù không phải là con người 
mà là cái tính xấu mà người ấy có; ví dụ anh Thanh có 
tính ích kỷ, ngã mạn thì mình ghét là ghét cái tính ngã 
mạn, ích kỷ đó chứ không phải ghét anh ấy, nói cách 
khác một khi anh ấy thay đổi tính nết thì anh ấy có thể là 
bạn thân của mình. 

A: Như vậy bạn cũng ích kỷ rôi đấy nha! Bạn phải rải 
tâm Từ của bạn đến anh ấy để một ngày nào đó tình 
thương của bạn có thể chuyển hóa anh ấy chứ, đâu phải 
đợi anh ấy chuyển hóa rồi bạn mới chơi thân? 

B: Đúng vậy, hồi nãy mình có nói đó, phát triển tâm Từ 
là đồng thời phát triển tinh thân trách nhiệm đối với tha 
nhân, giúp đỡ họ vượt qua khó khăn (kể cả những tính 
xấu: ích kỷ, ngã mạn, cố chấp, v.v...) 

C: Mình hiểu rồi! Cảm ơn các bạn đã soi sáng! Như 
vậy, đối với người Phật tử, tất cả mọi người đều là bạn, 
không có kẻ thù. Nói cách khác, lòng từ bi của Phật giáo 
rất cân cho cuộc sống con người, và do đó rất cân cho 
hòa bình của thế giới. 


368 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


A: Đúng vậy, chúng ta đã nói về những đóng góp của 
nền giáo dục Phật giáo cho hòa bình nhân loại vì Phật 
pháp là liêu thuốc chữa trị “tâm bệnh” và khi tâm bình thì 
thế giới bình mà, có phải không? 

B: Phải rồi, nói tóm lại, người Phật tử tại gia như chúng 
ta, giữ gìn Năm giới để hoàn thành nhân cách tốt đẹp tức 
là đã góp phân xây dựng một xã hội lành mạnh. Nếu tất 
cả mọi người trên thế giới đều giữ Năm giới thì sẽ không 
còn trộm cắp, giết người, v.v... cũng không còn nước nào 
muốn xâm chiếm nước nào nữa, có phải không? 

C: Cái này thì chưa chắc! Nói vậy mà không phải vậy 
đó nhai 

A: Đúng thế! Phật giáo đóng góp cho hòa bình thế 
giới, có thể nói đây là Đạo của hòa bình, vì đạo này dạy 
người ta về Từ bi và Trí tuệ - hai yếu tố không thể nào 
gây ra chiến tranh, hiềm khích - nhưng con người có áp 
dụng Phật pháp vào cuộc sống hay không, đó mới là điêu 
quan trọng. 

B: Đúng, đúng, “với một chữ NẾU, người ta có thể để 
thành phố Paris vào trong một cái chai” rồi (Avec un SI 
on peut mettre Paris dans une bouteille). 

C: Nói tóm lại, lòng từ bi làm cho chúng ta thấy mọi 
người đều là anh em và quả đất này là ngôi nhà chung 
của chúng ta. 

A: Đúng vậy! Chúng ta có bổn phận phải bảo vệ ngôi 
nhà này bằng cách thực hành lòng từ bi để chuyển hóa vị 
kỷ thành vị tha, để trên hành tinh này không còn cảnh dối 
gạt nhau, lạm dụng lẫn nhau và mưu hại lẫn nhau. 

B: Và chúng ta có được tấm lòng rộng mở để hiểu biết 
và yêu thương tất cả; được như vậy thì quả đất này sẽ là 
cực lạc quốc hay thiên đường hay gì đó, tùy ý bạn, nghĩa 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 369 


là một nơi lý tưởng, có hạnh phúc tuyệt đối... không cân 
đi đâu tìm nữa. 

C: Tôi nghĩ rằng không cần phải là Phật tử hay không, 
nếu bạn thực hành tâm Từ, tâm Bi thì bạn đã có chiếc 
chìa khóa, đã bước vào một thế giới hạnh phúc, hòa 
bình, an lành. 

A: Đúng vậy, đức Đạt-lai Lạt-ma, người được mệnh 
danh là “vị sứ giả của hòa bình” đã nói rằng: chúng ta 
không cần phải theo một tôn giáo nào, cũng không cần 
phải chạy theo một ý thức hệ nào; điều cần thiết là tất cả 
chúng ta phải tự phát triển nhân cách tốt đẹp của bản 
thân. 

B: Mặc dù đề tài của chúng ta là Hòa bình và Phật 
giáo nhưng chúng ta đã bàn rộng ra rất nhiều phải không 
các bạn? 

C: Tuy bàn rộng nhưng vẫn không lạc đề, chúng ta đã 
nói lên được những suy tư của chúng ta làm sao để dạy 
cho đàn em của chúng ta và bản thân chúng ta thực tập 
tâm Từ Bi để đem lại hòa bình, an lạc cho tâm mình và 
cho tất cả mọi người chung quanh mình. 

A: Mình nghĩ buổi nói chuyện hôm nay đã tạm đủ, và 
rất lợi lạc; chúng mình dừng ở đây được chưa? 

B và C: Được ! Được, tạm biệt! 


370 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


Năm giới 








Kính thưa quí vị và các bạn, 

Đoàn sinh trong Gia đình Phật tử (GĐPT) ngay từ bậc 
nhỏ nhất của ngành Thiếu - bậc Hướng Thiện - đã được 
học Tam quy và Ngũ giới (ba phép quy y và năm giới) 
nhưng về sau cho dù lên đến các trại Lộc Uyển, A Dục, 
Huyền Trang, Vạn Hạnh, vẫn còn học về Giới, ý nghĩa 
của Giới, sự thọ trì Giới, ích lợi của Giới đối với người 
Phật tử nói riêng, và con người nói chung. 

Thật vậy, trong những buổi mạn đàm giữa huynh 
trưởng với nhau, chúng tôi thường nói rằng, nếu tất cả 
chúng sanh đều biết giữ gìn năm giới thì nhất định thế 
giới sẽ hòa bình, chúng sanh sẽ an lạc, điều này là một 
khẳng định, không thể khác được!©©lI 

Trong chương trình tu học, chúng tôi chỉ có Năm giới, 
Tám giới (Bát quan trai giới), Mười giới (Thập thiện) hay 
Bồ-tát giới... là những giới cho cư sĩ tại gia chứ không 
được biết đến Giới của Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, v.v... Thế 
nhưng chừng đó cũng đủ thấy “khó nuốt”, anh chị em 
chúng tôi “chạy theo” cũng thấy thấm mệt rồi; đó là chưa 
nói thỉnh thoảng các em đoàn sinh đi tham dự một ngày 
thọ bát quan trai hay một buổi tu học, trong đó quý Thây 
giảng về Giới chẳng hạn, thế là một lô thắc mắc được các 
em đưa ra hỏi Anh/Chị trưởng của mình; đó là tại vì trong 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 371 


khuôn khổ một bài học về Năm giới, chúng tôi chỉ đưa 
một vài định nghĩa của Giới, cũng như ích lợi của Giới... 
chứ làm sao có thể trình bày đây đủ bằng những lời 
giảng của quí Thầy; và đó cũng là lý do khiến anh chị em 
huynh trưởng thường xuyên chia sẻ, trao đổi những kiến 
thức Phật pháp với nhau để có thể trả lời, giải quyết 
những câu hỏi bất ngờ của các em mình. 

Hôm nay xin mời quí vị và các Bạn theo dõi cuộc nói 
chuyện giữa ba huynh trưởng trẻ quen thuộc A,B,C vê 
Giới và cụ thể là bài Năm giới. 

A: Chào các bạn, đố các bạn biết bài học Phật pháp 
nào mà từ khi còn ở ngành Thiếu cho đến khi làm Trưởng 
lớn vẫn còn phải học? 

B: Bát chánh Đạo? 

C: Quy y Tam bảo? 

A: Không phải, đó là bài Năm giới; sau này đến đỉnh 
cao là “Giới Định Tuệ” vẫn còn Giới. 

B: Đúng vậy, vì Giới là nên tảng cho Định và Tuệ, là cơ 
sở để phát triển nhân tính, Thánh tính và Phật tánh. 

C: Nói vậy, các bậc Thánh cũng phải giữ giới như 
người phàm chúng ta sao? 

A: Đúng vậy, bạn không nhớ có ông thánh nào đó đã 
dùng phương pháp bỏ đậu đen và đậu trắng vào hai cái 
chai để tự kiểm điểm những hành vi của mình hay sao? 

B: Phải rồi! Còn có một vị khác thì mỗi lần làm điều 
xấu lại đóng một cái đinh vào cây cột, khi làm được một 
việc tốt lại nhổ đinh ra; khi đã gân như hoàn thiện rồi, cột 
chỉ còn những lỗ đỉnh ông ta nhìn mà buồn vì những lỗ 
đinh ấy mãi mãi không thể xóa đi được! 

C: Thật đúng là bậc Thánh, mình mà làm lỗi, e rằng 
giấu đi không cho ai biết nữa là khác, phải không các 
bạn? 


372 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


A: Bởi vậy, mình đâu có tưởng mình là thánh bao giờ. 
Mà này, mình hãy trở lại Giới đi, các bạn thử định nghĩa 
Giới là gì? Mà không phải chỉ định nghĩa như mình dạy 
các em đâu nha! Phải mở rộng ra nữa. 

B: Đồng ý! Giới có rất nhiều nghĩa, mình xin nói ba 
nghĩa đầu tiên: 1. Giới có nghĩa là ngăn chận (giới như bờ 
đê ngăn nước lũ làm hại mùa màng; những hành vi bất 
thiện cũng làm hại nhân phẩm như vậy) hay không nên 
vượt qua. 2. Giới có nghĩa là tránh xa, tránh xa hai cực 
đoan (ép xác và buông lung). 3. Giới có nghĩa là Thận 
trọng, vì giới có khả năng phòng hộ các hành vi bất thiện 
một cách chính chắn và cẩn thận; khiến cho tâm không bị 
nhiễm ô. Người trí thận trọng soi rọi từng lỗi nhỏ, tháo gỡ 
những gút mắc của mình; sự trói buộc bằng những sợi 
dây càng nhỏ thì tháo càng khó! 

C: Thứ 4. Giới có nghĩa là hộ trì vì nó hộ trì cho các 
căn (mắt, tai mũi lưỡi, thân, ý) không bị các trần lôi kéo 
xa rời chánh niệm để buông lung chạy theo các dục. Thứ 
5. Giới có nghĩa là thâu nhiếp, vì nhờ có giới, các căn 
luôn an trú trong định và tuệ. Thứ 6. Giới còn có nghĩa là 
gạn lọc, vì nó làm cho cái thấy, cái nghe, cách tư duy, 
cách tiếp xúc,... thuần túy chỉ là cái thấy, cái nghe, ... 
không bị ô nhiễm bởi yêu ghét, lấy bỏ, thành kiến, tham 
đắm, ngã mạn. 

A: Thứ 7. Giới có nghĩa là giải thoát, vì giới có năng lực 
khiến tâm xa lìa chấp ngã nên được giải thoát. Thật vậy, 
khi thọ giới không sát hại chẳng hạn, chúng ta đã có lập 
lời nguyện: “con nguyện từ nay cho đến trọn đời, không 
giết hại mà còn đem sự sống đến cho mọi loài” đây chính 
là “thương người như thể thương thân”, quí trọng mạng 
sống của mọi loài y như mạng sống của mình. Thứ 8. 
Giới có nghĩa là chế ngự. Sự chế ngự của giới có năm 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 373 


trường hợp: a. Do tùy thuận giới bổn mà chế ngự được 
các hành vi bất thiện; b. Do chánh niệm mà chế ngự 
được các tạp niệm; c. Do chánh kiến mà chế ngự được 
chấp thủ và khát ái; d. Do kham nhẫn mà chế ngự được 
sự đói khát, đam mê và bệnh hoạn; e. Do tinh tấn mà chế 
ngự được những hành vi bất thiện chưa phát sinh, nuôi 
dưỡng những điều thiện đã phát sinh và làm phát khởi 
những điều thiện chưa phát sinh. 

B: Thứ 9. Giới có nghĩa là kết hợp, vì giới kết hợp với 
những thiện nghiệp của thân, miệng, ý. Thứ 10. Giới có 
nghĩa là đình chỉ, vì giới có khả năng đình chỉ những 
hành vi bất thiện của thân, miệng và Ý. Thứ 11. Giới có 
nghĩa là điểm hội tụ, vì giới chính là điểm xuất phát cũng 
là điểm đồng qui của các thiện pháp. Thứ 12. Giới có 
nghĩa là Tươi mát, vì như chúng ta đã biết, thế giới này là 
“nhà lửa” vì chúng sanh bị đốt cháy bởi tham vọng, tham 
sân,... Giới phòng hộ ba nghiệp, khiến Tâm thanh thản 
nhẹ nhàng, nên Giới còn được gọi là “ao thanh lương” gội 
sạch phiên não cho chúng sanh. 

C: Thứ 13. Giới có nghĩa là thiện nghiệp vì giới hướng 
dẫn những hành vi của thân, miệng, ý đi về nẻo thiện. 
Thứ 14. Giới có nghĩa là luật nghị, vì giới bao trùm tất cả, 
người giữ giới nghiêm mật có đây đủ oai nghi chánh 
hạnh, được mọi người yêu mến kính trọng,... 

A: Mặc dù Giới có rất nhiều ý nghĩa (chúng ta còn có 
thể kể thêm nữa) nhưng tựu trung có hai ý nghĩa chính, 
đó là đình chỉ những hành vi bất thiện và thực hành 
những điều thiện lành. 

B: Thực chất của Giới là lòng từ bi, nghĩa là xuất phát 
từ sự hiểu biết “ta và tha nhân là một”. Tất cả mọi chúng 
sanh đều tham sống sợ chết, tham vui sợ khổ, v.v... nên 
sự giữ giới của chúng ta nói ngắn gọn là để “đem vui, cứu 


374 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


khổ” mọi loài chúng sanh; vì vậy nếu không hiểu thực 
chất ấy mà cố chấp để làm sai tinh thân từ bi của đạo 
Phật thì sự giữ giới ấy trở thành sai lầm! 

C: Tại sao lại như vậy? Bạn hãy nói rõ hơn đi, làm ơn! 

A: Đúng vậy, bạn B muốn nói trường hợp “Giới cấm 
thủ”, đó là sự chấp chặt vào hình thức của giới mà bỏ 
quên thực chất của nó là lòng thương người, thương loài 
vật, v.v... Xin lấy một ví dụ rất đơn giản: có một giới của 
người xuất gia là “nam nữ thọ thọ bất thân” (nghĩa là nếu 
khác giới tính thì không đụng chạm vào thân thể của 
người kia) nhưng nếu gặp trường hợp người khác phái 
sắp chết đuối, còn ta biết bơi, nhưng vì sợ phạm giới mà 
làm ngơ bỏ đi không cứu người gặp nạn, đó chính là ta 
đã áp dụng mù quáng chứ không phải là giữ Giới II 

B: Còn nữa, có nhiêu người chấp thủ những điều răn 
vô lý, ví dụ sống theo nếp sống của con chó, con trâu, 
v.v... (gọi là theo hạnh chó, hạnh trâu) ngủ dưới đất, ăn 
phân, không tắm rửa,... cho rằng như vậy là phương 
pháp giải thoát thân tâm... đó là những hình thức của 
Giới cấm thủ. 

C: Thật là hay và lạ đối với mình, cảm ơn hai bạn 
nhiều; mình còn một thắc mắc nữa về Giới thứ 5 (Giới 
không uống rượu), mình nghĩ cái quan trọng là không say 
rượu chứ đâu phải là không uống? 

A: Thật ra suy nghĩ của bạn là chính xác nhưng làm 
sao biết uống có say hay không? Tùy theo “tửu lượng” 
của bạn, bạn uống một chai, tôi uống hai chai, còn bạn B 
uống một ly đã say rồi! Cho nên thực hành giới không 
uống rượu thì tốt hơn hết là chúng ta đừng uống mới bảo 
đảm không say rượu! Tuy nhiên, chúng ta còn say nhiều 
thứ nữa: say tiền, say tình, say cờ bạc,... và cả trẻ em 
cũng say... games, say internet nữa đóI- - !! 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 375 


B: Đúng vậy, cái gì mà làm cho chúng ta “mê man tàn 
tật” không biết trời đất trăng sao gì cả, cứ đắm đuối vào 
trong đó mà bỏ bê công việc, bổn phận,... cái đó đều là 
“rượu” cải 

C: À, mình hiểu rồi! Thì ra giới thứ năm tuy thấy có vẻ 
“tâm thường” nhưng là giới chủ chốt trong Năm giới đó 
nha! Bởi vì chỉ cần mất chánh niệm vì rượu thì bốn giới 
trên đều lần lượt phạm hết! 

A: Câu chuyện về giới thật là bất tận, hôm nay mình 
nói đến định nghĩa giới không thôi đã hết giờ! Chưa nói 
đến năng lực của giới, giới của người tại gia, người xuất 
gia, thế nào là Giới đàn, Giới tướng, Bồ-tát giới là những 
giới gì, V.V... 

B: Mình thấy chỉ cần khai triển Năm giới của đoàn viên 
GĐPT cũng đã dài dòng và đầy đủ lắm rồi! 

C: Mình thấy buổi mạn đàm hôm nay đem lại cho mình 
rất nhiều lợi ích, nhiều danh từ, thuật ngữ Phật giáo mà 
trước đây tự học mình không được hiểu tường tận như 
thế. Cảm ơn các bạn rất nhiều! 

A: Trước khi chia tay, mình xin kể các bạn nghe câu 
chuyện này, sau khi nghe xong, các bạn nhớ cho mình 
*eedback” về cảm tưởng và suy nghĩ của các bạn nhai 

Có hai thây trò kia đi chơi ở ven rừng, gặp một đôi dép 
cũ bên đường, có lẽ là của một người nông dân đang làm 
rẫy trên kia. Người học trò nói với Thầy: chúng ta thử giấu 
đôi dép và núp lại đây coi thử anh nông dân kia khổ sở 
như thế nào? Người Thầy ngăn lại: không nên làm như 
thế mà nên bỏ vào trong mỗi chiếc dép một đồng tiền 
vàng rồi núp lại xem người nông dân sẽ bối rối như thế 
nào. Người nông phu trên rẫy về, xỏ chân vào dép thấy 
cộm một vật gì, ông ta đổ trong đôi dép ra thấy hai đồng 
tiền vàng, ông nhìn quanh quất không biết của ai đi 


376 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


ngang qua đánh rơi chăng... khi không thấy ai cả, tứ bê 
im vắng, ông quỳ xuống cảm tạ ông Trời đã thương đến 
tình cảnh khốn cùng của ông mà cho ông một số tiền to 
lớn như thế để cứu cả gia đình ông, đã mấy hôm nay 
không có gạo nấu... cùng với những giọt nước mắt biết 
ơn chân thành. 

Câu chuyện chấm dứt ngang đây, xin chào các Bạn và 
xin hẹn lần sau - các bạn sẽ cho biết trong câu chuyện 
này ai là người CHO và ai là người NHẬN? Ai có giữ Giới, 
ai quên giữ Giới, v.v... Tạm biệt! 

B và C: Câu chuyện hay quá, cảm ơn bạn, tạm biệt! 
Tạm biệt! 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 377 


Những trẻ em đặc biệt 








Thưa quí vị và các bạn, 

Nếu nói rằng chỉ ở phương Tây trẻ em mới được quan 
tâm, tôn trọng, v.v... thì e rằng không đúng lắm, vì người 
Á Đông chúng ta từ xưa đã cho trẻ em tham dự vào ngày 
Tết của người lớn: Tết Trung Thu. 

Thật vậy, chỉ có những nước Đông Nam Á mới có 
ngày Tết Trung Thu của trẻ em, nên tết này còn được gọi 
là Tết Thiếu Nhi. Vì vậy, cứ sau mùa Vu Lan là đến Tết 
Trung thu. Dưới ánh trăng rằm, các em được rước đèn, 
vui chơi; riêng các em Oanh Vũ - thiếu nhi của GĐPT, 
ngày Vu Lan lại là ngày Hiếu của các em nên các em có 
đến hai ngày vui lớn nối tiếp nhau trong tháng 7 và tháng 
8 âm lịch. 

Trẻ con dù trong các gia đình giàu hay nghèo, hầu hết 
đều được thương yêu chiều chuộng theo cách riêng của 
mình nhưng về tính tình thì đúng là thiên hình vạn trạng. 
Chúng ta đã nghe nói nhiêu đến phương pháp giáo dục 
thiếu nhi ở các nước tiên tiến trên thế giới, hay những 
khiếm khuyết ở các nước chậm tiến, v.v... nên hôm nay 
các huynh trưởng trẻ quen thuộc của chúng ta muốn đề 
cập đến những trẻ em đặc biệt - xin thưa đặc biệt chứ 
không phải là cá biệt, vì cá biệt để chỉ những trẻ em khó 
dạy, trái tính trái nết... ở đây chỉ bàn vê những trẻ em có 


378 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


những tánh nết - đúng hơn là những đức tính đặc biệt và 
cuộc đời của các em về sau cũng chứng tỏ là khác đời. 
Tuy nhiên cũng không dám bàn đến những trường hợp 
một học sinh Einstein 9 tuổi mới biết đọc chữ quốc ngữ 
mà sau này lại là cha đẻ của bom nguyên tử hay của một 
em bé Trần Quốc Toản mà lòng yêu nước ngút trời, đã 
bóp nát trái cam mà không hay, khi tuổi còn thơ chưa 
được phép bàn quốc sự, chỉ được đứng nghe ở ngoài, 
hay em bé huyền thoại Phù Đổng Thiên vương, v.v... mà 
chỉ xin đề cập đến những em bé trong lịch sử Phật giáo 
có 

Xin mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc đối thoại của 
các huynh trưởng A, B, C. 


A: Chào các bạn, hôm nay chúng mình nói về những 
thân đồng Phật giáo hả? 

B: Nói đúng hơn là mình chỉ giới hạn trong hàng đại đệ 
tử Phật, chứ nói Phật giáo thì làm sao nói cho hết! 

C: Phải, phải, mình cũng chỉ biết rõ những vị có trong 
chương trình học thôi chứ đâu có biết hết mà nói cho 
nhiều!©@1 

A: Mình xin bắt đầu với ngài Xá-lợi-phất (Sariputta) 
nha! Ngài Xá-lợi-phất là trưởng tử của đức Phật. Tôn giả 
có danh hiệu “Trí tuệ bậc nhất” trong 10 vị đại đệ tử Phật. 
Thuở nhỏ, mới 8 tuổi, cậu bé Xá-lợi-phất đã có thể giải 
suốt mọi thư tịch. Trong một buổi so tài lý luận, cậu tự tỏ 
ra là một luận sư với những lời lẽ đối đáp khúc chiết, 
chững chạc, lý luận chặt chẽ làm những người lớn kinh 
ngạc, không ai thắng được, nên được mọi người khen 
ngợi, quốc vương cũng đẹp lòng, đem cả một thôn trang 
tặng cho Xá-lợi-phất và thân phụ Xá-lợi-phất vừa tự hào 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 379 


vừa tự nhủ “thông minh tài trí của ta đâu đã bằng thằng 
con này”. 

B: Đúng vậy, cậu bé Xá-lợi-phất đã nổi tiếng thông 
minh trong cả nước Ma-kiệt-đà (Magadha), thuộc Đông 
Bắc Ấn Độ. 

C: Chúng ta chỉ nói về thời thơ ấu của ngài Xá-lợi-phất 
thôi nha, nếu kể chuyện về Ngài, e rằng đến tối cũng 
chưa xong. 

A: OKI Như vậy đề nghị bạn B nói về thời thơ ấu của 
tôn giả Tu-bồ-đề đi nha! 

B: Cảm ơn bạn, vì bạn biết mình thích Tôn giả này! 
Tu-bồ-đề (Subhũti) có danh hiệu “Giải không đệ nhất. 
Tôn giả Tu-bồ-đề sinh ra trong một gia đình giàu có, hồi 
còn là một thiếu niên, chưa quy y Phật, Tu-bồ-đề đã có 
tính thương người khác thường. Cậu bé nhà giàu sau một 
buổi đi chơi trở về nhà trên mình chỉ còn cái quần cụt! 
Bao nhiêu áo quần sang trọng lúc ra đi đã được cậu bé 
cởi ra cho người nghèo hết, tiên bạc đem đi theo cũng 
vậy, có mấy đồng đều cho hết mấy đồng; cha mẹ có 
phàn nàn thì cậu bé trả lời: Không hiểu vì sao con thấy 
mọi người trên thế gian này đều rất liên quan đến con, 
thân mọi người cũng như thân con, người ta lạnh con 
cũng lạnh, người ta đói con cũng đói; có mấy cái áo 
quần, mấy đồng tiên cho họ khỏi đói lạnh, đâu có sao! 

C: Riết rôi cha mẹ nhốt cậu bé ở nhà không cho ởi ra 
đường nữa vì “thằng bé phá của quá, không chịu nổi”, 
nhưng cậu bé không buồn khổ gì cả, bị nhốt ở nhà thì 
xem kinh đọc sách nên hiểu biết của cậu bé về thiên văn 
địa lý, triết học, khoa học, v.v... rất phong phú và sâu 
rộng, cậu bé thường tự hào biết rõ vê vũ trụ. 

A: Hồi cậu bé vừa chào đời, của cải trong nhà tự nhiên 
biến mất, cả nhà lo sợ, mời thầy tiên tri đến giải đoán, 


380 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


nhà tiên tri nói rằng đó là điềm lành, đứa bé sau này sẽ 
không vướng bận gì của cải, danh vọng, địa vị, v.v... nó 
sẽ là người “Giải không đệ nhất thiên hạ”. 

B: Tu-bồ-đề lớn lên với niềm kiêu hãnh về sự hiểu biết 
sâu rộng của mình trong dòng dõi quý tộc Bà-la-môn. Vì 
vậy, đáng lẽ Ngài không phải là đệ tử Phật nhưng vì có 
nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp với đức Phật nên Tôn 
giả trở thành một trong 10 vị đại đệ tử của Thế Tôn. 

C: Xin tạm chấm dứt chuyện cậu bé Tu-bồ-đề để 
chuyển qua cậu bé Ca-chiên-diên nha! Ca-chiên-diên là 
cháu gọi A-tư-đà (người đoán vận mệnh của thái tử Tất- 
đạt-đa) bằng cậu ruột. Tôn giả Ca-chiên-diên là đại đệ tử 
của đức Phật với danh hiệu “Luận nghị đệ nhất”. Thân 
phụ của tôn giả Ca-chiên-diên là quốc sư đương thời. 
Ngay từ hồi nhỏ, Ca-chiên-diên chỉ tự học ở nhà mà đã 
hơn xa ông anh của mình đi du học khắp nơi làm ông anh 
mất mặt. Ông anh vì thế đề nghị cha mẹ đuổi người em 
đi; thế là cậu bé Ca-chiên-diên được gởi đến ở với cậu A- 
tư-đà, vì nếu cậu bé ở nhà thì người anh không thể “lên” 
được! 

A: Bây giờ mình xin bảo đảm với các bạn, chính cậu 
bé Ca-diếp mới là đặc biệt hơn tất cả các em bé trên đời 
này vì trẻ con ở nước nào cũng cần tình thương, sự âu 
yếm của cha mẹ nhưng cậu bé Ca-diếp thì không; ngay 
từ tấm bé đã không thích ngũ dục của thế gian, thích ở 
một mình chỗ yên tịnh, đi xa cũng không nhớ đến cha 
mẹ, gia đình! 

B: Phải rồi, ngay khi vừa chào đời cậu bé Ca-diếp đã 
“chọn” sanh ra dưới bóng một cây đại thọ như thái tử Tất- 
đạt-đa chứ đâu có sinh trong nhà như những đứa bé 
khác! Khi mới tám tuổi, cậu đã được dạy các giới điều 
của Bà-la-môn, bốn bộ Phệ-đà, ngũ minh, tế lễ, thi họa, 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 381 


toán số, thiên văn, sấm ký, âm nhạc... không thiếu thứ 
nào và sức thông minh của cậu bé Ca-diếp đủ sức thấu 
suốt tất cả các môn học! 

C: Hèn gì sau này cũng vậy, tôn giả Ca-diếp được 
danh hiệu “Đầu-đà đệ nhất” trong 10 vị đệ tử lớn của đức 
Phật. Tôn giả chỉ muốn ở những nơi hoang vu vắng vẻ 
như trong rừng, ngoài nghĩa địa, v.v... chứ không thích ở 
chỗ đông người. 

A: Xin đi qua cậu bé A-na-luật mà sau này là vị đệ tử 
“Thiên nhãn đệ nhất” của đức Phật. 

B: Tôn giả A-na-luật là dòng dõi vua chúa, đại tướng 
Ma-ha Nam chính là anh ruột của tôn giả A-na-luật. Cậu 
bé A-na-luật là một đứa trẻ rất thông minh, hoạt bát, có 
năng khiếu đặc biệt về âm nhạc và kỹ thuật. Cậu bé rất 
dễ thương, ca hát và làm điệu bộ khôi hài làm cho ai 
cũng yêu mến. Cậu bé không những có gốc vua chúa mà 
còn có gốc phi phàm nữa; không hiểu do phước báo gì, 
cậu bé được bánh trong những chiếc hộp đã hết bánh! 
(cậu bé đánh bài ăn bánh mà cứ bị thua hoài, đến nỗi 
thua hết bánh trong nhà nhưng cậu bé cứ đòi mẹ cho 
bánh, thế là bà mẹ đem hộp bánh trống không ra cho cậu 
coi, nhưng lạ thay, khi đến tay cậu bé thì bánh lại đầy!) 
Từ đó bà mẹ không dám xem thường cậu con “phi 
thường” này. 

C: Sau này lớn lên còn nhiêu chuyện phi thường do ý 
chí sắt đá của tôn giả A-na-luật nữa nhưng mình phải 
tạm dừng để nói về cậu bé La-hầu-la, là con trai của thái 
tử Tất-đạt-đa và công chúa Da-du-đà-la. 

A: Đúng vậy, La-hầu-la không được nhắc đến thời kỳ ở 
với mẹ tại cung đình, chỉ được nhắc đến khi cậu bé La- 
hầu-la trở thành chú Sa-di đầu tiên trong Tăng đoàn của 


382 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


đức Phật. Sau này tôn giả La-hầu-la cũng là một trong 
mười vị đại đệ tử Phật, với danh hiệu “Mật hạnh đệ nhất”. 

B: Lúc La-hầu-la xuất gia, Tăng đoàn chưa có qui luật 
cho Sa-di nên cậu bé 10 tuổi La-hầu-la cũng gặp nhiều 
gian truân lắm. Lúc đầu, La-hầu-la quen thói trẻ con hay 
nói dối phỉnh người, bị đức Phật quở trách nặng nê nên 
đã tỉnh ngộ và sau đó không những trở nên khiêm tốn mà 
còn chịu nhiều thiệt thòi mà một đứa trẻ khó lòng chịu nổi 
nhưng La-hâu-la đã can đảm vượt qua. 

C: Thật tội nghiệp cho một đứa bé chỉ mới 10 tuổi, con 
vua cháu chúa mà bị lâm vào cảnh “không nơi nương 
tựa” làm cho đức Phật cũng phải cảm thương. 

A: Đúng vậy, đức nhẫn nhục của cậu bé La-hầu-la thật 
là đáng nể; đề nghị bạn B hãy kể chi tiết một chút nhal 

B: Trước khi nói về đức nhẫn nhục của La-hầu-la, 
mình xin kể chuyện cậu bé La-hầu-la mắc nạn trong nhà 
vệ sinh đã nha! Mỗi ngày La-hầu-la phải quét dọn sạch 
sẽ một khu vườn rộng, rồi đi nghe Phật giảng, xong mới 
được trở vê phòng nghỉ ngơi. Hôm ấy, phòng của La-hầu- 
la bị thây quản lý để cho một vị Tỳ-kheo khách ở, y bát, 
tọa cụ của La-hầu-la đều bị bỏ ra ngoài. Theo qui định, 
mỗi người ở mỗi phòng, nay phòng của mình bị chiếm rồi, 
biết làm sao? Hơn nữa La-hầu-la còn là Sa-di, Sa-di thì 
phải nhường Tỳ-kheo! Vì vậy La-hầu-la đành đứng ở 
ngoài... lúc đó mây đen kéo đến và mưa ầm ầm nên La- 
hầu-la phải chạy vào ẩn thân trong nhà vệ sinh tuy hôi 
hám nhưng khỏi bị ướt. La-hầu-la ngồi trong đó nỗ lực 
nhớ đến lời Phật dạy, dù trong hoàn cảnh nào cũng 
không khởi tâm oán giận, trách móc, v.v... mưa càng to 
nước chảy càng nhiều, có con rắn ở trong hang bên 
ngoài bị ngập nước, bò vào nhà vệ sinh, rắn độc rất nguy 
hiểm nhưng La-hầu-la không biết, sinh mạng chú Sa-di 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 383 


thật như chỉ mành treo chuông! Đức Phật bỗng nhớ đến 
La-hầu-la, dùng thiên nhãn thấy được sự nguy hiểm gần 
kê bèn đi ra nhà vệ sinh lên tiếng kêu “ai ở trong đó?” Dạ, 
con, La-hầu-la. Con hãy ra đi! La-hâu-la nghe tiếng Phật, 
mừng quá, vội chạy ra quỳ dưới chân Phật nước mắt 
chan hòa! Phật hỏi cớ sự mới biết và kêu La-hầu-la hãy 
vào ở trong phòng mình đêm nay. Vì nhân duyên đó, 
Phật qui định cho các Sa-di có thể ngủ chung phòng với 
Tỷỳ-kheo 2 đêm. 

C: Còn câu chuyện về đức nhẫn nhục của cậu bé La- 
hầu-la nữa! 

A: Một hôm, La-hầu-la theo tôn giả Xá-lợi-phất đi khất 
thực ở thành Vương-xá; trên đường đi gặp một tên lưu 
manh, hắn lấy cát ném vào bát của ngài Xá-lợi-phất và 
lấy gậy đánh lên đầu La-hầu-la đến nỗi chảy máu, máu 
nhỏ giọt xuống y! Hắn lại còn chửi mắng hai thầy trò Tôn 
giả; La-hầu-la giận căm gan tím ruột nhưng Xá-lợi-phất 
an ủi: La-hầu-la, nếu là đệ tử Phật, cần phải nhẫn nhục, 
trong tâm không chứa sân hận, phải đem từ bi thương xót 
chúng sanh! Này La-hầu-la, nên điêu phục tâm giận dữ, 
nắm chắc tâm nhẫn nhục. Trên thế gian không ai có thể 
sánh bằng người có sức nhẫn mạnh mẽ. Sa-di La-hầu-la 
nghe tôn giả Xá-lợi-phất khai thị, lẳng lặng đến bên ao 
nước soi mặt rửa vết thương trên đầu rồi an nhiên tiếp tục 
đi khất thực với thây. Trên đường về, Sa-di La-hầu-la mới 
nói với tôn giả Xá-lợi-phất: con người tại sao lại ác độc 
như thế, Phật dạy chúng ta nhẫn nhục nhưng những 
hạng người ác độc ấy có hiểu không? Người ta có tôn 
trọng chúng ta không hay lại khinh thường chúng ta mà 
tôn trọng những kẻ ác ấy? Lúc đầu, con tưởng mình 
không chịu nổi! 


384 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


Tôn giả Xá-lợi-phất nghe xong rất hoan hỷ là La-hâu-la 
nghịch phá hôm xưa hôm nay đã tiến bộ rõ rệt, bèn đem 
chuyện này kể với đức Phật, đức Phật cũng thật hoan hỷ, 
dạy La-hầu-la thêm: người không biết nhẫn sẽ không tiếp 
thu được Phật pháp; những ai giận đời, oán người là trái 
với Pháp, xa chư Tăng... hạnh nhẫn nhục mới là hạnh an 
ổn, mới có thể tiêu trừ tai nạn. 

B: Từ đó La-hầu-la ít nói, im lặng tu hành, không xuất 
hiện giữa đám đông, không tỏ ra nổi bật... đúng là con 
người mật hạnh đệ nhất. 

C: Như vậy là chúng ta đã kể được nhiều chuyện về 
những gương “thiếu nhi anh hùng” rồi đó hở các bạn? 
Nhưng là anh hùng về tâm, không phải như những 
superman đấm đá, bắn súng... búa xua. 

A: Phải rồi, đến đây xem như tạm đủ, chúng mình chia 
tay nha! Hẹn gặp lại lần sau! Tạm biệt! 

B và C: Tạm biệt! Tạm biệtIm 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 385 


Con đường Bò-tát 








Kính thưa quí vị và các bạn 

Trong những bài Phật pháp, Anh Chị Em huynh trưởng 
và đoàn sinh GĐPTVN được học rằng Bồ-tát là “Bồ-đề 
Tát-đỏa”, có nghĩa là loài hữu tình đã giác ngộ và giác 
ngộ cho loài hữu tình khác, hay: Bồ-tát là những người có 
tâm “thượng cầu hạ hóa”, trên thì câu Phật đạo, dưới hóa 
độ chúng sanh, v.v... mấy chữ “giác ngộ”, “hóa độ”... quả 
thật là rất thâm sâu đối với chúng tôi. 

Bên cạnh đó, lại nghe nói “Gia đình Phật tử là một 
pháp môn tu” hay “người huynh trưởng GĐPT cũng theo 
hạnh nguyện Bồ-tát” cũng đi theo con đường Bồ-tát; có 
người chấp nhận dễ dàng, có người còn chưa thoải mái, 
cho rằng nói như vậy là hơi đề cao người huynh trưởng 
GĐPT. Mặt khác, có những anh chị huynh trưởng lớn đã 
thọ giới Bồ-tát... làm các em huynh trưởng trẻ cũng hơi 
thắc mắc; do đó, vấn đề này cũng đang là vấn đề “thời 
sự” mà các em muốn tìm hiểu. Xin mời quí vị theo dõi 
cuộc hội luận bỏ túi giữa các huynh trưởng quen thuộc A, 
B,C. 

A: Đề tài của chúng ta hôm nay là nói vê các vị Bồ-tát 
phải không? 

B: Có vô số Bồ-tát mà chúng ta được nghe danh hiệu, 
có ba vị Bồ-tát và hai vị Phật mà anh chị em chúng ta tu 


386 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


học theo hạnh nguyện của các ngài: Bồ-tát Di Lặc (hạnh 
Hỷ xả), Bồ-tát Quán Thế Âm (hạnh Từ bị), Bồ-tát Văn-thù 
Sư'lợi (hạnh Trí tuệ), đức Phật Thích-ca (hạnh Tinh tấn) 
và đức Phật A-di-đà (hạnh Thanh tịnh). 

C: Cái đó mình thấy dễ hiểu rồi vì cứ được học đi học 
lại, nhưng mình còn nghe “Bôồ-tát tại gia”, nghĩa là họ 
không xuất gia gì cả mà vẫn được gọi là Bồ-tát và có 
nhiều vị thọ Bồ-tát giới nữa, nghĩa là sao hở các bạn? 

A: Thật ra, anh chị em huynh trưởng chúng ta cũng 
được coi là đang tu Bồ-tát hạnh và hành Bồ-tát đạo rồi 
đó, bạn biết không? 

B: Đúng vậy, khi chúng ta phát nguyện làm huynh 
trưởng, dù dưới hình thức nào, đọc những lời nguyện có 
thể sai khác nhau nhưng nội dung vẫn là một, đó là 
nguyện hoằng dương Phật pháp, làm lợi ích chúng sanh. 

C: Nhưng chúng mình đã làm lợi ích gì cho chúng 
sanh đâu? Ăn rồi lo ba cái đám con nít cũng chưa xong, 
mình thấy mình vô dụng quá! Nghe ai nói mình đang đi 
trên con đường Bồ-tát, mình thật xấu hổ vô cùng! 

A: Ai bảo bạn so sánh với đức Quán Thế Âm làm chỉ? 
Bồ-tát cũng có nhiều mức độ chứ! Chúng mình chăm sóc 
một đàn em chẳng hạn, hằng tuần bạn phải đón các em 
đi sinh hoạt, đưa các em vê nhà, đến Đoàn chúng ta dạy 
các em học Phật pháp, hoạt động thanh niên, cho các 
em vui chơi, giải trí lành mạnh và phát triển trí óc... coi 
như chăm sóc đời sống trí tuệ và sức khỏe cho các em, 
thay cha mẹ các em một ngày Chủ nhật, có nhiều khi 
đưa các em về, các em đói bụng ta phải lo cho các em 
ăn, v.v... như vậy là ta đã làm lợi ích cho chúng sanh rồi! 
Các em của chúng ta cũng là chúng sanh chứ bộ!!! 

B: Phải! Phải! Chúng ta đã đưa các em đến gần với 
Phật pháp; chúng ta thường dạy cho các em và cũng như 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 387 


tự nhắc nhở chúng ta “Sáng cho người thêm niềm vui, 
chiều giúp người bớt khổ”, như vậy là chúng ta không chỉ 
biết lo cho bản thân mình mà còn nghĩ đến người khác, 
đó là tâm địa Bồ-tát chứ còn gì nữa? 

C: Mình đồng ý với các bạn rồi, nhưng mình nghe nói 
muốn tu Bồ-tát đạo thì phải phát tâm Bồ-đề, mình không 
nhớ mình đã phát tâm vào lúc nào, còn các bạn có nhớ 
không? 

A: Thì hôi nãy bạn B đã nói rồi đó, chúng ta không 
những chỉ phát tâm, phát nguyện một lần mà đã nhiều 
lân rồi. Này nha, vào GĐPT đeo hoa sen là đã phát 
nguyện làm một đoàn sinh GĐPT “trở thành Phật tử chân 
chánh sống đúng theo tinh thân Phật giáo” như vậy 
không phải là phát tâm câu đạo Vô Thượng rồi sao? Rồi 
mục đích GĐÐPT là đào tạo những con người tốt có đạo 
đức, và góp phần xây dựng xã hội... như vậy là mục đích 
hướng đến mọi người, hướng đến cộng đồng, hướng đến 
tha nhân; đó chính là tâm Bồ-tát, không phải sao? 

B: Rồi đến làm huynh trưởng chúng ta đi bao nhiêu trại 
huấn luyện thì mỗi lần kết thúc trại chúng ta đều phát 
nguyện, nghĩa là phát tâm rộng lớn (phát Bồ-đề tâm) và 
lập nguyện kiên cố không thối chuyển trong nghề huynh 
trưởng của mình, cái nghề suốt đời lo cho thế hệ đàn em. 

C: A, mình nhớ ra rồi! Chúng ta có học Khuyến phát 
Bồ-đề tâm văn của ngài Thật Hiên phải không? Rồi mình 
còn tóm tắt là phải phát tâm chân, chính, đại, viên chứ 
đừng phát tâm kiểu ngụy, tà, tiểu, thiên đó mài 

A: Đúng vậy, tâm Bồ-đề được biểu hiện qua ba tâm 
thái chủ yếu, đó là: Trực tâm, Thâm tâm và Đại bi tâm. 
Trực tâm là tâm ngay thẳng chánh trực không quanh co, 
đó chính là tâm thánh thiện của mình. Tu Trực tâm là 


388 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


phát triển con mắt, cách nhìn và tấm lòng ngay thẳng 
không thành kiến cố chấp hay thiên vị. 

B: Còn Thâm tâm là khuynh hướng hành thiện, nuôi 
lớn và tích tập căn lành phát triển cho đến chỗ toàn thiện 
và Đại bi tâm là tình thương vô hạn, là tính vị tha, bình 
đẳng với mọi người, là lòng lân mẫn, đức hy sinh, có thể 
quên mình để đem lại hạnh phúc cho người. 

C: Phải rồi, con đường phát triển tâm Bồ-đề gọi là con 
đường Bồ-tát đi hay Bồ-tát đạo. 

A: Người mới phát tâm thì gọi là Bồ-tát sơ phát tâm; 
người đã phát triển tâm Bồ-đề đến chỗ viên mãn thì gọi là 
Phật. 

B: Theo kinh Hoa nghiêm, người đi trên con đường Bồ- 
tát phải trải qua những giai đoạn tiến hóa về tâm linh: từ 
phàm phu lên Thập tín, Thập trụ, Thập hạnh, Thập hồi 
hướng và Thập địa. 

C: Điều này thì các bạn phải nhắc lại cho mình rõ ràng 
và chỉ tiết hơn, chứ mình không học kinh Hoa nghiêm và 
cũng không tụng kinh Hoa nghiêm bao giờ cải 

A: Giai đoạn phàm phu là giai đoạn chưa phát tâm tu 
hành; giai đoạn này chắc là anh em mình đã qua, vì 
chúng mình đã phát tâm tu hành rồi mà! Tiếp đến là giai 
đoạn Thập tín, là hướng cuộc đời mình về Đạo pháp; 
chúng ta chắc đang ở trong giai đoạn này. Thập trụ là 
giai đoạn rèn luyện công phu thiền định, chuyển hóa 
phiền não. Trọng tâm tu hành trong giai đoạn này là phát 
triển Trực tâm 

B: Thập hạnh là giai đoạn mà người tu khai triển lòng 
đại bi, kết duyên với chúng sanh, giáo dục chúng sanh và 
hóa độ chúng sanh; Thập hồi hướng là giai đoạn phát 
triển đều khắp ba tâm: Trực tâm, Thâm tâm và Đại bi tâm 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 389 


và Thập địa là giai đoạn cuối cùng trước khi Bồ-đề tâm 
viên mãn, ấy là dứt trừ vọng tâm, không còn phiền não... 

C: Nghe các bạn trình bày mình nghĩ rằng quá trình tu 
tập không phải rạch ròi từng giai đoạn, phải từ 1 đến 2, từ 
2 đến 3... mà nội dung tu tập hòa quyện lẫn nhau, ví dụ 
khi chúng ta hướng đời mình vào Đạo thì mình cũng đồng 
thời phát Bồ-đề tâm và phát triển các Tâm: Trực tâm, 
Thâm tâm và Đại bi tâm chứ hả? 

A: Nói một cách tổng quát thì như vậy nhưng phương 
pháp tu hành theo Hoa nghiêm thì Thập tín là giai đoạn 
đầu tiên vào Đạo; trong giai đoạn này trọng tâm tu tập là 
vê Thân hạnh, gồm có hai công hạnh chính: Cúng dường 
chư Phật và thân cận thiện hữu. 

B: Phải rồi, xong đến Tâm hạnh; Tâm hạnh chú trọng 
việc chuyển hóa tâm tư tình cảm, cũng có hai công hạnh 
chính, đó là nhu hòa và nhẫn nhục. Cuối cùng của Tu 
thập tín là Tánh hạnh, hai pháp tu chủ yếu của giai đoạn 
này là Thâm tâm bình đẳng và Từ bi thâm hậu. 

C: Cảm ơn các bạn rất nhiều, mình tóm tắt lại nha: 
Thân hạnh là tu cúng dường chư Phật để có lòng Tin, 
gần gũi thân cận thiện tri thức để học hỏi chánh kiến 
chánh hạnh. Tâm hạnh là huấn luyện Tâm nhu hòa, lời ái 
ngữ, hành động nhẹ nhàng, tập nhẫn nhục chịu đựng 
nghịch cảnh, để phát triển trí tuệ và Tánh hạnh là huân 
tập tâm khiêm hạ, bình đẳng vị tha đối với mọi người, biết 
tha thứ khoan dung và tận tụy với tha nhân. 

A: Như vậy là bạn nắm vững vấn đề rồi, bây giờ chúng 
mình phải “giải quyết chuyện “Bồ-tát tại gia” cho bạn 
nữa, bạn B có ý kiến gì không? 

B: Bồ-tát tại gia theo mình nghĩ là người tu tại gia đã 
thọ Bồ-tát giới. Nếu là vậy thì người ấy đã thọ 5 giới rồi 
(giống như chúng mình lúc qui y), đã thọ 10 giới rồi (Thập 


390 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


thiện) và sau đó mới thọ giới Bồ-tát tại gia. Mình nói theo 
sách vở thôi chứ mình chưa thọ Bồ-tát giới nên không 
chính xác đó nha, bạn C phải tra cứu lại!©©1H 

C: Như vậy người tu tại gia có phải là Ưu-bà-tắc và 
Ưu-bà-di không? 

A: Phải! Bốn chúng đệ tử đồng tu của đức Phật là Tỳ- 
kheo, Tỳ-kheo-ni (xuất gia) và Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di (tại 
gia). Bồ-tát giới dành cho hàng Xuất gia gồm 58 điều giới 
với 10 điều trọng và 48 điều khinh. Còn Bồ-tát giới dành 
cho người tại gia thì gồm 34 điều giới, trong đó 6 điều 
trọng và 28 điều khinh. 

B: Như vậy, sáu giới trọng Bồ-tát giới của người Phật 
tử tại gia phải giữ gồm 4 giới như của chúng ta cộng 
thêm 2 giới nữa (hơi khác một chút): 1. sát, 2. đạo, 3. 
dâm, 4. vọng, 5. không nói xấu bốn chúng, 6. không bán 
rượu. 

C: Như vậy, người Bồ-tát tại gia được uống rượu sao? 

A: Cái này chắc phải hỏi lại các anh chị đã thọ giới Bồ- 
tát tại gia mới biết được. 

B: Mình nghĩ rằng giới thứ 6 của Bồ-tát tại gia phải ghi 
lại rằng “không mua/bán/uống rượu” mới được. Bạn C 
còn điều gì thắc mắc nữa không? 

C: Bây giờ mình hết thắc mắc rồi và nghĩ rằng ACE 
chúng mình đeo hoa Sen với Năm cánh trên là Năm 
hạnh, ba cánh dưới tượng trưng cho ba ngôi Tam bảo, có 
nghĩa là ACE mình đã tu tập Thân hạnh, Tâm hạnh và 
Tánh hạnh rồi. Ngoài ra đối với các em mình (không 
muốn cũng không được) luôn kiên nhẫn trong việc giáo 
dục các em từ dạy tiếng Việt đến dạy Phật pháp, chịu 
đựng các em khó tính khó nết, mà vẫn dịu dàng không la 
mắng to tiếng hay đánh đập các em, như vậy chúng 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 391 


mình cũng xứng đáng được gọi là đang tu hạnh Bồ-tát và 
đang ởi trên con đường của Bồ-tát. 


=- tý eH 


A: Như vậy là bạn đã “ngộ” rồi đó! 

B: Đúng vậy! Chúc mừng bạn đã ngộ đuợc một điều 
rất lý thú. 

C: Cũng nhờ các bạn nhắc nhở; buổi nói chuyện này 
đối với mình thật lợi lạc, cảm ơn các bạn vô cùng! Xin tạm 
biệt, hẹn gặp lại lần saul 

A &B: Tạm biệt! Tạm biệt! 


392 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


Âm Nhạc Phật Giáo trong GĐPT 








Kính thưa quí vị và các bạn, 


Chương trình tu học của đoàn sinh Gia Đình Phật Tử 
(GĐPT) gồm có Phật pháp, Hoạt động thanh niên, Văn 
nghệ, và Hoạt động Xã hội. (Riêng ở Hải ngoại còn có 
thêm bộ môn Việt Ngữ). 

Vì vậy, văn nghệ nói chung, âm nhạc nói riêng, là một 
trong các bộ môn tu học của đoàn sinh GĐPT. Vì mục 
đích của GĐÐPT là truyền bá đạo Phật đến thiếu nhi nên 
phải cho các em “học mà chơi, chơi mà học” chứ không 
thể chỉ đến Đoàn để học Phật pháp không thôi. Vì vậy, 
Văn nghệ cũng như Hoạt động thanh niên là những môn 
học để “hấp dẫn” các em đến với tổ chức. Văn nghệ 
GĐPT gồm có báo chí, ca, múa, nhạc, kịch, hội họa, điêu 
khắc... dùng để chuyển tải văn hóa Phật giáo cũng như 
văn hóa dân tộc đến với đoàn viên GĐPT. Chính vì vậy, 
âm nhạc nói riêng hay văn nghệ nói chung của GĐPT có 
màu sắc đặc biệt, không giống của những đoàn thể 
thanh niên khác trong xã hội. Một ví dụ nhỏ, một vở kịch, 
cho dù là hài kịch cũng phải có nội dung luân lý đạo đức 
hay Phật pháp chứ không được dùng những từ ngữ bất 
lich sự, suồng sã,... như ở ngoài đời. Âm nhạc GĐPT 
cũng vậy, gôm những sáng tác của những huynh trưởng 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 393 


đang sinh hoạt hay đã nghỉ sinh hoạt, những nhạc sĩ gốc 
Phật tử, hay có cảm tình với GĐPT, v.v... những bài ca 
ấy đều có nội dung ca ngợi đạo Phật, tình Lam, sự tu tập, 
cúng dường chư Phật, chư Bồ-tát, v.v... với nét nhạc vui 
tươi, trong sáng chứ không ca ngợi những tình cảm lãng 
mạn, yếu đuối với những làn điệu sướt mướt như ngoài 
đời nên âm nhạc đó có thể được gọi là âm nhạc Phật 
giáo. 

Để đi sâu vào chỉ tiết, ví dụ quá trình phát triển âm 
nhạc Phật giáo ở trong nước và hải ngoại cũng như để 
biết thêm về những huynh trưởng nhạc sĩ hay những 
nhạc sĩ ái hữu của GĐPT ở khắp nơi, chúng tôi xin mời 
quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc hội thoại bỏ túi giữa 
những huynh trưởng A, B, C quen thuộc của chúng ta 
trong đề tài này. 

A: Hôm nay, chúng ta nói về Âm nhạc Phật giáo 
hả??? Sao mà rộng lớn vậy? 

B: Đâu có, chúng ta chỉ nói đến âm nhạc trong GĐPT 
mà thôi, nhưng nhạc sinh hoạt của chúng ta thường có 
nội dung Phật pháp, tu học, v.v... nên gọi là âm nhạc 
Phật giáo cũng đúng thôi! 

C: Đúng vậy, ngay cả nhạc trình diễn, nghĩa là có thể 
hát đơn ca trong các buổi trình diễn văn nghệ sân khấu 
hay văn nghệ lửa trại cũng có nội dung Phật pháp hay 
luân lý với lời ca và nhạc điệu trong sáng, thanh thoát, 
nhẹ nhàng... nên cũng xứng đáng được gọi là âm nhạc 
Phật giáo chứ bội 

A: Đồng ý, nhưng có điêu hơi buồn là ngày xưa, văn 
nghệ GĐPT nói chung, nhạc PG của GĐÐPT nói riêng, rất 
có giá nha, hơn xa bây giờ! Nghe nói ở Huế, những đêm 
văn nghệ sân khấu do GĐÐPT tổ chức mỗi dịp Phật đản 


394 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


hay Vía xuất gia chẳng hạn, xuất sắc lắm nha, vé bán 
không đủ nữa đói 

B: Đúng vậy, các anh chị lớn kể lại, hồi đó GĐPT tổ 
chức những đêm văn nghệ sân khấu với những bài ca, vở 
ca kịch, hoạt cảnh, v.v... đêu là của những tác giả huynh 
trưởng GĐPT hết 

C: Đến nay cũng còn lưu truyên, như vở kịch Mùa Gặt 
Ác, Suối Từ, Thoát Ngục Vàng của huynh trưởng Nguyên 
Hùng. Những nhạc sĩ huynh trưởng như Nguyên Phương 
Hoàng Trọng Cang, Lê Cao Phan, Đỗ Kim Bảng, Phạm 
Mạnh Cương, Anh Lạc Nguyễn Đình Luyện, Lê Mộng 
Nguyên, Lê Mộng Bảo, Dương Xuân Dưỡng, Dương 
Xuân Nhơn, Ngô Mạnh Thu, v.v... 

A: và sau này cũng có nhiều huynh trưởng nhạc sĩ như 
Như Vinh Nguyễn Văn Xứng, Nguyên Định Bửu Ấn, Đức 
Quảng Nguyễn Hoàng Phụng và những HTr. nhạc sĩ bên 
Âu Châu, Úc Châu nữa... Ngoài ra, còn có các vị Tăng 
Ni trẻ trong nước cũng như HN nữa. 

B: Đúng vậy, vê âm nhạc, GĐPT chúng ta có thật 
nhiều nhân tài, đó là chưa kể những bài Thiền ca từ các 
đạo tràng tu học khắp nơi từ trong nước ra tới hải ngoại 
với các nhạc sĩ vô danh (nghĩa là các bài ca mà chúng ta 
thường hát không thấy ghi tên tác giả !!©©lI ) 

C: Còn ca sĩ gốc Phật tử và GĐPT cũng nhiều nha! Ví 
dụ như Hà Thanh, Thanh Thúy, Thanh Mai, Bảo Yến, 
Quang Lê, Ngọc Hạ, Trang Mỹ Dung, Mộng Lan, Trọng 
Nghĩa, v.v... 

A: Cũng phải nhắc lại là huynh trưởng GĐPT ngày xưa 
rất nhiều vị vừa là Hướng đạo sinh (boy Scout) nữa như 
anh Phan Cảnh Tuân (hiện nay là thây Phổ Hòa), anh Lê 
Cảnh Đạm, anh Lê Bá Ngữ, v.v... nên GĐPT cũng dùng 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 395 


chung những bài hát của Hướng Đạo, miễn là có nội 
dung thích hợp với GĐPT. 

B: Phải đó, vì Hướng Đạo không cứ phải là Phật tử, họ 
không cần ăn chay, không cấm sát sanh như Anh Chị 
Em mình nên họ dạy cho đoàn sinh đi câu cá, bắt chim, 
đi săn bắn, làm bẫy, v.v... là những điều mình không dạy 
cho các em mình. 

TO vậy hả? Nhưng đâu có bài hát nào nói chuyện đi 
săn đâu! 

A: Có chứ, không phải dạy đi săn nhưng ví dụ như bài 
“Con Cò” có lời ca bắt đầu như vầy: “Ta ra thăm đồng 
đêm tối không trăng sao...” gặp được một chú cò, anh ta 
nói “Cò ơi mi chớ hòng tha!”, rồi sẵn dây anh ta bắt chú 
cò, đem trói lại rôi hẹn sẽ về nướng chú cò lên để “chén” 
_ cái này Anh Chị Em mình đâu có được! (điều luật của 
Oanh Vũ: “em thương người và loài vật, thì phải bảo vệ 
loài vật chứ, sao thấy con cò đi ăn đêm lại bắt về làm thịt 
ăn!!) 

B: Vì vậy, âm nhạc GĐPT có thể nói là âm nhạc Phật 
giáo (P€) vì nó phản ảnh tinh thần từ bi của PG, trong 
cái vui cũng phải có chừng mực, không sa đà để rồi 
phạm giới đã phát nguyện. 

C: Đúng rồi, kỳ đi trại ở một khu đất trại có cái hồ lớn 
mà chủ nhân cho câu cá thoải mái, thế nhưng huynh 
trưởng và đoàn sinh chúng mình không ai nghĩ đến 
chuyện câu cá cả khiến chủ nhân ngạc nhiên và có phân 
nể nữa! 

A: Âm nhạc GĐPT, theo các bạn có mấy loại? 

B: Mình thấy có các loại sau đây: 1. Nhạc sinh hoạt; 2. 
Nhạc Đạo; 3. Nhạc Lễ; 4. Thiền Ca. 

C: Mình cũng đồng ý cách phân chia của bạn B; ví dụ 
loại 1: Nhạc sinh hoạt như những bài Gia Đình Thân Ái, 


396 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


Vui Dựng Gia Đình, Kết Đoàn, Em Đến Chùa, v.v... loại 
này nhiều vô số; 2. Nhạc Đạo như “Đêm Thành Đạo”, 
Trái Tim Bồ-tát, Từ Đàm quê hương tôi, v.v... 3. Nhạc lễ 
như những bài chỉ hát trong khi làm lễ Chào cờ Sen 
Trắng, hay chào cờ Phật giáo hay lễ Phật, ví dụ: “Trầm 
Hương Đốt”, “Phật Giáo Việt Nam”, Đóa Sen Trắng, v.v... 
4. Thiền Ca như “Đây là Tịnh độ”, “Sáng nay đi thiền 
hành”, “Mặt trời hồng tỉnh thức”, v.v... 

A: Các bạn dài dòng quá! ©© !! Đáng lẽ các bạn chỉ 
trả lời mình: hãy xem cuốn sách Nhạc “ánh Đạo Vàng” 
của anh Đức Quảng đã xuất bản cách đây mấy năm, với 
hơn 500 bài hát ảnh sưu tâm cả Nhạc và Lời thì biết 
ngay! Tuy nhiên, mình muốn hỏi các bạn một điều nữa: 
những bài nhạc xưa có còn thích hợp với tuổi trẻ hôm nay 
không? 

B: Về tinh thần, nội dung thì mình thấy không có gì cũ 
cả, nhưng với các em của chúng mình ở hải ngoại, tiếng 
Việt không rành nên những bài dài quá các em không 
thuộc được, trở ngại cho sinh hoạt chung. 

C: Đúng vậy, cho nên phải soạn lại những bài hát sinh 
hoạt sao cho ngắn, ít từ khó và dễ nhớ, dễ thuộc như bài 
“Yêu Mến Mẹ Cha” chẳng hạn, với Oanh Vũ thì những 
bài hát kèm theo điệu bộ càng tốt. 

A: Phải đó, cố huynh trưởng nhạc sĩ Bửu Ấn đã có 
nhận xét: “Cuộc sống của tuổi trẻ hôm nay so với 40 năm 
trước đã có quá nhiêu xáo trộn và đổi thay, cả về vật chất 
lẫn tính thần, chúng ta phải làm cách nào để phát huy 
hiệu quả tốt nhất cho bộ môn văn nghệ theo đúng đường 
hướng GĐPT, Phật giáo và Dân tộc vì văn nghệ (âm 
nhạc nói riêng) đóng vai trò hấp dẫn trong vui chơi giải trí 
mà cũng là một phương tiện huân tập sâu sắc, nhẹ 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 397 


nhàng và vững chắc, dễ thấm sâu tính thần Phật giáo, 
dân lộc, tuổi trẻ khí vào đời... ” 

B: Đúng rồi, nhưng đó là việc đại sự, ngoài buổi hội 
luận của ACE mình, xin nói thêm: âm nhạc GĐPT còn có 
một đặc điểm nữa là không phân biệt nhạc trong nước 
hay nhạc ở hải ngoại, tất cả đều có Đạo vị, GĐPT và màu 
Lam; và được nhanh chóng phổ biến trên Net nên Anh 
Chị Em trong nước và ngoài nước (cả Âu Châu, Úc Châu, 
Hoa Kỳ và Canada) đều biết. 

C: Để kết thúc, mình xin đề nghị mỗi người chúng ta 
hát một bài mà chúng ta thích nhất và theo thứ tự, người 
bắt đầu hát một bài ca sinh hoạt, người tiếp theo hát một 
bài nhạc Đạo còn người thứ ba phải hát hai bài, một bài 
nhạc Lễ và một bài Thiền ca. 

A: Được thôi nhưng chúng mình “hát” mà ghi lên giấy 
thì chỉ có lời thôi chứ đâu có nhạc! 

B: Nhạc thì xem trong cuốn sách nhạc của anh Đức 
Quảng đó. 

C: Phải rồi! Mình xin bắt đầu trước bằng một bài ca 
sinh hoạt mà mình thích: A7 em £a về cùng nhau ta sum 
họp nâV: 1, 2, ở, 4, 9. 

Anh em ta về cùng nhau ta sum họp này“ 2, 4, 3, 2, †. 

7 đều chân bước nhé, 2 quay nhìn nhau đi, 3 cầm tay 
chắc nhé, không muốn ai chia lìa, 4 nhớ rằng chúng ta 
bốn bể anh em một nhà, 5 nhớ mãi tình này trong câu ca! 

A: Mình xin hát bài nhạc Đạo: 

Con về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối cho 
co! trong cuộc đời! Namưmo Buddhaya. 

Con vê nương tựa Pháp, con đường của tình thương 
và sự hiểu biết! Namưno Dharma/a. 

Con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những ai 
nguyện sống cuộc đời tỉnh thứ! Nammo Sangha/a. 


398 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


B: Đến phiên mình, xin hát một bài thiền ca mình thích 
vì bài bạn A vừa hát gọi là nhạc Lễ cũng được mà nhạc 
Đạo cũng được: 

Đây là Tính độ, Tịnh Độ là đây! 

Thở vào Chánh niệm, An trú hôm nay 

Đhật là lá chín, Pháp là mây ĐaV, 

Tăng thân khắp chốn, Quê hương nơi này. 

Thở vào hoa nở, Thở ra trúc lay 

Tâm không ràng buộc, Tiêu dao tháng ngây. 

A: Như vậy là đầy đủ cho buổi hội luận hôm nay rồi 
nha! Xin tạm biệt! 

B và C: Tạm biệt! Tạm biệtIm 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 399 


Tịnh độ là đây 








Kính thưa quí vị và các bạn, 

Cách đây trên 10 thế kỷ, Lục Tổ Huệ Năng đã giải 
thích cho đồ chúng của Ngài vê cõi Tịnh độ ở Tây 
phương vì có người thắc mắc rằng: “ứng con nghe nói 
dò Tăng hay tục nếu thường niệm A-di-đởà Phật và 
nguyện vãng sanh Tây phương thì khi lâm chung sẽ được 
vãng sanh, điêu này có thực hay không? Xín Đại sư giải 
mối nghi cho chúng con” 

Lục Tổ đáp: đức Thế Tôn lúc ở nước Xá-vệ, đã thuyết 
giảng về Tây phương Cực Lạc để giáo hóa chúng sanh. 
Kinh văn đã nói rõ ràng, “từ quốc độ này hướng về 
phương Tây qua 10 vạn ức cõi Phật, có một thế giới tên 
là Cực Lạc”. Các ông có biết rằng trừ được 10 điều ác tức 
là đã đi được 10 vạn ức cõi Phật, diệt được 8 điều tà là 
đã vượt qua được 8 muôn ức cõi Phật, v.v... hay không? 
nhưng nếu tu hành với chân tâm thì sẽ đến Tây phương 
trong chớp mắt! Còn trái lại, nếu các ông không đoạn cái 
Tâm làm 10 điều ác, thì Phật nào đến đón ông đây!! Cho 
nên đức Phật mới nói, “Tâm tịnh là Phật độ tịnh”. 

Như vậy, từ ngàn xưa, đã có Thiền trong Tịnh độ và 
Tịnh độ không khác Thiền, chỉ có Tâm chúng ta là phân 
biệt búa xua, chia chẻ đủ điều rồi khi thì khen Thiên chê 
Tịnh, khi lại khen Tịnh chê Thiền... loay hoay chọn pháp 


400 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


môn hoài mà cuối cùng không tu theo pháp môn nào cả!! 
Chỉ hăng say cãi nhau về các pháp môn thôil©©!I 

Cụ thể, một vài Anh Chị Em chúng ta chưa hề đọc qua 
kinh A-/-đ3, kinh Đáp Hoa thì có đọc được vài phẩm và 
có khi không biết kinh /oa Ng/(êm nói cái gì trong đó; vì 
vậy các huynh trưởng trẻ hôm nay muốn tìm hiểu về kinh 
A-g/-đà, một bộ Kinh mà hầu hết các Chùa đều sử dụng 
trong buổi công phu chiều. 

Xin mời quí vị và các bạn theo dõi với tấm lòng bao 
dung và chỉ bảo cho những chỗ còn sai sót trong cuộc 
hội thoại bỏ túi này. 

Xin chân thành tri ân. 

A: Hôm nay chúng ta tìm hiểu kinh 4-Ø/-đâ phải không 
các bạn? 

B: Phải đó! Mà các bạn có để ý không? Chương trình 
tu học Phật pháp của huynh trưởng qua các bậc Kiên, 
Trì, Định, Lực, đâu có kinh A-ø/-đã? 

C: Ừ, thật lạ quá, hay là chúng ta đọc sót chăng? 

A: Không đâu, vì từ bậc Trì trở lên mới có các bộ Kinh; 
này mình đọc tên các kinh nha: Đại phương tiện Phật báo 
ân, Thiện Sinh, An ban Thủ Ý, Di Giáo, Bát Đại Nhân 
Giác, Hiền Nhân, Pháp Bảo Đàn, Thắng Man, Duy-ma- 
cật, Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, Kim Cang, Hoa Nghiêm, 
V.V... 

B: Có lẽ vì Kinh này đặc biệt, toàn là do đức Phật 
thuyết từ đầu tới cuối, tôn giả Xá-lợi-phất và đại chúng 
lắng nghe chứ không hề nêu câu hỏi để đức Phật giải 
đáp thắc mắc như các Kinh khác. 

C: Cũng có thể vì chùa nào cũng tụng kinh A-Z/-đà 
trong buổi công phu chiều nên ACE chúng ta ai cũng 
được nghe, vì vậy không đưa vào chương trình tu học 
huynh trưởng. 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 401 


A: Đó là lý do hôm nay chúng ta tìm hiểu về kinh 4-đ/- 
đa đây nè! 

B: Chúng ta cũng đi theo trình tự như một buổi học 
kinh nha; nghĩa là chúng mình phân công trình bày, giới 
thiệu từng đoạn kinh cùng với những thắc mắc cũng như 
những bài học tâm đắc của mình... 

C: Đồng ý, bây giờ bạn A bắt đầu đi nha, vì mình chỉ 
biết sơ sơ không thể bắt đầu giới thiệu bao quát được. 

A: Kinh 4-Z/-đä mà chúng ta đang có trong tay là cuốn 
Kinh phổ biến nhất trong các Chùa, đó là bản dịch của 
ngài Cưu-ma-la-thập (Kumarajiva), mở đầu là Kỳ-viên đại 
hội, giới thiệu đức Phật và thính chúng của Ngài gôm 
1250 vị đều là các bậc A-la-hán nổi tiếng. Ngoài ra còn 
có các vị Bồ-tát, và cả các vị Vua Trời, v.v... đều đến 
tham dự nghe Kinh. 

B: Một điều đáng chú ý là niềm tin vào đức Phật A-di- 
đà cũng tồn tại trong Mật giáo nữa (có bài chú tên là A- 
di-đà Như Lai Căn bản Đà-la-ni). 

C: Chỉ phần giới thiệu này không thôi, chúng ta đã có 
biết bao nhiêu bài học rồi, ví dụ vê ngài Xá-lợi-phất, ngài 
Mục-kiền-liên, ngài Ca-diếp... 

A: Đúng vậy, nhưng chúng ta đâu có dừng lại như vậy, 
chúng ta phải giới thiệu tiếp vê các phần của Kinh chứ! 
Phân thứ hai là phần Y báo - Chánh báo; đức Phật mô tả 
cõi nước Cực Lạc của đức Phật A-di-đà, được trang 
nghiêm bằng những hồ sen hoa nở đủ màu, rất đẹp; ở đó 
không có khổ mà chỉ có an lạc và hạnh phúc. 

B: Phần thứ ba là Y báo trang nghiêm; phần này mô tả 
cảnh vật ở cõi Cực Lạc vô cùng thù thắng: Ở cõi Phật đó 
thường nghe tấu nhạc Trời, và ngày đêm 6 lần có mưa 
hoa mà hoa tên là Mạn-đà-la. Phần thứ tư là Chánh báo 
Vô lượng Thù thắng, đức Phật cho biết chúng sanh trong 


402 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


cõi nước đó mỗi buổi sáng sớm đều đi hái những bông 
hoa tươi đẹp cúng dường vô số Phật ở các thế giới khác, 
rồi buổi trưa đến giờ ăn thì trở vê quốc độ của mình dùng 
cơm và ởi kinh hành. 

C: Trong phân trang nghiêm cõi Phật còn có các giống 
chim quý như Bạch Hạc, Khổng Tước, Anh Vũ... ngày 
đêm 6 thời tập họp nhau lại cùng cất tiếng hót; trong âm 
thanh đó, người ta nghe được những bài Pháp vê Năm 
Căn, Năm Lực, Bảy Bồ-đề phần, Tám Thánh Đạo, v.v... 
Chúng sanh ở trong quốc độ ấy khi nghe tiếng chim hót 
liền phát khởi tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng... 

A: Điều vi diệu là những loại chim này không phải là 
súc sanh do nghiệp báo sinh ra vì ở cõi Cực Lạc không 
có ba đường ác (Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh) mà chính 
là do đức A-di-đà biến hóa để diễn nói Pháp Âm. 

B: Thiên nhiên (Y báo) ở cõi nước đó gồm những hàng 
cây báu, những lưới có mắc chuông báu, lay động trước 
gió phát ra những âm thanh vi diệu, tuyệt vời không khác 
gì nhạc Trời do thiên thân hòa tấu. 

C: Chúng sanh ở cõi Cực Lạc khi nghe được những 
âm thanh vi diệu ấy liền khởi tâm niệm Phật, niệm Pháp, 
niệm Tăng. 

A: Trong phần Chánh báo vô lượng thù thắng, đức 
Phật còn dạy rằng số lượng tuổi thọ của đức Như Lai ở 
cõi nước Cực Lạc cũng như chúng sanh trong cõi nước 
ấy không thể tính đếm được, vì vậy mà danh hiệu của 
đức Như Lai ấy là Vô Lượng Thọ. 

B: Phần thứ 5 của Kinh là Nhơn Hạnh Vãng Sanh, 
nghĩa là do nguyên nhân gì mà được vãng sanh về Cực 
Lạc; đức Phật dạy: Những chúng sanh đã sanh về cõi 
nước đó đều là những bậc thanh tịnh Bồ-tát không còn 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 403 


thối chuyển, và số lượng những vị ấy rất đông, không thể 
đếm được, chỉ có thể nói là vô lượng vô biên mà thôi! 

C: Đức Phật cũng dạy: nếu có chúng sanh nào nghe 
nói đến đức Phật A-di-đà mà phát khởi lòng tin, niệm 
danh hiệu Ngài từ 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, v.v... với nhất 
tâm bất loạn và khi lâm chung, tâm người ấy không điên 
đảo thì cũng được vãng sanh vê cõi Cực Lạc, có đức 
Phật A-di-đà đến đón. 

A: Phần thứ sáu của Kinh là sáu phương chư Phật đều 
khuyến tu. Đức Phật cho biết trong khi đức Phật đang tán 
thán công đức các việc “không thể nghĩ bàn” như thế thì 
chư Phật ở sáu phương khác (Đông, Tây, Nam, Bắc, 
Trên, Dưới) cũng làm như vậy. Nên đức Phật khuyên 
chúng ta nên tin tưởng vào lời Phật dạy, đừng nên nghi 
ngờ. 

B: Kinh này còn được gọi là “Kinh được tất cả chư Phật 
hộ niệm” vì bất cứ chúng sanh nào nghe tên Kinh này và 
danh hiệu của các Như Lai ấy thì sẽ được tất cả chư Phật 
hộ niệm và đạt được quả vị bất thối chuyển nơi tuệ giác 
vô thượng. 

C: Mình thấy danh hiệu của chư Phật trong Kinh thật 
là hay và nhiều, hình như đều có ý nghĩa biểu tượng hết; 
ví dụ ở thế giới phương Tây thì có các đức Phật Vô 
Lượng Thọ, Vô Lượng Tướng, Vô Lượng Tràng... phương 
Trên thì có các đức Phật Hương Thượng, Hương Quang, 
Phạm Âm, Tú Vương, Như Tu Di Sơn... Nếu chúng ta 
biết rõ hơn về công hạnh của các đức Phật đó thì hay 
quá hở các bạn? 

A: Nếu vậy thì bạn phải ở lại ít nhất là một kiếp nữa để 
nghiên cứu đầy đủ về vấn đề bạn muốn biết! Bây giờ 
mình tiếp tục phần cuối của Kinh là “Thuyết kinh rất khó.” 
Đức Phật nói: việc mà ta đã làm ở cõi Ta-bà này cũng là 


404 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


một việc khó làm, đó là khi ta đắc quả Vô thượng Chánh 
đẳng Chánh giác, vì tất cả chúng sanh mà thuyết Pháp 
khó tin này trong đời ác ngũ trược này (kiếp trược, kiến 
trược, mạng trược, chúng sanh trược, phiền não trược). 

B: Như vậy là chúng mình cũng nắm được đại ý kinh 
A-øi-đa và nội dung qua bảy phần vừa trình bày rồi; từ 
đây ai hỏi mình có thể nói lại được chứ không để bị bối 
rối vì chỉ nghe được những câu đức Phật gọi “này Xá-lợi- 
phất”, “lại nữa Xá-lợi-phất”, v.v... đó nhaI 

C: Nhưng các Bạn hãy kết luận giùm mình đi: Tịnh độ 
là đây hay ở phương Tây? Mình rất phân vân vì trong 
Pháp Bảo Đàn thì chúng ta có thể đến Tây phương Cực 
Lạc trong chớp mắt còn ở đây thì phải là Bồ-tát bất thối 
chuyển, tâm hoàn toàn thanh tịnh, không chút nhiễm ô. 

A: Thì bạn cứ xem như vấn đề gì cũng có hai mặt: Lý 
và Sự; khi chưa đủ trình độ để hiểu rốt ráo nghĩa Kinh, 
chúng ta hãy hiểu phần Lý. Trong cuộc sống đời thường 
này, thỉnh thoảng bạn cũng có những lúc thấy lòng mình 
thanh thản, nhẹ nhàng, nhất là những lúc một mình mình 
được đối diện với thiên nhiên: trời, biển, núi, cỏ cây, v.v... 
Bỏ tất cả những lo âu lại phía sau, mình ngắm trăng, sao, 
mặt trời, núi đồi, nghe chim hót... mình cảm thấy như tan 
vào không gian rộng lớn, mình với vũ trụ là MỘT và cái 
cảm giác ấy chính thực “Đây chính là Tịnh độ” - tất nhiên 
giây phút ấy rất nhanh chóng qua ởi để trả lại mình với 
đời thường, tâm lại bị phiền não làm ô nhiễm... khó thấy 
Tịnh độ, Tây phương, Cực Lạc được. 

B: Ngoài ra, có đôi khi trong cuộc sống, mình đã làm 
được những “việc thiện to lớn” như thay đổi được cái nhìn 
của một người nào đó, họ trở nên cởi mở hơn, và từ đó 
hạnh phúc hơn... họ đến cảm ơn mình. Trong giây phút 
đó, mình cảm thấy mình còn hạnh phúc hơn họ nữa, 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 405 


mình mới là người phải cảm ơn. Ngay lúc ấy chính là 
mình đang sống ở cõi Tây phương Cực Lạc vì Cực Lạc là 
cực kỳ an lạc, hạnh phúc, phải không các bạn? 

C: Mình hiểu rồi, và mình cũng hiểu rằng muốn đến 
cõi Tây phương Cực Lạc trong nháy mắt thì phải niệm 
Phật nhất tâm chứ không phải dễ đâu!l©@!! 

A: Như vậy cũng tạm đủ cho buổi hội thoại hôm nay 
rôi nha! Hẹn gặp lại các bạn! Tạm biệt! 

B và C: Tạm biệt! Tạm biệt! 


406 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


Những bài học Thành đạo 








Kính thưa quí vị và các bạn, 

Đáng lẽ nhan đề của bài viết này là: 2"»ân Mùa Thành 
Đạo của đức Bổn sư Thích-ca Mâu-ní, thử tìm hiểu về 
những Bài học lớn mà Ngài đã đem tại cho nhân loại. ” 
Nhưng nếu viết đây đủ thì quá dài nên xin phép được 
ngắn gọn. 

Mặc dù là Giáo chủ của một tôn giáo, đức Thế Tôn 
luôn tự cho mình là một con người bình thường qua lời 
tuyên bố: “7a 2 Đhật đã thành, các người là Phật sẽ 
thành” Ngài không những không hiện thân thông để 
chinh phục đại chúng, mà còn quở những vị đệ tử dùng 
phương tiện thần thông để giáo hóa chúng sanh, vì thần 
thông làm trở ngại trí tuệ. Ngài luôn dạy chúng ta hãy tin 
vào trí tuệ của mình, Ngài nói ấy # mình thắp đuốc lên 
mà ở!” 

Để điểm qua những bài học lớn mà đức Thế Tôn đã 
cống hiến cho cuộc đời, chúng tôi xin mời quý vị và các 
bạn theo dõi cuộc hội luận bỏ túi của những huynh 
trưởng trẻ quen thuộc A, B, C... những người đã tìm hiểu 
và suy gẫm về vấn đề này. 

A: Chào các bạn, hôm nay chúng ta tìm hiểu về vấn 
đề gì? 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 407 


B: Về những bài học lớn mà đức Phật đã đem lại cho 
thế gian này như tinh thân giáo dục của Ngài, lòng từ bi 
rộng lớn của Ngài, v.v... 

C: Đức Phật bảo rằng dù chư Phật có ra đời hay 
không, Chân lý vẫn có và vẫn tồn tại; đức Phật cũng 
không giành “bản quyền” hay quyền sáng chế những 
định luật Nhân quả, Luân hồi, Nghiệp báo, Ngũ uẩn, 12 
Nhân duyên, v.v... 

A: Đúng vậy, mặc dù những định luật đó đã có sẵn 
nhưng chính đức Phật đã phát hiện ra - và dạy cho đệ tử 
của Ngài áp dụng vào cuộc sống để có an lạc và làm cho 
những người chung quanh an lạc. 

B: Và mình nghĩ rằng bài học đầu tiên mà đức Phật để 
lại cho chúng ta (chúng ta cũng đại diện cho nhân loại rồi 
phải không các bạn?!©©!!) là “7ƒ cả chúng sanh đêu 
Đình đẳng trong giọt máu cùng đỏ và giọt nước mắt cùng 
mặn 

C: Phải rôi! Mình cảm động nhất là câu chuyện Thái tử 
Tất-đạt-đa cứu sống con ngỗng trời bị Đề-bà-đạt-đa bắn 
bị thương - một em bé chưa được 10 tuổi mà đã có lòng 
từ bi đáng nể như vậy, thật đúng là Bậc xuất thế! Mạng 
sống của một con chim bé nhỏ cũng được Ngài quan tâm 
trong khi những trẻ em bằng tuổi Ngài có thói quen bắn 
chim nướng ăn hay phá tổ chim lấy trứng, v.v... 

A: Mình thì cảm động nhất là câu chuyện Ngài hóa độ 
cho người gánh phân Sunita và cho gia nhập Tăng đoàn 
- đó là một cuộc cách mạng đối với xã hội Ấn Độ đương 
thời, một xã hội có bốn giai cấp! Cuộc cách mạng đó còn 
“nổ” lớn hơn cuộc cách mạng 1789 của Pháp vì các giai 
cấp trên phản ứng rất mạnh, trong đó có vua chúa, giai 
cấp Bà-la-môn, v.v... là những giai cấp xưa nay được 
toàn dân kính trọng. Nhưng cách mạng mà không tốn 


408 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


một giọt máu nào vì đức Thế Tôn đã khéo léo chứng 
minh với những người phản ứng rằng trí tuệ giải thoát 
không phụ thuộc vào các giai cấp của xã hội đặt ra! 

B: Vậy các bạn thấy không? Đức Phật của chúng ta 
còn tài ba hơn Mục sư Martin Luther King, người đấu 
tranh giải phóng dân da đen ở Mỹ cách đây mới 40 năm 
trên một đất nước dân chủ, còn Ngài thì đã làm cách đây 
hơn 2500 năm trong xã hội đại phong kiến! 

C: Bạn đã “khen phò mã tốt áo” rồi! Thật ra, Ngài 
không “đấu tranh” gì cả nhưng những việc làm của Ngài 
có tác dụng “phá chấp”. Đa số người ta chấp vào giàu 
nghèo sang hèn nên mới phân chia xã hội như vậy, còn 
dưới mắt Bậc giác ngộ thì mọi người đều bình đẳng. Ngài 
đã thuyết phục được bằng cả lý thuyết và thực tế cho mọi 
người thấy rằng, con người sang hay hèn, cao thuợng 
hay hạ tiện là do những hành động của mình chứ không 
phải do bẩm sinh. 

A: Nếu có dịp mình phải kể cho mọi người nghe những 


- ” 


vị Tỳ-kheo xuất thân “hạ tiện” rất xuất sắc trong tu tập 
thiên định cũng như lòng từ bi và trí tuệ của các tôn giả. 

B: Đồng ý! nhưng bây giờ chưa được; chúng ta phải 
nói tiếp về đề tài hôm nay. Mình cũng rất tâm đắc câu 
chuyện nàng Ma-đăng-già mê hoặc tôn giả A-nan; A-nan 
sắp bị hại thì được đức Phật cứu và sau đó Phật đã độ 
được cả nàng Ma-đăng-già cũng xuất gia. 

C: Mà Ma-đăng-già còn chứng quả A-la-hán trước tôn 
giả A-nan nữa kial À nói đến đây mới nhớ, đức Phật còn 
là người “giải phóng phụ nữ” đồng ý cho phụ nữ gia nhập 
vào Tăng đoàn cách đây hơn 2500 năm - trong khi mãi 
đến thế kỷ 21 rồi, vẫn còn có tôn giáo không có nữ tu vì 
quan niệm lỗi thời “trọng nam khinh nữ”!©©!I 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 409 


A: Tuy nhiên trong vấn đề này hình như tôn giả A-nan 
mới là người có công lớn đó các bạn ạI 

B: Đúng vậy! Nhưng trên hết, đức Phật là người quyết 
định có cho phép người nữ xuất gia hay không! Có một 
điều thú vị nữa là các bạn có biết không? Theo lời của 
ngài Narada Mahathera - tác giả cuốn “Đức Phật và Phật 
Pháp” (The Buddha and His Teachings) - thì có một vị 
học giả tên là Lord Zetland đã nói rằng người ta rất ngạc 
nhiên nhận thấy hình thức Hội chúng và Tăng đoàn thời 
đức Phật cách đây hơn 2500 năm không khác gì những 
mô hình căn bản tại các Thượng viện, Hạ viện ở các 
quốc gia theo chế độ cộng hòa trong thời đại này. 

C: Phải rồi, rất nhiều học giả nổi tiếng như tiến sĩ 
Dhammananda (tác giả cuốn sách “What Is This 
Religion?” hay triết gia Radha cho rằng giáo lý của đức 
Phật mặc dù đã được giảng dạy cách đây hơn 25 thế kỷ, 
vẫn áp dụng được một cách hết sức hữu hiệu và hài hòa 
trong thế kỷ mới. 

A: Bởi vì những giáo lý của Ngài được rút ra từ những 
suy tư của vị Đạo sư mà mục đích tối thượng là tìm cách 
cứu khổ cho chúng sanh, với tâm vô ngã, với trí bát-nhã 
cho nên đều đặt căn bản trên con người và vì con người. 
Ngài tuyên bố mình là một con người bình thường và Đạo 
chính là tâm bình thường (“Bình thường Tâm thị Đạo”). 
Cũng vậy, con người tự làm chủ hạnh phúc hay đau khổ 
của chính mình chứ không có một đấng thần linh nào 
ban phúc hay giáng họa cả. 

B: Cho nên nhà văn Bertrand Russel đã ca ngợi đạo 
Phật và tôn xưng đức Phật là 22 vô fhần cao cả nhất 
của nhân loại trong tât cả các thời đại” (the greatest 
atheist of all times) 


410 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


C: Đúng quá, giáo lý cốt lõi của Phật giáo là diệt trừ 
phiên não (để có an lạc) và sống với Tâm Phật bất sinh, 
bất diệt có sẵn trong mỗi con người; nói theo danh từ 
Phật giáo là “hàng phục vọng tâm và an trụ chơn tâm. 

A: Đức Phật, Ngài không chỉ là một triết gia siêu đẳng, 
một nhà vô thần vĩ đại mà còn là một nhà khoa học nữa. 
Không cần đến các học giả nổi tiếng, ngay chúng ta cũng 
có thể chứng minh được, phải không các bạn? 

B: Đúng vậy, ví dụ trong nước có hàng ngàn hàng vạn 
vi trùng — ngày xưa đâu có kính hiển vi, nhưng đức Phật 
đã biết điêu này, điều mà khoa học hiện đại chỉ mới biết 
cách đây vài trăm năm. Hay những sự hiểu biết về lý 
Duyên khởi, vê sự Tương tức, Tương nhập, v.v... là 
những nguyên lý mà vật lý học hiện đại mới khám phá ra 
vào khoảng cuối thế kỷ thứ 20. 

C: Còn nữa, đố các bạn đức Phật có dạy về Thiên 
đàng và Địa ngục không? 

A: Có chứ, nhưng đức Phật dùng danh từ Cực Lạc, 
Tịnh độ, v.v... 

B: Có phải bạn muốn nói rằng Thiên đàng và Địa ngục 
ở ngay trong lòng mọi người, bởi vì khi lòng ta thanh tịnh 
thì cõi Thiên đàng sẽ hiện ra còn khi ta ác độc hại người 
thì đó chính là địa ngục, nơi lãnh quả của những việc ác 
hiểm, v.v... có phải không? 

C: Các bạn nói quá đúng rôi nhưng mình đâu có nói 
sâu xa như các bạn; mình chỉ muốn kể câu chuyện ở bên 
Nhật, giữa một vị tướng quân (võ sĩ đạo) và một thiên sư. 
Tướng quân đến hỏi thiên sư là “đó 7⁄⁄ên đảng, Đ/a 
ngục hay không? Phải đào sâu bao nhiêu trong lòng đất 
mới thấy Đa ngục hay bay lên mấy từng Trời mới thấy 
Thiên đàng?”Vị thiền sư đáp: ngu dốt như ông mà cũng 
hỏi thiên đàng và địa ngục sao? Võ sĩ đạo tuốt kiếm ra 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 411 


xông vào thiên sư định đâm vào bụng ông này để trừng 
phạt tội dám xúc phạm danh dự của võ sĩ đạo. Thiền sư 
điềm nhiên nói: “Cửa Ø⁄a ngục đã mở, thưa tướng quân!” 
Ông võ sĩ đạo chợt tỉnh ngộ, hổ thẹn tra kiếm vào vỏ, 
mỉm cười, cúi đầu xin lỗi thiền sư, vị thiền sư lại điềm 
nhiên nói: ZØây giờ ngài đã đến cửa Thiên đàng” 

A: Câu chuyện này còn cho chúng ta thấy sự khác 
nhau giữa Đạo học và Phật học; một bên còn chấp ngã, 
chấp tướng một bên phá chấp triệt để. 

B: Đúng rồi! Vị tướng quân coi sinh mạng con người 
nhỏ hơn danh dự võ sĩ đạo còn vị thiên sư bất chấp tất 
cả, không sợ hãi, không mong cầu, nói lên cái nhìn như 
thật của mình về Địa ngục và Thiên đàng - nó chỉ là một, 
do Tâm biến hiện mà ra thôi! 

C: Như vậy, đức Phật còn để lại cho chúng ta những vị 
thiền sư lỗi lạc như Bồ-đề Đạt-ma, Lục Tổ Huệ Năng, Mã 
Tổ, Cảnh Sơn, Trần Nhân Tông, Bankei, Hư Vân, v.v... 
và nhiều vị thiền sư như vị thiền sư trong câu chuyện trên 
đây... nhiều không thể kể hết được! 

A: Nói dễ hiểu hơn, đạo Phật đã đào tạo ra những con 
người tin vào khả năng giác ngộ của mình, và có khả 
năng làm hiển lộ Phật tánh nơi chính mình. 

B: Không cần ởi tìm cầu ở đâu xa vì đức Phật đã dạy 
#nê và ngộ chỉ là sự chuyển hóa của tâm thức chứ 
không phải là được (tđđắc”) cái gì mới lạ ở ngoài Tâm và 
Thân này cả” 

C: Mình hiểu rồi, nhưng từ mê đến ngộ gần trong gang 
tấc mà cũng xa ngoài vạn dặm như từ Ta-bà qua Cực 
Lạc vậy, các bạn hở? 

A: Phải đó, cho nên nói Tâm chúng ta khi Ma khi Phật, 
là ý này đây! Nếu chúng ta sống được với tâm Phật bất 


412 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


sinh như thiên sư Bankei dạy, trong mọi lúc thì hay biết 
baol 

B: Cho nên phải tu tập, phải canh giữ Tâm mình như 
người chăn trâu chăn giữ con trâu của mình, đừng cho nó 
chạy rông, dẫm đạp lên lúa mạ của người khác, phải áp 
dụng câu mà mình dạy cho các em: 

Khi sáu căn tiếp xúc sáu trần 

Đem ý thức tĩnh chuyên phòng hộ. 

C: Mình có đọc được ở đâu đó một bài thơ khuyên 
sống với tâm Phật bất sinh, bất diệt như sau, tặng các 
bạn đây nha: 

Đêm đêm ôm Phật ngủ 

Ngày ngày cùng Phật đi 

Ngồi đứng hằng theo nhau 

Nói nín cùng chung ở 

Mảy may chẳng tạm rời 

Như hình cùng với bóng 

Muốn biết nơi Phật đi 

Chỉ chỗ nói năng ấy. 

A: Thật là hay quá, cảm ơn Bạn nhiều! Bài này nói y 
chang thiền sư Bankei đã nói! Các bạn hãy nghe nha: 
*..Một người sống với tâm Phật bất sinh một cách rôt ráo 
thì khi vị ấy đi ngủ cũng ởi ngủ với tâm Phật, khi thức dậy 
là dậy vớ tâm Phật... khi nói là nói với tâm Phật, khi /m 
lạng là ứm lặng với tâm Phật, khi ăn cơn là ăn cơn với 
tâm Phật, khi uống trà là uống trà với tâm Phậit... Vào 
mọi lúc, ví ấy an trú liên tục trong tâm Phật, v/ ấy hành xử 
ung dung, tùy theo hoàn cảnh, cứ để mọi sự trôi theo 
cách tự nhiên của chúng, cốt là không làm việc ác, chỉ 
làm việc lành... nhưng không tự hào vê những việc lành 
của mình, không bám víu vào đó mà ghét những người 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 413 


xấu vì như vậy là đi ngược tâm Phật. Tâm Phật không 
thiện, không ác, mà vượt lên trên cả thiện ác. 7 

B: Như vậy hôm nay chúng ta đã cảm niệm về ngày 
Thành Đạo của đức Bổn sư một cách có ích lợi, phải 
không các Bạn? Chúng ta tạm biệt được rồi chứ? Xin hẹn 
lần saul 

A và C: Tạm biệt! Tạm biệt! Hẹn gặp lại! 


414 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


Con trâu trong Phật pháp 








Kính thưa quí vị và các bạn, 


Nhân mùa Xuân Kỷ Sửu sắp về, chúng ta sẽ cùng 
nhau nói chuyện “Cơn 7râu trong Phật pháp. ” 

Trước hết, xin giới thiệu đến quí vị và các bạn những 
câu hỏi đáp của các bậc đại sư, câu nào cũng dính dáng 
tới “con trâu” được trích từ “7zuyên Đăng Lục? 

Phước Châu Đại An hỏi: 

- Tôi khao khát hiểu pháp Phật, đó như cái gì? 

Bách Trượng đáp: 

- Hệt như cỡi trâu tìm trâu 

Hỏi: Hiểu rồi thì như thế nào? 

Đáp: như người cỡi trâu về nhà 

Hỏi: Rồi làm sao giữ cho trước sau khế hợp? 

Đáp: Như người chăn trâu cầm roi giữ trâu mình đừng 
phạm đến lúa mạ của người. 

Kính thưa quí vị và các bạn, 

Đạo Phật dạy người Phật tử cách điều phục Tâm của 
mình cho nên Tâm được ví với con Trâu hoang và sự 


điều Tâm tức là làm thế nào để “cột trâu”. Người nông 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 415 


phu muốn trị con trâu, phải dùng roi vọt, cũng như muốn 
điều phục Tâm mình, người Phật tử chúng ta phải quy y, 
giữ giới, phát tâm Bồ-đề, v.v... Chương trình tu học Phật 
pháp của hàng huynh trưởng GĐPT có hai tài liệu liên hệ 
sự huấn luyện Tâm với phép Chăn Trâu, đó là kinh Di 
giáo và 7⁄âp mục ngưu đồ (10 bức Tranh Chăn Trâu). 
Trước khi mời quí vị và các bạn theo dõi cuộc nói chuyện 
của các huynh trưởng quen thuộc A, B và C về đề tài 
Phật pháp này, xin kính chúc quí vị và các bạn cùng gia 
đình hưởng một mùa Xuân Di Lặc hoan hỷ. 

A: Chào các bạn! Đề tài sinh hoạt của chúng ta hôm 
nay là gì? 

B: Là kinh / g/áo và Thập mục ngưu đồ, tức 10 bức 
tranh chăn Trâu. 

C: Mình nghĩ rằng đó là cách huấn luyện Tâm của 
mình để cho nó đừng quen cái thói “tâm viên ý mã”. 

A: Hiểu rồi, như vậy mình bắt đầu nha! Các bạn có 
biết đức Phật dạy cái này cho ai không? 

B: Thì trước hết là dạy cho các tỳ-kheo đệ tử của Ngài, 
sau là dạy cho hàng Phật tử chúng mình chứ ai nữa! 

C: Mình biết bạn A muốn nói là Phật dạy pháp chăn 
trâu trong kinh nào phải không? Kinh Đóng ngưu hay 
Mục ngưu đó! 

A: Phải rôi, chúng ta đi vào chỉ tiết nha: trong kinh 
Phóng ngưu, đức Phật dạy về nghệ thuật chăn trâu, hay 
điều phục Tâm. Ngài cho biết người khất sĩ giỏi là người 
phải biết và phải làm những điều một người mục đồng 
hay một em bé chăn trâu phải làm, các bạn có nhớ là 
mấy điều không? 

B: Hình như là 10 hay 11 điều gì đó, thì chúng ta cứ kể 
ra là xong ngay, mình kể trước và chúng ta luân phiên kể 
nha! Nếu người mục đồng nhận ra được trâu của mình thì 


416 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


người tu hành cũng phải biết nhận ra những yếu tố tạo 
nên sắc thân của mình. 

C: Nếu người mục đồng nhận diện được con Trâu của 
mình trong đàn trâu thì người xuất gia cũng phải nhận 
diện được những hành động nào của thân, miệng, ý là 
thiện, nên làm và những hành động nào là bất thiện, 
không nên làm. 

A: Nếu người mục đồng biết tắm rửa cho Trâu thì 
người xuất gia cũng phải biết gột rửa khỏi thân tâm mình 
những tham dục, sân hận, và si mê. 

B: Nếu người mục đồng biết chăm sóc các vết thương 
của Trâu thì người xuất gia cũng phải biết hộ trì sáu căn 
của mình là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý khi tiếp xúc với sáu 
trần, để sáu trần không thể lung lạc được. 

C: Nếu người mục đồng biết cách un khói lên để Trâu 
khỏi bị muỗi đốt thì người xuất gia cũng phải biết đem 
giáo lý giải thoát dạy cho những người chung quanh mình 
để họ tránh được những khổ đau phiền muộn. 

A: Nếu người mục đồng biết tìm đường đi an toàn cho 
Trâu thì người xuất gia cũng phải biết tránh những con 
đường dẫn tới danh lợi, sắc dục, quán rượu, hý trường... 

B: Nếu người mục đồng biết thương yêu Trâu thì nguời 
xuất gia cũng phải biết quí trọng những niêm an lạc do 
thiên định đem tới. 

C: Nếu người mục đồng biết tìm bến tốt cho Trâu qua 
sông thì người xuất gia cũng phải biết nương vào bốn 
chân lý cao thượng để đến bến bờ giải thoát. 

A: Nếu người mục đồng biết tìm chỗ có cỏ non và 
nước uống cho Trâu thì người xuất gia cũng phải biết Tứ 
niệm xứ là mảnh đất tốt nhất để đi đến giải thoát. 

B: Nếu người mục đồng biết bảo trì những vùng thả 
Trâu không làm tổn hại môi trường nuôi Trâu thì người 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 417 


xuất gia cũng phải cẩn trọng trong việc giao tiếp với quần 
chúng và thu nhận cúng dường. 

C: Nếu người mục đồng biết dùng những con Trâu lớn 
làm gương cho những con Trâu con thì người xuất gia 
cũng phải biết nương vào đức hạnh và kinh nghiệm của 
những bậc Thầy đi trước. 

A: Nếu người mục đồng không biết cách trị những vết 
thương bị nhiễm trùng của Trâu thì Trâu có thể lên cơn 
sốt rồi lăn ra chết. Cũng vậy, sự tu học của người xuất 
gia nếu không đi theo Chánh đạo thì cũng sẽ bị các độc 
tố tham, sân, si phá hoại toàn bộ sự nghiệp tu hành của 
mình. 

B: Như vậy là ACE mình đã kể ra được 12 điều mà 
người xuất gia có thể bắt chước người mục đồng nhưng 
không phải để chăn trâu ngoài đồng cỏ mà chính là chăn 
con Trâu (Tâm) trong lòng mình. 

C: Vậy còn “phép chăn Trâu” được vẽ thành 10 bức 
họa gọi là “Thập mục ngưu đồ” (TMNĐ) là như thế nào 
hở các bạn? 

A: Cũng vậy, ở đây con Trâu chính là cái Tâm hoang 
sơ và “chăn Trâu” tức là phương pháp “hàng phục vọng 
Tâm và an trụ chơn Tâm” như câu hỏi của ngài Tu-bồ-đề 
trong kinh Kim-cang thôi. TMNĐ là bộ tranh vẽ lại quá 
trình tu tập công phu của người học Đạo từ khi chiến 
thắng bản năng mình, rồi thanh lọc Tâm để cuối cùng 
đến được sự tự tại vô ngại. 

B: Để mình nói rõ hơn một chút nha: Thật ra có nhiều 
bộ Tranh lắm, của nhiều tác giả, nhưng có thể xếp vào 
hai loại: Tranh theo khuynh hướng Đại thừa và tranh theo 
khuynh hướng Thiên tông. 

C: Vậy bạn A nói cho mình nghe về tranh TMNĐ theo 
khuynh hướng Đại thừa còn bạn B sẽ nói về tranh TMNĐ 


418 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


theo khuynh hướng Thiền tông nha! Mình thật lờ mờ vê 
10 bức tranh TMNĐ này. 

A: Tranh loại nào cũng có 10 bức họa, mỗi bức có một 
bài tụng bằng thơ bốn câu và một bài chú giải bằng văn 
xuôi. Tranh Đại thừa thì vẽ con Trâu Đen, lần lượt qua 
các bức họa, Trâu đen trở thành trắng dần dần, trắng từ 
đầu dần đến mình rồi cuối cùng trắng đến chót đuôi. Đó 
là tượng trưng cho phép tu Tiệm, nghĩa là nhờ công phu 
tu tập lâu ngày đi lần tiến lên từng bậc thang giác ngộ. 

B: Tranh Thiền tông thì có loại vẽ Trâu trắng, có loại 
vẽ Trâu đen; nhưng dù trắng hay đen, con Trâu trong 
tranh Thiền vẫn giữ một màu đó xuyên qua những giai 
đoạn biến chuyển; đó là pháp tu Đốn. Đốn giáo dạy rằng 
thành Phật là thành ở nội Tâm, thành ngay tức khắc chứ 
không thành Phật từ từ, đó là hai quan điểm khác nhau 
của hai bộ Tranh TMNĐ Đại thừa và Thiền tông. 

C: Bạn A có thể cho xem bảng đối chiếu hai loại Tranh 
Đại thừa và Thiền tông? 

A: Mình ghi ra đây cho bạn coi nha: 


Tranh Đại Thừa Tranh Thiền Tông 

1. Chưa Chăn 1. Tìm Trâu 

2. Mới Chăn 2. Thấy dấu 

3. Chịu phé 3. Thấy Trâu 

4. Quay đầu 4. Được Trâu 

5. Vâng chịu 5. Chăn Trâu 

6. Không ngại 6. Cði Trâu vê nhà 

7. Tha hồ 7. Quên Trâu còn 
người 

8. Cùng quên 8. Người Trâu đều 
quên 

9. Soi riêng 9. Trở vê nguồn 
cội 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 419 


10. Dứt cả hai 10. Thỏng tay vào chợ. 

B: Đối với tranh Đại thừa, bốn bức đầu là giai đoạn của 
Giới, tiếp theo là Định; Tâm định là hết ngã chấp nhưng 
còn Pháp chấp. Ngang đây là phần tu chứng của hàng 
Tiểu thừa (chư vị Thanh văn và Duyên giác) được diễn 
đạt bằng hai bức tranh 6 và 7; tiếp theo là cảnh giới của 
Bồ-tát (hai bức tranh 8 và 9). Cuối cùng là vào cảnh giới 
Phật, viên dung vô ngại không còn gì để nói, được diễn 
đạt bằng một vòng tròn (số 10). 

C: Nhưng bên phía tranh Thiền tông thì bức tranh 
“Cùng quên” cũng được vẽ bằng một vòng tròn mà chưa 
kết thúc, đó chưa phải là cảnh giới Như Lai sao? 

A: Bạn quên rằng mục tiêu của Thiền không phải là 
vào Niết-bàn mà là “thỏng tay vào chợ”, nghĩa là phải đạt 
đến cảnh giới “hoa sen trong bùn” hay “gân bùn mà 
chẳng hôi tanh mùi bùn” giống như ngài Duy-ma-cật vậy 
đó. 

B: Đúng vậy, nhờ đó chúng ta thấy rằng chúng sanh 
lang thang như chú mục đồng ởi tìm Trâu mà không thấy 
dấu vết; còn Bồ-tát cũng lang thang trong chốn bụi đời 
nhưng an nhiên tự tại và không bị nhiễm ô, như mục 
đồng đã xong việc, thỏng tay vào chợ rong chơi. 

C: Vậy còn kinh / g⁄4o cũng có nói về Chăn Trâu phải 
không? 

A: Kinh /Ø/ ø/áo thì có một đoạn đức Phật dạy các vị tỳ- 
kheo như thế này: “Các ông phải canh giữ Tâm của mình 
y như chăn Trâu, luôn cầm roi canh chừng, không để cho 
nó có cơ hội buông lung phạm vào lúa mạ của người ta.” 
Ngoài ra trong kinh đức Phật còn dạy rất nhiều phương 
pháp thanh lọc, huấn luyện Tâm, v.v... khác nữa. 

B: Vậy là chúng ta cũng đã nói được nhiều về con 
Trâu đối với việc tu tập rồi phải không? 


420 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


C: Phải rồi, rất cảm ơn các Bạn nhân dịp Xuân về mà 
cho mình biết về 74p mục ngưu đỏ, lâu nay nghe hoài 
mà chưa được thấy, bữa nay vừa được thấy vừa được 
nghe. 

A: Nhưng sự hiểu biết của chúng mình còn non yếu 
lắm, chúng ta cần phải học thêm nhiều nữa mới hiểu 
được 10 bức Tranh Chăn Trâu một cách sâu sắc. 

B: Đồng ý, vì công việc hằng ngày của chúng ta không 
phải là đang chăn trâu hay sao? 

C: Đúng vậy, Phật pháp thật rất quí vì đem áp dụng 
vào cuộc sống hằng ngày, chúng ta thấy có rất mhiều lợi 
ích cho mình và cho mọi người chung quanh 

A: Như vậy là tốt rồi, nhập gia tùy tục! Sắp đến New 
Year, mình làm như mọi người, chúc các bạn và gia đình 
Happy New Year 2009 nhai! Tạm biệt! 

B và C: Happy New Yearl Tạm biệt! Tạm biệt! 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 421 


12 lời khẩn nguyện  _ 
dâng lên đức Quán Thê Am 








Kính thưa quí vị và các bạn, 


Nói về đức Bồ-tát Quán Thế Âm (Avalokitesvara 
Bodhisattva) thì có thể nói là đã có hằng bao nhiêu tủ 
sách rồi. Trên thế giới, từ Đông sang Tây, từ Ấn Độ đến 
Tây Tạng, từ Trung Hoa qua Nhật Bản, v.v... rất nhiều 
kinh sách nói về Mẹ hiền Quán Âm. Về hình tượng của 
Ngài, cũng vô số; có chỗ Ngài đứng một mình trong 
phong ba bão táp giữa biển lớn, có khi với bình nước cam 
lồ và nhành dương liễu, có khi có thêm cậu bé sau lưng, 
có khi cỡi con cá thật to, v.v... Chúng tôi không có tham 
vọng trình bày những hình tượng đã thấy cùng ý nghĩa vì 
không am hiểu hết những sự tích, những câu chuyện dân 
gian hay những chuyện tiền thân, những mẫu chuyện 
đạo, v.v... Chúng tôi chỉ xin nói một chút vê việc giáo dục 
môn Phật pháp trong GĐPT nói chung, vê lịch sử đức 
Quán Thế Âm Bồ-tát với 12 lời nguyện nói riêng. 

Kính thưa quí vị, 

Phật pháp không bao giờ cũ; vì chân lý không thể thay 
đổi theo thời gian hay không gian nhưng những bài học 


422 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


vê Phật pháp (nói riêng), hay vê đạo đức (nói chung); 
những lời dạy của đức Phật, của các bậc Thánh, những 
nhà hiền triết... (Khổng Tử, Lão Tử, Socrate, Platon, 
v.v...) phải được “update” (cập nhật) trong khi truyền đạt 
để thanh thiếu niên có thể hiểu và chấp nhận được. Xin 
nêu lên một ví dụ vui: Một mùa Vu Lan nọ, có một huynh 
trưởng kể chuyện trong “Nhị Thập Tứ Hiếu” (24 người 
con hiếu thảo nổi tiếng) cho các em nghe. Khi nghe kể 
chuyện người con cởi hết áo quần xuống giường nằm để 
cho muỗi bu lại cắn mình, cho cha mẹ yên giấc ngủ, các 
em đều nhao nhao cười nói “stupid” (ngu ngốc)!!©©!! chứ 
không cảm động như cách đây mấy chục năm chúng ta 
đọc những câu chuyện này. Vì sao? Xin thưa, vì bây giờ 
người ta dùng thuốc xịt muỗi, hương đốt lên để đuổi 
muỗi, v.v... đâu có ai hành động như chàng thanh niên 
ngày xưa kial? Hay là quan niệm “Cha bảo con đi chết 
mà con không chịu là con bất hiếu” thì tuổi trẻ hôm nay 
không thể nào chấp nhận, v.v... Vì vậy, chúng ta cân lưu 
ý một chút về điểm khác biệt tâm lý này. Đó chính là ý 
nghĩa của “update” phương pháp truyền đạt. 

Xin cống hiến quí vị một ví dụ nhỏ cụ thể trong việc 
“update” sự truyền đạt Phật pháp cho tuổi trẻ, đặc biệt là 
tuổi trẻ Phật giáo VN tại Hoa Kỳ nói riêng, hay tại hải 
ngoại nói chung qua cuộc đối thoại của các Huynh 
trưởng A, B, C quen thuộc. 

A: Chào các bạn, hình như sắp đến Lễ hội Quán Âm 
rôi phải không? 

B: Phải rồi, hôm nay sắp hết tháng Giêng Âm lịch, mà 
qua tháng 2 thì ngày 19 là ngày Vía đức Quán Thế Âm 
rồi! 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 423 


C: Nói đến đức Quán Thế Âm mới nhớ ra, 12 lời 
nguyện của đức Quán Thế Âm có mấy chữ khó hiểu quá 
hở các bạn? 

A: Đối với các em thì đúng rồi chứ, đối với bạn thì làm 
sao mà gọi là khó được? 

B: Bạn C nói đúng đó, mình cũng thấy nhiêu chữ Hán 
khó hiểu. 

C: Ví dụ như “già tỏa”, “sái tâm”, “diệt tam đồ”, v.v... 

A: Như vậy các bạn đâu cân dạy các em đọc 12 lời 
nguyện ấy bằng chữ Hán làm gì? 

B: Phải rồi, mình chỉ giảng đại ý cho các em hiểu thôi 
và cho các em học 12 lời khẩn nguyện của Phật tử dâng 
lên đức Quán Thế Âm. 

C: Mình cũng vậy, mình thấy cần dân dần đưa tiếng 
Việt thay thế những tiếng Hán Việt chứ các em thế hệ 
sau mình chắc chắn là không hiểu và không thể sử dụng 
được những từ Hán Việt ấy! 

A: Đúng vậy! Các bạn có đầy đủ 12 lời nguyện bằng 
cả tiếng Việt và tiếng Anh (song ngữ) thường dùng trong 
các khóa tu học đó phải không? 

B: Chắc là đúng rồi, chúng ta hãy lần lượt nhắc lại thử 
coi! Mình nhận được từ chùa Viên Thông của Sư cô 
Thanh Lương. 

C: Tài liệu song ngữ này chắc là xuất phát từ Sư ông 
Nhất Hạnh hay thây Nguyên Hạnh, thầy Tịnh Từ, Sư cô 
Thanh Lương, v.v... cũng giống nhau, quí vị này đều là 
đệ tử lớn của Làng Hồng. 

A: Mình nghĩ xuất phát từ đâu không quan trọng, quí 
hồ là mục đích và nội dung những lời khẩn nguyện đúng 
Phật pháp là tốt rôi, phải không các bạn? 

C: Phải! Phải! Và quan trọng là thực hành những lời 
phát nguyện đó! 


424 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


A: Nhất định rồi, bất cứ bài Phật pháp nào chúng ta 
cũng dạy các em tinh thân ấy: Học và hành phải đi đôi! 
Tự phát nguyện lại cần phải nỗ lực thực hành hơn nữa! 

B: Riêng những lời phát nguyện này còn có tính cách 
lời hứa, nên mình còn dạy các em chúng ta có thể chỉ 
“phát” một vài lời nguyện - Những lời nguyện nào mà ta 
nhắm có thể thực hiện được - chứ không cần phải phát 
hết 12 lời khẩn nguyện này. 

C: Mình cũng dạy các em mỗi lần thực tập, lạy nhiều 
hay ít là do sự phát nguyện của mình; phát xong một lời 
khẩn nguyện thì lạy xuống một lạy. 

A: Mình bắt đầu trước nha! Lời nguyện thứ 1: Œøn xí" 
mở rộng lòng thương và tìm cách bảo vệ sự sống, niêm 
tín của mọi người, mọi loâi. (| pray and vow to open my 
heart and find ways to protect life anh faith for everyone 
and every living beings). 

B: Thứ 2: Cơn xíứn mở rộng tầm hiểu biết, để có thể 
thấu rõ gốc rễ khổ đau của kẻ khác mà tìm cách chuyển 
hóa, nâng đố vả hộ ứ/ (Ì pray and vow to extend my 
understanding, so as to be conscious of the roots of 
sufferings of others, in order to find ways to transform, 
Support and assist them). 

C: Thứ 3: Cơn xín nguyện từ bỏ những tập khí tham ái, 
hờn giận, trách móc, để con có thể vui sống với mọi 
người trong gia đình và chung quanh cơn. (Ì pray and 
vOow fo restrain from greed, anger, and blame, so as to 
live happily with everyone ¡in the family and those around 
me). 

A: Thứ 4: Cơn xin nguyện cho tự thân, gia đình, thân 
bảng quyến thuộc con và mọi người, mọi loài được sống 
trong an toàn, hòa thuận và thảnh thơi. (| pray for myself, 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 425 


my family, my relatives and friends, and all beings so that 
they will live in peace, harmony and comfort). 

B: Thứ 5: Cơn xin nguyện ngồi vững chãi để lắng nghe 
người khác nói năng, tâm sự: Dù cho những lời nói ấy có 
xúc phạm đến cá tánh của con, con nguyện không đối 
đáp bằng những lời thiếu từ hòa, khiếm nhã. (Ì pray and 
vow to be impartial and composed, in order to mindfully 
listen to expressions and feelings of others. Even if those 
words may harm my nature, | vow not to reply with words 
that lack harmony and humility). 

C: Thứ 6: Cơn xứ! nguyện thường xuyên trở vê với hơi 
thở, tập dừng lại sự suy nghĩ, nói năng, để lắng nghe 
tiếng chuông tỉnh thức và mọi âm thanh. Con biết rằng 
mỗi âm thanh đều có mang thông điệp của sự yêu 
thương và năng lượng tuệ giác mâu nhiệm. (| pray to be 
mindful of my breathing, silence my thoughts and speech, 
so as to hear the awakening bell and each sound-wave. Ì 
know that each sound-wave carries the message of love 
and the wondrous energy of wisdom). 

A: Thứ 7: Cơn xin nguyện cho người đau chóng lành 
bệnh, người già được săn sóc, người mệnh chung có đủ 
duyên lành sanh vê cảnh giới an vui, trong sáng của đức 
Đhật A-d/-đa. (Ì pray for speedy recovery of the sick, the 
caring for the old, and for the deceased to have the good 
affinity to be reborn ¡in the land of bliss - the realm of 
Amitabha Buddha). 

B: Thứ 8: (on xín nguyện cho kẻ nghèo đói được ọo 
cơm ấm áo, kẻ tội lỗi sớm biết ăn năn, kẻ tù đày mau 
thoát ngục tối, kẻ tàn tật được thân tướng tốt đẹp, kẻ 
nghiện ngập được tỉnh cơn mê, kẻ sát nhân tự buông khí 
gi. (| pray for the poor and hungry to have food and 
clothing, the sinful to be remorseful, the emprisoned to 


426 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


soon be free, the crippled to have restored features, the 
addicted to be rehabiltated, and the murderers to 
Surrender their weapon8). 

C: Thứ 9: Cơn xứ? nguyện cho mọi người và mọi loài 
sớm nhận ra tự tánh thương yêu, bình đẳng của nhau. 
Đừng ai xem nhẹ tánh mạng của ai, đừng ai vì oán thù, 
ganh f, ích kỷ mà gây khổ đau cho nhau. (l pray that all 
beings may soon recognize the innate nature of love and 
equality embedded withn them. No one should 
undermine the life of others, and no one should cause 
harm to others, because of hartred, jealousy, and 
selfishness). 

A: Thứ 10: Cơn xín nguyện cho hành tính xanh nảy, 
muôn đời là trái đất xinh tốt. Phương nào cũng sản sinh 
nhiều dòng sông tươi mái, nhiêu loại dược thảo ngũ cốc, 
hoa trái thơm ngon để dâng hiến cho con người và muôn 
loài no đủ. (| pray that this blue planet, forever and ever, 
be a healthy and glorified world. Fresh streams will flow 
all directions; fine herbals, good grains, and high-quality 
fruits will be plentiful to nuture mankind and all other 
beings). 

B: Thứ 11: Cøn xứ? nguyện cho mọi người và mọi loài 
sớm thảnh tựu được giới đức thanh tính, định lực vững 
chấi, trí tuệ sáng suới. (| pray for everyone and every 
beings to soon achieve serenity, strength of 
determination, and wisdom). 

C: Thứ 12: Cơn xín nguyện cho mọi người và mọi loải 
sớm có đầy diệu lực, ngàn tay ngàn mắt và tự tại vào ra 
ba cối để cứu độ chúng sanh trong mười phương thế giới. 
(I pray for everyone and every being to soon have subtle 
energy, thousand arms, thousand eyes, and to be at 
ease to move about in the three realms, so as to deliver 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 427 


all beings from suffering ¡in the ten directions of the 
universe). 

A: Như vậy là anh chị em mình không hẹn mà gặp, 
đều đã tự biết làm sao để “update” cách truyền đạt, làm 
sao cho các em dễ hiểu, dễ thấm Phật pháp, như vậy 
các em mới có thể áp dụng được vào đời sống hằng 
ngày. 

B: Đúng vậy, và chính các em là những người hoằng 
dương chánh pháp thật sự, các em chính là “ngàn mắt 
ngàn tay” của ACE huynh trưởng chúng ta, phải không 
các bạn? 

C: Phải, mình hiểu rồi Những người các em trao 
truyền trước hết là phụ huynh các em, những người trong 
gia đình các em; chính có bác phụ huynh đã nói với mình 
là nghe con học Phật pháp, kể chuyện về Luật GĐPT, 
v.v... mới biết điều này điêu nọ, chứ trước đây đâu biết! 

A: Đúng rồi! Trở về với 12 lời khẩn nguyện, các bạn có 
nhận thấy rằng có những chỗ, đọc lời tiếng Anh mình 
thấy dễ hiểu hơn phần tiếng Việt không? 

B: Chính thế! Ví dụ như tiếng Việt câu nào cũng “con 
xin nguyện”, chữ nguyện làm mình lúng túng và “bối rối” 
(confused) như đã từng bối rối khi đọc 4 lời nguyện rộng 
lớn (chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận 
thệ nguyện đoạn, v.v...) nhưng qua tiếng Anh, chúng ta 
thấy rõ có hai ý “pray” và “vow”, tức là “câu nguyện” và 
“thê nguyện”. Cái gì mình làm được mới dám thề nguyện, 
có nghĩa là “xin hứa” còn cái gì ngoài tâm tay mình, chỉ 
có thể cầu nguyện một tha lực nào đó. 

C: Mình hoàn toàn đồng ý với bạn B; không phải vì 
mình quên tiếng Việt nhưng rõ ràng tiếng Việt có vài 
trường hợp đối với mình tối nghĩa hơn tiếng Anh. Còn 
nữa, lúc đọc lời nguyện cho “... kẻ /b đây rmau thoát ngục 


428 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


“ 


fới... "mình nghĩ bụng: làm sao đây? Làm sao các nhà tủ 
trên thế giới có thể dẹp bỏ được? Thế nhưng mới đây 
Tổng thống Obama đã ra lệnh đóng cửa nhà tù nào đó, 
thật như là một “phép lạ” cho lời cầu nguyện thứ 8 này! 
Chỉ có ổng mới cho phép họ thoát ngục bằng một đạo 
luật chứ chúng ta làm sao được? ?©©lH 

A: Bạn C nói rất đúng, khi mới đọc câu “cØ xứ 
nguyện ngôi vững chấãi... “(lời phát nguyện thứ 5) các em 
cười vì không hiểu, nhưng khi đọc bên phía tiếng Anh, 
các em hiểu ngay là “ngồi vững chãi” có nghĩa là “vô tư, 
công bằng và bình tĩnh” (impartial and composed). 

B: Đúng vậy, các em mình cũng phản ứng như thế và 
mình nhân tiện nói về cái hay của ngôn ngữ, đó là ngôn 
ngữ biểu tượng (symbolic language) dùng hình ảnh để 
nói lên một tư tưởng, quan điểm hay chủ trương một cách 
ngắn gọn, súc tích và đầy thi vị, v.v... chứ không phải chỉ 
hiểu theo nghĩa đen; ví dụ trong kinh /Ø⁄áø hoa có rất 
nhiều biểu tượng (chàng cùng tử, viên ngọc trong chéo 
áo, v.v...) và nhiều Kinh khác cũng thế. 

C: Mình nghĩ cái đó có hơi cao đối với các em, nhưng 
cụ thể như mấy chữ “chuyển hóa, nâng đỡ, hộ trì...” và 
“tập khí”... các em có thể lúng túng, không hiểu là gì, 
nhưng khi đọc qua tiếng Anh (to tranform, support and 
assist - và “to restrain from...”) thì không còn gì thắc mắc 
nữa. 

A: Các bạn nói thật là đúng, tóm lại, dùng song ngữ là 
một trong những cách tối ưu để truyền đạt cho các em, 
không chỉ Phật pháp mà cả các môn học khác trong 
GĐPT nữa. 

B: Mình nghĩ rằng chừng 5,10 năm nữa, huynh trưởng 
GĐPT/WN tại hải ngoại sẽ phải giảng dạy cho đoàn sinh 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 429 


của mình bằng tiếng bản xứ nơi mình cư ngụ (Anh, Pháp, 
Đức, v.v...) 

C: Phải rồi, thì con cái chúng ta bây giờ sau khi đến 
tuổi đi học không phải đã nói tiếng Anh dễ dàng và thoải 
mái hơn nói tiếng Việt rôi sao? Mà các em đang là Oanh 
Vũ đó chứ ai©©lI 

A: Không sao cả, nói tiếng gì cũng được, các bạn 
không nhớ là khi đức Phật còn tại thế (và ngay bây giờ), 
đức Phật đã thuyết Kinh cho mọi loài, nhơn và phi nhơn 
nữa hay sao? Bây giờ chúng ta lại ngồi đây bàn về tiếng 
Anh hay tiếng Việt? 

B: Cảm ơn bạn đã nhắc nhở; phải rồi, chúng ta cứ làm 
việc của chúng ta, song song với việc dạy Phật pháp, 
chúng ta vẫn dạy tiếng Việt, vẫn gìn giữ và trao lại cho 
các em những truyền thống tốt đẹp của dân tộc những 
nét đẹp Đông phương, v.v... 

C: Đúng vậy, chúng ta sống tốt, làm việc tốt, phục vụ 
tận tâm việc giáo dục đàn em, v.v... là đúng rồi! Việc đào 
tạo huynh trưởng, hướng đi của GĐPT tại hải ngoại, v.v... 
đã có Ban hướng dẫn GĐPT thế giới đảm trách. 

A: Phải rồi, mà các bạn có nhận thấy các em của 
chúng ta ở lứa tuổi Oanh Vũ (6,7 tuổi) tuy không nói rành 
tiếng Việt nhưng cũng ham coi phim Hàn quốc, Trung 
Quốc, Hồng Kông... những phim nói tiếng Việt, cùng với 
bà nội, bà ngoại, v.v... của mình mà vẫn hiểu như 
thường, còn có thể kể lại vài đoạn nữa! Cho nên đừng lo 
gì về vấn đề ngôn ngữ hết! 

B: Không ngờ hôm nay chúng ta đã có một buổi hội 
luận thật hứng thúi 

C: Đúng thế, cảm ơn các bạn thật nhiều! Xin tạm biệt! 

A và B: Tạm biệt! Tạm biệt! 8 


430 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


Đi làm từ thiện 








Bài học “Bốn Nhiếp Pháp” hay “Bốn nhiếp sự” thì anh 
chị em chúng ta đã được học đi học lại trong chương 
trình Phật pháp của ngành Thiếu và cả của Huynh 
trưởng. Làm việc thiện thì cũng đã được thực hành từ khi 
còn là một oanh vũ, từ trong nước ra đến hải ngoại cũng 
cùng một mục đích nhỏ nhoi “sáng cho người một niềm 
vui, chiêu giúp người bớt khổ” bởi vì bố thí là công tác 
hàng đầu của bốn nhiếp sự (bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng 
sự). 

Từ những việc thiện chút chút của từng cá nhân, một 
em Oanh vũ, một đoàn sinh ngành Thiếu, một anh/chị 
Huynh truởng cho đến những đóng góp tập thể của 
GĐPT nói riêng, cộng đồng người Việt hải ngoại nói 
chung vào những khi có tai trời ách nước hay lòng người 
điền đảo như lũ lụt ở quê nhà, bão Katrina, Rita ở 
Texas... hỏa hoạn, vụ khủng bố 9/11 ở New York, v.v... 
cộng đồng người Việt bao giờ cũng được coi là nhiệt tình 
và rộng rãi nhất thế giới; nói một cách chung, làm từ thiện 
là công việc rất quen thuộc của người Việt chúng ta, bất 
kỳ theo truyền thống tôn giáo nào. 

Trở lại với những công việc từ thiện của Phật giáo nói 
chung, GĐPT nói riêng, chúng ta thấy rằng người Phật tử 
đi làm việc thiện chỉ có mục đích “ngắn” là cứu đói, cứu 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 431 


lạnh, nghĩa là đem cơm áo, gạo tiền đến những nơi cần 
cứu trợ, những người cô quả cô đơn cần giúp đỡ. Có một 
vài người bạn Tin Lành và Thiên Chúa giáo nói rằng 
người Phật tử đi cứu trợ về rồi thì người được giúp đỡ 
quên họ ngay, đừng nói là tên Chùa, hay tên tổ chức đã 
đến cứu trợ; lý do là vì Phật tử đi cứu trợ chỉ giới thiệu 
mình thuộc chùa nào, tổ chức nào chứ không nói như 
các bạn Tin Lành hay Thiên Chúa giáo nói: đây là Chúa 
cho; hãy nhớ đến Chúa, hãy rước Chúa vào lòng để được 
luôn cứu giúp, và lên Thiên Đàng, v.v... 

Anh chị em huynh trưởng chúng ta cũng đã hơn một 
lần thảo luận về bố thí, về tài thí, pháp thí và vô úy thí, 
v.v... về cách làm việc thiện, vê quỹ “Tự Nguyện Hướng 
Về Quê Hương” (TNHVQH) do Ban Hướng Dẫn Hải 
Ngoại phát động và duy trì hơn 10 năm nay. Chúng ta 
khoan nói về quỹ TNHVQH đã, vì đó là hỗ trợ nội bộ 
GĐPT trong nước mà thôi, mà chỉ bàn đến những ý kiến 
liên quan đến công tác cứu trợ ở trong cũng như ngoài 
nước; sự hữu hiệu đến mức nào cũng đang là vấn đề 
“nóng” mà người Phật tử nói chung, huynh trưởng GĐPT 
nói riêng hằng trăn trở. Xin mời quí vị và các bạn theo dõi 
cuộc hội thoại bỏ túi giữa các huynh trưởng quen thuộc 
A,B,C. 

A: Hôm nay chúng ta bàn đến chuyện cứu trợ hở? 

B: Phải, nội dung đề tài của chúng ta là: ý nghĩa chính 
của bố thí là gì? Có phải chỉ là tài thí hay không? Và bố 
thí như thế nào mới là hữu hiệu nhất? 

C: Thật vậy, lâu nay phần lớn công tác từ thiện của 
anh chị em chúng ta từ trong nước hay ở hải ngoại thì 
chủ yếu cũng là tài thí. 

A: Mình có chỗ chưa hiểu ý các bạn; mình nghĩ rằng 
thực hành bố thí không chỉ là đi quyên góp, rôi đem 


432 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


cho/tặng tiên bạc, gạo, thuốc men, mùng mên, v.v... mà 
thôi, mà khi gia đình một Phật tử nào có người thân qua 
đời, quý Thây/ quý Sư Cô đến cầu siêu, thuyết giảng cho 
người sống và cho cả hương linh nghe thì đây vừa là bố 
thí Pháp, vừa bố thí vô úy nữa đó các bạn à! 

B: Mình đồng ý với bạn, nhưng đó là làm công tác từ 
thiện với những người Phật tử, họ đã có lòng tin vào Tam 
bảo, còn đối với những người chưa biết đến đạo Phật, 
chúng ta bố thí Pháp bằng cách nào? Làm sao để hoằng 
dương Chánh pháp? Làm sao để giới thiệu Phật pháp 
đến với họ? 

C: Phải, phải, các bạn có nghe không? Ở Việt Nam, có 
những vùng mà dân chúng trước đây theo đạo Phật, nói 
đúng hơn là họ thường nói, “theo đạo Ông Bà”; trong nhà 
có bàn thờ ông bà tổ tiên và vài nhà cũng có tượng Bồ-tát 
Quán Thế Âm, nhưng khi nghèo đói quá, thiếu ăn trầm 
trọng, có những đoàn truyên giáo Tin Lành đến cho gạo, 
cho tiên, cho kinh Thánh, v.v... thì nhà họ đổi thành tín đồ 
của đạo Tin Lành. 

A: Mình cũng có biết chứ, nhưng đó là giai đoạn thôi, 
nếu họ là Phật tử thì tới một lúc nào đó, khi đời sống hết 
khó khăn họ cũng đi chùa trở lại; mình có quen biết vài 
gia đình như vậy, ở VN họ đã theo như vậy, nhưng khi 
gia đình họ được đi Mỹ theo diện HO chẳng hạn, họ qua 
đây đâu còn theo đạo Tin lành nữa. Mình vẫn gặp họ ở 
các chùa. 

B: Nói cho đúng, Phật tử Việt Nam thật tình là chưa 
được học Phật pháp nên niêm tin chưa vững chãi; nhiều 
phụ huynh đoàn sinh của mình bảo rằng con cái của họ 
đi GĐPT biết đức Phật và Phật pháp nhiêu hơn cha mẹt 
Mình nghĩ họ nói rất thật đó. 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 433 


C: Thật vậy, ngày xưa người ta đi chùa chỉ biết lễ 
Phật, xin xăm... rồi vê chứ đâu giống như bây giờ sau các 
buổi lễ Phật, quý thầy còn giảng ý nghĩa của lễ Phật, của 
QUY y, V.V... 

A: Các bạn có biết tại sao có sự thay đổi sâu rộng 
trong nếp sống của Phật tử cũng như của chư Tăng/Ni 
như vậy không? 

B: Mình nghĩ là tại vì sau 1975 người dân quá khổ, họ 
mới tìm đến Phật, Thánh, v.v... mới đi chùa nhiều. Trước 
1975 ngày Chủ nhật chỉ có tín đồ Tin Lành, Thiên Chúa 
giáo mới phải đi nhà thờ (nghĩa là bắt buộc), còn Phật tử 
thì chỉ có Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT mới đi sinh 
hoạt ngày Chủ nhật, còn Phật tử không có đoàn thể thì 
không bắt buộc phải đến Chùa ngày Chủ nhật, chỉ có 
những lễ lớn họ mới đi Chùa. 

C: Mình cũng nghĩ rằng sau 1975 tuy tôn giáo bị cấm 
đoán nhưng Phật tử lại tìm đến Chùa nhiều hơn, yêu câu 
chư Tăng Ni giảng Phật pháp cho họ nhiều hơn... nhờ 
vậy “phong trào đi chùa” lại nở rộ ra không cản nổi! 

A: Không những thế, Phật tử tham gia làm công tác từ 
thiện cùng với chư Tăng/Ni, nhưng Phật giáo làm từ thiện 
không kèm theo công tác truyền giáo như các tôn giáo 
khác. 

B: Vì vậy người ta mới nói Phật giáo yếu hơn Tin Lành, 
các bạn nghĩ có đúng không? 

C: Mình nghĩ rằng vì chủ trương khác nhau chứ không 
phải là vấn đề yếu hay mạnh. 

A: Mình cũng nghĩ như bạn C, Phật giáo chủ trương từ 
bi nghĩa là đem vui cứu khổ theo ý nghĩa “Khóc với người 
đang khóc, an ủi họ, chia sẻ với họ và nếu họ đói thì cho 
họ thức ăn, lạnh thì cho áo, cho mền, v.v...” mà không 
đưa ra điều kiện là phải trả ơn bằng cách theo Phật. 


434 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


B: Cho nên nhiều người cho rằng Phật giáo tiêu cực 
trong vấn đề dành tín đồ. 

C: Đã gọi là tín đồ thì phải do đức tin đem lại, chứ 
“giành” làm sao được! 

A: Thật ra, giành cũng được chứ! Ví dụ như ngày xưa, 
nước Việt Nam chưa có đạo Thiên Chúa; khi các thương 
gia người Pháp đến VN thì các Linh mục đi theo sau các 
thương gia để truyền đạo. Và để được dân chúng theo, 
họ làm những điều lợi ích cho dân chúng như thành lập 
nông trại, đồn điền, v.v... để dân chúng có công ăn việc 
làm, cuộc sống ổn định, từ đó họ mới giảng đạo, mới lôi 
cuốn vào đạo được. 

B: Đức Phật cũng nói vậy mà, hãy lo cho chúng sanh 
hết đói, khỏi thân bệnh thì họ mới nghe Phật pháp được; 
và đức Phật mới nói muốn hành Bồ-tát đạo, người Phật 
tử phải trang bị cho mình ngũ minh pháp; các bạn còn 
nhớ không? 

C: Nhớ chứ! Ngũ minh pháp là 5 khả năng để hành 
đạo và truyền bá đạo: Nội minh (Kinh điển, giáo lý), 
Thanh minh (ngôn ngữ, ngoại ngữ, chữ viết...) Nhân minh 
(luận lý học, đạo đức học), Y phương minh (Y học) và 
Công xảo minh (Khoa học kỹ thuật). 

A: Đúng vậy, những người có kiến thức sâu rộng như 
vậy, lại thành thạo các kỹ năng vê khoa học kỹ thuật thì 
đi đến đâu cũng có khả năng làm ra của cải vật chất, cứu 
độ chúng sanh, rồi sau đó làm cho họ tâm phục khẩu 
phục, nghe theo mình, v.v... do đó muốn truyền bá cái gì 
mà không được, thậm chí muốn trở thành người lãnh đạo 
họ cũng được nữa lài 

B: Do đó, nhiều người cho rằng nếu mình muốn làm 
công tác từ thiện, mình phải làm có cơ sở như vậy. 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 435 


C: Tất nhiên về lý thuyết thì đúng nhưng thực tế làm 
sao được?? Phật giáo ở đâu cũng nghèo hết! Ở trong 
nước cũng nghèo, ở hải ngoại cũng nghèo, làm sao có đủ 
tài lực vật lực bố thí lâu dài và qui mô như bạn nói được? 

A: Ngoài ra, người Phật tử còn tin ở duyên nữa; có 
duyên với Phật pháp hay không cũng là vấn đề quyết 
định có theo Phật hay không. 

B: Đúng vậy, và đức Phật cũng nói rằng không cần 
phải là Phật tử, quy y Phật mà chỉ cần thực hành Phật 
pháp, nghĩa là những lời Phật dạy, những chân lý mà chư 
Phật, chư Bồ-tát đã chứng ngộ, giúp cho chúng sanh 
sống an lạc. 

C: Mình cũng đồng ý với các bạn, làm việc thiện có rất 
nhiều hình thức và phương tiện, nằm trong 3 nội dung tài 
thí, pháp thí và vô úy thí là được rồi. 

A: Ở Mỹ, có nhiều ACE Huynh trưởng đã tháp tùng 
theo phái đoàn của quý thầy, đi vào các trại giam để 
thăm và an ủi các tù nhân, và cũng có vài trường hợp rất 
cảm động là có tù nhân xin được quy y với quý Thầy nữa; 
như vậy công tác từ thiện này vừa có ý nghĩa pháp thí, 
vừa có ý nghĩa vô úy thí phải không các bạn? 

B: Mình xin thêm là làm từ thiện với tâm vô tư, không 
vụ lợi, không vì danh tiếng của riêng mình hay đoàn thể 
mình như anh chị em mình làm lâu nay, âm thâm mà hữu 
hiệu là được rôi! Dù chỉ là cứu đói, cứu trợ thiên tai... chứ 
chưa đạt đến phạm vi truyền đạo như các tôn giáo khác. 

C: Nói rất đúng! Buổi nói chuyện hôm nay cũng tạm đủ 
phải không các bạn, mình cảm thấy rất có ích, xin chào 
tạm biệt và hẹn lần sau nha! 

A và B: tạm biệt! tạm biệt! 8 


436 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


Đức Phật với các em 








Kính thưa quí vị và các bạn, 

Con người được phân chia theo biên giới quốc gia, rồi 
màu da, rồi ngôn ngữ, truyền thống, tôn giáo, đảng phái, 
v.v... nhưng khi học Phật pháp thì Anh Chị Em Huynh 
trưởng và Đoàn sinh chưa bao giờ nghĩ đến “quốc tịch” 
của đức Phật cả. Hình như kinh điển nói chung, Phật 
pháp nói riêng, làm cho Huynh trưởng và đoàn sinh 
GĐPT thấy rằng những chữ Phật, Pháp, Tăng, Bồ-tát, 
chư Tổ, v.v... quá ư thân quen, như cha mẹ, anh em, 
thầy cô giáo, v.v... vậy; rất nhiều người còn có thói quen 
gọi “đức Phật của chúng ta” nữa! 

Tuy nhiên những danh từ Phật pháp - cho dù rất thông 
thường - đối với các em đoàn sinh và huynh trưởng trẻ ở 
hải ngoại có khi hơi khó hiểu; nếu dịch ra tiếng Anh thì 
các em hiểu ngay. Ngoài ra có những từ “mới” như 12 
nhân duyên, giáo lý duyên khởi, giáo lý ngũ uẩn, v.v... thì 
cho dù nói tiếng Việt hay tiếng Anh các em cũng phải 
được nghe giảng vào nội dung rồi mới hiểu được. 

Các em ngành Thiếu học Phật rất nhanh - tất cả các 
bậc học từ Hướng thiện đến Chánh thiện - nhưng không 
liên hệ đến thực tế khi có một chữ khác với danh từ mà 
các em được học. Ví dụ có em thắc mắc rằng tại sao đạo 
Phật chỉ dạy người ta làm Phật mà không dạy làm người! 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 437 


Vì các em rất hiểu ý nghĩa Vu Lan nhưng không nghĩ ra 
được đó là giáo dục về lòng hiếu thảo; có khi các em học 
thuộc ý nghĩa Bát chánh đạo nhưng không nắm bắt ngay 
được khi người ta nói đến Chánh niệm, Chánh kiến... 
bằng những “danh từ nhân gian”, v.v... 

Đó cũng là một vấn đê quan trọng mà người huynh 
trưởng trong khi truyên đạt Phật pháp cho các em phải 
đối diện với những thắc mắc có khi rất ngây thơ nhưng 
thật khó trả lời. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc 
hội thoại bỏ túi sau đây của các huynh trưởng quen thuộc 
A,B,C. 

A: Hôm nay đề tài nói chuyện của chúng mình là gì hở 
các bạn? 

B: Nhân mùa Phật đản, chúng ta cùng nhau ôn lại 
những thắc mắc của các em ngành Thiếu về đức Phật 
Thích-ca Mâu-ni đi nhal 

C: Phải đó, các em thắc mắc nhiều khi rất hay đó, các 
bạn có nhận thấy như vậy không? 

A: Chúng ta hãy lần lượt đưa ra những câu hỏi của các 
em và câu trả lời của chúng ta đi nhal Mình xin nêu ra 
trước. Các em hỏi mình: tại sao đức Phật chỉ dạy làm 
Phật mà không dạy làm người như sách vở thế gian dạy 
cách học làm người vậy! Mình trả lời: những bài học Phật 
pháp vê Từ bi, Tứ nhiếp pháp, Ngũ minh pháp, hay kinh 
Thiện Sinh, kinh Hiền Nhân, v.v... là gián tiếp dạy làm 
người chứ gì nữal 

B: Các em hỏi mình tại sao chương trình học Phật 
pháp không kể chuyện thời ấu thơ, thời niên thiếu... của 
đức Phật mà chỉ kể chuyện tiền thân, mình trả lời: cũng 
có nhưng các em không được đọc đó thôi; ví dụ trong tác 
phẩm Án đao vàng, kể lại cuộc đời đức Phật từ ngày 
đản sanh đến ngày nhập diệt; trong đó có kể thời thiếu 


438 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


niên Ngài là một Đông cung Thái tử, một thiếu niên anh 
tuấn, văn võ song toàn, đã chiến thắng tất cả các cuộc 
so tài, thi đua trên toàn quốc, v.v... Ngài không chỉ chinh 
phục các bạn đồng học mà còn làm cho các vị thây của 
Ngài cũng phải bái phục về tài năng và đức độ của Ngài; 
các vị thầy đều nói rằng: kiến thức của họ thì có hạn mà 
trí tuệ của Ngài thì vô cùng. 

C: Mình xin bổ sung thêm: Ngày xưa còn bé, Thái tử 
Tất-đạt-đa đã nổi tiếng giỏi toán nhất, đã đếm được đến 
những con số không ai có thể hình dung nổi! Trong kinh 
Phổ diệu (Lalitavistara) kể lại rằng, trong một cuộc thi 
đếm số lượng mà Thái tử đã thắng giải, Ngài đã làm cho 
vị giám khảo phải quỳ xuống bái phục! 

A: Có em hỏi mình: Nhân quả, Tứ diệu đế, Bát chánh 
đạo là dạy làm Phật còn ở giai đoạn nào thì Phật dạy vê 
đạo đức làm người? Mình trả lời: tại vì các em không 
nghiên cứu chứ thật ra giáo dục Phật giáo, trước khi đi 
vào Phật thừa (thừa=hệ thống giáo dục), có 5 hệ thống 
giáo dục từ dưới lên trên đó là: 1. Nhân thừa, 2. Thiên 
thừa, 3. Thanh Văn Thừa, 4. Duyên Giác Thừa, 5. Bồ-tát 
thừa. 

B: Các em hỏi mình: đã nói là nhân quả thì tại sao lại 
có thể hóa giải được? Giải sao giải hạn như vậy Phật 
giáo có phải là mê tín dị đoan không? Mình trả lời: vì y 
báo theo chánh báo mà chuyển cho nên nếu bản thân 
mình chuyển hóa (lời nói, hành động, ý nghĩ khởi lên, 
v.v...) thì có thể “hóa giải” - nghĩa là hoàn cảnh sẽ thay 
đổi theo, được chứ sao không. 

C: Đúng vậy, mình cũng gặp câu hỏi như vậy, mình 
bèn kể câu chuyện chú tiểu kia được thầy trụ trì cho về 
thăm nhà vì “thấy” chú mạng yểu, không sống được qua 
khỏi 1 tháng nữa; chú tiểu không biết gì cả, cứ vui vẻ đi 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 439 


về làng. Khi đi ngang qua con sông giữa đường về nhà 
thấy có một tổ kiến trên cây bên bờ sông bị rơi xuống 
nước, chú bẻ một cành cây dài vớt tổ kiến tấp lên bờ, rồi 
tiếp tục đi. Về nhà được 10 ngày thì cha mẹ bảo chú trở 
lại chùa. Khi trở lại gặp thây trụ trì thì thây không thấy 
dấu hiệu chết yểu hiện ra nữa; thầy hỏi kỹ lưỡng những 
công việc chú đã làm trong 10 ngày qua, từ khi rời chùa, 
chú kính cẩn thuật lại không sót chỉ tiết nào; thầy mới 
giảng cho chú nghe: việc chú cứu tổ kiến là một phước 
báo lớn, đã giúp hóa giải được tướng chết yểu của chú, 
chú sẽ được thọ mạng lâu dài. Thầy nói: “Tướng bất cập 
số, số bất cập đức” nghĩa là tướng không bằng số (mạng) 
và số không qua được đức (nghĩa là nếu mình làm được 
một công đức gì lớn thì số mạng mình sẽ được chuyển 
hóa tốt hơn). 

A: Có một em còn nói: em có đọc thấy một câu “Phật 
giáo phi tôn giáo, phi triết học, nhưng rất cần thiết cho 
cuộc sống con người”. Tại sao vậy? Mình trả lời: Phật 
giáo không phải một tôn giáo vì không có giáo chủ, 
không chủ trương chỉ thờ phụng và tin giáo chủ, không 
cần thắc mắc gì cả! Đức Phật thì lại dạy “Tin ta mà không 
hiểu ta là phỉ báng ta” và Ngài nói Ngài không phải thân 
linh hay thượng đế, Ngài chỉ là một con người, một người 
đã tỉnh thức mà thôi (giác ngộ). 

B: Đúng thế, vì vậy Phật giáo là giáo dục, một nên 
giáo dục của xã hội đa nguyên vì tính chất giáo dục của 
Phật giáo vượt qua giới hạn của quốc độ và của tôn giáo; 
đức Phật Thích Ca đã dạy rằng: dù chư Phật có ra đời 
hay không, Phật pháp vẫn có tự muôn đời. 

C: Cho nên không cần phải là Phật tử, ai áp dụng Phật 
pháp thì sẽ được an lạc, cho dù người ấy ở trong bất cứ 
tôn giáo nào, thuộc bất cứ quốc độ nào. 


440 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


A: Phải! Phải! Mình đã trả lời như vậy và thêm rằng: 
Phật pháp đem lại an lạc cho bất cứ ai áp dụng vì Phật 
pháp dạy ta những qui luật của 3 mối quan hệ quan trọng 
của đời người, đó là: 1. quan hệ giữa người với người 2. 
quan hệ giữa người với thiên nhiên (môi trường sống) 3. 
quan hệ giữa người với quỷ thần. 

B: Đúng vậy, nếu làm tốt 3 mối quan hệ này thì đúng 
là thế giới chúng ta sống sẽ “phong hòa vũ thuận, quốc 
thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc” (mưa 
thuận gió hòa, nước thịnh dân an, thế giới hòa bình, mọi 
người an lạc). 

C: Còn bạn A trả lời như thế nào với câu nói “Phật giáo 
không phải là triết học?” 

A: Mình nói: Triết học nói chung gôm những học 
thuyết, những tư tưởng, những ý nghĩ hay những hệ 
thống tư tưởng, v.v... tìm cách định nghĩa, giải thích 
những sự việc, hiện tượng tâm lý hay vật lý, góp phần 
vào kho tàng trí tuệ của con người. Triết học thiên về lý 
thuyết còn đạo Phật chủ trương thực hành. Phật giáo là 
“đến để thấy” và sau khi thấy, hiểu rồi thì phải thực hành. 

B: Buổi hội luận của chúng ta hôm nay thật ích lợi vì 
chúng ta đã tập hợp được những câu hỏi của các em khi 
muốn tìm hiểu thêm về đức Phật cũng như về đạo Phật 
để tự hào mình là người con Phật. 

C: Mình cảm ơn các bạn rất nhiều; các câu trả lời của 
các bạn với các em đã soi sáng cho mình nhiêu điều. 
Chúng ta có thể chấm dứt buổi hội thoại này được rồi 
nha! Xin tạm biệt! 

A và B: Tạm biệt! Tạm biệt! 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 441 


PHỤ TRƯƠNG 





Suy nghĩ nhân đọc bài Cõi vĩnh 
hãng: Phải chăng vân đê từ 
chính Phật giáo? 








® Đức Vinh 
Bài Cõi vĩnh hằng của Tâm Minh 


Bài báo trên được đăng trên tập san lưu hành nội bộ 
Pháp luân số 45, lược ghi lại một buổi trao đổi ý kiến của 
chính tác giả với một nhóm truyền đạo Cơ Đốc diễn ra tại 
nhà tác giả tại Houston, Hoa Kỳ. Kèm với phần lược ghi 
buổi nói chuyện, mà nội dung cho thấy tinh thần tích cực, 
chủ động và nỗ lực lớn lao của nhóm truyền đạo (có 
người đã từng là Phật tử “cũng đi chùa, niệm Phật), 
trong cố gắng thay đổi lòng tin của tác giả. Cuối bài, tác 
giả có bình luận: “..câu chuyện rất bình thường nhưng 
vẫn có cái cho mình suy gẫm. Công tác hoằng pháp của 
người Phật tử e không mạnh và sâu rộng bảng của người 
theo Tĩn Lành hay Thiên Chúa giáo vì họ chịu khó đi đến 
từng nhà để giảng đạo (Tây phương cũng vậy mà Á 
Đông cũng vậy). Ở những nước kém mở mang và nghẻo 
đói, những người truyền giáo này còn cho tiên bạc, lúa 


442 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


gạo, nghía là cứu đói cứu nghèo kèm theo việc rao giảng 
đạo. Riêng TÌM, đây là lần đầu tiên thật sự “đón tiếp” họ, 
mặc dù trong bà con, bạn bè học trò cũ, v.v... có rất 
nhiều người làm công tác này... ˆ 

Tại sao “công tác hoãng pháp của người Phật tử e 
không mạnh và sâu rộng bằng của người theo Tín Lành 
hay Thiên chúa giáo”? Tại sao việc truyền giáo này đã có 
kết quả vì “ong bả con, bạn Đè, học trò cũ, v.v... có rất 
nhiều người làm công tác này” Quả thực, bài báo đặt cho 
chúng ta nhiều vấn đề cần “suy gẫm”! 


Tại sao “công tác hoằng pháp của người Phật tử e 
không mạnh và sâu rộng bằng của người theo Tin Lành 
hay Thiên chúa giáo”? 


Tất cả Tăng, Ni, Phật Tử chúng ta đều rất hiểu rằng bố 
thí pháp là việc bố thí cao thượng hơn hết trong mọi pháp 
bố thí. Hoằng pháp, không gì khác hơn là bố thí pháp! 
Thế nhưng, trong thực tế việc bố thí pháp lại được ít chú 
trọng hơn so với tài thí. Một số báo cáo cho thấy hoạt 
động làm từ thiện của Phật giáo tại Việt Nam lên đến con 
số đáng kinh ngạc, có thể là vượt trội hơn so với các tôn 
giáo bạn. Nhưng hoạt động pháp thí thì lại đúng như nội 
dung bài báo Gối vữnn hằng nhận định, “e /2 không mạnh 
và không sâu rộng bằng của người theo Tín Lành hay 
Thiên chúa giáo” trong khi tiềm năng vê tài chính của 
Phật giáo có lẽ kém xa các tôn giáo bạn như vừa nêu 
trên? 

Theo chúng tôi, điều này có nguyên nhân từ chính 
Phật giáo. Mặc dù vẫn biết “pháp thí” là thù thắng và tối 
thượng, nhưng trong Phật giáo lại ăn sâu tư tưởng “tùy 


” « ” “ 


duyên”, “cầu pháp”, “khát ngưỡng pháp”... Tư tưởng này 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 443 


phân biệt hai loại đối tượng bố thí pháp, đó là đối tượng 
“có duyên” và “không có duyên”, đối tượng đến “cầu 
pháp” và đối tượng “không cầu pháp”. Việc bố thí pháp 
chỉ tập trung vào đối tượng thứ nhất “có duyên”, “câu 
pháp”. 

Quan niệm phân biệt như vậy có đúng với tinh thần 
đạo Phật? Đây là một vấn đề lớn, có tính chất truyền 
thống, việc bàn luận đúng sai không dễ. Để góp phần 
làm sáng tỏ vấn đề, chúng tôi xin trích ở đây lời đức Phật 
đã dạy cho các Tỳ-kheo trong lần chuyển pháp luân đầu 
tiên: ?⁄ấy ra đi, rày đây mai đó, vì sự an lành và hạnh 
phúc của nhiều người, vì lòng bi mẫn đối với thế gian. 
Mi người hãy đi một ngả. Hai người không cùng ởi về 
một hướng. Hãy hoằng dương Giáo pháp, toàn hảo ở 
đoạn đầu, toàn hảo trong phân khai triển, và toàn hảo ở 
đoạn cuối, toàn hảo trong cả hai tính thần và văn tự” 
(Tạng Luật 1 trang 10 - Tạp A-hàm, câu 420, trích theo 
Pryadassi: "â( giáo, một nguôn hạnh phúc - Dịch giả: 
Phạm Kim Khánh, Thành hội Phật giáo TPHCM xuất bản, 
Phật lịch 2539-1996, trang 24) 

Cũng theo sách dẫn trên, trang 25, thì: “7ê đường 
hoãng pháp, đức Phật không bao giờ có sự phân biệt nào 
về chủng tộc, đẳng cấp hay giai cấp, nam, phụ, lão ấu từ 
những tâng lớp khác nhau trong xã hội, người bần cùng, 
thiếu kém, kẻ thấp hẻn, người lạc lõng, học thức, cũng 
như dốt nát, quý phái, bà-la-môn, hạng cùng đinh, bậc 
hoàng tử, và lớp người nghèo nàn đói rách... . Như vậy là 
đã quá rõ. 

Thế nhưng, không ít Tăng, Ni, Phật tử lại vẫn quan 
niệm kiểu truyền đạo theo Tin Lành hay Thiên chúa giáo 
là một cách không thích hợp với đạo Phật, có tính chất 
“tiếp thị”, nếu làm theo cách đó thì hạ thấp giá trị của 


444 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


Phật giáo, một tôn giáo chỉ dành cho người khát ngưỡng, 
tìm cầu, kẻ không có phước duyên thì không thể hóa độ. 
Như vây, căn bản của vấn đề cũng là ở chỗ có sự phân 
Điệt đối tương hoảng pháp. 

Hệ quả của sự phân biệt này là gì, chúng ta có thể tìm 
thấy ngay trong bài viết, được ghi nhận một cách có thể 
nói là vô tình: “ong bà con, bạn bè, học ứÒ CŨ, V.V... CÓ 
rất nhiều người làm công tác nà/” Ghi nhận này có gì 
khác hơn là rất nhiều người từng là Phật tử, nay đã trở 
thành tín đồ của tôn giáo khác, và hơn thế nữa, họ trở 
thành những người làm công tác truyền đạo cho tôn giáo 
khác. 

Và điều gì xảy ra khi tiến trình này được tiếp tục. Nhiều 
tài liệu ghi nhận, ở nhiều tỉnh ở Việt Nam, như các tỉnh 
Tây Nguyên, Phật giáo đã trở thành tôn giáo thiểu số. Số 
người “có duyên” ngày càng ít đi? 

Thực ra, vấn đề có duyên và không có duyên là zmớ/ 
thực tế không thể phủ nhận. Bài viết Cõi vĩnh hằng cũng 
ghi nhận đoàn truyên đạo của tôn giáo bạn cũng có nói 
đến điều này: #⁄ư vậy 1à cô TN chưa sẵn sàng để rước 
chúa vào lòng”, “chưa sẵn sàng” tất nhiên, là chưa “có 
duyên”. Họ cũng có sự phân biệt. 

Nhưng cái khác, là »o phân biệt ở cuối tiến trình truyền 
đạo, còn phía Phật giáo tại Việt Nam chúng ta, thì phân 
Điệt ngay từ đầu tiến trình hoảng pháp. So sánh với lời 
dạy đức Phật dẫn trên thì đức Phật quan niệm không 
phân biệt ngay ở khi bắt đầu công cuộc hoằng pháp 
(theo tài liệu dẫn trên là “đến khi số người xuất gia theo 
Ngài lên đến sáu mươi”). 

Thực ra, trong Phật giáo không phải là không có xu 
hướng hoằng pháp tích cực, không phân biệt đến vấn đề 
duyên. Có thể lấy ví dụ ở trường hợp Hòa thượng Tinh 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 445 


Vân, người đứng đầu Giáo hội Phật giáo Phật Quang 
Sơn, Đài Loan. Hồi ký của Ngài cho thấy một hoạt động 
hoằng pháp không ngơi nghỉ, không phân biệt đối tượng. 
Ngài chỉ biết hoằng pháp và hoằng pháp, hoằng pháp 
trong mọi cơ hội, ở mọi đối tượng, mọi nơi, mọi lúc. 
Duyên hay không duyên #ước (iên 1à ở nơi người hoằng 
pháp, có nói được Pháp với mọi đối tượng hay không, 
chứ không phải ở nơi đối tượng. 

Xây dựng Giáo hội Phật Quang Sơn trên vùng núi non, 
ngài cũng không quan niệm là cứ ở yên trên núi để chờ 
người có duyên đến cầu đạo. Theo Thích Nguyên Tạng: 
Phật giáo khắp thế giới Nhà xuất bản Phương Đông, 
năm 2006, thì từ 1962, ngài đã tổ chức phát hình các 
chương trình truyền hình Phật giáo trên đài truyền hình 
Đài Loan TTV. Và bên cạnh đó đã có đài phát thanh. 
Phát thanh phát hình rộng rãi là nhắm đến tuyệt đại đa 
số những người chưa có duyên. Không những hoằng 
pháp tại châu Âu, châu Mỹ, ngài tổ chức các đoàn hoằng 
pháp ở c"âu Ø⁄/ (nếu theo quan điểm phân biệt đối 
tượng, thì châu Phi là khu vực không có duyên với đạo 
Phật). 

Chúng tôi nghĩ rằng, đã đến lúc đặt lại vấn đề phân 
biệt đối tượng trong hoạt động hoằng pháp của Phật 
giáo. Chính cách suy nghĩ phân biệt đối tượng đã làm 
một bộ phận trong Phật giáo đã đảo ngược thứ tự ưu tiên 
hoạt động bố thí mà Phật đã dạy, dẫn đến tình trạng 
“Công tác hoằng pháp của người Phật tử e không mạnh 
và sâu rông bằng của người theo Tín Lành hay Thiên 
chúa giáo” mà tác giả bài báo Cối vinh hằng nêu ra cho 
chúng ta suy gẫm. Quan niệm phân biệt như vậy đã đặt 
một sợi dây trói vô hình vào chính hoạt động hoằng pháp 
của Phật giáo chúng ta, mà chính chúng ta cũng &2ô/g 


446 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


Đ/ết. Việc trở lại tinh thân không phân biệt mà đức Phật 
đã nêu ra và làm gương trong hoạt động hoằng pháp 
chính là cắt sợi dây trói vô hình đó. 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 447 


Bàn về thân giáo trong đạo Phật 
từ vân đê nêu ra qua bài Cõi vĩnh 
hãng và các bài liên quan 








® Phước Cường 


Trên 7âp san Pháp Luân, tôi đã được đọc bài Cối vinh 
hảng của tác giả Tâm Minh, cho thấy hoạt động truyền 
đạo mạnh mẽ từ tín đồ các tôn giáo phương Tây. Sau đó, 
tôi cũng được đọc bài của tác giả Đức Vinh: Suy nghĩ 
nhân đọc bài Cối vĩnh hằng, phải chăng vấn đề từ chính 
Đhật giáo? 

Trước đó qua Pháp Luân, tôi cũng đã được biết những 
thông tin về việc các tôn giáo phương Tây đã đầu tư rất 
nhiều vào việc khai thác các phương tiện truyên thông 
hiện đại như phát thanh, truyền hình, Internet... vào việc 
truyền đạo qua loạt bài về truyền thông của tác giả Minh 
Thạnh. 

Qua nội dung những bài như vậy đăng trên Pháp luân, 
chúng tôi xin được nêu ra một số vấn đề để chúng ta 
cùng suy nghĩ, bàn bạc: 

- Tại sao các tôn giáo phương Tây như Tin Lành, 
Thiên Chúa giáo, mặc dù đã khai thác các phương tiện 
truyền thông hiện đại, có sức tác động mạnh mẽ, nhưng 
vẫn chú trọng đến phương thức truyền đạo người với 
người, cá nhân đến với cá nhân? 


448 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


- Phương thức truyền đạo cá nhân đến cá nhân còn có 
vai trò như thế nào trong kỷ nguyên truyền thông hiện 
đại? 

- Đối với Phật giáo, chúng ta cần nhìn nhận ra sao đối 
với phương thức truyên đạo từ cá nhân tín đô đến cá 
nhân? 

Dưới đây, chúng tôi xin phép nêu một số suy nghĩ của 
mình vê những vấn đề nói trên. 

Qua bài viết của tác giả Tâm Minh, rõ ràng, các tôn 
giáo phương Tây, mặc dù triệt để khai thác truyền đạo 
bằng những phương tiện truyền thông hiện đại, nhưng 
vẫn hết sức chú trọng đến hoạt động cá nhân tín đồ trong 
việc truyền đạo, một hoạt động truyền thống cổ xưa. Điều 
này cho thấy các tôn giáo đó vẫn đánh giá cao phương 
thức truyền thông này. Họ vẫn nhấn mạnh nó như một 
hoạt động sống đạo, hành đạo, không thể tách rời, lãng 
quên ở mỗi cá nhân tín đồ. Triển khai các phương thức 
truyền đạo sử dụng kỹ thuật điện tử và công nghệ thông 
tin tiên tiến, tác động đến đồng thời nhiều người, các tôn 
giáo phương Tây vẫn không hề lơi lỏng, bỏ qua hay xem 
nhẹ cách thức truyền đạo này. Tại sao? 

Trước hết, vì đây vẫn là phương thức hiệu quả. Nếu 
không hiệu quả, họ sẽ không dùng, không quan tâm đến 
nữa, mà thay vào đó chỉ sử dụng tập trung những 
phương thức thế mạnh của họ, thích hợp với những tôn 
giáo có điêu kiện tài chính giồi dào. Chúng ta không có 
trong tay những thống kê cho thấy hiệu quả của phương 
thức truyên thống này so với những phương thức truyền 
đạo hiện đại, nhưng cứ đọc bài của tác giả Tâm Minh thì 
vẫn có thể hình dung ra phần nào vấn đề. Bài báo ghi 
nhận một trong 3 người đến truyền đạo là anh thanh niên 
tên N, con trai chị H. Tác giả bài báo cho biết “tôi chợt 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 449 


nhớ lại là chàng thanh niên từ đầu đến cuối không hề nói 
một tiếng nào...” Cũng thật là hay! Chỉ gật đầu chào hai 
lần, khi bước vào nhà và khi ra khỏi nhà, nên không biết 
anh ta nói tiếng gì. Chắc khi về nhà anh ta sẽ nói với mẹ 
“đàn bà thật lắm lời, nghe ba người thay phiên nhau nói, 
con buồn ngủ quá chừng!” Theo tôi, thì có lẽ anh thanh 
niên sẽ không nói như vậy, anh ta đi theo không phải là 
thừa, vì anh ta đang đi học truyền đạo, đi “kiến tập” 
truyền đạo, để sau đó “thực tập” truyền đạo, rồi tháp 
tùng, tham gia truyền đạo, để rồi sau hết dẫn đầu truyền 
đạo như mẹ anh ta đã làm. Xem thế, thì thấy phương 
thức truyền đạo cá nhân vẫn được các tôn giáo phương 
Tây tổ chức thực hiện một cách bài bản có kỹ thuật, và 
rất hiện đại trong phương pháp. Tự thân kiểu tổ chức như 
vậy cũng đã nói lên tính hiệu quả của phương thức 
truyền đạo cá nhân đến cá nhân, dù nó được tiến hành 
trong thời đại thông tin điện tử. 

Thứ hai, theo tôi, các phương tiện truyền thông hiện 
đại, dù có sức mạnh thế nào đi nữa, cũng không thể thay 
thế sự giao tiếp giữa con người với con người. Thông tin 
một chiều là hạn chế của truyền thông hiện đại như phát 
thanh truyền hình. Vì hạn chế đó, nên sự phát triển 
truyên thông hiện đại ngày nay đã hết sức chú trọng đến 
khía cạnh tương tác, giao lưu: truyền hình tương tác, 
Video On Demand, Webcam, chat, diễn đàn trên mạng... 
Nhưng dù có tương tác hai chiều thế nào đi nữa, thì nó 
vẫn có giới hạn vì sự gián tiếp, với sự ngăn cách của máy 
móc, không thể trọn vẹn như trường hợp một con người 
trực tiếp với một con người. 

Thứ ba, các tôn giáo phương Tây coi truyền đạo, phát 
triển tín đồ là một phương thức hành đạo, sống đạo, nói 


nhà ” 


theo từ ngữ của Phật giáo là “tu tập”, cho mỗi tín đồ. Đối 


450 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


với họ, nhiệm vụ hàng đầu và chủ yếu của tín đồ là 
truyên đạo. Không truyên đạo không phải tín đồ. Phát 
triển tín đồ, rao giảng được “tin mừng” là mục tiêu tối 
thượng. Họ có làm từ thiện, hoạt động xã hội gì gì đi nữa, 
thì cuối cùng cũng là để truyền đạo mà thôi. Cho nên, dù 
truyền thông hiện đại có phát triển thế nào đi nữa, thì vẫn 
phải truyền đạo từ cá nhân đến cá nhân, cho dù có thể bị 
xua đuổi, khinh khi, thậm chí bị hành hung bởi những 
người theo những tôn giáo cực đoan. 

Như vậy, cho dù quan tâm, ra sức cổ súy cho các 
phương tiện truyền thông hiện đại, cũng không thể lãng 
quên vai trò của cá nhân đối với cá nhân. Đây không phải 
là phương cách truyền đạo của riêng các tôn giáo 
phương Tây mà là phương thức của chính Phật giáo 
chúng ta từ 25 thế kỷ trước. Bài viết của tác giả Đức Vinh 
có trích dẫn lời dạy của đức Phật khuyên các vị Tỳ-kheo 
lên đường hoằng pháp: “Mỗi người hãy đi một ngã. Hai 
người không cùng đi về một hướng...”. Tỉnh thần hoằng 
Pháp cao cả được thể hiện qua lời đối thoại của tôn giả 
Phú-lâu-na, khi tôn giả xin đức Phật đi hoằng pháp tại xứ 
Sunàparanta, một nơi mà các vị đệ tử khác của đức Phật 
không dám đến: 

“Phật dạy, dân xứ đó rất thô ác hung bạo, nếu họ 
mắng nhiếc nhục mạ ông thì sao. Phú-lâu-na đáp: Con 
sẽ nghĩ rằng họ vẫn còn hiền, vì họ không dùng tay đánh 
đập con. 

Nếu họ dùng tay đánh ông thì sao? Bạch Thế tôn, con 
sẽ nghĩ họ còn tốt, vì dùng tay đánh chứ không ném đất 
vào con. 

Nếu họ lại ném đất vào ngươi? Dạ con sẽ nghĩ họ vẫn 
còn tốt vì không dùng gậy mà đánh con. 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 451 


Nếu họ đánh cả gậy? Thì con sẽ nghĩ họ còn tốt vì 
chưa dùng dao mà đánh. 

Nếu họ đánh con bằng dao? Thì con sẽ nghĩ họ vẫn 
còn tốt vì chỉ đánh chứ chưa dùng dao sắc để đoạt mạng 
con. 

Nếu họ lấy dao sắc bén đoạt mạng con? Thì con sẽ 
nghĩ rằng có những đệ tử của Thế Tôn nhàm chán thân 
thể và sinh mạng nên đã tìm con dao tự sát. Nay con 
không cần tìm mà vẫn được con dao. 

Phật dạy Phú-lâu-na, nếu có đầy đủ sự nhiếp phục và 
an tịnh ấy, tôn giả có thể đến sống tại xứ kia. Sau khi đến 
đấy chỉ trong một mùa an cư, tôn giả đã hóa độ cho 
nhiều cư dân và chứng ba minh.” 

Qua đó có thể thấy rằng, hoằng pháp đối với đạo Phật 
cũng chính là tu, là nhiệm vụ hàng đầu của người con 
Phật, bất kể chướng duyên. Đề cập đến việc mong muốn 
Phật tử chúng ta hoằng pháp từ cá nhân đến cá nhân, 
bất kể có duyên hay không có duyên, không phải là bắt 
chước cách truyền đạo của các tôn giáo phương Tây, mà 
là quay về chính lời dạy và hành động của đức Phật từ 
hàng ngàn năm trước, khi nhiều tôn giáo khác chưa ra 
đời. Đức Phật truyên đạt giáo pháp đến cho thân nhân 
của Ngài, đồng bào của Ngài, bạn đồng tu cũ của Ngài 
(năm anh em Kiêu Trân Như), rôi mở rộng dần đối tượng 
hoạt động đến cá nhân hoặc thiểu số người, rồi tập thể 
đông đảo hơn ở các quốc gia lân cận. Phật tử ngày nay 
có hoằng pháp như vậy đối với những bạn bè, bà con, 
xóm giềng, đồng hương, đồng bào của mình, cũng chính 
là thực hiện lời Phật dạy “vì sự an lành và hạnh phúc của 
nhiều người, vì lòng bi mẫn đối với thế gian”. Nếu hiểu 
hoằng pháp theo kiểu cá nhân đến cá nhân như các tôn 
giáo phương Tây đang làm là bắt chước họ, thì chính 


452 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


người Phật tử chúng ta đã đánh mất hạt châu vô cùng 
quý giá mà đức Phật đã truyền lại. 

Đặc biệt, trong Phật giáo chúng ta, còn có cái mà các 
tôn giáo khác không có, là “thân giáo”. Thân giáo là điều 
không thể thực hiện qua các phương tiện truyền thông 
hiện đại, qua máy móc điện tử, mà chỉ là từ con người 
đến con người. Tín đồ các tôn giáo khác truyền đạo trực 
tiếp đến những người họ tiếp xúc trên cơ sở đức tin. Họ 
tin và mong muốn làm cho mọi người cũng tin như vậy. 
Họ không có khái niệm thân giáo, không có khái niệm 
đạo hạnh, mà chỉ có lòng tin. Thân giáo không gì khác 
hơn là hoằng pháp từ cá nhân đến cá nhân bằng đạo lực, 
đạo hạnh của người trực tiếp hoằng pháp. Thân giáo 
không phải là khái niệm chỉ có ở tăng sĩ, mà có ở mọi 
người tu Phật. Thân giáo là nội lực của Phật giáo, tôn 
giáo không chỉ dựa trên lòng tin, mà chủ yếu dựa trên trí 
tuệ và sự tu trì. Nếu có sẵn đạo hạnh, thì việc hoằng 
pháp theo phương thức cá nhân đến cá nhân đang được 
nói đến ở đây sẽ vô cùng thuận lợi. Tu không chỉ là tu 
cho riêng mình, mà tu vì gia đình, gia tộc, làng xóm, quê 
hương... Đem đạo hạnh của mình ra để hóa độ thì chắc 
chắn là hơn hẳn việc chỉ dựa vào đức tin và tình cảm tôn 
giáo như các tôn giáo khác. 

Như vậy, trong phương thức cá nhân đến cá nhân, 
cách hoằng pháp của Phật giáo chúng ta so với các tôn 
giáo phương Tây có sự tương đồng, nhưng không đồng 
nhất. Cái làm nên nét đặc thù và vượt trội của Phật giáo 
chúng ta là thân giáo. Đối với Phật tử đã giữ tròn 5 giới, 
tu tập Bát chánh đạo... nếu kết hợp được với chí nguyện 
hoằng pháp lợi sinh tích cực, thì hoạt động hóa độ theo 
phương thức từ cá nhân đến cá nhân chắc chắn sẽ có 
hiệu quả lớn lao." 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 453 


454 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


Giới thiệu Kinh Pháp Bảo Đàn 








® Tâm Minh 
Thưa Anh Chị Em, 


Xin giới thiệu đến ACE K2" Pháp Bảo Đàn dưới dạng 
những câu hỏi (H) đáp (Ð) để chúng ta dễ nắm bắt và 
nhớ được lâu. 

H: Nội dung K2 Đháp Bảo ân là gì? 

Ð: Là kể lại tiểu sử cũng như sự đắc Pháp của Lục Tổ 
Huệ Năng và những lời dạy của ngài, do một vị đệ tử là 
thiên sư Pháp Hải trụ trì chùa Bảo Lâm chép lại. 

H: Kinh là lời dạy của chư Phật, gần nhất là đức Bổn 
Sư Thích-ca Mâu-ni, Pháp Bảo Đàn là của ngài Huệ 
Năng không phải lời của đức Phật, tại sao được gọi là 
Kinh? 

Ð: Tại vì trong bộ K2 Pháp Bảo Đàn ghi lại những 
bài Pháp của Tổ, có những đoạn dẫn các Kinh như KZ⁄ 
Km Cang. Kính Đại Niết-bàản, Kính Lăng-già, Kính Pháp 
Hoa, Kinh A-di-đà, v.v... và Bồ-tát giới. Như vậy cũng có 
thể xem như những lời Phật đã nói ra. Hơn nữa, thiền sư 
Pháp Hải đã y theo lời ngài mà đặt tên Kinh. 

H: Xin cho biết sơ lược tiểu sử của Tổ Huệ Năng và 
trường hợp đắc Pháp của Tổ. 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 455 


Ð: Huệ Năng là người xứ Tân châu, Lãnh nam, Trung 
hoa; mồ côi cha từ nhỏ, đi bán củi nuôi mẹ. Một hôm giao 
củi cho khách xong, ông nghe trong tiệm có người tụng 
kinh Phật, lời kinh làm chấn động tâm can ông. Huệ Năng 
bèn hỏi người khách kinh đó là kinh gì, thỉnh ở đâu, ai 
dạy kinh này, v.v... Sau khi biết được đó là Kinh Kim 
Cang, thầy dạy là Ngũ tổ Hoàng Nhẫn ở núi Hoàng Mai, 
Huệ Năng bèn lo tiền bạc để lại cho mẹ già phương tiện 
sinh sống và lên đường đi cầu Pháp. 

H: Đó là câu kinh gì? 

Đ: Đó là câu “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm”. Chúng 
ta sẽ gặp lại khi học Kinh Kim Cang. 

H: Xin kể tiếp về ngài Lục tổ Huệ Năng! 

Đ: Huệ Năng đến núi Hoàng Mai sau khi lặn lội đi bộ 
mất cả tháng trời! Ở đó có cả gần 1000 đồ chúng, Huệ 
Năng làm lễ ra mắt Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn; Tổ hỏi: 

- Ông từ đâu đến? 

Huệ Năng đáp: 

- Lãnh Nam. 

Tổ hỏi: 

- Ông muốn cầu gì? 

Huệ năng đáp: 

- Chỉ cầu làm Phật! 

Tổ nói: 

- Người Lãnh Nam không có Phật tánh, sao làm Phật 
được? 

Huệ Năng đáp ngay: 

- Người có Nam, Bắc; tánh Phật đâu có Nam, Bắc? 

Lời đối đáp của Huệ Năng làm Tổ rất hài lòng; nhưng 
giữa đồ chúng đông đúc, ngài không tiện tuyên dương 
“con người quê mùa này”; ngài bèn bảo Huệ Năng xuống 
nhà bếp làm việc. Huệ năng được giao cho việc giã gạo; 


456 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


Huệ Năng siêng năng làm công việc ấy trong 8 tháng thì 
một hôm Ngũ tổ bảo môn đồ, mỗi người làm một bài kệ 
trình bày sự hiểu biết của mình, nếu Tổ thấy đã đạt Đạo, 
sẽ truyền y bát cho. Thân Tú là người giỏi nhất trong môn 
đồ, được cử làm bài kệ; Thần Tú viết: 
Thân thí bô đê thọ (Thân như cây bồ đề) 
Tâm như mính cảnh đải (Tâm như đài gương sáng) 
Thời thời thường phât thức (Luôn luôn phải lau chùi) 
Vật sử nhá trần ai (Chớ để dính bụi bặm) 


Ai cũng tấm tắt khen hay và tin chắc Thần Tú sẽ được 
ngũ Tổ truyền y bát; nhưng sáng hôm sau đồ chúng rất 
ngạc nhiên thấy có một bài kệ không biết của ai viết bên 
cạnh bài kệ của Tú: 

Bồ đề bổn vô thọ (Bồ đề vốn không cây) 

Mnh cảnh diệc phí đài (Gương sáng cũng không đài) 

Bản lai vô nhất vật (Xưa nay không một vật) 

Hà xứ nhạ trần a¡? (Bụi bặm bám vào đâu?) 


Tác giả bài viết đó chính là của Huệ Năng chuyên lo 
việc nhà bếp, diện mạo tâm thường không ai chú ý tới, đã 
khiến đồ chúng sửng sốt. Ngũ Tổ thấy được trình độ giác 
ngộ của Huệ Năng, người sau này có thể thống lãnh 
Tăng chúng nên quyết định truyền y bát cho Huệ Năng 
nhưng sợ phản ứng của đồ chúng còn non về trí tuệ chưa 
hiểu sự thâm diệu của mấy câu kệ của Huệ Năng nên 
ngài hẹn với Huệ năng canh ba, khi đồ chúng yên giấc, 
đến phòng ngài. Ở đó ngài đã giảng 2 Kữm Cang, soi 
sáng thêm cho Huệ Năng và truyền y bát cho Huệ Năng 
làm Lục Tổ, và bảo Huệ Năng phải rời Hoàng Mai ngay 
trong đêm đó. Ngũ Tổ còn căn dặn Huệ Năng chưa nên 
nói Pháp, hãy sống mai danh ẩn tích trong núi rừng chờ 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 457 


thời cơ đến mới ra hoằng dương, Tổ còn nói việc truyền y 
bát từ Tổ Bồ-đêề Đạt-ma, đến đời Huệ Năng là chấm dứt 
vì từ đó đạo Thiên sẽ được thế gian công nhận. 

H: Khi Lục Tổ đi rồi, trong Chùa của Ngũ Tổ có biến 
động gì không? 


Đ: Ba ngày sau khi Luc Tổ rời Hoàng Mai thì tin y bát 
đi về phương Nam lan truyền nhanh trong đồ chúng, một 
số học Tăng do Huệ Minh cầm đầu đuổi theo Huệ Năng. 
Lúc ấy Huệ Năng đã qua một hẻm núi cách Chùa khá xa, 
thấy nhiều người đuổi theo kịp, bèn ném y bát trên một 
tảng đá gần đó mà nói rằng: “Y bát này là vật làm tin của 
chư Tổ muốn lấy thì cứ lấy đi!” rồi núp vào lùm cây. Huệ 
Minh nắm lấy áo kéo lên nhưng áo nặng như núi, ông 
ngừng tay, bối rối run sợ, nói: Tôi vì Pháp mà đến không 
phải vì y bát. Lục Tổ bèn bước ra ngồi trên tảng đá, Huệ 
Minh làm lễ và thưa: Xin hành giả thuyết pháp cho tôi! 
Huệ Năng bảo: Ông đã vì Pháp mà đến thì hãy đình chỉ 
mọi tư tưởng đừng nghĩ thiện đừng nghĩ ác, ngay lúc ấy, 
cái gì là bản lai diện mục của Thượng tọa Minh? Huệ 
Minh ngay đó đại ngộ; lại hỏi Lục Tổ: Còn có mật ý gì 
không? Tổ bảo: cái mà ta nói cho ông được thì không 
còn là mật. Nếu ông tự phản chiếu, thì mật ý ở ngay bên 
ông. Huệ Minh nói: Huệ Minh ở Hoàng Mai đã lâu mà 
chưa ngộ được diện mục của mình, nay được Ngài chỉ 
thị, thật như kẻ uống nước nóng lạnh tự biết, nay hành 
giả chính là Thầy của Minh vậy. Huệ Năng nói: Ông nếu 
biết vậy thì tôi và ông cùng thờ Tổ sư Hoàng Mai; hãy 
khéo tự giữ gìn. Huệ Minh lạy Lục Tổ rồi từ biệt xuống 
núi, báo cho đồ chúng ởi theo là trên núi không có tông 
tích gì, hãy đi qua nơi khác. Về sau Huệ Minh đổi tên là 
Đạo Minh để tránh chữ “Huệ” trong tên của Thầy. 


458 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


H: Bao lâu sau Sư mới ra giảng Pháp công khai? 

Đ: Huệ Năng đến đâu cũng bị người xấu săn đuổi, sau 
phải ty nạn trong đám thợ săn đến 15 năm, tùy nghi 
thuyết pháp cho họ. Một hôm thấy thời cơ đã đến, Sư đến 
chùa Pháp Tánh ở Quảng Châu gặp lúc Pháp Sư Ấn 
Tông đang giảng K72 M/ếf-bản, nhân có hai vị Tăng trẻ 
tranh luận về ý nghĩa gió và phướn, người bảo gió động, 
người bảo phướn động rồi cãi nhau không dứt. Huệ Năng 
đến bảo hai vị: Không phải gió động, cũng không phải 
phướn động, chỉ là tâm của hai vị động mà thôi! Cả đồ 
chúng nghe đều kinh ngạc và Sư Ấn Tông mời Lục Tổ 
lên pháp tòa. Tổ nói lời giản di, lý lẽ xác đáng, không do 
văn tự nên Ấn Tông đoán Sư chính là người được Ngũ Tổ 
truyền y bát, xin đưa y bát cho đồ chúng chiêm bái. Sau 
đó Ấn Tông làm lễ thế phát cho Lục Tổ và như vậy đến 
lúc đó Lục tổ mới chính thức là người xuất gia! (Lục Tổ 
sinh năm 638, viên tịch năm 713, trụ thế 75 năm) 

H: Thế nào là “đốn giáo” và “tiệm giáo”? 

Đ: Trong khi Tổ Huệ Năng dạy Thiền ở phương Nam 
thì Ngài Thân Tú xiển dương một trường phái khác ở 
phương Bắc; thời ấy người ta gọi “Nam đốn, Bắc tiệm”. 
Đó là vì Tổ Huệ Năng chủ trương ngộ là ngộ tức thì, 
không có quá trình tiến bộ nào hết, còn Ngài Thần Tú 
chủ trương muốn ngộ phải có thời gian công phu, tinh tấn 
tu hành. 

Lấy một ví dụ nhỏ, các định nghĩa về Giới - Định - Tuệ 
hai bên cũng khác nhau. Ngài Thần Tú dạy, các điều ác 
chớ phạm, ấy là Giới, giữ tâm ý trong sạch, ấy là Định, 
các điều thiện năng làm, ấy là Huệ. 

Tổ Huệ Năng dạy, tự tâm vốn không bao giờ quấy, đó 
là tự tánh Giới; tự tâm vốn không bao giờ loạn, đó là tự 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 459 


tánh Định; tự tâm vốn không bao giờ si, đó là tự tánh 
Huệ. 

Cho nên, Thiền theo Tổ Huệ Năng là THẤY TÁNH => 
ĐỐN NGỘ. 


Kết Luận: Thiền của Tổ Huệ Năng là Thiên chủ động, 
không dùng đến những ngôn từ trừu tượng, những cảnh 
giới thân bí hoang đường; đó là phương pháp trực chỉ, 
giản dị, cụ thể và thực tế. Pháp môn tu của Tổ Huệ Năng 
không dụng công, không tác động vào bản thể tự nhiên: 

Bản lai không tư tưởng nên không cân diệt tư tưởng 

Tự tánh Tâm vốn thanh tịnh như gương sáng, thì 
gương cứ chiếu sáng, phản chiếu cảnh bên ngoài, cảnh 
không ngại tâm, tâm không ngại cảnh, tâm. Cảnh đều là 
diệu dụng tương ưng. 

Bồ-đê vốn không sanh không diệt, cho nên cũng 
không có tăng trưởng. 


(Chúng ta thấy tư tưởng của Thiên sư Bankei (Nhật, 
1622-1693) cũng giống tư tưởng của Tổ Huệ Năng mặc 
dù hai vị xuất hiện ở thế gian này cách nhau gần 10 thế 
kỷ)" 


Tài liệu tham khảo: 

- Kinh Pháp Bảo Đàn (Ni Sư Trí Hải Việt dịch) 

- Thiền Luận Suzuki (Trúc Thiên và TT.Tuệ Sỹ dịch) 
- Tâm bất sinh (Bankei, Ni sư Trí Hải dịch) 


460 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


MỤC LỤC 





lẤï'Chữy Và H01 IPIATT seg312s9420iis0s5M6ae)3848s9 sa: sxeiefoadtoaa1306t.g1gi0e4 5 
Vu lan & địa ngục trong tâm thức mỗi ngườii.........................------- -+++++++ 13 
TƯGI:THỢ tot ngư ba ssE c6 9u (0eftesdbslllabbsotaiudfttzste bass sa Goitsai 18 
Tụng kinh — Trì chú — Niệm Phật .........................-- -------- 5-51 SS22sssirreerey 23 
Bạn .Có BI «c1 5060:2 788 000208160801Lả6 1081/41/0010 6LS 00L 00 nu 33 
Đức Quán Âm với Ngày Hạnh của ngành Nữ GĐPTVN...................... 45 
Bước đầu làm qữeri với THIÊN z2» naatideaoafliaicskesetalGAhiaraterae 52 
THietiaý 0IO VợiG (GV la Gosbt siesiatonlsisflssfsaebebsbeieialap  biudtfiosf So 62 
ThiếriG đấy Vài DẠY GIỜP (IỦNGaasi/ 91a 2x4 020040507160921a010V0:4 02130 12 68 
RỆ-)iyf=-185]-) 55 8h ôn... 80 
XU lan trong:lỒnG ĐỔI: s2: 2124:3425106181 6 14:30810xs 01091842506 583 x16: 30050xs880y 15a 88 
Đạo Phật Với gláo dục Tuổi THễ: các ccccascneiest0220151 0,14 022228x6 2804142 93 
Bốn phận ñgữời Phẩttử lại Giữ: seict0260102s0)100002A0/80260012ttgg 101 
Phật giáo phương Tây .......................-- - -- 1S ng ngư 111 
H09 -0/-108/0 I6. ẻẽẽ.ố.ố..ẽẽ..ẽẽốẽ 119 
'Tử: GÔNG TỒN c2 2251110214261 0006500 gx) 4811042511 gu 2 130 
XáO QUYẾT :¿725:1-/80:0002111100 0025010010100 0816161016 01008s016 110100149850 60x96 141 
Hạnh nguyện Quán Thế Âm ........................--- ¿2-2252 S2+E+ESEEEzErEerrrrrrre 151 
Lá thứ †U'NGC KỔ có 1t6 co Hang tan QÁ f 6 xá A00: 15x 206 sáo 4u s6 2xsaš 162 
Kính-mừng PHẩt đải::222546iccáciicelptletstioeilnbieltioeslbsbdsássás 167 
Tản mạn từ “Bát kỉnh pháp” đến “nam nữ bình đẳng”....................... . 175 
Phật học và Khỏa,.hQG:-::-:::2:6cttescnildftituraoianabsnioipyabia 182 
Vai trò người phụ nữ trong Phật giáo .........................-- - ---- cà sseseeeree 192 
1.9111TUfID  T-BIU 5820011 f012eaxclasbd22Asollaigia0ayleSktuiliatubeitelusll66lavheebil 201 
Thi G0122 Đo se Diai 01060116100 eotfiisaculos.dkdesaai 208 
Human Cloning - Thai sinh hay Thấp sinh?..........................------- + +=+5+ 217 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 461 


)IIT2I89]I1a1)114/ss SẼ... 226 


TànHđa0:roii:rial:oiTisazriiassnatdsnftazostdfpdtrpimdiAiittne 235 
Tấn :ridni:vẽ Thời ỔÌATlasisas:Esiiai se stredpebapgiveslisandelasakisaeb 242 
Thấi tứ Tai;dattda,XuaLDlsastssiesieosisgeeaisdla0viAbsaeidldleDsS:2eesidiia 248 
Giáo dục trong gia đình Phật tỬ...................... -- SH HH re 258 
SOIG-LRISNT 266157 966c 6/6 di l0n 0e i6 ln taxi dMeieavirfaleevmdrineoar2hsvexaul 268 
Học kinh Duy-ma-cật .......................- -----  - --- Q2 S22 n SH nghệ 278 
Ali:cÙ:.Kiệt hạ: 01 sl0 12s li s80 f8 0n 001 sa d4 sávs 286 
Nhận thức và tinh thần tu đạo của thanh thiếu niên Phật giáo............ 291 
Đạo Phật trong thời đại chúng †a........................---- -- --- 555 SS+<sss+rreerree 300 
Giáo dục thanh thiếu niên Phật tử trong xu hướng toàn cầu hóa........ 308 
EOtvimihullafIidsseo 0184 Sei6isetoioesbaitiiEi SeyksdeErioddieiad4oeie 319 
Những bài học thành đạo ...........................---- -- --- 5 S522 SS*S Sen 327 
Nụ:cười đầu nãH.::s::2/:8::5/780186101601.n8ĐEạnSbstteiisatisbaaesossl 335 
Việc “hướng nghiệp” cho tuổi trẻ Phật giáo..........................-. ---: ---: 5+: 338 
TT]Nf0B UNOV 7ósp1x6 n0 tao na f9 6au keeteáfsgibtetofte balcdf)6202Eon bosk l6) ai beitba, 345 
Hai ?dòNG TƯ 2 is55:2036906101668501 0311551365858 10á090x51sox5igg bar ho tsgElui t5sx/22 352 
Con búp bê và đóa hoa hồng....................... 5-5555 S+S+£+£ezvzvzzszvs+z 357 
Hòa bình và Phật pháp .......................- .---  -- S1 Tnhh ky 362 
Năm đGiới:::¿::::2< xi6: 0230/165 110686002121 18.216180206569i0x 219i etsfs3systs 2s ti: tsäc bit tii4 371 
Những '1f6:em đã bIẾP c6: ce há tloz 60» 102i 6e thao bi 378 
C0ñ1000n0N6/5101.Àeet0seecnyaetofbdbiesdbsosgrsoyae2 so sa Ruvbsichessdhi 386 
Âm Nhạc Phật Giáo trong GĐPT.........................-----2©+c++xeczxerezrererrerees 393 
TTỊNHđỘ | Ã 61 204216121001x53005144280261u653508165000/35058304356335923u6)2595Ố2 28a 3Š 400 
Những bài học Thành đạo ..........................---- - - --- 5 3+2 *+ S33 xserrerrrxee 407 
Con trâu trong Phật pháp............................-- - - ---- c1 nghe 415 
12 lời khẩn nguyện dâng lên đức Quán Thế Âm............................------ 422 
ĐÌ:laif'TừU THIỂN::-:3:2615722 005806 Tag tUg ngàng tát tt 2u sása 00ha 82x 4sa S81 tascge 431 
ĐỨC: Phật VỚI: GáẶC (GÌ ¿cac 126-52<ts2x0 na tsấn ca 0n g0 0630 x 0s ss 0210 Es35 s1 uas0 sẽ 437 


Suy nghĩ nhân đọc bài Cõi vĩnh hằng: Phải chăng vấn đề từ chính Phật 
GIÁO 2 2010111124201140003401/56V01049/ 08w S06 4EL 1145/4361 1141VL2 040 Lg3EE 12002048 sván s0ygLuyts eC 442 


462 PHẠT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


Bàn về thân giáo trong đạo Phật từ vấn đề nêu ra qua bài Cõi vĩnh hằng 
và các bài liên quann...................- --  - LH HH HH HH Hư Hưệt 448 
Giới thiệu Kinh Pháp Bảo Đàn............................ - - -  SS-c S22 455 





Tác giả: Tâm Minh Vương Thúy Nga 
Họ và tên: Vương Thúy Nga(1) 
Ngày sinh: 17-4-1939 
Nơi sinh: Hội An, Quảng Nam 
Pháp danh: Tâm Minh 
Bổn sư truyền giới: Sư Bà Thích Nữ Diệu Không 
Giới đã thọ: Ngũ giới 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 463 


Ngày gia nhập GĐPT: 1948 

Ngày qui y: Phật Đản 1954 

Học lực: Đại học Sư Phạm ( Huế ) 

Phương danh song thân: Vuơng Quang (c) và Trần thị 
Như Tú (c) 

Tình trạng gia đình: Đã lập gia đình (1963) có 4 con 
Phuơng danh người phối ngẫu: Phan Bang 

Địa chỉ hiện tại: Houston, TX 77014 .USA 

[I.Sinh hoạt Gia Đình Phật Tử: 


Ngày phát nguyện làm huynh trưởng: 1958 

Đơn vị đang sinh hoạt: **BHD Trung ương GĐPT/VN tại 
Hoa Kỷ 

( Phó trưởng ban Nghiên cứu Huấn Luyện ) 
**BHD/GĐPTVN/HN(Phó trưỏng ban) 

**BHD/GĐPTVN /TG (phụ tá UV/GD) 


Quá trình hoạt động:(Liệt kê kể từ khi đến với GĐPT) 


1948-1949:Đoàn sinh GĐPT Chơn An - Hội An 

( Liên Đoàn Trưởng: HTr. Lý Trường Trân ) 
1953-1958: Đoàn sinh GĐPT Gia Thiện 

Đoàn Thiếu Nữ Liên Hương (của BHD Thừa Thiên) 


464 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


1958-1966: Huynh trưởng GĐPT Thuận Hóa, HTr. GĐPT 
Từ Đàm (Huế) 

Ban viên BHD Thừa Thiên 

Ban viên BHD Trung phần 

(Năm 61 ra trường, dạy tại trường Nữ TH Đồng Khánh 
Huế nên việc sinh hoạt GĐPT không bị gián đoạn) 
1966-1982: [Năm 66, xin thuyên chuyển vào Bình Định 
(quê chồng) nhận việc với ACE trong BHD /Bình Định 
trước khi đến trình diện với Trường! Sau 75 vẫn dạy lại 
trường cũ] 

**BHD/GĐPPT Bình Định (Phó Trưởng BHD ngành Nữ) 
**HTr. GĐPT Kỳ Hoàn (Qui Nhơn) Đoàn Trưởng Đoàn 
Thiếu Nữ. 

1983-1985: Gia đình di chuyển vào Sài gòn. Thời kỳ này 
sinh hoạt với nhóm HTr Cao niên của anh Từ, anh Lộc, 
... Và làm quen với các GĐPT ở Sàigòn qua sự giới thiệu 
của chị Cúc và anh Từ. 

1985-1992: **Tham gia làm HLV các Trại HL của GĐPT 
thủ đô (mà anh Từ làm Gia Trưởng ) và Nhóm Nữ PT 
Liên Hoa . 

**Ban viên BHD/GĐPT Gia Định 

**HTr. GĐPT Đức Phương (Chùa Giác Uyển, Sài gòn) - 
Đoàn Trưởng Đoàn Thiếu Nữ 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 465 


**Tham gia việc san định chương trình Tu Học ngành 
Thiếu và Tài liệu các Trại Huấn Luyện Huynh trưởng . 
Tháng 11/1992: Gia đình di chuyển qua Mỹ (em gái bảo 
trợ), định cư tại Houston, TX 

1993- 1997: **BHD Miền Tịnh Khiết (Hoa Kỳ) UV Tu Thư, 
Phó TB Truyên Thống 

**HTr. GĐPT Huyền Quang (Houston) từ 93-98 (Đoàn 
Trưởng Đoàn Thiếu Nữ) 

1998-2004: ** BHD /GĐPTVN tại Hải ngoại (Ủy Viên 
Giáo dục) 

** BHD/TƯ GĐPT /VN tại Hoa Kỳ (2 nhiệm kỳ: 96-2000 
và 2000-2004): UV Quản Trị HTr. , PTB Nghiên Cứu 
Huấn Luyện 

** HTr.GĐPT Linh Sơn Houston (phụ trách Phật Pháp ) 
từ 98-2004 (đầu năm 2005 bệnh nên đã xin nghỉ sinh 
hoạt ở Linh Sơn) 


2004 đến nay: ** BHD/GĐPTVN tại HN (Ủy Viên Giáo 
dục ) 

** BHD/GĐPTVN trên Thế Giới ( Phụ Tá UV Giáo Dục ) 
**BHD/TƯ GĐPT/VN tại Hoa Kỳ sau ĐH hợp nhất 

(Phó TB /NCHL) 


466 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


III.Thụ Huấn: (2) 


Các Trại Lộc Uyển, A Dục, Huyền Trang: Tham gia trong 
các Ban Quản Trại (do BHD Trung Phần cũng như BHD 
Thừa Thiên tổ chức ở Thừa Thiên hay các Tỉnh (Quảng 
Trị, Qui Nhơn, trước 75 và các GĐPT /BHD Gia Định 
v.v...sau 75 ) với các chức vụ Huấn luyện viên giảng 
huấn (Đời sống Trại hoặc Phụ tá Thư Ký Trại, Trại 
Trưởng, Trại phó v.v...) 

Trại Vạn Hạnh II Ngày tham dự: 28-6-1987 

Do: BHD/TƯ/GĐPTVN tổ chức tại Quảng Hương Già 
Lam, Sàigòn 

Quyết định trúng cách số 036/QĐ-TBHDTƯ ngày 
26/9/2002 


IV.Cấp bậc hiện có : 


Cấp Dũng, QÐ số 06012/HDHN/OĐ, Phật Đản 2550, 
ngày 14/5/2006 

(BHD/GĐPTVN/TG duyệt ngày 4/9/08) 

Ngày & nơi thọ Cấp: ngày 9/10 /2008, trong Đại Hội 
GĐPT VN trên Thế Giới tại Bangkok, Thái Lan 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 467 


V.Chú thích: 

(1) Tên trong khai sinh ở Việt Nam là Vương Thị Thúy 
Nga nhưng từ khi qua Mỹ, last name, first name rồi 
middle name gây nhiều rắc rối nên phải bỏ chữ “Thị” và 
trong passport hiện nay là “Thuy Nga Vuong” 


Kính mời xem nhiều tác phẩm khác của cùng tác giả 
Tâm Minh Vương Thúy Nga 
http://quangduc.com/author/about/1606/tam-minh-vuong-thuy-nga 





468 PHẬT PHÁP VỚI TUÔI TRẺ 


TÂM MINH VƯƠNG THÚY NGA 469 


